Stephen R. Covey 


THE / HABITS OF 

_HĩGHLY _ 

EFFECTÍVE 

PEOPLÈ 


THE ALL TIME BEST SELLING BOOK 


V) 


i 



THÓI QUEN 

ĐỂ THÀNH ĐẠT 


“Cuốn sách tuyệt vời 

có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn” 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


Hơn 20 triệu bản đã 
đươc bán trên 60 quốc gia. 
Cuốn sách đã trớ thành một 
trong những cuốn sách 
được đánh giá cao nhất 
của thời đai! 















Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này. 




THE 7 HABITS 0F 

EFFECTỊVE 

PEOPLỂ 


THE ALL TIME BEST SELLING BOOK 

7 r THÓI QUEN 
ĐỂ THẢNH ĐẠT 

“ c.íinn xrírh tuvAì vrti 


“ Cuốn sách tuyệt vời 

có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn" 


NNÂ XUÂT BẲN ĨRẼ 



f ứ 3 H 


Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản 
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty 
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phầm này không được chuyền dạng 
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thưong mại nào. 










THE 7 HABITS 0F HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE: 

Povveríul Lessons in Personal Change 

by Stephen R. Covey 

Copyright © 2004 by FranklinCovey Company 
FranklinCovey and the FC logo and trademarks are trademarks of 
FranklinCovey Co. and their use is by permission. 

Vietnamese Edition © 2007 by First News - Tri Viet. 
Published by arrangement with FranklinCovey Co., USA. 

All rights reserved. 


THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE 

7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT 

Công ty First News - Trí Việt giữ bản quyền xuất bản và phát 
hành ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới theo họp đồng 
chuyển giao bản quyền vói FranklinCovey Co., Hoa Kỳ. 

Bất cú sụ sao chép, trích dẫn nào không đuọc sụ 
đồng ý của First News và FranklinCovey đều là bất 
hạp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam, Luật 
Bản quyền Quốc tế và Công uóc Bảo hộ Bản quyền sỏ 
hũu Trí tuệ Berne. 

CỒNG TY VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VIỆT - FIRST NEWS 

11H Nguyễn Thị Minh Khai, Quặn 1, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: (84 8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 
Fax: (84.8) 8224560; Email: trìviet@firstnews.com.vn 
VVebsite: www.firstnews.com.vn 



Stephen R. Covey 



THÓI QUEN 
ĐỂ THÀNH ĐẠT 




THE / HABITS 0F 

IhighlyI 

EFFẸCTỊVE 

PEOPLÉ 


THE ALL TIME BEST SELLING BOOK 

Biên dịch: vũ TIẾN phúc 
B an Biên Dịch First News 

Hiệu đính: Tổ Họp Giáo Dục PACE 

First News 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 












LỜI GIỚI THIÊU 


H ầu như đi bất kỳ quốc gia nào trên thế giới 
bạn cũng dễ dàng nhận ra tác phẩm nổi tiếng 
7 Thói quen để thành đạt (The 7 Habits of Highly 
Effective People) của tác giả stephen R. Covey luôn 
được mọi người đón đọc và đánh giá rất cao như một 
cẩm nang rèn luyện để đi đến thành công. 

Thật vậy, từ lần xuất bản đầu tiên, 7 Thói quen để 
thành đạt đã trở thành một trong những cuốn sách 
có giá trị và nổi tiếng nhất thế giới về thể loại self-help 
- tự rèn luyện bản thân để thành công trong cuộc 
sống. Với 20 triệu bản phát hành, được dịch ra hon 40 
thứ tiếng trên khắp thế giới, tác phẩm đã có sức lan 
tỏa vô cùng rộng lổn, không chỉ trong lĩnh vực rèn 
luyện, phát triển tính cách con người mà còn được 
bình chọn là một trong 10 cuốn sách về quản trị có 
giá trị nhất từ trước đến nay. Tiến sĩ Stephen R. Covey 
là một bậc thầy thế giới về rèn luyện tính cách, khả 
năng lãnh đạo và các ván đề tâm lý cuộc sống, ông 
còn là một nhà giáo dục tài năng, một chuyên gia tư 
vấn về quản lý con người, Stephen R. Covey đã cống 
hiến trọn đời mình để giảng dạy phưong pháp sống 
và quản trị lấy nguyên tắc làm trọng tắm để có được 
cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp thành đạt. 



6 


7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


Con người luôn khao khát thành công, nhưng 
nếu không nhận thức được bản chất của thành công 
mà cứ mù quáng theo đuổi thì thật vô nghĩa, 
stephen R. Covey đã nhận ra và phân tích một cách 
cực kỳ sâu sắc cội nguồn của thành công, giúp cho 
hàng chục triệu người trên thế giới xây dựng được 
cuộc sống mỹ mãn từ nền tảng tính cách của chính 
mỗi người. 

Tính cách của chúng ta về cơ bản bắt nguồn từ 
những thói quen. Đó là một chuỗi phản ứng dây 
chuyền bắt đầu từ suy nghĩ, dẫn đến hành động, tạo 
nên thói quen, định hình tính cách - và cuối cùng - tạo 
nên số phận. Trong dây chuyền đó, thói quen là yếu 
tố quan trọng vì chúng tồn tại trong phạm trù vô 
thức, mang tính bền vững. Chúng tác động vào đời 
sống sinh hoạt hàng ngày và ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến cá tính, đồng thời hình thành, xác định năng lực, 
tính cách và bản lĩnh mỗi người. Nhưng thói quen 
không thể hình thành một cách nhanh chóng, tức 
thời mà liên quan mật thiết đến quá trình rèn luyện. 
Vì vậy, thói quen có một sức mạnh và ảnh hưởng rất 
lớn; nếu chúng ta biết cách vận dụng đúng sẽ đem lại 
những hiệu quả đặc biệt đối với sự cải thiện tính cách 
và phát triển năng lực mỗi người. 

7 Thói quen để thành đạt là cuốn sách có giá trị 
thực tiễn lớn lao, mang lại cho chúng ta những kiến 
thức cơ bản về cách cư xử đúng đắn, phương pháp 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


7 


làm việc hiệu quả, đồng thời giúp chúng ta chủ động 
nắm vững và xử lý tình huống một cách có cơ sở khoa 
học. Cuốn sách cũng đưa ra những quy tắc ứng xử 
tuyệt vời, phù hợp với chân lý cuộc sống nên tạo 
được hiệu quả về mặt tâm lý, dẫn đến thành công 
trong công việc và các mối quan hệ giữa con người. 
Bằng việc phân tích các quy luật chi phối một cách 
rất thực tế, 7 Thói quen để thành đạt sẽ khơi dậy 
những năng lực tiềm ẩn trong bạn, chỉ ra con đường 
thực tế và vững bền để bạn đạt tới thành công. 

Mọi thành công trong cuộc sống có thể nói gần 
như luôn được bắt nguồn hoặc ít nhiều đều có liên 
quan đến 7 thói quen quan trọng này. Tạo dựng 
được 7 thói quen còn là phương cách giúp bạn có thể 
giải quyết một cách hiệu quả nhất mọi vướng mắc 
trong công việc, trong cuộc sống gia đình, trong giao 
tiếp xã hội đồng thời nhận được sự quý trọng và 
thiện cảm của những người xung quanh. 

Với 7 Thói quen để thành đạt cùng những tác 
phẩm nổi tiếng khác như First Things First (ưu tiên 
cho điều quan trọng nhất), Principle Centered 
Leadership (Lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm), 
7 hlabits of hlighly Effective Family (7 Thói quen của 
gia đình hạnh phúc), Living the 7 hlabits (Sống theo 
7 thói quen), The 8*h hlabit - from Effectiveness to 
Greatness (Thói quen thứ 8 - Từ thành đạt đến vĩ 
đại)... đã tạo nên một tên tuổi Stephen R. Covey có 



8 


7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


một không hai trong những tác giả đương đại viết về 
cuộc sống và đã được tạp chí Time công nhận là một 
trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất thế giới trong 
20 năm trở lại đây. 

First Nevvs và Trường Doanh Nhân & Giám Đốc 
PACE trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam tác 
phẩm 7 Thói quen để thành đạt của Tiến sĩ Stephen 
R. Covey. Hy vọng cuốn sách có giá trị to lớn này sẽ 
giúp các bạn thay đổi cuộc đời mình theo hướng tích 
cực, nhằm đạt được thành công trong cuộc sống. 

Chúc các bạn thành công! 

- First News 



LƠI TAC GIA 


Cuộc sống ngày càng phức tạp, căng thẳng và khắc 
nghiệt khi con người chuyển từ thòi đại công nghiệp sang 
thòi đại công nghệ thông tin cùng vói các hệ quả cùa nó. 
Nèn kinh tế tri thức ra đời, kèm theo đó là hàng loạt các 
vấn đề mói làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến đòi sống xã hội, 
đem đến cho con người những ứng dụng tích cực cũng 
như tạo ra thêm một số khó khăn và thách thức. Những 
khó khăn và thách thức ấy không chỉ khác về lượng mà còn 
khác về chất. 

Những đổi thay sâu sắc cùa xã hội và các biến động trên 
thương trường toàn cầu trong thời đại kỹ thuật số đã khiến 
nhiều người nghi ngờ tính phù họp của những nguyên tắc, 
những thói quen được đưa ra trong cuốn sách này. Theo 
tôi, cuộc sống càng có nhiều biến động, những thách thức 
chúng ta gặp phải càng lớn thì 7 Thói Quen càng có giá trị 
đối vói tất cả mọi nguôi. Vì các khó khăn, thách thức luôn 
tồn tại và ngày càng phổ biến nên các giải pháp đưa ra đều 
dựa trên những nguyên tắc mang tính quy luật, hiển nhiên, 
bất biến, và phát triền lâu dài trong lịch sử. Tôi không phải 
là nguôi sáng tạo ra các nguyên tắc đó mà chỉ là nguôi nhận 
ra và sắp xếp chúng lại theo một trật tự họp lý. 



10 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Sau những trài nghiệm, tôi đúc kết được một bài học sâu 
sắc trong cuộc sống: Nếu muốn vượt qua mọi thách thức để 
đạt được những khát vọng lớn lao, bạn phải biết nhận diện và 
vận dụng đúng các nguyên lý hay quy luật tự nhiên vào các 
mục tiêu của mình. Vận dụng thành công một quy luật nào 
đó phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ, khả năng và sự sáng tạo 
của từng nguôi, nhưng điều quan trọng nhất là phải biết kết 
họp hài hòa các nguyên tắc vói nhau. 

Trên thực tế, những giải pháp đưa ra từ các nguyên lý 
luôn trái ngược vói lối suy nghỉ phổ biến cùa chúng ta hiện 
nay. Sự đối lập này được chứng minh qua những thách 
thức phổ biến dưới đây: 

- Sợ hãi và tự ti; 

- Ưóc muốn và tham vọng sở hữu; 

- Trốn tránh trách nhiệm; 

- Tuyệt vọng; 

- Mất cân bằng trong cuộc sống; 

- Tính vị kỷ; 

- Khao khát được lắng nghe; 

- Xung đột và khác biệt; 

- Bế tắc cùa bản thân. 

Tôi mong các bạn hãy lưu tâm đến cả những thách 
thức chung cũng như những nhu cầu và khó khăn cùa 
riêng mình. Khi làm như vậy, các bạn sẽ tìm ra các giải pháp 
và phưong hướng lâu dài cho bản thân. Bạn cũng sẽ thấy sự 
khác biệt ngày càng rõ giữa cách tiếp cận phổ biến hiện nay 
vói cách tiếp cận dựa theo những nguyên tắc bất biến trong 
mọi thòi đại. 

Cuối cùng, tôi muốn nhắc lại một câu hỏi mà tôi 
thường nêu ra trong những buổi thuyết trình cùa mình: 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 11 


CÓ bao nhiêu người trước khi trút hơi thở cuối cùng muốn 
có thêm thời gian để làm việc, hay xem ti-vi? Câu trả lời là 
chẳng có ai cả. Lúc đó, họ chỉ nghỉ về người thân, gia đình 
và cả những người mà họ hết lòng phụng sự. 

Ngay cả nhà tâm lý học vĩ đại Abraham Maslovv vào 
cuối đòi mình cũng đã coi hạnh phức, sự hoàn thành 
nhiệm vụ và cống hiến cho hậu thế quan trọng hơn sự tự 
thể hiện bản thân (self-actualization - nhu cầu đầu tiên cùa 
"Hệ thống cấp độ nhrx cầu" nổi tiếng cùa ông). Ông gọi nó 
là bản ngã siêu việt (self-transcendence). Điều này cũng 
đúng vói tôi. Cho đến nay, tác động lớn nhất và mỹ mãn 
nhất cùa các nguyên tắc trong 7 Thói quen được thể hiện 
qua cuộc sống cùa con cháu tôi chính là niềm hạnh phức 
lớn nhất cùa tôi. 

Chẳng hạn, đứa cháu gái 19 tuổi cùa tôi, Shannon, luôn 
bị "cuốn hút" vào các hoạt động tình nguyện, sẳn sàng xa 
nhà đến giúp đỡ những trẻ mồ côi ở đất nước Rumani xa 
xôi. Shannon viết thư cho chúng tôi và nói rằng: "Con 
không muốn sống một cuộc sống ích kỳ, chỉ biết có riêng 
mình. Con sẽ dành cả cuộc đòi này cho hoạt động cứu trợ". 

Các con tôi giờ đã lớn khôn, đã lập gia đình và chúng 
đều định hướng cuộc sống theo mục đích phục vụ con 
người. Đó là điều làm chúng tôi rất đỗi vui mừng. 

Cuốn sách 7 Thói quen để thành đạt chắc chắn sẽ 
mang đến cho bạn một hành trình học hỏi lý thú. Hãy áp 
dụng ngay và chia sẻ vói người thân, bạn bè những điều bạn 
học được. Hãy nhớ: học mà không hành thì không phải là 
thực học, biết mà không làm thì không thật sự là biết. 

Sống theo 7 Thói quen là một cuộc đấu tranh không 
ngừng bời vì khi bạn càng tiến bộ thì bản chất của các thách 



12 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


thức bạn gặp phải cũng thay đổi. Mỗi ngày, tôi đèu sống, 
làm việc và đấu tranh dựa trên các thói quen đã đuợc đề cập 
trong cuốn sách này. Vì thế, tôi sẻ luôn có mặt trong cuộc 
hành trình cùa các bạn. 

- Stephen R. Covey 



CHƯƠNG MỘT 


NHữl^G KHÁI NIỆM 
TỔNG QUAN 




CANH CƯA CUA 
Sự THAY ĐỔI 


“Không ai có thề thuyết phục người khác thay 
đồi. Mỗi cánh cửa của sự thay đoi vốn chỉ có thề 
mở được từ bên trong bản thân mỗi người. 

Dù bằng lý lẽ hay sự lôi kéo tình cảm, bạn củng 
không thể mở cánh cửa đó của người khác. ” 


- Marilyn Ferguson 




Những thách thức 
của kỷ nguyên mới 


Sợ HÃI VÀ Tự TI 

Rất nhiều người sống trong thòi đại ngày nay luôn 
mang tâm trạng lo âu, sợ hãi. Họ lo lắng về tương lai: sợ bị 
mất việc làm, sợ không còn khả năng chu cấp cho gia đình 
... Chính thái độ tự ti này đã đưa họ đến một lối sống an 
phận và dựa dẫm vào người khác, cả trong công việc và 
trong gia đình. Như vậy, theo nền văn hóa cùa chúng ta, 
tính tự lập càng được xem là giải pháp phổ biến cho vấn đề 
này. "Tôi sống vì tôi. Tôi làm tốt công việc của tôi, và tôi có 
quyền tận hưởng những thú vui của cuộc sống". Tính tự lập 
mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, thậm chí còn mang 
tính sống còn. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một 
thực tại tương thuộc và đề đạt được những thành qua quan 
trọng, ngoài khả năng hiện có, bản thân mỗi người phải biết 
sống họp tác và hỗ trợ lẫn nhau. 

ƯỚC MUỐN VÀ Tham vọng sớ Hữu 

"Tôi rmrốn có tiền. Tôi muốn có một ngôi nhà thật 
đẹp, một chiếc ôtô sang trọng, một trung tâm giải trí lớn 
nhất và hiện đại nhất. Tôi muốn có tất cả và tôi xúng đáng 
được hưởng thụ mọi thứ". Mặc dù ước muốn cùa con 
người là vô hạn và tham vọng được sở hữu luôn sẳn sàng; 
mặc dù trong thòi đại "thẻ tín dụng" ngày nay, người ta có 



18 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


thể dẻ dàng "mua trước trả sau"; mặc dù ai cũng cố gắng 
làm việc chăm chỉ... nhưng cuối cùng, chúng ta cũng phải 
đối diện vói một thực tế chua xót là sức mua không theo 
kịp sức sản xuất; thành quả đạt được vẫn không thể đủ so 
vói nhu cầu. Vói tốc độ thay đổi nhanh chóng và cạnh 
tranh không ngừng do toàn cầu hóa trong lỉnh vực thị 
trường và khoa học kỷ thuật, chúng ta không những phải 
được đào tạo, mà còn phải liên tục tự đào tạo và tự làm mói 
bản thân. Chúng ta phải phát triển trí tuệ và trau dồi kỷ 
năng đề tránh bị đào thải. Nhrx cầu tạo ra cùa cải là nhu cầu 
trước mắt, nhưng để thành công, cần phải phát triển bền 
vững lâu dài. Bạn hoàn toàn có khả năng đạt được các chỉ 
tiêu hàng quý, nhưng điều quan trọng là liệu bạn đã đầu tư 
đúng hướng đề có được sự bền vững và thành công kéo dài 
đến 5 hay 10 năm sau hay không? Thế mà thông thường, 
mọi người chỉ chú trọng đến kết quả trước mắt. Tuy nhiên, 
nguyên tắc tất yếu dần đến những thành tựu trong tương 
lai - trái ngược vói lối suy nghỉ trên - chính là tạo sự cân 
bằng giữa việc thỏa mãn các yêu cầu trước mắt vói việc đầu 
tư vào các khả năng tiềm ẩn. Điều này cũng đúng khi áp 
dụng cho các vấn đề khác cùa con nguôi như sức khỏe, bản 
thân, gia đình và các nhu cầu xã hội. 

Trốn tránh trách nhiệm 

Mỗi khi có chuyện gì không hay xảy ra, nguôi ta 
thường đi tìm những lý do khách quan đến từ hoàn cành 
bên ngoài mà "quên" xem xét lại chính mình. Xã hội ngày 
nay đầy rẫy những kẻ luôn cho mình là nạn nhân như thế, 
họ luôn tìm cách đổ lỗi: "Giá như sếp tôi không phải là một 
gã ngốc và nghiêm khắc nhrt thế... Giá như tôi không sinh 
ra trong một gia đình nghèo khó như thế... Giá như tôi 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 19 


được sống ở một noi tốt hơn... Giá như tôi không thừa 
hưởng cái tính nóng nảy đó cùa cha tôi... Giá như các con 
tôi không bướng bỉnh như thế... Giá như nền kinh tế cùa 
chúng ta không xuống dốc như thế này... Giá như các nhân 
viên cùa tôi không lười biếng và thiếu nhiệt huyết trong 
công việc như vậy... Giá như vợ tôi thông cảm với tôi 
hơn...". Những mệnh đề đó dần dần trở thành cách nói 
quen thuộc ở một vài người. Họ xem những khó khăn và 
thách thức xảy ra với mình là do người khác gây nên. Cũng 
có thể khi nghỉ như thế, tạm thòi họ cảm thấy nhẹ nhõm, 
nhưng về lâu dài sẽ trói buộc họ vào những rắc rối không 
thể nào tháo gỡ được. 

Hãy cho tôi biết một người dám nhận trách nhiệm về 
những việc làm cùa mình hoặc có đủ dũng khí đề vượt qua 
thử thách, tôi sẽ cho bạn thấy sức mạnh phi thường trong 
tinh thần người ấy. 


Tuyệt vọng 

Người thường xuyên đổ lỗi cho hoàn cảnh là người 
luôn hoài nghi và mãi sống trong vô vọng. Những ai mang 
tư tưởng mình là nạn nhân cùa hoàn cảnh và dẻ đầu hàng 
trước khó khăn sẽ nhanh chóng đánh mất niềm tin vào 
cuộc sống, đánh mất động lực vươn lên và cam chịu sống 
trong bế tắc. "Tôi chỉ là một quân cờ, một con rối dưới sự 
điều khiển cùa người khác, một kẻ thấp cổ bé họng chẳng 
thề làm gì được!". Thậm chí nhiều người thông minh, có 
học thức cũng suy nghỉ như vậy và chính suy nghỉ đó đã 
biến họ thành người nhu nhược, thiếu nhiệt tình. 

Theo lối suy nghỉ lạc hậu thông thường, giải pháp cho 
vấn đề này là chỉ cần hạ thấp mọi tham vọng, ước muốn 



20 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


cùa bạn xuống mức thấp nhất - đến nỗi không còn ai, 
không còn điều gì có thể làm bạn thất vọng nửa. Tuy nhiên, 
theo nguyên tắc tích cực chống lại giải pháp trên, bạn cần 
phải khẳng định rằng: "Tôi chính là động lực sáng tạo cùa 
cuộc đòi mình". 

Mất cân bằng trong cuộc sống 

Cuộc sống thòi công nghệ thông tin đang ngày càng 
phức tạp, căng thẳng và khắc nghiệt. Chúng ta luôn cố 
gắng tận dụng tốt quỷ thòi gian cùa mình, nỗ lực làm việc 
và đuong nhiên cũng gặt hái nhiều thành công nhò vào 
nhũng thành tựu công nghệ hiện đại. Thế thì tại sao chúng 
ta lại luôn luôn thấy mình rối mù vì nhũng chuyện lặt vặt 
về sức khỏe, cuộc sống gia đình, phẩm chất đạo đức, và 
nhiều điều khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống? Sự thật, 
nguyên nhân không phải do công việc - vốn là động lực để 
duy trì cuộc sống, hay do sự biến động phức tạp cùa xã hội 
hiện tại, mà do lối suy nghĩ phổ biến trong nền văn hóa 
hiện đại như: "Hãy đến công sở sớm hon, ở lại lâu hon, làm 
việc tốt hon và hy sinh nhiều hon". Chính lối suy nghỉ này 
đã lấy đi sự cân bằng trong cuộc sống và sự thanh thản 
trong mỗi tâm hồn. Chỉ những ai có một ý thức rỏ ràng về 
khát vọng và quyết tâm theo đuổi nó bằng tất cả sức lực, 
tâm huyết mói có thề tự tạo ra cho mình một cuộc sống 
cân bằng, thanh thản. 


Tính vị kỷ 

Trong nền văn hóa chúng ta, nếu muốn đạt được một 
điều gì đó thì bạn phải "đi tìm và đạt cho bằng được điều 
tốt nhất". Và cũng theo nền văn hóa ấy, cuộc sống là một 
trò choi, một cuộc chạy đua, một cuộc cạnh tranh, và bạn 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 21 


phải thắng trong các cuộc đọ sức đó. Những người bạn 
cùng lóp, các đồng nghiệp, thậm chí cả những thành viên 
trong gia đình đều có thể trở thành đối thù cùa nhau - nếu 
họ thắng càng nhiều thì phần còn lại dành cho bạn càng ít. 
Tất nhiên, chúng ta vẫn luôn thể hiện sự vui mừng trước 
những thắng lợi cùa kẻ khác - như một nguôi rộng lượng. 
Tuy vậy, rất nhiều người trong chứng ta vẫn ngấm ngầm 
ghen ty khi nguôi khác thành công. Trong lịch sử đã có 
nhiều thành tựu vĩ đại đạt được nhò vào sức lực và tâm 
huyết của một nguôi làm việc độc lập, nhưng trong thời đại 
ngày nay, những co hội thành công lớn và những thành 
tựu vô giá chỉ dành cho những ai thấu hiểu được nghệ 
thuật "họp tác". Song, cho dù có ở thòi đại nào đi nữa thì 
sự vĩ đại chân chính cũng chỉ có thể đạt được nhò vào một 
tâm hồn rộng mở, làm việc quên mình, tôn trọng lần nhau 
và vì lợi ích chung. 

Niềm khao khát được lắng nghe 

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng mong muốn những ý kiến 
của mình được nguôi khác lắng nghe, thấu hiểu, được đánh 
giá cao và tạo nên ảnh hưởng. Chìa khóa đề gây ảnh hưởng 
nằm ở khả năng giao tiếp - trình bày quan điềm một cách 
rỏ ràng, đủ sức thuyết phục người khác. Nhưng bạn có 
nhận ra rằng trong khi nguôi khác đang nói chuyện vói bạn, 
thay vì chú tâm lắng nghe để hiểu rỏ ý kiến của họ, bạn lại 
tập trung vào việc chuẩn bị đề đưa ra ý kiến của mình 
không? Việc gây được ảnh hưởng chỉ thực sự bắt đầu khi 
người khác nhận thấy rằng họ đã làm cho bạn tập trung chú 
ý, thấy được ở bạn sự chia sẻ, lắng nghe một cách chăm chú, 
chân thành và cỏi mở. Thế nhưng, do cảm xức dể bị tác 
động nên hầu hết mọi người đều không đủ kiên nhẫn để 



22 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


lắng nghe và hiểu rỏ ý kiến người khác trước khi đưa ra ý 
kiến cùa mình. Nền văn hóa cùa chứng ta kêu gọi, thậm chí 
đòi hỏi phải thấu hiểu và gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo 
nguyên tắc gây ảnh hưởng, đề thấu hiểu nhau thì trước hết, 
phải chú ý lắng nghe. 

Xung đột và khác biệt 

Con nguôi cùng chia sẻ nhiều điềm chung nhưng đồng 
thòi cũng có nhiều nét khác biệt. Nguôi ta suy nghỉ không 
giống nhau, quan niệm về các giá trị khác nhau, có các 
động co và rrntc đích khác nhau. Những điềm khác biệt này 
đưong nhiên sẽ dẫn đến xung đột. Để giải quyết những 
xung đột ấy, nguôi ta thường sử dụng những cách thức 
nhằm "thu lọi ích về mình càng nhiều càng tốt". Mặc dù có 
nhiều kết quả tốt đạt được bằng nghệ thuật đàm phán, khi 
mà hai bên tranh chấp đều tỏ ra nhượng bộ đề đi đến thỏa 
thuận chung, nhưng thật ra, không bên nào hoàn toàn hài 
lòng với kết quả đạt được. Vậy tại sao không tìm ra điềm 
chung nhất từ những khác biệt nêu trên? Vậy tại sao lại 
không áp dụng nguyên tắc họp tác sáng tạo để tìm ra các 
giải pháp tốt hon cả dự tính ban đầu cùa cả hai bên? 

BẾ TẮC CỦA BẢN THÂN 

Bản chất cùa con nguôi được thể hiện ở bốn yếu tố: thể 
xác (body), trí tuệ (mind), tâm hồn (heart) và tinh thần 
(spirit). Hãy so sánh những khác biệt và kết quả theo hai 
cách tiếp cận khác nhau dưói đây: 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 23 



Xu huóng chung 

Nguyên tắc 

Thề xóc 

Duy tri lối sống. Nếu bị bệnh thi 
đi khúm vò chửa bệnh. 

Phòng ngừa bệnh tột và các vân đề 
sức khỏe bằng cách điều chinh lối 
sống phù hạp với các quy tắc bào 
vệ súc khỏe đã được thùa nhộn. 

Trí tuệ 

Xem ti-vi đề giải trí. 

Đào sáu kiến thức, không ngủng 
học hỏi. 

Tóm hồn 

Sừ dụng các mối quan hệ với 
người khác nhằm trục lợi cá nhân. 

Lắng nghe, tôn trọng và giúp đõ 
người khác sẽ đem lại sụ hài lòng 
và cám giác hạnh phúc. 

Tinh thán 

Khuất phục chủ nghĩa thể tục và 
chủ nghĩa hoài nghi đang ngày 
càng phát triền. 

Nhộn ra rằng nguồn gốc của nhu 
câu tim hiểu vế ỷ nghĩa và nhũng 
điều tốt đẹp trong cuộc sống nằm 
ngay trong các nguyên tắc. 


Đâu là giải pháp? 

Trước khi chúng ta bắt tay vào nghiên cứu 7 Thói Quen 
Đẻ Thầnh Đụt, tôi muốn gọi ý hai sự biến đổi mô thức có thể 
làm gia tăng hiệu quả khi bạn sử dụng cuốn sách này. 

Trước hết, tôi đề nghị các bạn không nên "xem" tập tài 
liệu này như một cuốn sách chỉ việc đọc xong rồi cất lên kệ 
sách, vì nó có thề trở thành một người đồng hành vói bạn 
trong quá trình thay đổi và phát triển. Nội dung trong 
cuốn sách này được sắp xếp theo trình tự tăng dần mức độ 
sâu sắc, và ở cuối mỗi phần đều có những gợi ý áp dụng để 
bạn có thể nghiên cứu và tập trung vào từng thói quen cụ 
thề cùa riêng mình. 




24 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Khi đã hiểu sâu và vận dụng tốt, bạn có thể quay trở lại 
các nguyên tắc trong từng thói quen đề nghiên cứu sâu 
hơn về kiến thức, kỷ năng và khát vọng cùa bản thân. 

Thứ hai, tôi muốn gọi ý rằng bạn nên thay đổi mô thức 
của việc tham gia vào tập tài liệu này, nghĩa là chuyển từ vai 
trò cùa nguôi học sang vai trò của nguời dạy. Bạn cũng nên 
áp dụng quan điềm "bắt đầu từ bên trong" - thay đổi nhận 
thức của chính mình - và cùng chia sẻ hay thảo luận với 
một nguôi nào đó nhũng điều bạn học đuợc trong vòng 48 
giờ sau đó. 

Ví dụ, nếu bạn biết truớc rằng sẽ dạy cho ai đó về 
nguyên tắc cân bằng P/PC (sản phẩm/năng lực sản xuất) 
trong vòng 48 giờ, thì điều này có làm cho việc đọc cùa bạn 
khác đi không? Hãy cố gắng làm điều này ngay khi bạn đọc 
phần cuối cùa cuốn sách. Hãy đọc nó với suy nghỉ bạn cần 
có đủ thông tin và hiểu biết thấu đáo để giảng giải cho vợ/ 
chồng hay con cái, đồng sự, nhân viên cùa mình thông suốt 
một vấn đề nào đó ngay hôm nay hoặc ngày mai. 

Tôi bảo đảm rằng nếu tiếp cận tài liệu này theo cách 
trên, bạn sẽ không chỉ nhớ lâu hơn nhũng gì đã đọc mà 
tầm nhìn cùa bạn cũng sẽ đuợc mở rộng, sự hiểu biết cùa 
bạn sẽ sâu sắc hơn và hiệu quả áp dụng nhũng điều đã học 
sẽ tăng lên rõ rệt. 

Ngoài ra, khi chia sẻ một cách cỏi mở và chân thực điều 
đã học đuợc vói nguôi khác, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra 
rằng nhũng thành kiến hoặc nhận thức tiêu cực mà nguòd 
khác có thể có về bạn hầu nhu biến mất. Nhũng nguôi 
đuợc bạn chia sẻ sẽ nhìn thấy ở bạn một con nguòd đang 
thay đổi, truồng thành hơn và họ sẽ hỗ trợ bạn hết lòng để 
đua 7 Thói quen hòa nhập vào cuộc sống cùa bạn. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 25 


Chúng ta có thể kỳ vọng 
điều gì? 


Nếu bạn quyết định mờ "cánh cửa của sự thay đổi" để 
thực sự hiểu và sống theo các nguyên tắc đuợc trình bày 
trong 7 Thói quen thì tôi có thể yên tâm bảo đảm vói bạn 
rằng nhiều điều tích cực sẽ đến với bạn. 

Truóc tiên, sự truồng thành cùa bạn sẽ diễn ra, tuy 
chậm rãi theo chu trình cùa nó nhung tác dụng thay đổi lại 
trở nên rất mạnh mẽ và toàn diện. Hệ quả cuối cùng cùa 
việc mở "cánh cửa của sự thay đổi" đối với 3 thói quen đầu 
tiên - các thói quen cùa thành tích cá nhân - sẽ làm tăng sự 
tự tin một cách đáng kể. Bạn sẽ hiểu bản thân hon với 
nhũng ý nghĩa sâu xa về bản chất, giá trị và năng lực cống 
hiến cùa mình. Khi sống theo các mô thức thì ý thức về cá 
tính, tính tự chủ và sự tụ định huớng trong bạn sẽ ngấm 
sâu vào bên trong, giũ cho tinh thần bạn đuợc bình yên, 
bình yên trong sự phấn chấn. Bạn sẽ nhận diện bản thân 
mình từ bên trong thay vì thông qua ý kiến của nguôi khác 
hay bằng cách so sánh với nhũng nguôi khác. "Sai" hay 
"Đúng" sẽ không ảnh huờng gì lón đến nhũng gì bạn đã 
tìm thấy. 

Một khi không còn quan tâm nhiều về nhũng điều 
nguôi khác nghỉ về mình, bạn sẽ quan tâm nhiều hon về 
nhũng điều nguòi khác nghỉ về bản thân họ và về thế giói 
của họ, kể cả mối quan hệ cùa họ vói bạn. Bạn sẽ không còn 
xây dựng cuộc sống tình cảm cùa mình dựa trên sự yếu 
kém cùa nguòi khác. Bạn sẽ cảm thấy dề dàng hon và sẳn 
sàng hon đối vói sự thay đổi, bỏd vì có cái gì đó - nằm sâu 



26 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


bên trong bạn - về cơ bản không hề đổi thay. 

Khi tự mình đón nhận 3 thói quen tiếp theo - các thói 
quen về thành tích tập thề, bạn sẽ khám phá và giải phóng 
cả ý muốn lẫn nguồn lực đề hàn gắn và xây dựng lại các mối 
quan hệ quan trọng đã bị xói mòn, hay sắp bị phá vở. Còn 
các mối quan hệ tốt đẹp chắc chắn sẽ đuợc cải thiện, trở nên 
sâu sắc, vũng chắc hon, sáng tạo và lý thú hơn. 

Thói quen thứ bảy, nếu tiếp thu một cách sâu sắc, sẽ 
đem lại sức sống mới cho 6 thói quen đầu tiên, sẽ làm cho 
bạn thực sự trở thành một người độc lập và có đuợc hiệu 
quả tốt đẹp trong các mối quan hệ hỗ tuơng. Qua đó, bạn 
cũng có thề tự hoàn thiện bản thân mình. 

Dù hoàn cảnh hiện tại của bạn thế nào đi nữa, tôi vẫn 
tin rằng bạn không phải là một nguôi thủ ctra vói các thói 
quen cũ kỹ của mình. Bạn có thể thay đổi chúng bằng nhũng 
khuôn mẫu mới, nhũng thói quen mói của sự thành đạt, 
hạnh phức và các mối quan hệ dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. 

Với sự quan tâm thật sự, tôi mong rằng sau khi nghiên 
cứu các thói quen này, bạn sẽ mở đuợc cánh cửa cùa sự 
thay đổi đề trưởng thành hơn. Rõ ràng, mọi sự thay đổi đều 
khó có thể thực hiện đuợc ngay, nhưng tôi bảo đảm với các 
bạn rằng bạn sẽ cảm thấy có lợi và đuợc nhận về nhũng 
phần thưởng xứng đáng. Hãy kiên nhẫn vói chính mình vì 
không có sự đầu tư nào lớn hơn thế. 

"Chúng ta thường không quý những gì có được một cách dễ 
dằng. Chỉ có sự cao quý mới làm cho mọi thứ trở nên có giá trị." 
(Thomas Paine) 



MÔ THỨC VÀ 
NGUYÊN TẮC 


“Không có sự xuất sắc thật sự nào tồn tại trên 
đời mà tách biệt với cách sống đúng đắn. ” 

- David Starr Jordan 




Băt đâu từ bên trong 


T rong hơn 25 năm làm việc, tôi đã gặp và tiếp xúc với 
nhiều người rất thành đạt. Họ là doanh nhân, 
giảng viên đại học, bạn bè và cả người thân trong gia đình 
tôi. Tuy thành đạt như vậy nhưng bên trong họ vẫn luôn 
bừng cháy khao khát được mãn nguyện và bình yên nod 
tâm hồn cũng như có được mối quan hệ tốt đẹp với những 
người xung quanh. 

Có lẽ vấn đề họ chia sẻ vói tôi cũng giống như những 
trăn trồ cùa các bạn: 

Tòi đã đạt được các mục tiêu và gặt hải những thành công 
vượt bậc trong nghề nghiệp của mình, nhưng lại chẳng còn 
chút thời gian nào dành cho vợ con, cũng như đề hiếu được bàn 
thân và nhận ra đàu là điều quan trọng nhất đối với cuộc đời 
mình. Nhiều lần tôi tự hỏi: mọi thứ có đáng đề tòi đánh đồi 
như vậy không? 

Tòi lại bắt đầu một chế độ ăn kiêng mới - lần thứ năm trong 
năm nay. Tòi biết mình thừa càn, và tôi muốn thay đối. Tói đọc 
tất cả các thòng tin mới vê' ăn kiêng. Tòi đặt ra các mục tiêu, tự 
khích lệ chính nùnh băng một thái độ sống tích cực và tự nhủ sẽ 
thực hiện thành công. Nhưng rỏi tỏi cũng khóng làm được tới 
nơi tới chốn; sau vài tuần thực hiện, tói đã bỏ cuộc. Dường như 
tôi cũng không thề giữ nỗi một lời hứa với chính mình. 

Tòi tham dự hết khóa đào tạo này đến khóa huấn luyện khác 
về quản trị hiệu quà. Tòi cố đối xử tốt và tạo mối quan hệ thân 



30 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


tình với nhàn viên của mình, kỳ vọng vào năng lực của họ nhưng 
tói không thấy ai trung thành với mình cà. Tói nghi nếu tòi bị ốm 
nằm nhà một ngày, họ sẽ tha hò mà tản gẫu với nhau suốt buổi. 
Tại sao tòi không thề rèn luyện họ biết làm việc một cách tự giác 
và có tinh thần trách nhiệm - hay tìm đuợc người có những đức 
tính đó? 

Cậu quý tủ nhà tòi vừa quậy phá lại vừa nghiện ngập. Dù tói 
đã cố hết cách nhưng vẫn không cài tạo được nó. Tòi phải làm gì 
bày giò? 

Có quá nhiều việc phải làm nhưng thời gian không bao giò' 
đủ cả. Tói cầm thấy áp lực đè nặng và bức bối suốt ngày, suốt 
tuần. Tói dự các hội thao về quản trị thời gian hiệu quà và đã thủ 
áp dụng nửa tá phương pháp hoạch định thời gian khác nhau, 
nhưng vẫn không cảm thấy mình đang sống một cuộc sống hạnh 
phúc, hữu ích và yên bình nhu mong muốn. 

Tòi muốn dạy các con tòi giá trị của lao động, nhưng mỗi khi 
nhờ chúng làm việc gì, tòi đều phải theo dõi và chịu đựng những 
lời kêu ca phàn nàn cho tới khi chứng làm xong việc. Nếu tòi tự 
làm chắc hẳn sẽ dẻ dàng hơn nhiều. Tại sao bọn trẻ khóng thề 
vui vè và tự giác làm việc? 

Tôi bận, rắt bận, nhưng thỉnh thoảng tòi lại tự hỏi liệu 
những gì mình đang làm vẻ làu dài có tạo ra sự khác biệt nào 
không. Tòi rất muốn nghĩ rằng cuộc đời nùnh có một ý nghĩa 
nào đó, rằng dù thế nào đi chẳng nữa, mọi thứ sẽ khác đi vì sự có 
mặt của tôi. 

Khi thấy bạn bè và người thân đạt được một số thành cóng 
trong cuộc sống hoặc được thừa nhận trong xã hội, tòi mỉm cười 
và chúc mừng họ với cả tắm lòng. Nhưng trong thâm tàm, tói lại 
ganh tị với họ. Tại sao tói lại có những phức cảm như vậy? 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 3 1 


Tói là người có cá tính mạnh. Tòi biết rằng tòi có thề kiềm 
soát được kết quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp. Tòi có 
thề tác động người khác thuận theo ý mình. Tói suy ngẫm từng 
tình huống và thực sự thấy rằng những ý kiến nùnh nêu lên 
thường là những ý kiến hay nhất đề mọi người nghe theo. 
Nhưng tòi vẫn không cám thấy thoải mái và luôn tự hỏi không 
biết mọi người nghĩ gì về mình và các ý tưởng của mình. 

Cuộc hôn nhân của tói trở nên nhạt nhẽo. Chúng tói không 
mâu thuẫn hay lục đục gì với nhau càl nhưng không còn yêu 
nhau nữa. Dù đã nhò đến Trung tàm tư vấn hòn nhàn gia đình 
và thực hiện một số cách, chúng tôi vẫn không thề nhóm lên 
ngọn lứa nỏng ầm mà cả hai từng có. 

Những vấn đề nêu trên đều phức tạp và rối rắm nên 
không thể dùng những biện pháp cố định, nhanh chóng 
đề giải quyết. 

Vài năm truóc, vợ chồng tôi cũng roi vào một hoàn 
cảnh tuông tự. Cậu con trai cùa chúng tôi học rất kém, 
thậm chí nó không thể hiểu câu hỏi trong bài kiềm tra. 
Trong giao tiếp hàng ngày, thằng bé quá nhút nhát và 
thuờng tỏ ra bối rối truóc cả nhũng nguòi gần gũi nhất vói 
mình. Trong hoạt động thể thao, nó rất ốm yếu, vụng về, 
không biết cách phối họp đồng đội. Ví dụ, khi choi bóng 
chày, bóng chua đuợc ném mà nó đã vung gậy lên đỡ. Vì 
thế bọn trẻ thuờng cuòi nhạo nó. 

Hai vợ chồng tôi ra sức tìm cách giúp con trai vì theo 
quan điềm của chúng tôi, nếu "thành công" là một yếu tố 
quan trọng trong cuộc sống, thì nó cũng vô cùng quan 
trọng đối vói vai trò làm cha mẹ cùa chúng tôi. Do vậy, 
chúng tôi cố gắng dùng thái độ và hành vi cùa mình tác 
động đến con và ra sức áp dụng các liệu pháp tâm lý tích 



32 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


cực cổ vũ tinh thần thằng bé: "Nào cố lên con! Bố mẹ biết 
con có thể làm được mà! cầm gậy cao hon một chút, mắt 
nhìn thẳng vào bóng. Đừng vụt gậy cho tói khi con thấy 
quả bóng bay tói gần trước mặt". Và nếu thằng bé có một 
chút tiến bộ, chứng tôi động viên ngay: "Tốt lắm. Cứ choi 
như thế nhé!". 

Khi bọn trẻ xung quanh cười nhạo nó, chứng tôi la rầy 
chúng: "Hãy đề nó yên. Nó mói tập chod mà." Lúc đó, cậu 
nhóc nhà tôi chỉ biết khóc và khăng khăng bảo rằng nó 
không thể nào choi tốt được, rằng nó chưa bao giò thích 
choi bóng chày cả. 

Những gì chúng tôi cố gắng làm cho con dường như 
chẳng có tác dụng gì đáng kể, và điều này khiến cho chúng 
tôi thật sự lo lắng. Chúng tôi có thể thấy được những việc 
này ảnh hưởng đến lòng tự trọng cùa nó. Dù chứng tôi 
luôn động viên, hổ trợ và tỏ vẻ lạc quan nhưng vẫn liên tiếp 
thất bại. Cuối cùng, chúng tôi đành bỏ cuộc và cố gắng 
nhìn nhận vấn đề theo một góc độ khác. 

Vào thòi điềm đó, tôi cũng đang tham gia giảng dạy các 
khóa học về phát triển kỷ năng lãnh đạo cho nhiều công ty 
khác nhau khắp nước Mỹ. Tôi thiết kế những khóa học 
(mỗi khóa cách nhau 2 tháng) về giao tiếp và nhận thức cho 
các học viên trong chuông trình "Phát Triển Lãnh Đạo" 
cùa IBM. 

Trong khi nghiên cứu và chuẩn bị những bài thuyết 
trình, tôi đặc biệt quan tâm tìm hiểu sự hình thành cùa 
nhận thức, ảnh hưởng cùa nhận thức đến cách nhìn nhận 
một vấn đề; từ đó, tìm hiểu xem cách nhìn nhận vấn đề chi 
phối hành vi như thế nào. Điều này dẫn dắt tôi đến việc 
nghiên cứu lý thuyết kỳ vọng - hay còn gọi là "Hiệu ứng 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 33 


Pygmalion"(*) cũng như tìm cách lý giải câu hỏi: Sự tự 
nhận thức cùa chứng ta được khắc sâu như thế nào? Câu 
trả lòi đã giúp tôi mở ra một nhận thức mới mẻ: Chiếc 
lăng kính mà chứng ta sử dụng đề ngắm nhìn thế giới 
xung quanh sẻ định hướng cách chứng ta diển dịch về thế 
giới. 

Từ các khái niệm tôi đang giảng dạy cho IBM, vợ chồng 
tôi liên hệ trực tiếp đến trường họp con trai mình. Chúng 
tôi bắt đầu nhận ra rằng cách chúng tôi trợ giúp con không 
hài hòa với nhận thức thật sự cùa chúng tôi về thằng bé. 
Theo nhận thức của chúng tôi, về co bản, nó là một đứa trẻ 
thiểu năng và có phần "tụt hậu" so với những đứa trẻ khác. 
Do đó, mọi cố gắng của chúng tôi đã không mang lại kết 
quả gì. Dù cho những hành động và lòi nói của vợ chồng 
tôi đều mang tính khích lệ, động viên, nhưng thực chất, 
thông điệp mà chúng tôi truyền cho con lại là: "Con không 
thể làm được. Con cần phải được giúp đỡ". 

Vì vậy, nếu muốn thay đổi tình hình, trước tiên chúng 
ta phải thay đổi bản thân; và đề thay đổi bản thân một cách 
có hiệu quả, chúng ta phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận 
thức của mình. 

1. Đạo đức nhân cách và Đạo đức tính cách 

Bên cạnh việc nghiên cứu về nhận thức, tôi còn bị cuốn 
hút vào một công trình nghiên cứu chuyên sâu các tài liệu 
về thành cóng kề từ năm 1776 n đến nay. Tôi đã đọc và rà soát 

(*) Hiệu ứng Pygmalion là một quá trình tạo ra ở nguòi khác những mong đợi, 
mà thật ra đó là kết quả của một tri giác ít hay nhiéu rõ ràng vé đối tuọng cúa 
mình - Theo "Những khái niệm co bán của Tâm lý học xã hội"; Huyén Giang dịch, 
NXB Hà Nội, 1998. 

(**) 04/07/1776: ngày thành lập Hạp chủng quốc Hoa Kỳ, gổm 13 bang đầu tiên. 




34 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


hàng trăm cuốn sách, hàng ngàn bài báo và tiểu luận trong 
các lỉnh vực nhu: tự lực, tự hoằn thiện bản thàn, tâm lý học 
phố thòng... Tôi có trong tay một bộ suu tập tu liệu mà hầu 
hết mọi nguôi đều cho rằng nó chứa đựng chiếc chìa khóa 
dần tói thành công. 

Từ nhũng trài nghiệm của chính mình và chứng kiến trải 
nghiệm của rất nhiều nguôi khác, tôi tìm ra đuợc nhũng 
phuong pháp vừa khoa học và thực tiền, vừa mang tính chân 
lý về quá trình mtru cầu sự thành công của con nguôi. 

Trong 150 năm đầu tiên từ sau ngày thành lập Họp 
chủng quốc Hoa Kỳ, hầu hết các sách nói về thành công 
đều tập trung khai thác quan điềm Đạo đức tính cách 
(Character Ethic) - bao gồm sự chính trực, đức khiêm tốn, 
lòng trung thành, sự mực thuóc, lòng can đảm, sự công 
bằng, sự cần cù, tính giản dị, lòng thật thà cùng bộ Qny tắc 
vàng về ứng xử xã hội (Golden Rule) - đuợc xem là nền tảng 
của thành công. Tự truyện cùa Benjamin Franklin n là một 
đại diện tiêu biểu cho trào luu này. về co bản, đó là câu 
chuyện về một người cố gắng kết họp các nguyên tắc sống 
và nhũng thói quen cố hũu với tính cách cùa mình. 

Theo quan điềm Đạo đức tính cách, có một số nguyên 
tắc sống co bản. Để sống thật sự hạnh phức và thành công, 
con người phải biết gắn nhũng nguyên tắc này vào tính 
cách riêng cùa mình. 

Sau Thế chiến thứ nhất, quan điềm chủ đạo về thành 
công chuyển từ Đạo đức tính cách sang Đạo đức nhàn cách 
(Personality Ethic). Lúc bấy giò, mọi nguôi cho rằng thành 


(*) Benjamin Franklin (1706 - 1790) là một trong những nhà lập quốc cùa nước 
Mỹ. Ống là một nhà báo, nhà khoa học, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, 
nhà ngoại giao nổi tiếng thế kỳ XVIII. 




7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 35 


công chủ yếu là do nhân cách, hình ảnh xã hội, thái độ và 
hành vi, các kỷ năng và bí quyết giúp quá trình giao tiếp 
giữa con nguôi vói nhau đuợc thông suốt hon. Quan điềm 
này gồm hai xu hướng: một là các quy tắc ứng xử cá nhân 
và xã hội, hai là thái độ sống tích cực (PMA - Positive 
Mental Attitude). Một vài nội dung cùa triết lý này được 
diển dịch thành những câu châm ngôn tuyên truyền rất có 
giá trị, chẳng hạn như: "Thái độ quyết định tầm nhìn", 
"Một nụ cười là mưòi người bạn", "Những gì con nguôi 
nhận thức được và tin, họ sẻ làm được"... Trong đó cũng có 
cà việc hướng dần sử dụng các tiểu xảo để lấy lòng người, 
hay giả vò quan tâm đến những thú vui cùa người khác để 
được phần mình, hoặc sử dụng "sức mạnh ánh mắt" để 
chinh phục hay dọa dầm người khác. 

Một số sách theo quan điềm Đạo đức nhàn cách cũng 
thừa nhận tính cách là một trong những yếu tố cùa thành 
công, nhưng lại hạ thấp vai trò nền tảng hay tính xức tác 
của nó đối với thành công Do đó, trong những cuốn sách 
này, Đạo đức tính cách dường như trở thành những lòi nói 
suông và các tác giả chỉ nhấn mạnh các kỷ xảo gây ảnh 
hưởng cá nhân, âm mưu quyền lực, kỹ năng giao tiếp và 
thái độ tích cực. 

Sau khi suy nghỉ sâu hon về sự khác nhau giữa các quan 
điềm Đạo đức nhằn cách và Đạo đức tính cách , vợ chồng tôi đã 
nhận ra sai lầm khi cố gắng tách những lợi ích về mặt xã hội 
ra khỏi hành vi tích cực cùa con trai. Chúng tôi nghỉ rằng 
thằng bé không đủ khả năng đề tự làm bất cứ một điều gì. 
Chúng tôi đã đặt hình ảnh bản thân và vai trò làm cha mẹ 
cao hon lợi ích của thằng bé. Chúng tôi chỉ chú ý đến cách 
nhìn nhận và cách xử lý vấn đề cùa mình mà không quan 
tâm đến hạnh phức cùa con. Điều này không mang lại sự 



36 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


thay đổi tích cực nào cho thằng bé mà còn có tác động 
ngược đến nhân cách cùa nó. 

Khi Sandra và tôi nói chuyện với nhau, chúng tôi mói 
đau khổ nhận ra rằng chúng tôi bị ảnh hưởng mạnh mẽ bỏi 
tính cách, động co và nhận thức chù quan về con mình. 
Chúng tôi biết rằng các động co so sánh mang tính xã hội 
không phù họp vói những giá trị riêng cùa chúng tôi. Điều 
này dẫn đến việc chứng tôi yêu thương con không đúng 
cách và càng làm cho thằng bé cảm thấy mình vô dụng. Do 
đó, chúng tôi quyết định tập trung hết sức vào chính mình, 
vào những động cơ và nhận thức cùa mình về thằng bé. 
Thay vì tìm cách thay đổi con trai, chứng tôi đứng ra xa, 
quan sát và cảm nhận diện mạo, cá tính, những nét riêng và 
giá trị cùa bản thân nó. 

Bằng những nhận thức đó cũng như qua việc luyện tập 
lòng tin, chúng tôi bắt đầu nhìn con theo cách khác. 
Chúng tôi nhận ra rất nhiều tiềm năng có thể được khuyến 
khích phát triển song hành cùng với quá trình trưởng 
thành cùa con. Chúng tôi quyết định bớt quan tâm và 
không cản đường thằng bé nữa mà đề tự nó bộc lộ nhân 
cách. Chúng tôi nhận ra thiên chức cùa các bậc cha mẹ là 
đề khẳng định, chia sẻ và đánh giá khả năng của con mình. 
Chúng tôi cũng xem xét lại các động cơ cùa mình một cách 
có ý thức hơn, đồng thòi, nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần 
đề cảm nhận các giá trị của con mà không bị những hành 
vi "không thể chấp nhận được" cùa thằng bé chi phối. 

Khi từ bỏ nhận thức cũ, chứng tôi đã có nhiều thay đổi: 
không so sánh con vói những đứa trẻ cùng trang lứa khác, 
không phán xét theo những khuôn mầu, không đặt vào 
con kỳ vọng hay mong muốn cùa chúng tôi, và không tìm 
cách thúc ép con phải làm theo những mô thức này nọ. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 3 7 


Chứng tôi đề thằng bé tự quyết định mọi hành vi, ứng xử 
cùa mình. Bước đầu, chúng tôi nhận thấy rằng con mình về 
cơ bản cũng có đầy đủ tư chất đề có thể đương đầu vói cuộc 
sống. Do đó, chứng tôi không còn tìm cách che chở, tránh 
cho thằng bé khỏi bị trêu chọc như trước kia nữa. Chúng 
tôi thấy rằng thỉnh thoảng nó cũng có vài biểu hiện thu 
mình, và chúng tôi chấp nhận mà không cần phải phản 
ứng lại. Chúng tôi ngầm cho con biết rằng: "Cha mẹ không 
cần phải che chở con. Con có thề tự mình vượt qua được". 

Ngày tháng trôi qua, thằng bé dần dần cảm thấy tự tin 
hơn. Nó bắt đầu có những hành động tự khẳng định mình, 
thề hiện qua sự tiến bộ về các mặt học hành, quan hệ xã hội 
và hoạt động thể thao. Vài năm sau, nó được bầu làm thù 
lỉnh của nhiều tổ chức học sinh, trở thành vận động viên 
cấp quốc gia, đem về nhà đủ các loại bằng khen. Con trai 
chúng tôi đã tự phát triển nhân cách, và gây được cảm tình 
với mọi người. 

Vợ chồng tôi tin rằng những thành tích "rất ấn tượng 
về mặt xã hội" của con trai chính là biểu hiện của cảm giác 
muốn tìm hiểu bản thân mình, hơn là chỉ đề nhận được 
phần thưởng cùa xã hội. Đó là một kinh nghiệm đáng quý 
và là một bài học có tính giáo dục cao, không những cho 
chúng tôi mà còn cho nhiều bậc phụ huynh khác. Nó giúp 
chúng tôi nhận thức được sự khác biệt quan trọng giữa Đạo 
đức nhàn cách và Đạo đức tính cách. 

Có một câu trong thánh ca diển tả rất đúng nhận thức 
này: "Hãy chú ý lắng nghe lòi cùa trái tim mình vì mọi vấn 
đề trên đòi đều nảy sinh từ đó". 



38 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


2. Chính yếu và thứ yếu 

Nhờ kinh nghiệm từ trường họp con trai mình, kết họp 
vói các nghiên ctht về khả năng nhận thức và đọc các sách 
viết về thành công, tôi tích lũy được nhiều bài học thú vị và 
bất ngờ về con đường đi đến thành công. Tôi bất chợt nhận 
ra ảnh hưởng mạnh mẽ cùa quan điềm Đạo đức nhân cách và 
hiểu rỏ sự khác biệt tinh tế giữa những gì trước kia tôi cho 
là đúng - những giá trị tôi được dạy dỗ từ tấm bé và đã ăn 
sâu vào tiềm thức - với những triết lý hiện hữu hàng ngày 
trong cuộc sống. Khi làm việc vói nhiều người, tôi hiểu sâu 
hon lý do tại sao quan điềm của tôi lại mâu thuẫn với suy 
nghỉ chung của họ. Đó là vì những quy tắc trong thuyết Đạo 
đức nhàn cách đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ, ảnh 
hưởng đến việc giáo dục của các bậc phụ huynh đối vói quá 
trình trưởng thành cùa con em họ. Thêm nữa, khi sử dụng 
triệt đề năng lực cùa nhân loại đề xây dựng nền tảng cho 
những thế hệ trước đây, cha ông chúng ta đã quá tập trung 
vào hình thức ngôi nhà cùa mình mà thiếu quan tâm đến 
phần móng, chúng ta quen thu hoạch những cái có sẳn mà 
quên đi sự cần thiết của việc gieo hạt. Tôi không có ý nói 
rằng các nội dung cùa Đạo đức nhân cách như sự phát triển 
nhân cách, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, giáo dục các phưong 
cách gây ảnh hưởng, tư duy tích cực... là không hiệu quả. 
Bỏi vì, trên thực tế đôi khi Đạo đức nhàn cách cũng cần thiết 
cho sự thành công, nhưng đó chỉ là yếu tố phụ mà thôi. 

Nếu chúng ta cố ý sứ dụng các phưong cách gây ảnh 
hưởng buộc người khác làm điều mình muốn, đề khuyến 
khích họ làm việc tốt hon, hay đề họ yêu thích chúng ta, 
trong khi bản thân chứng ta còn nhiều khiếm khuyết, nhất 
là tính giả dối, thì rút cục chứng ta cũng không thể thành 
công. Tính giả dối sẽ dân đến sự thiếu tin cậy. Do đó, mọi 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 39 


việc chứng ta làm, thậm chí cả việc tạo dựng mối quan hệ 
tốt vói người khác cũng sẽ được coi là giả tạo. Dù cho ý 
định cùa chứng ta có tốt đến đâu đi nữa nhưng một khi nó 
chỉ được thiết lập dựa trên sự lừa dối, không trung thực và 
thiếu tin cậy thì sẽ không thể tạo dựng nền tảng thành 
công vững bền. Bạn thử nghỉ xem mọi chuyện sẽ như thế 
nào nếu bạn quên gieo trồng vào mùa xuân, rong choi suốt 
mùa hè và ra sức làm vào mùa thu đề kịp thu hoạch trước 
mùa đông? Đồng ruộng, cũng như tất cả mọi quy trình 
khác, đều có quy luật của nó: Chỉ có công sức thật sự mói 
có thể mang lại kết quả như mong đọi. Đề gặt hái kết quả, 
chúng ta phải bắt đầu từ việc gieo hạt! 

Nguyên tắc trên đúng với cả hành vi cùa con người lẫn 
các mối quan hệ giữa con người vói nhau. Chẳng hạn ở 
trường học, mọi học sinh đều có thể vượt qua các kỳ thi 
nếu nghiêm túc thực hiện các quy chế học tập và thi cử. 
Trong hầu hết các mối quan hệ thoáng qua giữa con người 
vói nhau, nguôi ta thường sử dụng các quy tắc của Đạo đức 
nhàn cách đề được việc cho mình hoặc để gây ấn tượng với 
đối phưong nhò sự duyên dáng và khéo léo. Nhưng cách 
này không thể xây dựng được mối quan hệ lâu dài. Nếu 
không có sự trung thực và sức mạnh tính cách co bản thì 
những thách thức trong cuộc sống sẽ làm bộc lộ những 
động co ẩn giấu bên trong và khi đó, thất bại sẽ thay thế 
cho những thắng lợi nhất thòi. 

Nhiều người chỉ đạt được những thành tích thứ yếu - 
được xã hội nhìn nhận năng lực - nhưng lại thiếu cái chính 
yếu, tức những phẩm chất tích cực co bản. Sớm muộn gì 
con người thực cùa họ cũng sẽ bộc lộ qua các mối quan hệ 
lâu dài, bất kể với đối tác kinh doanh, vợ chồng, bạn bè, hay 
với con cái. Theo Emerson, "Tính cách của. bạn lấn át cả 



40 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


những lời bạn nói". Do đó, tính cách là công cụ giao tiếp 
hiệu quả nhất. 

Tuy nhiên, nếu một nguôi có bản chất tốt, tính cách 
tốt, thói quen tốt nhưng thiếu kỷ năng giao tiếp thì chắc 
chắn sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nhưng những 
ảnh hưởng này chỉ là thứ yếu. 

Tóm lại, tính cách bên trong có sức thuyết phục hon 
nhiều so vói hành động và lòi nói. Một khi biết rỏ tính cách 
tốt đẹp cùa ai đó thì mặc nhiên chúng ta hoàn toàn tin 
tưởng ở họ, và làm việc rất thành công vói họ bất kể họ có 
khả năng giao tiếp khéo léo hay không. 

Điều này quả đúng như lòi của William George Jordan: 
"Thiện và ác có một sức mạnh kỳ lạ ần bên trong mỗi con người; 
đó lằ sự tác động thầm lặng, vò thức và vò hình đối với cuộc đời 
họ. Đó chính là sự phàn ánh bản chất thật của một con người, 
chứ khôngphải là sự giả tạo của họ". 

3. Ảnh hưởng cúa mỏ thức 

Cuốn sách 7 Thói Quen Đẻ Thành Đạt chứa đựng những 
nguyên tắc co bản, những thói quen chủ yếu góp phần xây 
dựng một cuộc sống tích cực cho mỗi nguôi. Đề hiểu rỏ 7 
thói quen này, trước hết, chứng ta cần phải hiểu mô thức cùa 
bản thân và cách thay đổi mô thức đó. 

Hai khái niệm Đạo đức tính cách và Đạo đức nhàn cách 
nêu trên là ví dụ về mô thức xã hội. Thuật ngữ mô thức 
(paradigm) có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp. Đây là một thuật 
ngữ khoa học, ngày nay thường được dùng vói nghĩa là mô 
hình, lý thuyết, nhận thức, giả thuyết hay khung tham chiếu. 
Nói một cách dể hiểu hon, mô thức là cách chúng ta "nhìn" 
thế giói - không phải bằng trực giác mà bằng nhận thức, sự 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 41 


hiểu biết và theo cách lý giải cùa riêng chứng ta. 

Cách đơn giản nhất đề hiểu được khái niệm mô thức là 
xem nó như một tấm bản đồ. Chúng ta đều biết bản đồ 
không phải là lãnh thổ, nó đơn giản chỉ là sự sao chụp và 
giải thích một số khía cạnh nhất định nào đó cùa lãnh thổ. 
Đó cũng chính là ý nghĩa của mô thức. 

Giả sử bạn muốn đi đến một địa điểm cụ thể tại thành 
phố Chicago và bạn phải sử dụng tấm bản đồ đường phố 
Chicago. Thế nhưng, giả sử như người ta đưa cho bạn tấm 
bản đồ sai. Do lỗi in ấn, tấm bản đồ thành phố Chicago 
thực ra là bản đồ thành phố Detroit chẳng hạn, bạn có 
hình dung ra sự bực bội, sự bất lực cùa mình trong việc cố 
tìm ra điềm cần đến như thế nào không? 

Vói tấm bản đồ Detroit trong tay, bạn bắt đầu sử dụng 
hành vi cùa mình - nỗ lực tìm kiếm điềm cần đến ở thành 
phố Chicago. Nhưng cố gắng đó chỉ đưa bạn đến sai chỗ 
nhanh hơn mà thôi. Rồi bạn sử dụng đến thái độ - suy nghỉ 
tích cực hơn - nhưng vẫn không đến được đúng noi cần 
đến. Song, bạn vân giữ được thái độ tích cực và cảm thấy 
vui vẻ, bất luận bạn đang ở đâu. 

Tuy nhiên, vấn đề ở đây lại chẳng liên quan gì đến hành 
vi hay thái độ của bạn. Bạn đang bị lạc đường: nguyên do là 
bạn sử dụng tấm bàn đồ sai. Nếu có trong tay tấm bản đồ 
đúng của thành phố Chicago thì hành vi nỗ lực tìm kiếm cùa 
bạn lại trở nên đáng trân trọng. Và khi gặp phải những trở 
ngại trên đường đi thì thải độ tích cực cùa bạn sẽ có ý nghĩa. 
Nhưng, chúng ta chrta vội xét đến những giả định đó. Điều 
trước tiên và quan trọng nhất là bạn phải có trong tay một 
tấm bản đồ chính xác, nghĩa là bạn cần phái xây dựng một 
mô thức đúng đắn trước khi bắt tay vào hành động. 



42 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Trong tâm trí mỗi chứng ta đều có vô số những "tấm 
bàn đồ" tương tự như thế. Có thể chia chúng thành hai loại 
chủ yếu: bàn đồ thực tại và bản đồ giá trị. Chúng ta thường 
lý giải mọi việc thông qua hai tấm bản đồ này nhưng ít khi 
nhận ra sự hiện diện cũng như ít nghi ngờ về độ chính xác 
cùa chứng. Hầu như chứng ta có thói quen nhìn nhận chủ 
quan rằng thế nào mọi việc cũng tiến triển theo đúng 
những gì mình nhìn thấy; đó cũng chính là nguồn gốc cùa 
thái độ và hanh vi cũng như cách thức chứng ta suy nghỉ và 
hành động. 

Để làm rõ hơn về vấn đề này, chúng ta hãy tham gia 
một thí nghiệm về tự nhận thức và cảm giác qua hình 1 
(trang 44), hình 2 (trang 47) và hình 3 (trang 72). Đầu tiên, 
chúng ta sẽ dành vài giây quan sát hình 1, sau đó nhìn hình 
2 và mô tả tỉ mỉ những gì đã được nhìn thấy ở hình 2 qua 
một số câu hỏi gợi ý như: Bạn thử đoán người phụ nữ này 
bao nhiêu tuổi? Diện mạo thế nào? Có đeo trang sức gì 
không? Và người phụ nữ này có vai trò gì trong xã hội? 

Có thề bạn sẽ mô tả người phụ nữ ở bức tranh thứ hai 
là vào khoảng 25 tuổi, trông rất dẻ thương, có phần thời 
thượng với cái mũi xinh xinh và một dáng vẻ đoan trang. 
Nếu bạn độc thân, có thể bạn rất thích mời cô ấy đi chod. 
Nếu bạn kinh doanh trong ngành thời trang, có lẽ bạn 
muốn thuê cô ấy làm người mẫu. 

Nhưng nếu tôi nói rằng bạn hoàn toàn sai thì sao? Nếu 
tôi nói đây là bức tranh vẽ một người phụ nữ 60 hay 70 tuổi, 
có nét mặt buồn bã vói cái mũi to, và bà ta đang cần người 
dần qua đường thì sao? 

Ai đúng? Hãy xem lại hình vẽ lần nữa. Bạn có nhìn ra 
một bà lão không? Nếu chưa, bạn hãy cố lần nữa. Bạn có 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 43 


nhìn thấy cái mũi to cùa bà ấy? Bạn có thấy chiếc khăn 
trùm đầu của bà? 

Nếu chúng ta trực tiếp nói chuyện với nhau, chúng ta 
có thể cùng mô tả, thảo luận, trao đổi về nhũng gì chúng ta 
nhìn thấy trong bức tranh ấy. Nhung chúng ta không thể 
làm đuợc điều đó, vì vậy bạn hãy lật đến hình 3 (trang 72) và 
quan sát thật kỹ bức vẽ này, rồi trở lại nhìn hình 2 một lần 
nữa. Bạn đã nhận ra bà lão trong bức vẽ này chua? 

Lần đầu tiên tôi đuợc thực hiện bài tập thử nghiệm này 
là tại Khoa Kinh doanh cùa trường Đại học Harvard cách 
đây nhiều năm. VỊ giáo sư dạy chúng tôi lúc ấy đã dùng 
phưong pháp này đề chứng minh một cách rỏ ràng và 
thuyết phục rằng hai người có thể có hai cái nhìn khác 
nhau về cùng một sự vật, và cả hai đều đúng. Đây không 
phải là vấn đề lô-gíc, mà là vấn đề tâm lý học. 

Ông đem vào lóp học một tập các bản vẻ lớn vẽ cô gái 
trẻ như bạn nhìn thấy ở hình 1 (trang 44) và vẽ bà lão như 
hình 3 (trang 72). Ông chia lóp học làm hai nhóm, nhóm 1 
nhận hình vẽ cô gái trẻ, nhóm 2 nhận hình vẽ bà lão, và yêu 
cầu chúng tôi xem kỹ bức vẻ nhận được trong vòng mưòi 
giây, sau đó, úp xuống bàn. Đoạn, ông chiếu lên màn ảnh 
hình 2 (trang 47), và yêu cầu cả lóp mô tả những gì họ nhìn 
thấy trên hình vẽ đó. Và kết quả là hầu hết những nguôi ở 
nhóm 1 đều cho rằng đã nhìn thấy hình ảnh một cô gái 
trên hình chiếu, còn nhóm 2 thì nhìn thấy một bà lão trên 
màn ảnh. Tiếp đến, vị giáo sư yêu cầu đại diện hai nhóm 
mô tả những gì đã nhìn thấy và một cuộc tranh luận khá 
gây cấn đã diển ra. Một bên nói rằng: "Cô ấy không quá 20 
hay 22 tuổi, xinh xắn và đáng yêu", còn một bên thì khăng 
khăng: "Bà ấy phải hon 70, có lẽ 80 tuổi, già nua và xấu xí.". 



44 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 






7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 45 


Để chứng minh cho quan điềm cùa nhóm mình, một 
sinh viên thuộc nhóm 1 buớc đến truớc màn ảnh và chỉ vào 
đuòng vẽ: "Đây là chuỗi hạt của cô gái". Các sinh viên 
nhóm 2 nhao nhao phản đối: "Không phải, đó là cái miệng 
cùa bà cụ"... Tuy nhiên, cũng có một vài sinh viên cố gắng 
nhìn bức tranh theo một khung tham chiếu khác, họ nhận 
ra hình người phụ nữ trên màn ảnh là sự lồng ghép khéo 
léo cùa hình cô gái và hình bà lão. Bằng sự trao đổi bình 
tỉnh, tôn trọng lẫn nhau và phân tích sâu vào các chi tiết, họ 
giúp cho từng nguôi trong lóp nhìn ra và thừa nhận quan 
điềm cùa nhũng người có cái nhìn khác vói mình. 

Phép thử về nhận thức này giúp chúng ta hiểu được sự 
quen thuộc có ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào đến nhận 
thức và mô thức của chúng ta. Nếu như sự quen thuộc chỉ 
trong thòi gian 10 giây còn có ảnh hưởng đến cách chúng ta 
nhìn sự vật như vậy, thì thử hỏi sự quen thuộc cả đòi sẽ có 
sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhường nào? 

Trong cuộc sống, chúng ta thưòng bị ảnh hưởng bỏi gia 
đình, trường học, nhà thò, môi trường làm việc, bạn bè, cộng 
sự, và các mô thức xã hội hiện hành (ví dự: mô thức Đạo đức 
nhàn cách) một cách vô thức. Tất cả nhũng điều đó hình thành 
ơong chúng ta một khung tham chiếu, một mô thức, và một 
tắm bản đồ nhận thức riêng. Nó cũng cho thấy mô thức là 
nguồn gốc của thái độ và hành vi. Chúng ta không thể hành 
động trung thực bên ngoài khuôn khổ của mô thức. Chúng ta 
không thề duy trì được sự nhất quán nếu nhũng gì ta nói và 
làm khác vói điều ta nhận thấy. Nếu như bạn nằm trong số 
nhũng nguôi nhìn ra nguôi phụ nữ trong bức tranh ghép là 
một cô gái trẻ thì chắc rằng bạn sẽ không hề nghĩ đến việc giúp 
đỡ cô ấy băng qua đưòng vì thái độ lẫn hằnh vi của bạn phải phù 
họp vói cách nhìn của bạn đối vói "cô gái trẻ" này. 



46 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Thí nghiệm trên chỉ rỏ điềm sai sót cơ bản cùa các quy 
tắc trong Đạo đức nhàn cách. Việc cố gắng thay đổi thải độ và 
hành vi bên ngoài sẽ không có mấy hiệu quả nếu chứng ta 
không xem xét lại các mô thức cơ bản hình thành thái độ và 
hằnh vi cùa chúng ta. 

Đồng thời, nó cũng cho thấy các mô thức có ảnh 
hưởng mạnh mẽ nhu thế nào đến cách thức chúng ta đối 
xử vói nguôi khác. Nhu một thói quen, chúng ta thường 
quan sát và suy nghỉ về sự vật theo quan điềm riêng cùa 
mình, và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng người khác 
cũng có cái nhìn theo quan điểm riêng cùa họ. Như vậy, 
việc đánh giá một sự việc, sự vật là tùy thuộc vào góc nhìn 
của mỗi ngưòi. 

Mặt khác, ai trong chúng ta cũng có xu hướng nghỉ 
rằng mình nhìn nhận sự vật một cách khách quan, đúng 
như bản chất vốn có cùa chúng, nhưng quả thật không 
phải vậy. Chúng ta nhìn sự vật theo những quy ước do 
chính chúng ta đặt ra và mô tả chúng theo suy nghĩ, nhận 
định, mô thức riêng của mình. Vì thế, khi gặp sự phản bác, 
hay không đồng tình từ phía người khác, ngay lập tức 
chúng ta cho rằng họ sai. Tuy nhiên, phép thử về nhận thức 
trên cũng cho thấy những ngưòi chân thành, tâm trí sáng 
suốt luôn nhìn nhận sự vật theo nhiều cách khác nhau qua 
lăng kính kinh nghiệm của riêng mình. 

Điều này không có nghĩa là chân lý hay sự thật không 
tồn tại. Trong phép thử nói trên, khi hai ngưòi thuộc hai 
nhóm cùng nhìn bức vẽ thứ ba, họ đều nhận ra một sự thật 
đồng nhất thể hiện qua từng đường nét, các mảng màu 
đen, trắng cùa bức tranh, nhưng mỗi ngưòi lại diển giải về 
hình vẽ dưa theo cái nhìn ban đầu của ho. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 47 



Hình 2 




48 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Tóm lại, khi chứng ta càng hiểu rõ các mô thức cơ bản, 
các "bản đồ", hay các giả thuyết do mình đặt ra, cùng vói 
mức độ ảnh huởng của kinh nghiệm, thì chúng ta càng có 
trách nhiệm nhiều hơn đối vói nhũng mô thức đó - xem 
xét, kiềm nghiệm, đối chiếu thực tế, lắng nghe và tiếp thu ý 
kiến nguòd khác. Bằng cách đó, chúng ta mói có cái nhìn 
tổng quan và khách quan hơn về các vấn đề đang diễn ra. 

4. Thay Đổi mô thức 

Cớ lẽ điều quan trọng nhất rút ra từ phép thử về nhận 
thức nêu trên là phạm vi thay đổi mô thức, có thể tạm gọi 
là kinh nghiệm "À hả!" ("Aha!" experience) - khi ai đó nhìn 
nhận sự việc bằng một cái nhìn khác, mói mẻ và sáng tạo 
hơn. Nó giống nhu một luồng sáng bất ngờ lóe lên trong 
bóng tối nên nhũng ai càng bị ràng buộc suy nghỉ vào nhận 
thức ban đầu thì kinh nghiệm "À há" càng có tác dụng 
mạnh mẽ. 

Thuật ngũ sự biến đối mỏ thức (Paradigm shift) do 
Thomas Kuhn giới thiệu trong cuốn sách cầu trúc của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật (The Structure of Scientiíic 
Revolutions), đánh dấu một buớc ngoặt lớn trong lỉnh vực 
khoa học kỷ thuật. Kuhn đã chỉ ra rằng, hầu hết nhũng đột 
phá có ý nghĩa trong lỉnh vực khoa học truớc hết là do sự 
phá vỡ các tập tục truyền thống lạc hậu, lối tu duy sáo mòn 
và nhũng mô thức cũ kỹ. Nhờ sự biến đổi đó mà hàng loạt 
các phát minh, sáng chế ra đòi và có giá trị cho đến ngày nay. 

Theo nhà thiên văn học vĩ đại cùa Ai Cập, Ptolemy, thì 
trái đất là trung tâm cùa vũ trụ. Nhung Copernicus *' đã gây 
chấn động trong giới khoa học lúc bấy giờ, và bất chấp sự 
phản đối của giáo hội, khi đua ra một mô thức mói: mặt 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 49 


trời mới là trung tâm của vũ trụ. Mô thức này hoàn toàn 
trái ngược vói mô thức trước kia. Và ngay lập tức, mọi thứ 
đều có cách giải thích khác đi. 

Mô hình vật lý cùa Newton là nền tảng cùa nền khoa 
học kỹ thuật hiện đại nhưng nó chưa hoàn hảo. Sau này, 
mô thức về thuyết tương đối cùa Einstein mới thực sự là 
một cuộc cách mạng cùa thế gi ói khoa học vì có giá trị tiên 
đoán và giải thích khoa học cao hơn. 

Trước khi lý thuyết vi trùng học được nghiên cứu, tỷ lệ tử 
vong ở sàn phụ và trẻ sơ sinh rất cao nhưng không ai giải 
thích được nguyên nhân. Trong các cuộc đụng độ quân sự, 
số binh sĩ chết do các vết thương nhẹ và bệnh tật nhiều hơn 
số chết vì trọng thương nod tiền tuyến. Nhưng ngay sau khi 
lý thuyết vi trùng học ra đòi, một mô thức, một nhận thức 
hoàn toàn mói, tiến bộ hơn, đã xuất hiên và giúp ngành y gặt 
hái được những thành quả quan trọng. 

Ngày nay, nhiều quốc gia phát triển nhờ có sự thay đổi 
mô thức. Quan niệm truyền thống về nhà nước qua nhiều 
thế kỷ đã có nhiều thay đổi tiến bộ, từ nền quân chủ, quyền 
lực tuyệt đối nằm trong tay vua chúa, chuyền sang nền dân 
chủ lập hiến - nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bước 
ngoặt này giải phóng đáng kể nguồn lực và trí tuệ con 
người, tạo ra các chuẩn mực khác nhau cùa cuộc sống, cùa 
tự do và dân chủ, cùa ảnh hưởng và hy vọng trong lịch sử 
thế giói. 


(*) Nicolaus Copernicus (1473 - 1543) sinh tại Ba Lan. ông là một nhà thiên văn 
học, toán học, vật lý học, luật học, kinh tế học, ngoại giao, và là một chiến binh 
lỗi lạc thời Phục Hưng. Học thuyết Thái dưong hệ (mặt trời là trung tâm) của 
ông là một phát minh gây sửng sốt giới khoa học thời đó và làm giáo hội nổi 
giận vì học thuyết này đã làm đáo lộn mọi giáo lý của họ về vũ trụ (rằng trái đất 
là trung tâm). 




50 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Tuy nhiên, không phải tất cả mọi sự thay đổi mô thức 
đèu có xu huớng tích cực. Chẳng hạn nhu sự thay đổi từ Đạo 
đức tính cách sang Đạo đức nhân cách đã khiến chúng ta đi 
chệch ra khỏi con đuờng dân đến thành công và hạnh phúc. 
Nhung dù sự thay đổi mô thức diển ra theo huóng tích cực 
hay tiêu cực, đúng hay sai, nhanh hay chậm, chúng vân có 
nguồn gốc từ thái độ và hành vi, từ mối quan hệ cùa chúng 
ta vói nguôi khác và làm cho chúng ta thay đổi nhận thức. 

Tôi nhó một câu chuyện nhỏ về sự thay đổi mô thức 
xảy ra trên một chuyến xe điện ngầm vào một buổi sáng 
chủ nhật. Tức đó, mọi hành khách đang ngồi im lặng - 
nguôi đọc báo, nguòd trầm ngâm suy nghỉ, một vài nguôi 
khác thì tranh thủ ch ọp mắt - trong bầu không khí thật yên 
tỉnh. Rồi một nguòd đàn ông cùng các con buóc lên, ngay 
lập tức, sự tỉnh lặng bị phá vở. 

Nguòd đàn ông nọ ngồi xuống cạnh tôi, nhắm mắt lại 
nhu không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, bọn trẻ tiếp 
tục kêu gào, ném các đồ vật vào nhau và thậm chí còn giật 
tò báo cùa một hành khách. Cảnh tuợng thật khó chịu. Tuy 
vậy, nguôi đàn ông ngồi cạnh tôi vẫn không có phản ứng gì. 

Tôi và mọi nguôi trên xe đều cảm thấy bực bội, không 
thể hiểu nổi tại sao nguòi đàn ông này lại không có hành 
động gì ngăn chặn sự quậy phá cùa đám trẻ. Cuối cùng, khi 
sự kiên nhẫn và chịu đựng đã vuợt quá giói hạn, tôi quay 
sang nói với ông ấy: "Thua ông, các con ông đang làm 
phiền rất nhiều nguòi ở đây. Ông có thể làm on bảo chúng 
giũ trật tự đuợc không?". 

Nguôi đàn ông nguóc mắt nhìn lên nhu thể trấn tĩnh 
lại và nói nhẹ nhàng: "Ô phải rồi, ông nói đúng. Tôi phải 
bảo chúng im lặng mới phải. Chúng tôi vừa ở bệnh viện ra. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 5 1 


noâ mẹ chứng vừa mất cách đây vài tiếng đồng hồ. Tôi thì 
như người mất hồn, và chắc bọn chứng cũng không còn 
biết gì nữa". 

Bạn có thể hình dung lúc đó tôi cảm thấy thế nào 
không? Mô thức cùa tôi về sự việc đó nhanh chóng thay 
đổi. Tôi nhìn sự việc khác đi và vì vậy, tôi cũng thay đổi suy 
nghỉ, cảm xức và hành vi cùa mình. Sự bực tức biến mất. 
Một tình cảm thương xót và đồng cảm tuôn trào. "Xin lỗi! 
Tôi xin thành thật chia buồn! Liệu tôi có thể giúp gì ông 
không?", tôi chân thành nói. 

Nhiều người cũng trải qua những thay đổi mô thức 
tương tự trong tư tường khi họ gặp khó khăn hoặc khi đảm 
nhận vai trò mới trong gia đình hoặc trong công việc. 

Chúng ta có thể bỏ ra hàng tuần, hàng tháng, thậm chí 
hàng năm để rèn luyện Đạo đức nhân cách nhằm mục đích 
thay đổi thái độ và hành vi cùa mình nhưng chứng ta lại 
không tìm cách tiếp cận bản chất cùa sự thay đổi, vốn xảy 
ra tự nhiên khi chúng ta thay đổi cách nhìn sự việc. Điều 
này chứng tỏ nếu muốn tạo ra những thay đổi nhỏ trong 
cuộc sống, chúng ta nên tập trung chú ý đến thái độ, hành 
vi của mình. Nhưng nếu muốn có sự thay đổi lớn, có ý 
nghĩa và mang tính đột phá, chứng ta cần phải xem xét lại 
những mô thức co bản do mình tạo ra. 

Theo lòi của Thoreau: "Một ngàn nhát búa bổ vào cành 
lá không bằng một nhát vào gốc rẻ". Chúng ta chỉ có thể 
đạt được thành tựu lớn lao trong cuộc sống nếu chú tâm 
vào thay đổi những mô thức co bản - cội rẻ của thái độ và 
hành vi. 



52 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


5. Nhận thức và tính cách 

Không phải tất cả các quá trình thay đổi mô thức đều 
diẻn ra ngay tức khắc nhrt sự thay đổi nhận thức nhanh 
chóng cùa tôi trên chuyến xe điện ngầm mà tôi đã kể, nguợc 
lại, sự thay đổi mô thức có khi là một quá trình dièn ra chậm 
chạp, đầy khó khăn và cần phải đuợc cân nhắc kỹ luông nhu 
trong trường họp của vợ chồng tôi đối vói con mình. 

Nhận thức ban đầu của chứng tôi về con xuất phát từ 
ảnh hưởng cùa nhiều năm tiếp thu và rèn luyện Đạo đức 
nhàn cách. Đó là một mô thức đã ăn sâu vào quan niệm của 
các bậc cha mẹ về thành công trong việc giáo dục con cái 
cũng như về thước đo thành công của con cái: họ muốn 
bao bọc con cái, không hoàn toàn tin vào khả năng thực sự 
của chúng và cho rằng chúng nên tuân theo mọi quyết 
định cùa mình. Tuy nhiên, chỉ khi chứng ta thay đổi những 
mô thức co bản, thay đổi nhận thức thì chúng ta mói có thể 
tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cho bản thân và 
hoàn cảnh của mình. 

Vì vậy, để thay đổi nhận thức về con, chúng tôi bắt đầu 
thay đổi mô thức co bản - thay đổi chính tính cách cùa 
chúng tôi. Và một mô thức mói ra đòi trong quá trình này. 

Mô thức không tách ròi khỏi tính cách. Trong bản 
thân cùa một con người, tính cách và nhận thức có mối quan 
hệ hỗ tương: tính cách quyét định nhận thức và nhận thức có 
liên quan mật thiết đến tính cách. Chúng ta không thể thay 
đổi nhận thức mà không thay đổi tính cách và ngược lại. 

Ngay cả trường họp thay đổi mô thức có vẻ tức thòi của 
tôi vào buổi sáng hôm đó trên xe điện ngầm, thì việc thay đổi 
ấy cũng là hệ quả và bị giói hạn bỏi tính cách co bản của tôi. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 53 


CÓ thể không phải ai cũng cư xử giống tôi trên chuyến 
xe điện ngầm hôm ấy. Tôi tin chắc rằng một vài người cuối 
cùng rồi cũng hiểu ra được hoàn cảnh cùa cha con nguôi 
đàn ông nọ, nhưng cùng lắm họ chỉ cảm thấy thương xót 
chút ít mà thôi. Lại có những người nhạy cảm hơn, nhanh 
chóng nhận ra bản chất cùa vấn đề, đến chia sẻ và giúp đỡ 
người đàn ông nọ trước cả tôi. 

Qua các lập luận trên, chúng ta càng thấy được sức 
mạnh của các mô thức, vì chứng tạo ra một lăng kính giúp 
chúng ta quan sát thế giới theo cách riêng của mỗi người. 
Sức mạnh cùa sự thay đổi mô thức chính là sức mạnh chủ 
yếu tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá, dù đó là sự thay 
đổi nhanh chóng hay là một quá trình diễn ra từ từ và 
thận trọng. 

6. Lấy nguyên tắc làm trung tâm 

Đạo đức tính cách hình thành dựa trên khái niệm cơ bản 
về những nguyên tắc chi phối tính hiệu quả cùa con người. 
Đó là các quy luật tự nhiên tồn tại, bất biến và không cần 
tranh cãi trong bản chất con người, cũng giống như định 
luật vạn vật hấp dẫn chẳng hạn. 

Người ta tìm thấy ý tưởng về sự tồn tại và ảnh hưởng 
cùa các nguyên tắc này trong một câu chuyện về sự thay đổi 
mô thức cùa Frank Koch đăng trên tạp chí Proceedings của 
Học viện Hải quân. 

Hai chiếc tàu chiến được điều động đến hỗ trọ' một cuộc 
tập trận dài ngày trên biển trong điều kiện thời tiết xấu. 
Tôi phục vụ trên chiếc tàu chỉ huy và được giao nhiệm vụ 
đứng gác trên boong khi màn đêm buông xuống. Tầm 
nhìn hạn chê vì sưo'ng mù bao phủ nên vị thuyền trưoTig 



54 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


củng ở lại trên boong tàu để theo dõi mọi hoạt động. 

Không lâu sau khi trời tối, hoa tiêu mạn phải báo cáo: “Có 
đốm sáng bên phải mũi tàu”. 

“Đốm sáng càng gần hay xa dần so với tàu chúng ta?”, 
thuyền tru'ỏ'ng hỏi lại. 

“Thua thuyền truỏng, càng gần!”, hoa tiêu trả lời và điều 
này có nghĩa tàu của chúng tôi có nguy cơ va vào một con 
tàu nào đó. 

Vị thuyền tru'ỏ'ng ra lệnh cho tín hiệu viên: “Phát tín hiệu 
cho con tàu đó: cả hai tàu đang chạy huớng thẳng vào 
nhau, yêu cầu họ đổi huớng 20 độ”. 

Tín hiệu ngay lập tức đuực truyền đi, và chúng tôi nhanh 
chóng nhận đu’Ợc tín hiệu trả lời của chiếc tàu kia: “Yêu 
cầu tàu các ông đổi hu'ó'ng 20 độ”. 

Thuyền tru'ỏ'ng ra lệnh: “Truyền tín hiệu: Tôi là thuyền 
truởng, tôi yêu cầu tàu các anh đổi huớng 20 độ”. 

Bên kia trả lòi: “Tôi là binh nhì, tôi đề nghị các ông phải 
đổi huớng 20 độ!”. 

Đến lúc này thì vị thuyền truởng nổi cáu, ông hét lên: 
“Truyền tín hiệu: Chúng tôi là tàu chiến. Các anh phải 
đổi huớng 20 độ ngay lập tức!”. 

Đèn tín hiệu bên kia nhấp nháy: “Tôi là hải đăng”. 

Thê là chúng tôi buộc phải đổi huớng. 

Sự thay đổi mô thức cùa vị thuyền trưởng, và cả cùa 
chúng ta khi đọc bài tường thuật này, khiến chứng ta xem 
xét tình huống theo một qttan điềm hoàn toàn khác. 
Chúng ta có thể thấy rằng thrtc tại đã bị thay thế bỏi nhận 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 55 


thức hạn chế cùa ông ấy - một thực tại quan trọng đối vói 
chúng ta trong việc hiểu cuộc sống hàng ngày cũng nhu 
đối vói vị thuyền trưởng trong nhiệm vụ điều khiển con 
tàu giũa suong mù. 

Các nguyên tắc cũng giống nhu ngọn hải đăng. Chúng 
là nhũng quy luật tự nhiên phải đuợc con nguôi tuân thủ. 
Cũng nhu Cecil B. de Mille nhận xét về các nguyên tắc 
trong bộ phim nổi tiếng cùa ông, "Mười điều răn của Chúa" 
(The Ten Commandments), rằng: "Chúng ta phải tuân theo 
các quy luật đã đuợc đặt ra, nếu chống lại nhũng quy luật ấy, 
có nghĩa chứng ta đang chống lại chính mình". 

Trong khi mỗi người có thể nhìn vào cuộc sống cùa 
bản thân, vào các mối quan hệ qua lại dưới lăng kính cùa 
mô thức hay "bản đồ" - vốn hình thành từ kinh nghiệm 
hay sự quen thuộc - thì những "tấm bản đồ" này lại không 
phải là "lãnh thổ" mà chỉ là những "thực tại chủ quan" 
diẻn tả "lãnh thổ" mà thôi. 

"Thực tại khách quan" hay "lãnh thổ" bao gồm các 
nguyên tắc, quy luật tự nhiên chi phối sự phát triển và 
hạnh phức cùa con người. Điều này có nghĩa các quy luật 
này đã hòa quyện vào cấu trúc cùa mọi xã hội văn minh 
trong suốt chiều dài lịch sử và là nguồn gốc cùa mọi gia 
đình và thể chế xã hội. Độ chính xác cùa "tấm bản đồ" 
miêu tả "lãnh thổ" không ảnh hưởng gì đến sự tồn tại cùa 
"lãnh thổ". 

Như vậy, sự tồn tại của các nguyên tắc, các quy luật tự 
nhiên nêu trên đã trở nên rỏ ràng đối vói bất cứ ai có suy 
nghỉ sâu sắc và biết xem xét các chu kỳ lịch sử của xã hội. 
Những nguyên tắc, quy luật này thỉnh thoảng lại xuất hiện 
trong đòi sống. Tùy theo mức độ nhận thức và thích nghi 



56 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


cùa con người, chứng đưa họ phát triển theo hướng tồn tại 
và ổn định, hoặc đẩy họ đến chỗ tan rã và diệt vong. 

Những nguyên tắc tôi đang nói đến tuyệt nhiên không 
phải là những điều khó hiểu, bí hiềm, hay mang màu sắc 
cùa một tôn giáo đặc biệt nào đó, mà là những điều hiển 
nhiên đối vói mọi tôn giáo, trong các triết lý xã hội và các 
hệ thống đạo đức đã có từ lâu đòi. Những nguyên lý hay 
quy luật tự nhiên này gần như là một phần trong điều kiện 
sống cùa con người, cùa ý thức và lương tâm con người. 
Chúng gần như tồn tại trong mỗi cá nhân, không phri 
thuộc vào điều kiện xã hội và ý muốn chủ quan cùa con 
người, cho dù chúng có thể bị vùi dập hay làm cho tê liệt 
bỏd những điều kiện bất lọi hay sự phản kháng nào đó. 

Ví dụ, khi tôi nói về nguyên tắc cóng bằng thì sẽ nảy sinh 
ra khái niệm công bằng và công lý. Dường như trẻ con cũng 
có một ý thức bẩm sinh về sự công bằng, cho dù được rèn 
luyện trong điều kiện ngược lại. Tuy có một sự khác biệt rất 
lớn giữa định nghĩa và việc thực hiện công bằng, nhưng 
nhận thức về sự công bằng lại là một nhận thức chung. 

Nguyên tắc trung thực và lưong thiện tạo cơ sở cho sự tin 
cậy - điều cốt yếu cho sự họp tác, phát triển bền vững trong 
bản thân của một con ngưòi và trong các mối quan hệ cùa 
con ngưòi vói nhau. 

Một nguyên tắc nữa là nhân quyền. Khái niệm cơ bản 
trong Tuyên ngôn độc lập cùa Hoa Kỳ đã nêu rỏ giá trị cùa 
nguyên tắc này: "Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển 
nhiên rằng: mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa 
đã ban cho họ những qriyền tất yếu và bất khả xâm phạm, 
trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu 
hạnh phức". 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 5 7 


Ngoài ra còn có một số nguyên tắc khác như: phụng sự, 
hoặc ý tường muốn cống hiến, nguyên tắc chắt lượng hay 
hoần hào. 

Nguyên tắc tiềm năng cho rằng chúng ta là phôi thai có 
thể lớn lên, phát triển, tạo ra ngày càng nhiều nguồn lực. 
Gắn liền vói nguyên tắc tiềm năng là nguyên tắc phát triền - 
tức là quá trình giải phóng tiềm năng và phát triển tài năng. 
Quá trình này cũng cần đến các nguyên tắc như kiên trì, bồi 
dưỡng và khuyến khích. 

Nguyên tắc không phải là thực hằnh, vì thực hành là một 
hoạt động đặc trưng, một hành động cụ thể. Thực hành có 
thể thành công trong trường họp này nhưng chưa chắc đã 
thành công trong trường họp khác, như việc cha mẹ không 
nhất thiết phải nuôi đứa con thứ hai giống như cách nuôi 
đứa con đầu lòng. 

Nếu thực hành là việc làm cụ thể trong từng hoàn cảnh 
thì nguyên tắc lại là chân lý co bản, sâu sắc và có tính phổ 
biến, có thể áp dụng cho từng cá nhân, gia đình, tổ chức... 
Khi chân lý thâm nhập vào các thói quen, chúng sẽ giúp 
con nguôi tạo ra khả năng thực hành, xử lý hiệu quả các vấn 
đề khác nhau trong cuộc sống. 

Nguyên tắc không phải là giá trị. Ví dự: Một băng cướp 
có thể chia nhau các giá trị (vật cưóp được) nhưng chứng đã 
phạm vào các nguyên tắc co bản (vi phạm pháp luật). 
Nguyên tắc là lãnh thồ, còn giá trị là bản đồ. Khi chứng ta xem 
trọng các nguyên tắc đúng,- tức hiểu biết sự vật đúng vói 
bản chất vốn có cùa nó - thì chúng ta sẽ tìm ra chân lý. 

Nguyên tắc định hướng cách ứng xử cùa con người. 
Chúng có giá trị lâu dài, bền vững và là những vấn đề co 
bản, hiển nhiên. Chúng ta có thể nhanh chóng hiểu được 



58 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


tính hiển nhiên cùa nguyên tắc nếu xem xét sự vô lý khi cố 
gắng đạt đuợc thành công bằng cách làm ngược lại các 
nguyên tắc này. Thật vô lý nếu chứng ta coi sự bất công, lừa 
đảo, hèn hạ, vô dụng, tầm thường, hay suy đồi là nền tảng 
vững chắc cho thành công và hạnh phức lâu dài. Mặc dù 
người ta có thể tranh cãi với nhau về cách định nghĩa, cách 
thể hiện và thực hiện các nguyên tắc này, nhưng chúng 
luôn tồn tại trong nhận thức cùa họ. 

Các "bàn đồ" hay mô thức của chúng ta càng gắn kết chặt 
chè vói các nguyên tắc, quy luật này bao nhiêu thì chúng 
càng chính xác và có hiệu quả bấy nhiêu. Những "bàn đồ" 
chính xác sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến sự thành đạt cùa cá 
nhân và duy trì các mối quan hệ bền vững hon nhiều so vói 
nỗ lực thay đổi thái độ và hành vi cùa chúng ta. 

7. Nguyên tắc thay đổi và phát triển 

Sở dĩ thuyết Đạo đức nhân cách có sức lôi cuốn mạnh 
mẽ là do nhiều người cho rằng nó hướng dẫn cách đạt 
được những thành tựu trong cuộc sống như giàu có, thành 
đạt và có mối quan hệ khăng khít vói những người xung 
quanh một cách nhanh chóng, dẻ dàng mà không cần phải 
trải qua quá trình phấn đấu hay trưởng thành theo quy luật 
tự nhiên. 

Tuy nhiên, đó là một lý thuyết không thực tế, ảo tưởng 
và lừa dối. Dùng kỷ xảo và những biện pháp vội vàng đề đạt 
được thành công cũng chẳng khác gì tìm nhà người quen ở 
thành phố Chicago mà lại dùng tấm bản đồ cùa thành phố 
Detroit. 

Theo Erich Fromm, một nhà phản biện sắc sào về nguyên 
nhân và kết quả cùa lý thuyết Đạo đức nhân cách thì: 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 59 


Hôm nay, chúng tôi gặp một người có hành vi giống như 
một người máy, anh ta không biết và không hiểu mình là 
ai. Con người duy nhất mà anh ta biết đến chính là con 
người mà anh ta muốn được người khác nhìn nhận, đó là 
con người vói những lòi ba hoa sáo rỗng thay thế cho 
những lời chân thành, nụ cười giả tạo thay thê cho tiếng 
cười trung thực, và điệu bộ thất vọng thay thế cho nỗi 
đau thực sự. Có thể diễn tả con người này qua hai câu 
sau: Một là, anh ta có những khiếm khuyết không thể 
sửa được về cá tính và bản tính tự nhiên. Hai là, anh ta 
củng chẳng khác gì hàng triệu người khác quanh ta. 

Cuộc đòi con người luôn phát triển theo một trình tự 
nhất định. Một đứa trẻ biết lật, ngồi, bò, đi trước khi biết 
chạy. Nhưng mổi bước phát triển ấy đều quan trọng và 
phải diễn tiến theo trình tự thòi gian, không thể bỏ qua 
một bước nào cả. Điều này cũng đúng vói mọi giai đoạn 
của cuộc sống, mọi cá nhân, gia đình và tổ chức cũng như 
trong mọi lỉnh vực. 

Chúng ta dể dàng biết và chấp nhận chân lý hay nguyên 
tắc về quả trình cùa các sự vật trong thế giới vật chất, nhưng 
đề hiểu được nó trong lỉnh vực tình cảm, trong mối quan hệ 
giữa con nguôi vói con người và thậm chí, trong tính cách 
cá nhân là điều không đon giản. Ngay cả khi chúng ta đã 
hiểu được nó, thì việc chấp nhận và chung sống với nó lại 
còn khó khăn hon nữa. Do vậy, đôi khi chúng ta muốn tìm 
một con đường tắt, vói hy vọng có thể bỏ qua một số bước 
quan trọng nhằm tiết kiệm thòi gian và công sức mà vần gặt 
hái được kết quả mong muốn. 

Điều gì sẻ xảy ra khi chúng ta cố đi tắt, bỏ qua một số 
giai đoạn của quá trình tăng trường và phát triền tự nhiên? 



60 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Nếu bạn chỉ là một người choi quần vợt hạng trung bình 
mà lại quyết định choi ở hạng cao hon nhằm gây ấn tượng 
tốt hon, kết quả sẽ là gì? Liệu tinh thần lạc quan có đủ để 
bạn đánh bại một tay vợt chuyên nghiệp hay không? Bạn 
bè của bạn sẽ nghỉ gì nếu bạn nói vói họ rằng bạn có thể 
biểu diễn tại nhà hát lớn, trong khi bạn chỉ mói học choi 
dưong cầm? Câu trả lòi quá rõ ràng. Đon giản là không thể 
nào đi ngược các quy luật tự nhiên, và việc cố tình đi đường 
tắt chỉ dẫn đến những kết quả đáng thất vọng và làm bạn 
thêm nản lòng. 

Trên một chiếc thang 10 bậc, tôi đang ở bậc 2 và muốn 
chuyển lên bậc 5, việc đầu tiên tôi phải làm là bước lên bậc 
thang thứ ba đã. Ngạn ngữ có câu: "Hành trình vạn dặm 
bắt đầu từ bước chân đầu tiên" và chúng ta chỉ có một cách 
an toàn nhất là bước đi từng bước một mà thôi. 

Nếu bạn không cho thầy giáo biết trình độ của bạn 
đang ở mức nào - bằng cách đặt câu hỏi hay thú nhận sức 
học tập của mình - bạn sẻ không thể nào học khá hon hay 
tiến bộ hon. Bạn không thể che giấu mãi yếu kém cùa 
mình, vì trước sau gì cũng bị phát hiện. Cho nên, thừa 
nhận nó chính là bước đầu tiên để học hỏi. Thoreau từng 
nói rằng: "Trong quá trình phát triển, làm sao có thể che 
giấu những yếu kém của mình khi chúng ta luôn phải sử 
dụng kiến thức trong mọi lức?". 

Tôi nhó có lần hai cô gái trẻ, con cùa một nguôi bạn, 
đến gặp tôi trong nước mắt giàn giụa, phàn nàn về sự hà 
khắc và thiếu thông cảm cùa cha mình. Hai cô không dám 
mở miệng nói vói cha mẹ mình trong khi hai cô lại đang rất 
cần tình yêu, sự thông cảm và lòi khuyên cùa họ. 

Tôi nói chuyện với người cha và nhận thấy ông ta rất 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 6 1 


hiểu vấn đề đang xảy ra. Nhưng trong khi ông ta thừa nhận 
mình nóng tính thì lại chối bỏ trách nhiệm về việc này và 
không chịu thừa nhận là mức độ phát triển cảm xức cùa 
ông còn thấp. Tính tự ái không cho phép ông ta có bước đi 
đầu tiên dần đến sự thay đổi. 

Đề có được mối quan hệ tốt đẹp với vợ, chồng, con cái, 
bạn bè hay các đồng sự, chứng ta phải học cách lắng nghe. 
Đẻ lắng nghe, chúng ta cần đến các mức độ cảm xúc khác 
nhau như: kiên trì, cỏi mở và tỏ ý thông cảm. Đây là những 
phẩm chất bậc cao cùa tính cách. Sẽ dẻ dàng hon nhiều khi 
người ta hành động ờ mức độ cảm xúc thấp và đưa ra lòi 
khuyên ở mức độ cao. 

Mức độ tiến bộ cùa một người trong các lỉnh vực như 
choi tennis hay dưong cầm là điều rất dẻ nhận thấy, vì quá 
trình đó không thề có sự giả tạo. Nhưng mức độ phát triển 
tính cách và cảm xức thì không dễ nhận ra. Chúng ta có thể 
"đóng kịch" với người lạ, với đồng sự, hay với ai đó trong 
một khoảng thòi gian ngắn, hoặc thậm chí cũng có thể tự 
lừa dối bàn thân. Nhưng theo tôi, trong thâm tâm, chúng 
ta biết rỏ con người thật cùa mình và cũng sẽ bị những 
người thường xuyên tiếp xức, làm việc vói chúng ta phát 
hiện ra. 

Việc cố gắng đi đường tắt trong quá trình phát triển tự 
nhiên thường dần đến một số hậu quả trong thế giói kinh 
doanh. Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp tìm cách "mua" 
một thứ văn hóa mói về cải tiến năng suất lao động, chất 
lượng, tinh thần làm việc và cách phục vụ khách hàng bằng 
các bài diển văn hùng hồn, luyện tập cách cười, và những 
sự can thiệp bên ngoài khác, hoặc qua việc sáp nhập, mua 
lại, hay thâu tóm công ty. Thế nhưng, họ lại xem nhẹ bầu 
không khí thiếu tin cậy phát sinh từ những hoạt động đó. 



62 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Khi thất bại, họ lại tìm kiếm các phương pháp khác trong 
Đạo đức nhàn cách mà họ tin rằng sẽ mang lại thành công. 
Tuy nhiên, họ luôn xem nhẹ và vi phạm các nguyên tắc và 
quy trình tự nhiên, vốn là cơ sở để xây dựng một nền văn 
hóa có độ tin cậy cao. 

Nhiều năm trước, bàn thân tôi cũng từng vi phạm 
nguyên tắc này trong lần sinh nhật lần thứ ba của con gái tôi. 

Hôm đó, tôi về nhà và nhìn thấy con bé đang đứng trong 
góc phòng khách, ngang ngạnh giữ chặt các gói quà tặng, 
không cho những đứa trẻ khác cùng choi. Điều đầu tiên 
tôi để ý là có nhiều phụ huynh trong phòng đang chứng 
kiến hành động ích kỷ của con mình. Tôi cảm thấy mất 
mặt vói các phụ huynh khác và tôi biết họ đang mong đợi 
điều gì ở tôi. 

Không khí trong phòng thật sự căng thẳng. Những đứa 
trẻ khác chạy quanh con tôi, đòi được chơi các tặng 
phẩm, còn con bé thì cu’ 0 'ng quyết không chịu. Tôi thầm 
nghĩ: “Chắc chắn mình phải dạy cho con bé biết chia sẻ. 
Giá trị sự chia sẻ là một trong những điều co’ bản nhất mà 
mình coi trọng”. Do đó, đầu tiên tôi thử đưa ra một yêu 
cầu thật nhẹ nhàng: “Con gái cưng của bố, cho các bạn 
chơi chung đồ chơi các bạn tặng con nhé?”. 

“Không!”, con bé trả lòi thẳng thừng. Tiếp theo, tôi 
chuyển sang cách khuyên nó kèm theo một ít lý luận: 
“Này con, nếu con chia đồ chơi với các bạn, lần sau khi 
con đến nhà bạn, các bạn cùng sẽ chia đồ choi với con”. 

Một lần nữa, con bé lặp lại câu trả lời củ. 

Tôi trờ nên hơi lúng túng, vì rõ ràng con bé không hề 
nghe tôi. Cách thứ ba, tôi đưa ra một điều kiện để “hối lộ” 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 63 


nó: “Con à, nếu con chia sẻ đồ chơi vói bạn, bô sẽ có một 
món quà thật đặc biệt dành cho con. Bố sẽ tặng con kẹo 
cao su”. 

“Con không thích kẹo cao su!”, con bé thét lên. 

Đến nước này thì tôi nổi cáu thật sự. Tôi dùng đến biện 
pháp uy hiếp và đe dọa nó: “Nếu con không chịu cho các 
bạn chơi cùng, bô sẽ phạt con một trận”. 

“Con không sợ!”, con bé gào to, “Tất cả quà tặng là của 
con. Con không muốn chia cho ai cả!”. 

Cuối cùng, tôi phải dùng đến sức mạnh. Tôi giật lấy vài 
món đồ chơi trên tay con bé và đưa cho bọn trẻ: “Đây, các 
cháu chơi đi!”. 

Có thề cô con gái nhỏ cùa tôi cần có kinh nghiệm sở 
hữu đồ vật trước khi nó có thể cho người khác mượn. 
(Trong thực tế, nếu chứng ta không sở hữu một vật nào đó 
thì liệu chứng ta có thật sự cho nguôi khác mượn hay 
không?). Con bé cần tôi vói tư cách là một người cha có độ 
chín chắn cao hon về cảm xức đề dạy cho nó điều này. 

Nhưng lúc đó, tôi coi trọng ý nghỉ cùa các bậc phụ 
huynh đang đứng xung quanh về cách xử sự cùa tôi hon sự 
trưởng thành và phát triển cùa con cũng như hon mối 
quan hệ giữa hai cha con tôi. Đon giản là tôi cho rằng mình 
làm như vậy là đúng và hành động của con bé là sai. Con bé 
phải chia đồ choi cho các bạn. 

Có lẽ theo thang đo của riêng tôi, tôi đang ở mức độ 
cảm xức thấp vì tôi không thể cho con lòng kiên nhẫn hay sự 
thòng cảm. Do đó, tôi đã kỳ vọng con gái mình ở mức cao 
hon - đó là nó sẻ cho các bạn đồ choi. Đề cố gắng bù đắp 
những yếu kém cùa bản thân, tôi đã “mượn " sức mạnh từ uy 



64 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


quyền của một người cha đề ép buộc con làm theo ý mình. 

Nhưng vay mượn sức mạnh lại là minh chứng của sự 
yếu kém, bỏi nó gia tăng tính phụ thuộc vào các yếu tố bên 
ngoài, buộc người khác phải nhượng bộ, làm cạn kiệt sự 
phát triển cùa lý trí độc lập, sự trưởng thành và tính ký luật 
của cả bản thân và nguôi xung quanh. Và cuối cùng nó sẽ 
tạo ra sự yếu kém trong mối quan hệ, sự sợ hãi thay thế 
cho sự họp tác, và cả hai bên sẽ trở nên tùy tiện và thủ thế 
vói nhau. 

Và điều gì sẽ xảy ra khi sức mạnh bị vay mượn - sức 
mạnh vật chất, địa vị, uy quyền, sự tín nhiệm, biểu tượng, 
hình dáng bề ngoài, thành tích quá khứ... - thay đổi hay 
không được duy trì nữa? 

Nếu tôi chín chắn hon, tôi đã dựa vào sức mạnh nội tại 
cùa mình - sự hiểu biết cùa bản thân về sự chia sẻ, về sự 
trưởng thành, tình yêu thương và sự chăm sóc - và cho 
phép đứa con gái bé nhỏ của mình được tự do lựa chọn có 
muốn chia sẻ hay không. 

Có thể sau khi cố gắng lý giải với con bé, tôi nên chuyển 
sự chú ý của mấy đứa trẻ vào các trò choi lý thú khác nhằm 
trút bỏ mọi sức ép tâm lý khỏi con bé. Một khi trẻ con có 
được cảm giác sở hữu thực sự, chúng sẽ tự nguyện chia sẻ đồ 
choi cho nhau mà không một chút đắn đo. 

Từ đó, tôi nghiệm ra rằng có những lúc trẻ con cần 
được dạy bảo nhưng có những lúc cũng nên đề chứng tự 
suy xét. Khi mối quan hệ cùa chúng ta với bọn trẻ trở nên 
căng thẳng trong một bầu không khí đầy xúc cảm thì việc 
cố dạy bảo chứng thường bị xem như là một sự trừng trị 
hay phản bác. Nhưng nếu chúng ta kéo đứa trẻ ra một góc 
kín đáo, kiên nhẫn lắng nghe và nói chuyện với nó thì có lẽ 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 65 


sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Trong câu chuyện kể trên, tôi 
đã không đủ chín chắn về mặt tình cảm, thiếu sự nhẫn nại 
và kiềm chế đề có thể làm đuợc điều đó. 

Có lẽ ý thức sở hữu nên đuợc dạy dỗ trước ý thức chia 
sẻ. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình, nhiều nguôi đã 
cho đi một cách máy móc hay từ chối chia sẻ vì họ chua bao 
giờ trải qua kinh nghiệm đuợc làm chù bản thân hay hiểu 
đúng về giá trị bản thân. Đề giúp con em chúng ta trưởng 
thành, chứng ta cần phải đủ kiên nhẫn giảng dạy chúng ý 
thức sở hữu và giá trị cùa việc chia sẻ. Ngoài ra, bản thân 
chúng ta cũng phải làm gương cho chúng. 

8. Nhìn nhận vấn đề 

Người ta thường bị cuốn hút vào những chuyện tốt đẹp 
cùa các cá nhân, gia đình và tổ chúc sống dựa trên những 
nguyên tắc vững chắc. Họ ngưỡng mộ những cá nhân có 
sức mạnh, chín chắn, những gia đình biết đùm bọc, đoàn 
kết, những tổ chức có nền văn hóa đồng tâm hiệp lực. Và 
thường thì họ muốn biết ngay mô thức cơ bản của những 
cá nhân, tập thề, tổ chức đó bằng các câu hỏi như: "Làm thế 
nào anh thực hiện được điều đó? Hãy cho tôi biết phương 
pháp cùa anh?", cũng có nghĩa là: "Hãy hướng dần tôi cách 
giải quyết vấn đề nhanh nhất của anh đề tôi có thề giải quyết 
những vướng mắc tôi đang gặp phải". 

Họ cố gắng học tập và áp dụng những kỷ năng này. 
Trong một thời gian ngắn, chứng dường như có hiệu quả. 
Tuy nhiên, điều đó chẳng khác nào việc sử dụng thuốc 
aspirin hoặc cao dán đề chữa những cơn đau thắt tức thòi 
mà không thể nào triệt tiêu được căn bệnh kinh niên để rồi 
cuối cùng các triệu chứng cấp tính mới sẽ xuất hiện. Vì vậy. 



66 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


càng tập trung vào những vấn đề và cơn đau cấp tính bao 
nhiêu thì chứng càng góp phần làm cho căn bệnh kinh 
niên thêm trầm trọng bấy nhiêu. 

Điều này có nghĩa là có vấn đề trong cách nhìn nhận 
vấn đề cùa chúng ta. 

Chúng ta hãy xem lại lần nữa một số điềm cần luu ý đã 
đuợc nêu ra ở chuông này và tác động cùa tu duy Đạo đức 
nhàn cách. 

"Tôi tham dự hết khóa đào tạo này đến khóa huấn luyện 
khác vê' quần trị hiệu quả. Tói cố đối xứ tốt và tạo mối quan hệ 
thân tình với nhàn viên của mình, kỳ vọng vào năng lực của họ 
nhưng tòi không thấy ai trung thành với mình cà. Tôi nghĩ nếu 
tói bị ốm nằm nhà một ngày, họ sẽ tha hồ mà tán gẫu với nhau 
suốt buổi. Tại sao tòi không thề rèn luyện họ biết làm việc một 
cách tự giác và có tinh thần trách nhiệm - hay tìm được người có 
những đức tinh đó?" 

Thuyết Đạo đức nhàn cách dạy rằng tôi có thể áp dụng 
một số hành động quyết liệt hơn nhu chấn chỉnh lại công 
việc hay siết chặt kỷ luật - nhũng việc có thể làm cho các 
nhân viên cùa tôi trở nên nề nếp hơn và hài lòng vói nhũng 
gì họ đang có. Hoặc tôi có thề tìm kiếm các chuông trình 
huấn luyện xây dựng động cơ làm việc đề giúp nhân viên có 
trách nhiệm hơn, thậm chí có thề sa thải nhân viên cũ và 
tuyển nhân viên mới có khả năng làm việc tốt hơn. 

Nhung, vói nhũng nhân viên thiếu trung thành này thì 
liệu họ có hiểu nhũng điều tôi làm là vì quyền lọi cùa họ 
hay không? Họ có cảm thấy tôi đang đối xử với họ nhu vói 
nhũng cỗ máy không? Có phải tôi đánh giá họ nhu thế là 
hoàn toàn đúng? Cũng có thể chính cách nhìn nhận của 
tôi đối với nhân viên lại có vấn đề. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 6 7 


"Có quá nhiều việcphàilầm nhưng thơi gian khòng bao giò' 
đủ cả. Tòi cảm thấy áp lực đè nặng và bức bối suốt ngày, suốt 
tuần. Tói dự các hội thảo về quần trị thời gian hiệu quả và đã thủ 
áp dụng nứa tá phưong pháp hoạch định thời gian khác nhau, 
nhưng vẫn không cám thấy nùnh đang sống một cuộc sống hạnh 
phúc, hữu ích và yên bình như mong muốn." 

Thuyết Đạo đức nhàn cách nhắc tôi phải chuẩn bị sẳn 
điều gì đó đến từ bên ngoài - một trợ lý hoạch định chiến 
luợc kinh doanh mói hay một cuộc hội thảo chẳng hạn - có 
thể giúp tôi giải tỏa các áp lực này một cách hiệu quả hon. 

Nhung liệu nhũng hiệu suất đó có phải là câu trả lòi 
không? Liệu làm đuợc nhiều việc hon trong khoảng thòi 
gian ngắn hon có đem lại nhũng thay đổi thật sự không, 
hay chỉ càng đẩy tôi đến việc phản ứng lại nhũng con 
người, những tình huống có vẻ như đang kiềm soát cuộc 
sống của tôi? 

Phải chăng có điều gì khác tôi cần phải xem xét thấu 
đáo hon, căn bản hon - chẳng hạn như một mô thức nào 
đó trong tôi có ảnh hưởng đến cách tôi nhìn nhận thòi 
gian, cuộc sống và bản chất cùa chính mình? 

"Cuộc hòn nhàn của tôi trở nên nhạt nhẽo. Chúng tôi 
không mâu thuẫn hay lục đục gì với nhau cà, nhưng không còn 
yêu nhau nữa. Dù đã nhờ đến Trung tâm tư vấn hòn nhàn gia 
đình và thực hiện một số cách, chúng tói vẫn khòng thề nhóm 
lèn ngọn lửa nồng ấm mà cả hai từng có." 

Thuyết Đạo đức nhàn cách mách bảo tôi rằng chắc phải có 
vài cuốn sách hay vài cuộc thảo luận mói giúp tôi bộc bạch 
những tâm sự đề vợ tôi có thể hiểu tôi hon. Nhưng cũng có 
khả năng chúng không giúp được gì, và chỉ khi yêu nguôi 
khác thì tôi mói có được tình cảm mình đang tìm kiếm. 



68 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Nhưng liệu vợ tôi có phải là nguyên nhân thật sự cùa 
vấn đề không? Liệu có phải tôi đang chăm chăm vào các 
nhược điềm của vợ mình và biến cuộc sống gia đình thành 
ra khổ sở như thế này? 

Liệu tôi có đang đặt ra một mô thức cơ bản nào đó về 
vợ mình, về cuộc hôn nhân, về một tình yêu thực sự đề rồi 
cuộc sống gia đình mình bị nó chi phối quá nhiều? 

Bạn có nhận ra mô thức Đạo đức nhân cách có ảnh 
hưởng quan trọng nhrr thế nào đến cách chúng ta nhìn 
nhận và giải quyết vấn đề không? 

Dù có nhận ra hay không thì cũng có nhiều người ảo 
tưởng về những hứa hẹn sáo rỗng cùa thuyết Đạo đức nhàn 
cách. Tôi từng đi đến nhiều noi, làm việc vói nhiều tổ chức, 
gặp gỡ nhiều người và phát hiện ra rằng, các nhà quản lý có 
tầm nhìn chiến lược lâu dài thường chán các diễn giả chỉ 
biết tác động tâm lý và khích lệ người khác bằng những câu 
chuyện vô vị mang tính giải trí. Đièu họ cần là giá trị thrrc 
chất bên trong - một quả trình - hơn là liều thuốc aspirin 
hay cao dán. Mong muốn chủ yếu cùa họ là giải quyết các 
vấn đề nan giải và tập trung vào các nguyên tắc có thể đem 
lại hiệu quả lâu dài. 

9. Nâng cao trình độ tư duy 

Theo Albert Einstein, "Chúng ta không thể giải quyết 
được vấn đề quan trọng mà chứng ta đrtơng đầu bằng trình 
độ trĩ duy giống như khi chứng ta gây ra những vấn đề đó". 

Thật vậy, khi quan sát sự vật xung quanh và xem xét lại 
chính bản thân mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng những vấn 
đề nảy sinh khi sống và cư xử theo quan điềm Đạo đức nhàn 
cách là những vấn đề cơ bản, có chiều sâu và không thể 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 69 


được giải quyết ở mức độ tư duy hòi hợt như khi chứng 
mói phát sinh. Chúng ta cần có một trình độ tư duy mói 
sâu sắc hơn - một mô thức dựa trên các nguyên tắc miêu tả 
chính xác phạm trù con người và các mối quan hệ qua lại 
có hiệu quả - để giải quyết chứng. 

Trình độ tư duy mới chính là vấn đề mà cuốn sách 7 
Thói Quen Đẻ Thằnh Đạt đề cập đến. Đây là quan điềm "bắt 
đầu từ bên trong" - lấy nguyên tắc làm trung tâm và lấy tính 
cách con ngưòi làm nền tảng - nhằm mang lại sự thành đạt 
của cá nhân và sự thành công trong mối quan hệ giữa các 
cá nhân vói nhau. Quan điềm "bắt đầu từ bên trong" chú 
trọng ý thức bắt đầu từ bản ngã và quan trọng hơn, bắt đầu 
từ phần cốt lỏi của bản ngã: những mô thức, tính cách và 
động cơ của con người. 

Quan điềm này cho rằng nếu muốn có một cuộc hôn 
nhân hạnh phúc, bạn hãy là ngưòi tạo ra các mặt tích cực và 
biết bỏ qua những chuyện không vui. Nếu muốn con 
mình ngoan ngoãn hơn, đáng yêu hơn, bạn hãy là bậc cha 
mẹ hiểu và thông cảm với chúng, kiên định hơn và yêu quý 
chúng hơn. Nếu muốn có được quyền tự chủ hơn trong 
công việc thì bạn hãy là một nhân viên có trách nhiệm hơn, 
biết giúp đỡ đồng nghiệp và cống hiến nhiều hơn. Nếu 
muốn được người khác tin cậy, bạn hãy là ngưòi đáng tin 
cậy. Nếu muốn có được cái thứ yếu là tài năng được thừa 
nhận, thì trước hết, bạn hãy tập trung vào cái chính yếu - 
tính cách cùa bạn. 

Quan điềm "bắt đầu từ bên trong" cho rằng nên đặt 
Thầnh tích cả nhân lên trên Thầnh tích tập thề, rằng hứa và 
nên giữ lời hứa vói chính mình trước khi hứa và giữ lòi hứa 
vói ngưòi khác. Theo quan điềm này, sẽ là vô ích nếu chúng 
ta muốn có nhân cách trước khi có tính cách, muốn cải 



70 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


thiện các mối quan hệ trước khi hoàn thiện bàn thân. 

"Bắt đầu từ bên trong" là một quá trình đổi mói liên 
tục dựa trên các quy luật tự nhiên chi phối sự trưởng thành 
và tiến bộ của con người. Nó phát triển theo đường xoắn 
ốc, nâng cao cách sống độc lập, có trách nhiệm và phụ 
thuộc lần nhau có hiệu quả. 

Tôi có co hội làm việc với nhiều người khác nhau - có 
người rất tuyệt vời, có nguôi rất tài năng, có người mong 
muốn sự thành đạt và hạnh phức, có người đang đi tìm 
hạnh phức, có nguôi đang khiến người khác đau khổ - 
nhưng tôi chưa bao giò thấy có giải pháp nào, có niềm 
hạnh phức, sự thành công nào tồn tại lâu dài dựa trên quan 
điềm "bắt đầu từ bên ngoài". 

Quan điềm "bắt đầu từ bên ngoài" thường mang lại 
những kết quả tiêu cực trong thái độ và cách cư xử cùa 
nhiều người. Họ thường cám thấy mình là người không có 
hạnh phúc, là nạn nhân và bất lực; họ chỉ tập trung vào 
nhược điềm cùa người khác và luôn cho rằng hoàn cảnh 
khó khăn, tình trạng trì trệ mà mình phải chịu đựng thuộc 
về trách nhiệm cùa ai đó. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất 
ở những cặp vợ chồng không có hạnh phức, đó là vì cả hai 
không biết chấp nhận nhau, nguôi này muốn người kia 
phải thay đổi, nguôi này kể tội người kia, người kia tìm 
cách sửa đổi tính nết cùa người này... Đó là một mối quan 
hệ thiếu tin cậy lẫn nhau. 

Các thành viên trong gia đình chúng tôi đã từng sống ở 
ba địa điềm "nóng bỏng" nhất trên trái đất - Nam Phi, Israel, 
và Ireland - và tôi tin rằng nguồn gốc cùa các vấn đề đang 
diển ra ở ba noi khác nhau này chính là sự thống trị cùa mô 
thức xã hội "bắt đầu từ bên ngoài". Các bên liên quan đều 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 7 1 


tín rằng "vấn đề" nằm ở "bên ngoài" và nếu "họ" (tức phía 
bên kia) chịu "sửa đổi" theo khuôn phép hay đột nhiên "bị 
loại" khỏi cộng đồng thì "vấn đề" sẽ đuợc giải quyết. 

Quan điềm "bắt đầu từ bên trong" là sự thay đổi mô 
thức quan trọng đối với hầu hết mọi nguôi, phần lớn là do 
ảnh huởng mạnh mẽ từ mô thức xã hội hiện hành cùa Đạo 
đức nhằn cách. 

Nhung theo kinh nghiệm cùa riêng tôi - rút ra từ 
nhũng chuyện cá nhân cũng nhu khi làm việc vói hàng 
ngàn nguòd khác - và bằng sự nghiên cứu sâu sắc về nhũng 
cá nhân và hình thái xã hội đã thành công trong lịch sử, tôi 
tin rằng nhiều nguyên tắc thể hiện trong 7 Thói quen này đã 
từng ăn sâu trong mỗi con nguôi chúng ta, trong luơng 
tâm và ý thức xã hội cùa chứng ta. Đề nhận ra và phát triển 
chúng, đề áp dụng chúng vào việc giải quyết các mối quan 
tâm sâu sắc nhất cùa loài nguôi, chứng ta cần phải tu duy 
khác đi, phải chuyển những mô thức cũ thành nhũng mô 
thức mới, sâu sắc hon - mô thức "bắt đầu từ bên trong". 

Chúng ta không được dừng cuộc thám hiềm, vì mục đích 
của chúng ta là đi đến nơi chúng ta đã xuất phát đề khám phá 
nó một lần nữa. (T.s. Eliot) 




Hình 3 



TONG QUAN VE 
“7 THÓI QUEN” 


“Mỗi người thề hiện mình 
qua những việc thường làm. 

Thế nên, sự xuất sắc của 
một con người không phải là 
ở hành động, mà là thói quen. ” 

- Aristotle 


V è cơ bàn, tính cách cùa chứng ta là một bộ phận cùa 
thói quen. Ngạn ngữ có câu: "Gieo suy nghỉ, gặt 
hành động; gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, 
gặt tính cách; gieo tính cách, gặt số phận". 

Có thể nói, thói quen là khuôn mầu nhất quán, đôi khi 
vô thức, thể hiện tính cách cùa chúng ta một cách thường 
xuyên, hàng ngày và quyết định tính hiệu quả hay không 
hiệu quà trong mọi hoạt động, tạo nên sức mạnh bên trong 
cùa chứng ta. Horace Mann, một nhà sư phạm vỉ đại từng 
nói: "Thói quen cũng giống như dây thừng. Hàng ngày 
chúng ta bện từng sọi nhỏ và bện càng nhiều thì sợi dây 
thừng càng khó đứt". Bản thân tôi không đồng ý vói phần 
cuối cùa câu nói này. Tôi cho rằng nó có thể bị đứt, cũng 
như thói quen là thứ có thề học và cũng có thể từ bỏ, nhưng 
việc đó đòi hỏi phải có một quá trình và một quyết tâm cao. 



74 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Những ai từng theo dõi hành trình đổ bộ cùa con 
người từ tàu Apollo 11 lên mặt trăng rồi trở về trái đất chắc 
hẳn đều sững sò trước sự kiện lịch sử này. Họ sẻ thốt lên 
"Thật là phi thường!" hay "Không thể tin được!". Thế 
nhưng, những ngôn từ đó vẫn chưa đủ đề diển tả những 
giây phút đáng ghi nhó đó. Đề có được thành công vĩ đại 
ấy, các nhà du hành vũ trụ đã phải vượt qua sức hút cực lớn 
của trái đất. Năng lượng bỏ ra trong vài phứt đầu tiên khi 
con tàu ròi khỏi bệ phóng và trong những dặm đầu tiên 
của cuộc hành trình còn nhiều hon tổng số năng lượng 
được dùng trong nhiều ngày sau đó đề thực hiện cuộc 
hành trình dài nửa triệu dặm. 

Thói quen cũng vậy, nó có sức hút rất lớn - lón hon 
nhiều so vói những gì chúng ta có thề nhận thấy. Một chút 
ý chí hay một vài thay đổi trong cuộc sống chưa đủ đề xóa 
bỏ những thói quen đã ăn sâu vào bản thân như: sự thiếu 
quyết tâm, thiếu kiên nhẫn, tính kiêu ngạo và ích kỷ. Mọi 
sự "cất cánh" đều cần một nỗ lực phi thường. Chỉ cần vượt 
qua được sức hút cùa thói quen, sự tự do của chúng ta sẽ 
được đẩy lên một tầm cao mói. 

Cũng như các nguồn năng lượng tự nhiên khác, sức 
hút của trọng lực có thể có lọi hoặc có hại. Tực hút cùa 
trọng lực có thể cản trở con người đến với vũ trụ đầy bí ẩn 
nhưng cũng chính nó lại có khả năng liên kết thế giới này 
thành một thể thống nhất, và giữ trái đất nằm đúng quỷ 
đạo, tạo ra một trật tự nhất định trong vũ trụ. Thói quen 
cũng vậy. Đó là một lực hút rất lớn, nếu biết sử dụng một 
cách hiệu quả, chứng ta có thể dùng nó đề tạo sự gắn kết và 
trật tự cần thiết nhằm mang lại thành công trong cuộc 
sống của chúng ta. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 75 


1. "Thói quen" là gì? 

Trong phạm vi cuốn sách này, chúng ta xem thói quen 
là giao điềm cùa tri thức, kỹ năng và khát vọng. Trong đó, tri 
thức là một mô thức lý thuyết, tức lầm gì và tại sao ; kỹ năng 
là làm như thế nào ; còn khắt vọng là động cơ, là ý muốn hành 
động. Muốn tạo một thói quen trong cuộc sống, chúng ta 
cần phải có cả ba yếu tố này. 

Quan hệ cùa chúng ta vói các đồng nghiệp, vợ/ chồng, 
con cái không mấy tốt đẹp có thể là vì chúng ta có thói 
quen áp đặt ý kiến của mình mà không bao giò thực sự 
lắng nghe họ. Nhưng dù biết cần phải lắng nghe nguôi 
khác đi nữa, có kỹ năng lắng nghe đi nửa thì tôi cũng cần 
có mong muốn giao tiếp thực sụ, nếu không, tôi cũng 
không thể rèn luyện đuợc thói quen này. Vì vậy, đề xây 
dựng đuợc một thói quen cần phải có cả ba yếu tố: tri thức 

- kỹ năng -khát vọng. 

Sự thay đổi cùa hiện tuợng/bản chất là một quá trình 
đi lên. Bản chất làm thay đổi hiện tượng, và ngược lại, hiện 
tượng cũng có thề làm thay đổi bản chất. Chúng ta phát 
triển theo một đường xoắn ốc. Nhò có tri thức, kỹ năng và 
khát vọng, chúng ta có thể phá bỏ được những mô thức cũ 

- vốn là chỗ dựa giả tạo trong nhiều năm qua - để đạt được 
các bước tiến mói của bản thân và trong mối quan hệ vói 
người khác. 



76 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 



NHỮNG THÓI QUEN HIỆU QUẢ 
Các nguyên tắc và mô hình ứng xử được lĩnh hội 


Đôi khi, sự thay đổi là một quá trình đầy gian truân, 
nhưng nó được thúc đẩy bỏi một mục đích cao cả hơn, bỏi 
mong muốn hy sinh cái hiện tại đề đạt được thành tựu lớn 
trong tương lai và nó mang lại hạnh phức - mục tiêu để 
chúng ta tồn tại. Hạnh phức có thể được định nghĩa là kết 
quả của khát vọng và khả năng hy sinh hiện tại cho những 
điều tốt đẹp trong tương lai. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 7 7 


2. Tính liên tục cúa quá trình trướng thành 

Bảy thói quen không phải là một tập họp các công thức 
tâm lý rời rạc, chắp vá mà đó là phương pháp tiếp cận tịnh 
tiến, liên tục và được kết họp chặt chẽ nhiều mặt trong việc 
nâng cao tính hiệu quả cùa từng cá nhân, cùa các mối quan 
hệ. Kết họp hài hòa với những quy luật phát triển tự nhiên, 
7 thói quen giúp chúng ta liên tục tiến lên trong các bước 
cùa quá trình trưởng thành, từ phụ thuộc sang độc lập rồi 
đến tương hỗ. 

Khi bắt đầu cuộc sống, mổi chúng ta đều là một đứa trẻ 
sơ sinh, hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ (hoặc người đỡ 
đầu). Được dạy dỗ, nuôi dưỡng và nâng đỡ, theo năm 
tháng, chứng ta trở nên cứng cáp hơn, độc lập hơn - về thể 
chất, tinh thần và cả về tài chính - cho đến khi chứng ta có 
thể tự chăm sóc bản thân mình và trở thành một con ngưòi 
tự chủ, tự lực. 

Càng trưởng thành, chứng ta càng nhận thức được 
rằng mọi sự vật trên đòi đều tác động qua lại lẫn nhau, rằng 
có một hệ sinh thái chi phối cả tự nhiên và xã hội. Chúng 
ta phát hiện ra rằng việc nâng mình lên một tầm cao mói 
phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ vói những ngưòi 
xung quanh - nghĩa là cuộc sống cùa con người luôn có sự 
tương hỗ. 

Nhìn tổng thể, sự phát triển cùa con người từ thòi thơ 
ấu đến khi trưởng thành là phù họp vói quy luật tự nhiên. 
Tuy nhiên, có nhiều chiều hướng phát triển. Chẳng hạn, sự 
trưởng thành về thề chất không nhất thiết đi liền với 
trưởng thành về tình cảm hay trí tuệ. Mặt khác, một người 
chậm phát triền về thể chất không hẳn là kém trưởng 
thành về mặt trí tuệ hay tình cảm. 



78 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Trên con đường phát triển liên tục cùa sự trưởng 
thành, phụ thuộc là mô thức thuộc vẻ người khác - anh chăm 
sóc tôi, anh đến hoặc không đến vói tôi, tôi trách anh về 
hậu quả xảy ra... Còn độc lập mói chính là mô thức của tôi- 
tôi có thề làm việc này, tôi chịu trách nhiệm, tôi biết tự lực, 
tôi có quyền lựa chọn... 

Nhưng, tương thuộc là mô thức thuộc vè chúng ta - chúng 
ta có thề cùng làm việc, chứng ta có thể họp tác vói nhau, 
chúng ta có thề kết họp tài năng và năng lực lại đề cùng làm 
những việc lớn hon. 

Người phụ thuộc chĩa vào nguôi khác đề đạt điều mình 
muốn. Người độc lập luôn có được cái mình muốn bằng 
chính nỗ lực cùa bản thân. Còn Người tương thuộc thì biết 
kết hợp nỗ lực của mình vói những nỗ lực cùa người khác 
để đạt thành công lớn nhất. 

Nếu bị phụ thuộc về thể chất, chẳng hạn bị bại liệt hay 
tật nguyền, tôi sẽ phải cần đến sự giúp đỡ cùa người khác. 
Nếu bị phụ thuộc về tình cảm, tôi sẽ cần đến nhận xét cùa 
người khác đề cảm thấy mình có giá trị và an tâm. Nếu là 
ngưòi phụ thuộc về trí tuệ, tôi sẽ phải nhò nguôi khác suy 
nghỉ hộ mọi vấn đề trong cuộc sống. 

Ngược lại, nếu là một người độc lập, về mặt thể chất, 
tôi có thề tự mình làm lấy mọi việc; về trí tuệ, tôi có thề tự 
suy nghỉ, tư duy một cách sáng tạo, có óc phân tích và sắp 
xếp cũng như trình bày ý kiến cùa mình một cách dể hiểu; 
về tình cảm, tôi sẽ tự làm chủ bản thân, cảm nhận được 
chính mình và sẻ không bị chi phối bỏi câu hỏi tôi có được 
người khác yêu mến hay đối xử tốt không. 

Có thể dẻ dàng nhận thấy rằng người có tính độc lập tỏ 
ra chín chắn hon nhiều so vói nguôi có tính phụ thuộc. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 7 9 


Rèn luyện được tính độc lập là một thành công lớn nhưng 
đó không phải là tất cả. 

Hiện nay, tính độc lập đang là mô thức được xã hội đề 
cao. Hầu hết sách, báo viết về cách sống đều sùng bái tính 
độc lập - như thể giao tiếp, làm việc nhóm, hay họp tác đều 
kém giá trị hon. Họ xem tính độc lập như mục tiêu tối 
thượng mà mọi cá nhân và xã hội cần hướng tói. Nhưng 
thực chất, việc nhấn mạnh tính độc lập phần nhiều xuất 
phát từ phản ứng trước sự phụ thuộc, như một cách chống 
đối việc kiềm soát, chi phối và khống chế cùa người khác 
đối vói chứng ta. 

Nhiều người hiểu không thấu đáo về khái niệm tương 
thuộc, thường liên tưởng, thậm chí đồng nhất nó vói sự 
phụ thuộc. Vì vậy, chứng ta thấy có những người nhân 
danh độc lập, giải phóng con người, nhưng thực chất là vì 
ích kỷ cá nhân, tư lợi mà ly hôn, bỏ rod con cái và lảng tránh 
mọi trách nhiệm xã hội. 

Phản ứng ở những người có tham vọng thoát khỏi sự 
gò bó - để "tự khẳng định mình" và "làm những việc mình 
muốn" - thường bộc lộ nhiều sự phụ thuộc cơ bản. Trong 
khi cố gắng đạt được mục tiêu, họ lại bộc lộ nhiều điềm 
yếu: đề những sự kiện nằm ngoài khả năng kiềm soát cùa 
bản thân chi phối. 

Tất nhiên, chúng ta cần phải thay đổi hoàn cảnh. Thế 
nhưng, phụ thuộc lại là một vấn đề thuộc về quá trình 
trưởng thành cùa từng cá nhân mà ít liên quan đến hoàn 
cảnh. Ngay cả trong hoàn cảnh thuận lọi hơn thì sự phụ 
thuộc vẫn thường được duy trì. Tuy nhiên, nó có thể được 
giải phóng bằng sự độc lập thật sự trong tính cách chúng 
ta, khiến cho chúng ta có thêm sức mạnh để chủ động 



80 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


hành động hơn là bị động đối phó. Đó là một mục tiêu tốt 
đẹp nhưng không phải là mục tiêu tối thượng của một 
cuộc sống thành đạt. 

Tư duy độc lập đơn thuần không thể phù hợp với thitc 
tại có tính tương thuộc. Những người có tính độc lập mà 
không đủ trưởng thành đề suy nghĩ và hành động một cách 
tương thuộc thì họ chỉ có thể là những cá nhân tốt, chứ 
không thể là những nhà lãnh đạo hay đồng đội tốt. Vì họ 
không xuất thân từ mô thức cùa sự tương thuộc cần thiết 
cho sự thành công trong các mối quan hệ hôn nhân, gia 
đình, tổ chức. 

về bản chất, cuộc sống có tính tương thuộc cao nên việc 
tìm cách đạt được hiệu quả tối đa bằng tính độc lập thì 
chẳng khác nào tìm cách choã quần vợt bằng chiếc gậy 
đánh gòn - nghĩa là phương pháp không thích họp với 
thực tiền. 

Tính tương thuộc là một khái niệm chín chắn và tiến bộ 
hơn nhiều so với tính độc lập. Nếu tương thuộc về thể 
chất, dù là người tự lực và có khả năng, chúng ta cũng sẻ 
liên kết sức mạnh đề có được kết quả tốt hơn trong công 
việc. Nếu tương thuộc về tình cảm, dù nhận ra ý nghĩa cùa 
bản thân, chứng ta cũng cần chia sẻ tình cảm vói người 
khác. Nếu tương thuộc về trí tuệ, chứng ta sẽ biết kết hợp 
những ý tưởng tuyệt vòi nhất cùa người khác vói những ý 
tưởng của riêng mình. 

Do đó, nếu có tính tương thuộc, chúng ta sẽ có cơ hội 
đề chia sẻ bản thân mình vói người khác một cách sâu sắc 
và có ý nghĩa, sẽ tiếp cận được các nguồn lực và tiềm năng 
lớn lao cùa những người xung quanh. 

Chỉ có những người sống độc lập mói rèn luyện được 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 81 


tính tương thuộc. Người phụ thuộc thường không có được 
những mối quan hệ tương thuộc vì họ không thể liên kết 
vói người khác trong khi chưa đủ khả năng làm chủ bản 
thân. Đó cũng là lý do vì sao các thói quen 1, 2, 3 trong các 
chương tiếp theo lại xoay quanh vấn đề làm chủ bản thân. 
Nhờ các thói quen này, người ta có thể chuyển từ phụ thuộc 
sang độc lập trước khi có thể có được tính tương thuộc. 
Chúng là những thành tích cá nhân - cốt lỏi cùa sự phát triển 
tính cách - và thằnh tích cá nhân sẽ dần đến thầnh tích tập 
thè. Cũng như gieo hạt rồi mói thu hoạch được, bạn không 
thể đảo ngược quá trình này. Đó là một quá trình "bắt đầu 
từ bên trong". 

Khi thật sự độc lập, bạn sẽ có nền tảng vững chắc cho 
tính tương thuộc, có một tính cách cơ bản giúp bạn đạt 
được những "thành tích tập thể" theo định hướng nhân 
cách khi làm việc nhóm, họp tác, giao tiếp xã hội... được 
nêu trong các thói quen 4, 5, 6. 

Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải rèn luyện 
các thói quen 1,2, 3 một cách hoàn hảo trước khi tập luyện 
các thói quen 4, 5, 6. Nắm được sự liên tục cùa các thói 
quen sẽ giúp bạn làm chù được sự phát triển cùa mình 
một cách hữu hiệu. Bạn có thể luyện tập cùng một lúc cả 
6 thói quen. 

Là một phần cùa thế giói tương thuộc, hàng ngày, 
chúng ta vần giao tiếp với thế giói đó. Tuy nhiên, các vấn đề 
nổi cộm ờ đó có thể dẻ dàng làm lu mờ những thói quen 
hình thành nên tính cách. Hiểu được tác động cùa bàn 
thân đến các mối quan hệ có tính tương thuộc giúp bạn tập 
trung nỗ lực theo đúng trình tự và phù họp vói các quy luật 
phát triển tự nhiên. 



82 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Thói quen thứ bảy là thói quen của sự đổi mói - một sự 
đổi mói thuờng xuyên và có tính cân đối bốn chiều - gồm 
ba chiều không gian và chiều còn lại là thòi gian - của cuộc 
sống. Nó xoay quanh và bao hàm tất cả các thói quen khác. 
Đó là thói quen hoàn thiện không ngừng, tạo ra một quá 
trình phát triển theo đuòng xoắn ốc để nâng bạn lên một 
trình độ hiểu biết mới và sống theo từng thói quen khi bạn 
nhìn nhận nó ở góc độ cao hon. 

Biểu đồ duói đây là sự thề hiện bằng hình ảnh theo 
trình tự và tính tuong thuộc của 7 thói quen. Nó sẽ đuợc sử 
dụng xuyên suốt cuốn sách này, khi chúng ta khảo sát cả hai 
khía cạnh: mối quan hệ có trình tự giũa các thói quen và sự 
kết họp vận động của chúng. Khi liên kết vói nhau, 7 thói 
quen sẽ tạo ra đuợc nhũng hình thức mói của nhau và làm 
tăng giá trị cho nhau. Mỗi khái niệm hay mỗi thói quen sẽ 
đuợc trình bày rõ ràng trong nhũng phần tiếp theo. 














7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 83 


3. Định nghĩa về tính hiệu quả 

Bảy thói quen chúng ta sẽ đề cập trong cuốn sách này là 
những thói quen cùa sự thành đạt, bỏi vì chúng đuợc xây 
dựng dựa trên các nguyên tắc, mang lại cho chúng ta 
nhũng lợi ích tối đa và lâu dài. Chúng trở thành nền tảng 
cùa tính cách con người, tạo nên một trung tâm cung cấp 
những "tấm bản đồ" chính xác. Đồng thòi, nhũng thói 
quen này là co sở đề mỗi cá nhân có thể tự giải quyết các 
vấn đề cùa mình một cách hiệu quả, tận dụng tối đa các co 
hội, không ngừng học tập cũng nhu kết họp đuợc các 
nguyên tắc khác trong quá trình phát triển cùa mình. 

Bảy Thói quen đề thầnh đạt cũng đuợc xây dựng dựa trên 
mô thức cùa tính hiệu quả, phù họp vói một quy luật tự 
nhiên, một nguyên tắc tôi gọi là sự cân bằng P/PC. Đề dẻ 
dàng hiểu đuợc nguyên tắc này, chúng ta có thể liên hệ vói 
câu chuyện ngụ ngôn Ngỏng đè trứng vàng của Aesop. 

Một bác nông dân nghèo một hôm phát hiện một quả 
trứng bằng vàng lấp lánh trong ổ con ngỗng của mình. 
Lúc đầu, ông nghĩ ai đó muốn chơi khăm ông. Nhưng khi 
nhặt lấy quả trứng định ném đi, ông đã kịp nghĩ lại. 

Quả trứng đúng là bằng vàng thật! Người nông dân 
không thể tin nổi vào vận may lớn đang đến vói mình. Cứ 
mỗi ngày trôi qua, ngay sau khi thức dậy, ông lại chạy bổ 
đến ổ ngỗng và thu được một quả trứng vàng. Chẳng mẩy 
chốc, bác nông dân trỏ’ nên giàu có. 

Tuy nhiên, càng giàu thì lòng tham của ông càng lớn, ông 
không còn đủ kiên nhẫn để chờ từng ngày trôi qua nữa. 
Ông quyết định giết chết con ngỗng để lấy tất cả sô trứng 
trong bụng nó. Nhưng khi ông mổ bụng con ngỗng ra thì 
bên trong trống rồng, tuyệt nhiên không có quả trứng 



84 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


vàng nào. Và, điều tồi tệ hơn nữa là từ đó về sau ông 

không còn lấy được quả trứng vàng nào nữa vì đã giết 

chết con ngỗng rồi. 

Ấn đằng sau câu chuyện ngụ ngôn này là một quy luật 
tự nhiên, một nguyên tắc - một định nghĩa cơ bản về tính 
hiệu quả. Nhiều nguôi nhìn hiệu quả từ mô thức "quả 
trứng vàng": Càng sản xuất, càng thu lợi nhuận thì hiệu quà 
đạt được càng cao. 

Câu chuyện ngụ ngôn trên cho thấy tính hiệu qua phụ 
thuộc vào hai yếu tố: sầnpham (các quả trứng vàng) và phưong 
tiện/năng lực (con ngỗng) đề sản xuất ra sản phẩm đó. 

Nếu bạn chọn kiểu sống chỉ chú trọng vào "nhũng qrrả 
trứng vàng" mà bỏ qua "con ngỗng", bạn sẽ sớm mất đi 
phuơng tiện sản xuất ra các quả trứng vàng Mặt khác nếu 
bạn chỉ chăm sóc con ngỗng mà không có mục đích đạt 
đuợc các quà trứng vàng, bạn sẽ sớm không còn gì đề nuôi 
sống bản thân hay con ngỗng. 

Tính hiệu quả nằm trong sự cân bằng tôi gọi là sự cân 
bằng P/PC. p là sàn phầm (Production), mà ở đây là "nhũng 
quả trứng vàng". Còn PC là chữ viết tắt của năng lực sản 
xuất (Production Capability), tức "con ngỗng" - năng lực 
tạo ra "nhũng quả trứng vàng". 

4. Ba loại tài sán 

về cơ bản, có ba loại tài sản: tài sản vật chất, tài sản tài 
chính và tài sản con nguôi. Chúng ta cùng lần luợt xét từng 
loại một. 

Cách đây vài năm, tôi mua một tài sản vật chất - đó là 
một chiếc máy cắt cỏ. Tôi sử dụng thường xuyên chiếc máy 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 85 


này mà chẳng hề bảo dưỡng gì cả. Thế nên, sau hai vụ mùa, 
nó bắt đầu hỏng hóc. Trong lần sửa chữa đầu tiên, động co 
chỉ còn một nửa công suất ban đầu. Như vậy, về co bản, 
chiếc máy không còn dùng được nữa. 

Tôi nhận ra rằng, giá như chịu đầu tư vào PC (năng lực 
sản xuất ) - tức chăm sóc và bảo dưỡng chiếc máy, thì tôi có 
thể được hưởng p (sản phẩm) của nó - một sân cỏ đẹp. Vì 
không sớm nhận ra điều đó nên hậu quả là tôi phải bỏ ra 
nhiều thòi gian và tiền bạc hon đề mua một chiếc máy cắt 
cỏ mới. Rõ ràng đây là một việc không hiệu quả. 

Vì theo đuổi các lợi ích hay kết quả trước mắt, chúng ta 
thường hủy hoại những tài sản vật chất có giá trị như một 
chiếc xe hod, một cái máy vi tính, máy giặt, thậm chí cả co 
thể và môi trường sống cùa chúng ta. Giữ cân bằng giữa p 
và PC sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc sử dụng có hiệu 
quả các tài sản vật chất. 

Sự cân bằng p và PC cũng tác động mạnh mẽ đến việc 
sử dụng có hiệu quả các tài sản tài chính. Chúng ta thường 
lẫn lộn giữa vốn gốc và lãi ở mức nào? Có bao giò bạn sử 
dụng thâm vào vốn gốc của mình đề tăng mức sống? Trong 
kinh doanh, nếu chứng ta giảm vốn gốc thì thường kéo 
theo khả năng giảm lọi nhuận, tức là giảm thu nhập, và 
nguồn vốn sẽ ngày càng cạn dần cho đến khi không còn đủ 
đề cung cấp cho các nhu cầu co bản nữa. 

Toại tài sản tài chính quan trọng nhất chính là khả 
năng tạo ra thu nhập cùa mỗi chúng ta. Nếu không đầu tư 
liên tục vào việc tăng PC, khả năng lựa chọn cùa chúng ta 
sẽ bị giới hạn rất nhiều. Chúng ta sẽ bị trói buộc vào hoàn 
cảnh, sợ phải nghe ý kiến của mọi người từ cấp trên đến 
đồng nghiệp và cấp dưới, sợ bị phụ thuộc về kinh tế và roi 



86 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


vào thế bị động. Và đây cũng là một việc không hiệu quả. 

Trong lỉnh vực con người, sự cân bằng p và PC còn 
quan trọng hon nữa vì con người là chủ thể kiểm soát tài 
sản vật chất và tài sản tài chính. Ví dụ, nếu hai người kết 
hôn với nhau chỉ vì "những quả trứng vàng" - vì lọi ích - 
mà không quan tâm đến việc xây đắp mối quan hệ tình cảm 
thì họ thường trở nên thiếu nhạy cảm và thiếu suy nghỉ, bỏ 
qua những cử chỉ quan tâm, chăm sóc tuy nhỏ nhưng rất 
quan trọng đối vói mối quan hệ sâu sắc. Họ trở thành đối 
thủ cùa nhau, kiểm soát nhau, chỉ quan tâm đến nhu cầu 
của riêng mình, để biện bạch cho mình và "bói lông tìm 
vết" sai lầm cùa nguôi kia. Tình yêu, sự dịu dàng và thanh 
thoát tàn lụi dần. "Con ngỗng vàng" bị bệnh ngày càng 
nặng hon. 

Còn mối quan hệ cha mẹ với con cái thì sao? Khi còn 
nhỏ, bọn trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào nguôi lớn và chúng 
rất dẻ bị tổn thương. Nguôi lớn dể lơ là nhiệm vụ PC - tức 
dạy dỗ, trao đổi, trò chuyện và lắng nghe con cái. Các bậc 
phụ huynh thường cho rằng họ được quyền làm những 
điều họ muốn. Một số người thường xuyên quat mắng, áp 
đặt con cái; số khác lại quá nuông chiều, sẳn sàng đáp ứng 
mọi đòi hỏi, dù vô lý, cùa chứng. Trong cả hai trường họp 
đó, bọn trẻ sẽ lớn lên mà không hề ý thức được về các 
chuẩn mrtc hay sự kỳ vọng, không có quyết tâm, kỷ luật và 
trách nhiệm với mọi ngưòi, với chính cuộc đòi của chứng. 

Dù bằng cách nào đi nữa - độc đoán hay dẻ dãi - ngưòi 
ta đã mang trong mình tâm lý "quả trứng vàng". Hoặc là 
làm theo ý mình muốn hoặc là theo cách mình được ưa 
thích. Nhưng trong khi đó cái gì sẽ xảy ra cho "con ngỗng"? 
Nếu đứa bé lang thang ngoài đường vài năm thì tinh thần 
trách nhiệm, ý thức tự giác, niềm tin vào năng lực cùa mình 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 87 


đề CÓ sự lựa chọn đúng hay đạt được những mục tiêu quan 
trọng sẽ như thế nào? Và còn mối quan hệ của cậu bé vói 
cha mẹ thì sao? Khi bước sang một bước ngoặt mói, đó là 
tuổi thiếu niên, thì sẻ này sinh vấn đề về nhân dạng. Liệu 
cậu bé có cho rằng cha mẹ sẽ lắng nghe mình mà không 
phán xét, rằng cha mẹ sẽ thực sự quan tâm đến mình như 
một con người, rằng cha mẹ là nguôi đáng tin cậy trước bất 
cứ điều gì xảy ra? Liệu mối quan hệ có đủ mạnh đề cha mẹ 
trao đổi, trò chuyện và tạo ảnh hưởng vói cậu? 

Già sử bạn muốn con mình tự tay dọn dẹp sạch sẽ căn 
phòng của nó. Khi đó, căn phòng sạch sẽ là p (sản phẩm 
hoặc "quả trứng vàng") và đứa con chính là PC (năng lực làm 
ra sán phẩm hoặc "con ngỗng"). Khi p và PC cân bằng nhau, 
nghĩa là con bạn dọn dẹp căn phòng một cách vui vẻ mà 
không cần bạn phải nhắc nhở thì nó là tài sản có giá trị (tức 
là một con ngỗng có thể đẻ ra những quả trứng vàng). 
Nhưng nếu mô thức cùa bạn tập trung vào p (sản phẩm) - 
một căn phòng ngăn nắp, có thể bạn sẽ la rầy và bắt buộc con 
bạn phải làm việc đó. Điều này có nghĩa là đề đạt được mong 
muốn của mình là quả trứng vàng, bạn đã xem nhẹ, thậm chí 
làm hao tổn sức khỏe và năng lực (PC) của con ngỗng. 

Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm PC thú vị cùa tôi 
vói con gái mình. 

Tôi muốn nói chuyện riêng với con gái mình nên đã lên 
kế hoạch cho cuộc gặp. Tôi cứ đinh ninh rằng sẽ không 
gặp trỏ' ngại gì. 

Do đó, khi gặp con, tôi bảo: “Hôm nay là buổi tối bô dành 
cho con. Con thích đi đâu nào?”. 

“ô, bố, sao bô trịnh trọng thế?”, con gái tôi tỏ vẻ ngạc 
nhiên. 



88 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


“Thật đấy, bô nói nghiêm túc mà!” 

“Vâng ạ... Nhưng...”, con bé ấp úng, “Điều con muốn 
làm... chắc bố không thích đâu”. 

“Vậy sao?”, tôi nói sốt sắng, “Tối nay, bô sẽ làm mọi thứ 
con muốn”. 

“Con muốn đi xem phim Chiến tranh giữa các vì sao”, con 
bé trả lời, “Nhưng con biết bô không thích. Lần trước đi 
xem, bô cứ ngủ suốt. Bố không thích phim giả tưỏ'ng... 
Nhưng thôi, mình không đi cùng được bố ạ!”. 

“ô, không, nếu con thích, bố con mình sẽ cùng đi.” 

“Bô đừng bận tâm. Đâu phải lúc nào bô con mình cũng có 
thòi gian vói nhau thê này đâu”, con bé ngừng một lúc 
rồi nói tiếp, “Nhưng bô có biết tại sao bố không thích 
phim đó không? Vì bố không hiểu được triết lý của Chiến 
binh Jedi”. 

“Con nói sao?” 

“Bô còn nhó’ những gì bô thường giảng dạy không? Đó 
chính là những gì Chiến binh Jedi được huấn luyện.” 

“Thật thê sao? Vậy thì bố con mình phải đi xem Chiến 
tranh giữa các vì sao mới được!” 

Thế là chúng tôi đến rạp chiếu phim. Con bé ngồi cạnh 
tôi và truyền cho tôi mô thức đó. Tôi trở thành học trò của 
nó. Điều đó thật kỳ diệu. Tôi bắt đầu nhận ra một mô 
thức mới mà toàn bộ triết lý cơ bản và sự luyện tập của 
Chiến binh Jedi được thể hiện trong nhũng hoàn cảnh 
khác nhau. 

Kinh nghiệm này không phải là kinh nghiệm về p 
được vạch sẵn. Đó là kết quả bất ngờ cùa việc đầu tư vào 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 89 


PC. Đó là sự gắn bó và rất đáng hài lòng. Nhưng chứng tôi 
cũng được hưởng cả những quả trứng vàng nữa, khi mà 
con ngỗng - chất lượng cùa mối quan hệ - được nuôi 
dưỡng tốt. 

5. Nguyên tắc PC trong Tổ CHỨC 

Một trong những khía cạnh có giá trị lớn lao của bất kỳ 
một nguyên tắc đúng đắn nào là nó họp lý và có thề áp 
dụng được trong mọi hoàn cảnh. Trong cuốn sách này, tôi 
muốn chia sẻ vói các bạn một số cách áp dụng các nguyên 
tắc trong một tổ chức, gia đình hay bản thân bạn. 

Khi không tôn trọng sự cân bằng P/PC trong việc sử 
dụng các tài sản vật chất cùa một tổ chức, người ta sẽ làm 
giảm đi hiệu quả hoạt động cùa tổ chức đó và thường để 
lại cho người khác hậu quả - "những con ngỗng" đang 
giãy chết. 

Ví dụ, một nguôi phụ trách tài sản vật chất là một chiếc 
máy sản xuất. Do đang háo hức gây ấn tượng vói cấp trên 
nên anh ta đã cho chiếc máy làm việc vói công suất tối đa, cả 
ngày lẫn đêm - không cho máy nghỉ hay bảo dưỡng. Sau một 
thời gian ngắn, sản lượng tăng lên đáng kể, chi phí sản xuất 
giảm, và lọi nhuận tăng vọt, đồng thòi anh ta được thăng 
chức. Đúng là "những qua trứng vàng"! 

Nhưng nếu bạn là nguôi kế nhiệm cùa anh ta. Bạn sẽ 
thừa hưởng một "con ngỗng" ốm yếu, kiệt sức - một cái 
máy đã đến lúc bị gỉ sét và bắt đầu hỏng hóc. Bạn phải đầu 
tư nhiều chi phí và thòi gian cho việc bào trì, bảo dưỡng. 
Sản lượng không đáp ứng yêu cầu, chi phí tăng vọt, lọi 
nhuận giảm xuống đột ngột. Vậy ai là nguôi bị lên án vì đã 
gây tổn thất những quả trứng vàng này? Chính là bạn. 



90 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Người tiền nhiệm cùa bạn mói thật sự là người gây tổn thất 
cho tài sàn, nhưng hệ thống kế toán chỉ báo cáo đon vị sản 
lượng, chi phí và lọi nhuận mà thôi. 

Sự cân bằng P/PC cũng đặc biệt quan trọng khi áp 
dụng vào tài sản con người trong một tổ chức - cả nhân 
viên lần khách hàng. 

Tôi biết có một hiệu ăn phục vụ món xúp trai tuyệt hảo 
và luôn chật cứng người vào mồi buổi trưa. Nhưng vì một lý 
do cá nhân, người chủ đã bán lại cửa hàng cho người khác. 
Ngưòi chủ mới chú trọng vào "những quả trứng vàng": ông 
ta quyết định pha thêm nước vào món xúp. Trong tháng 
đầu tiên, chi phí giảm xuống và doanh thu không đổi nên 
lợi nhuận tăng lên. Nhưng tháng tiếp theo, khách hàng bắt 
đầu vắng đi. Sự tin cậy không còn và doanh số gần như bằng 
không. Người chủ mói cố gắng một cách tuyệt vọng đề khôi 
phục lại uy tín nhưng vô phương cứu chữa. Nguyên do là vì 
ông ấy đã xem thường khách hàng, đánh mất lòng tin và sự 
trung thành cùa họ. Ông ấy không còn "con ngỗng" đề sản 
sinh ra "những quả trứng vàng" nữa. 

Có nhiều tổ chức rất quan tâm đến khách hàng nhưng 
lại hoàn toàn xem nhẹ những nhân viên làm việc trực tiếp 
vói khách hàng. Nguyên tắc PC là luôn luôn cư xứ với các 
nhàn viên của bạn như cách bạn muốn họ cư xử với những 
khách hàng thân thiết nhất. 

Nguôi ta có thề mua được "cánh tay" của người khác, 
nhưng không thể mua được trái tim. Trái tim chính là noi 
chứa đựng sự nhiệt tình và lòng trung thành. Người ta có 
thể mua "đôi vai" của nguôi khác, nhưng không thể mua 
được khối óc cùa họ. Nơi đó ẩn chứa sức sáng tạo, trí thông 
minh và tài tháo vát. Nhiệm vụ PC trong trường họp này là 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 91 


cư xử vói nhân viên như những người tình nguyện, cũng 
như bạn cư xử vói khách hàng như những người tình 
nguyện. Họ sẻ tình nguyện dâng hiến cả con tim và khối óc 
cho bạn cũng như cho công việc mà họ đang đảm trách. 

Lần nọ, khi chúng tôi đang họp nhóm thì có người đưa ra 
vấn đề: “Các anh sẽ làm gì để trị những nhân viên lười 
biếng và kém năng lực?”. Một người đáp: “Cho họ hình 
phạt đích đáng!”. Và nhiều người khác cùng đồng tình 
với lối quản lý theo quan điểm “chẩn chỉnh - tống khứ” 
này. Cuộc tranh luận bắt đầu và trỏ’ nên sôi nổi. 

Nhưng một người khác trong nhóm lại đặt câu hỏi: “Thê 
ai là người đi tuyển những của nợ đó?”. 

“Họ không phải là của nợ!”, một người phản đối. 

“Được rồi, thê tại sao anh không làm như vậy vói các 
khách hàng của anh? Ví dụ anh có thể nói ‘Nghe này, nếu 
ông không mua thì mời ông đi khỏi đây cho.’” 

“Dù sao cùng không được làm thê với khách hàng!” 

“Thê tại sao anh lại làm như vậy với nhân viên của 
mình?” 

“Vì họ là người làm thuê cho tôi.” 

“Thê à? Thế nhân viên của anh có tận tụy làm việc cho 
anh không? Tốc độ thay người ở công ty anh như thê 
nào?” 

“Anh đùa à? Thòi buổi này làm sao tìm được người tốt? 
Tốc độ thay thế nhân viên phải nói là quá ló'n, rồi vắng 
mặt và nghỉ không phép, tôi buộc phải cho tăng ca vào 
ban đêm. Tôi thấy họ chẳng màng gì tói công việc cả.” 

Việc chú trọng vào "những quả trứng vàng" ở những 



92 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


người có quan điềm "chấn chỉnh và tống khứ" như trên 
hoàn toàn không đủ đề khai thác nguồn năng lượng to lớn 
trong mỗi trái tim và khối óc cùa nhân viên. Lợi nhuận 
trước mắt là quan trọng nhưng không phải là tất cả. 

Tính hiệu quả nằm trong sự cân bằng. Nếu quá tập 
trung vào p thì sẽ làm tổn hại sức khỏe, làm hư hỏng máy 
móc, làm cạn kiệt vốn liếng và phá vỡ các mối quan hệ. Nếu 
quá tập trung vào PC thì cũng giống như một người chạy 
ba hay bốn giò mỗi ngày, rồi khoác lác về việc kéo dài thêm 
tuổi thọ 10 năm, mà quên rằng ngần ấy thòi gian cũng chỉ 
dùng đề chạy. 

Giữ được sự cân bằng P/PC - sự cân bằng giữa "quả 
trứng vàng" (sản lượng) vói sức khỏe và năng lực cùa "con 
ngỗng" (năng lực sản xuất) - thường là một việc khó. 
Nhưng đó thực chất là điều cốt lối của tính hiệu quà. Nó 
cân bằng lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, cân bằng giữa 
việc lấy điềm và đóng học phí khi đi học, cân bằng giữa ý 
muốn có một căn phòng sạch sẽ và việc xây dựng mối quan 
hệ với đứa trẻ đề nó làm công việc đó một cách vui vẻ, tự 
nguyện, không cần người khác chỉ bảo. 

Có một nguyên tắc luôn hiện diện trong cuộc sống cùa 
mỗi chúng ta: nếu gắng sức làm việc đề có được nhiều "quả 
trứng vàng" thì sẽ chuốc lấy sự ốm đau và kiệt sức. Ngược 
lại, nếu làm việc một cách khoa học, chúng ta sẽ có một co 
thể khỏe mạnh, một giấc ngủ ngon - nguồn năng lượng 
cho một ngày làm việc mói. 

Bạn có thể nhìn thấy sự tồn tại cùa nguyên tắc này khi 
cố áp đặt suy nghĩ cùa mình cho người khác và cảm thấy sự 
trống rỗng trong mối qrian hệ; hay khi bạn thực sự bỏ thòi 
gian đề đầu tư vào mối quan hệ để rồi tìm thấy ý muốn và 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 93 


khả năng làm việc cùng nhau, hay quan hệ giao tiếp có một 
buớc tiến đột phá. 

Sự cân bằng P/PC chính là cốt lỏi cùa tính hiệu quả. 
Nó có giá trị trong mọi lỉnh vực cùa cuộc sống. Chúng ta có 
thể làm theo nó hoặc chống lại nó, nhưng nó vẫn cứ tồn 
tại. Nó là một ngọn hải đăng. Nó là định nghĩa, là mô thức 
của sự thành đạt, và là co sở hình thành 7 Thói quen được 
trình bày trong cuốn sách này. 




CHƯƠNG HAI 


THẢNH TÍCH 
CÁ NHÂN 






















Thói quen thứ nhất 
LUÔN CHỦ ĐỘNG 





















Các nguyên tăc vê 
tầm nhìn cá nhân 


“Không một sự thật nào đáng khích lệ hơn là 
khả năng của con người trong việc nâng cao 
cuộc sống của mình bằng sự nỗ lực cóý thức. ” 

- Henry David Thoreau 


K hi đọc cuốn sách này bạn hãy cố gắng thoát ra 
khỏi con người của bạn, cố gắng đưa ý thức vượt 
lên và soi rọi bản thân bằng chính đôi mắt của tâm hồn 
mình, và đọc. Liệu bạn có thể nhìn bản thân bằng ánh mắt 
cùa một người khác không? 

Bây giò, bạn hãy suy nghỉ về tâm trạng cùa mình. Bạn 
có thể nhận diện được nó không? Bạn cảm thấy thế nào? 
Bạn có thề mô tả tâm trạng hiện tại cùa mình không? 

Tiếp theo, bạn hãy dành một phút đề nghỉ xem trí óc 
của mình làm việc như thế nào? Liệu nó có nhanh nhạy và 
tỉnh táo không? Bạn có cảm thấy đang bị giằng co giữa việc 
luyện tập khả năng tư duy và việc đánh giá ý nghĩa cùa hoạt 
động trí tuệ này không? 

Khả năng làm được điều nêu trên chỉ đặc biệt có ở con 
người, chứng ta có thề gọi đó là "sự tự nhận thức" - khả 
năng tự suy nghỉ trong toàn bộ quá trình tư duy của bản 



100 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


thân. Đó là nguyên nhân vì sao con người chiếm lỉnh được 
mọi thứ trên thế giói và có những bước tiến không ngừng 
từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đó cũng là lý do tại sao 
chúng ta có thể đánh giá và học tập được kinh nghiệm cùa 
người khác, cũng như tạo ra hoặc từ bỏ những thói quen 
cùa mình. 

Chúng ta không phải là điều mà chúng ta cảm thấy. 
Chúng ta không phải là tâm trạng chúng ta đang mang. 
Chúng ta cũng không phải là cái mà chúng ta nhận thức. 
Chúng ta có khả năng tư duy về cảm xúc, tâm trạng, và ý 
nghỉ, có khả năng tự nhận thức, và chính điều này đã tách 
chúng ta ra khỏi con người mình và ra khỏi thế giói động 
vật để xem xét cách chứng ta nhìn nhận về bản thân mình. 
Đó là mô thức bản ngã - mô thức quan trọng nhất, co bản 
nhất cùa sự thành đạt. Nó có ảnh hưởng không chỉ đến 
thái độ và hành vi cùa chúng ta mà còn đến cách chúng ta 
nhìn nhận người khác. Nó là "tấm bản đồ" chi phối bản 
chất co bản cùa con người. 

Thật vậy, chỉ khi quan tâm đến cách nhìn nhận bản 
thân (và cách chúng ta nhìn ngưòi khác) thì chứng ta mói 
có thể hiểu được cách nhìn và cảm nhận cùa người khác về 
họ và thế giới của họ. Nếu không, chúng ta sẽ có thành 
kiến đối với hành vi cùa họ và xem hành vi cùa chúng ta là 
khách quan. 

Điều này sẽ làm hạn chế đáng kể tiềm lực cùa bản thân 
và khả năng giao tiép vói nguôi khác. Nhưng nhò khả năng 
đặc biệt cùa con nguôi là sự tự nhận thức nên chúng ta có 
thể xem xét mô thức cùa mình để xác định xem chứng là 
thực tại - dựa trên co sở những nguyên tắc - hay chúng phụ 
thuôc vào điều kiên và hoàn cảnh. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 101 


1. Lăng kính xã hội 

Nếu chúng ta nhìn bản thân thông qua lăng kính xã 
hội - theo mô thức xã hội đuơng thời hay theo các ý kiến, 
nhận thức và mô thức cùa nhũng nguôi xung quanh - thì 
chúng ta chẳng khác nào hình ảnh phản chiếu trong 
phòng cuòi tại các lễ hội. 

"Bạn chẳng bao giò đúng giò cả!" 

"Tại sao con không bao giờ ngăn nắp đuợc nhỉ?" 

"Bạn phải là một nghệ sĩ mói xứng!" 

"Tôi không tin là anh đã thắng!" 

"Điều này thật đon giản. Tại sao anh/chị lại không 
hiểu?" 

Thế đấy! Nhũng hình ảnh về chúng ta thu đuợc từ 
xung quanh thuòng ròi rạc và không cân đối. Chúng 
thuờng là nhũng lòi nhận xét theo kiểu phỏng đoán về 
nhũng gì đang diễn ra, xoay quanh nhũng mối quan tâm và 
sự hòi hạt trong cách nhìn cùa người đưa ra thông tin hon 
là phản ánh chính xác sự thật. 

Sự phản ánh cùa mô thức xã hội đưong thòi cho thấy 
bản chất con nguôi được quyết định phần lón bỏd điều 
kiện và hoàn cảnh sống. Thừa nhận vai trò quyết định của 
điều kiện sống và cho rằng mình không thể nào kiểm soát 
được sức ảnh hưởng của nó là một quan điểm, một "tấm 
bản đồ" hoàn toàn khác. 

Thực ra có ba loại "bản đồ" xã hội - ba học thuyết về chú 
nghĩa tất định - được thừa nhận rộng rãi, độc lập hoặc kết 
họp, đề giải thích bản chất con nguôi. Đó là: 

Thuyết Quy định Di truyền cho rằng bản chất con người 



102 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


được di truyền từ tổ tiên. Đó là lý do vì sao bạn có phẩm 
chất, tính cách như thế này mà không phải thế khác. Hay 
nói cách khác, tính cách cùa ông bà bạn hiện diện trong 
nhiễm sắc thể (ADN) cùa bạn. Thêm vào đó, bạn thuộc 
nhóm dân tộc nào thì bản chất cùa bạn thrxộc về bản chất 
của dân tộc đó. 

Thuyết Quy định Tâm lý về co bản cho rằng bản chất cùa 
bạn là do cha mẹ bạn tạo ra. Những gì bạn được dưỡng dục 
từ thòi tho ấu sẽ đặt nền móng cho những khuynh hướng 
cá nhân và cá tính cùa bạn. Chẳng hạn, bạn ngại ngùng khi 
đứng trước đám đông, đó là vì cách cha mẹ bạn đã dạy dỗ 
bạn; hay khi làm sai điều gì, bạn cảm thấy mình có lỗi 
khủng khiếp, đó là vì bạn "nhó lại" những tổn thưong do 
hình phạt mà bạn đã trải qua... 

Thuyết Quy định Mòi trường cho rằng sở dĩ bạn trở 
thành con người như thế này là do sự tác động của "ngoại 
cảnh" - sếp của bạn, vợ/chồng bạn, bè bạn, hoặc do hoàn 
cảnh kinh tế cùa cá nhân và gia đình bạn, và cả các chính 
sách quốc gia. Ai đó hoặc điều gì đó phải chịu trách nhiệm 
về bản chất con người bạn chứ không phải là bạn. 

Cà ba "tấm bản đồ" nêu trên đều dựa vào lý thuyết 
phản xạ có điều kiện cùa Pavlov (trong thí nghiệm vói các 
con chó). Ý tưởng co bản ở đây là chúng ta được tạo điều 
kiện đề phản ứng lại một tác nhân kích thích nào đó bằng 
một cách đặc biệt nào đó. 


Kích thích 






Phản ứng 


Những "bản đồ" cùa các thuyết tất định này mô tả 




7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 103 


"biên giói lãnh thổ" một cách đúng đắn về mặt chức năng 
và chính xác đến mức nào? Những tấm gương này phản 
chiếu bản chất con người ra sao? Liệu chứng có trờ thành 
những lời tiên đoán tự thực hiện không? Liệu chúng có 
dựa trên các nguyên tắc mà chứng ta có thể vận dụng vào 
chính bản thân mình? 

2. Giữa nhân tố kích thích và phản ứng là gì? 

Đẻ trả lòi các câu hỏi nêu trên, tôi muốn chia sẻ vói các 
bạn câu chuyện có tính chất xức tác của Viktor Frankl. 

Frankl, một nhà tất định học người Do Thái theo 
trường phái tâm lý học Freud, cho rằng bất cứ điều gì xảy 
ra vói bạn khi còn trẻ sẻ định hình cá tính và nhân cách cùa 
bạn, sẽ chi phối cơ bản toàn bộ cuộc đòi bạn. Những giới 
hạn và các thông số cùa cuộc đời bạn đã được xác lập và có 
thề nói, bạn không thể nào thay đổi được. 

Frankl cũng là một nhà tâm thần học. Ông từng bị 
giam trong các trại tập trung của Đức quốc xã, noi ông phải 
chứng kiến những hành động ghê tởm cùa bọn phát xít. 
Cha mẹ, em trai và vợ của ông đều chết trong trại tập trung. 
Cả gia đình chỉ còn lại cô em gái và ông. Bản thân ông đã 
phải chịu đựng nhiều cực hình và ông không biết mình bị 
sẽ bị đưa vào lò hỏa thiêu hay may mắn nằm trong số 
những ngưòi "được sống" đề làm công việc khiêng xác 
hoặc xúc tro những người xấu số. 

Một ngày nọ, khi đang trần truồng một mình trong 
phòng giam nhỏ, ông bắt đầu nhận thức ra điều mà sau này 
ông gọi là "sự lựa chọn cuối cùng trong các quyền tự do của 
con người" - sự lựa chọn mà bọn cai ngục quốc xã không 
bao giờ cưóp đi được. 



104 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Frankl cho rằng, bọn chứng có thể kiềm soát hoàn toàn 
môi trường sống của ông, có thề làm bất cứ điều gì chứng 
muốn trên thân thể ông, nhưng là một con người biết tự 
nhận thức, ông có thể nhìn hoàn cảnh cùa mình từ góc độ 
cùa một người quan sát bên ngoài. Tự ông có thể quyết 
định tất cả những chuyện đang xảy ra có ảnh hưởng đến 
bản thân ông hay không và nếu có thì nó ảnh hưởng ở mức 
độ nào. Giữa những điều đã xảy ra với ông (nhân tố kích 
thích) và phản ứng cùa ông đối vói chứng là sự tự do hay 
quyền lựa chọn phản ứng. 

Bằng kinh nghiệm sống, Frankl hình dung về mình 
trong các hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn ông sẽ lên lóp 
giảng bài cho sinh viên sau khi ra khỏi trại tập trung. Ông 
sẻ giảng những bài học mà mình đã đúc kết được trong 
suốt quãng thời gian bị tù đày. 

Thông qua sự rèn luyện trí óc, tình cảm và tinh thần 
như vậy, chủ yếu bằng trí nhó và sự tưởng tượng, ông đã 
luyện tập đề có được sự tự do cho chính mình. Có thể bọn 
cai ngục đang rảo bước qua lại ngoài xà lim kia có nhiều tự 
do về thân thể và nhiều sự lựa chọn hon ông, nhưng ông lại 
có được sự tự do về tinh thần và sức mạnh bên trong để 
thực hiện những lựa chọn cho tưong lai cùa mình. Ông trở 
thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh, 
thậm chí một số cai ngục cũng ngưỡng mộ ông. Ông giúp 
người khác tìm ra ý nghĩa cuộc sống trong nổi đau bị hành 
hạ do hoàn cảnh tù đày. 

Frankl đã sử dụng khả năng thiên phú cùa con người về 
sự tự nhận thức đề khám phá ra một nguyên tắc co bản 
trong bản chất con người: Giữa kích thích và phản ứng là 
quyền tự do lựa chọn phản ứng của con người. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 105 


Trong sự tự do lựa chọn là những khả năng thiên phú 
mà chỉ con người mói có. Ngoài sự tự nhận thức, chứng ta 
còn có trí tưởng tượng - khả năng sáng tạo ngoài thực tiền. 
Chúng ta còn có ý thức - sự hiểu biết sâu sắc về cái đúng cái 
sai, về các nguyên tắc chi phối hành vi, và về mức độ phù 
họp của suy nghỉ và hành động cùa chúng ta đối vói các 
nguyên tắc đó. Chúng ta cũng còn có ý chí độc lập - là khả 
năng hành động dựa trên co sở cùa sự tự nhận thức mà 
không chịu ảnh hưởng cùa các yếu tố khác. 

Ngay cả những động vật thông minh nhất cũng không 
có được những khả năng thiên phú này. Nói theo ngôn ngữ 
máy tính thì chứng được "lập trình" bằng bản năng 
và/hoặc bằng sự luyện tập. Chúng có thể được luyện tập để 
có trách nhiệm, nhưng không thể luyện tập đề chịu trách 
nhiệm về việc huấn luyện đó. Nói cách khác, chúng không 
thể điều khiển, không thể thay đổi được việc chưong trình 
hóa và thậm chí cũng không biết được điều đó. 

Nhưng với con người thì khác. Nhò có những khả 
năng thiên phú, chúng ta có thể viết ra các chuông trình 
mói cho mình một cách hoàn toàn khác vói các bản năng 
và sự luyện tập của mình. Đó là lý do vì sao khả năng cùa 
động vật tương đối hạn chế, còn khả năng cùa con người là 
vô tận. Nhưng nếu sống như các con vật, chỉ dựa vào bản 
năng, hoàn cảnh và các điều kiện sống, thì khả năng cùa 
chúng ta cũng sẻ bị hạn chế. 

Mô thức cùa chú nghĩa tất định xuất phát từ việc nghiên 
cứu các loại động vật (chuột, khỉ, bồ câu, chó...) và những 
người bị chứng rối loạn thần kinh hay mắc bệnh tâm thần. 
Trong khi những nghiên cứu này có thể đáp ứng một số 
tiêu chí nhất định cùa một vài nhà nghiên cứu do nó có thể 
đo lường và dự đoán được, thì lịch sử loài người và sự tự 



106 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


nhận thức cùa chứng ta giúp chứng ta nhận ra "tấm bản 
đồ" này chẳng mô tả một khu vực lãnh thổ nào cả. 

Những khả năng đặc biệt chỉ có ở con người ấy nâng 
chúng ta vượt ra khỏi thế giói động vật. Sự luyện tập và phát 
triển những khả năng thiên phú giúp chúng ta có thêm sức 
mạnh đề hoàn thiện các tiềm năng của mình. Nằm ở vị trí 
giữa sự kích thích và phản ứng là sức mạnh lớn nhất cùa 
chúng ta: quyền tự do lựa chọn. 

3. Định nghĩa "tính chú động" 

Để khám phá nguyên tắc co bản về bản chất con người, 
Frankl đã mô tả một "bản đồ" bản thân chính xác. Từ đó, 
ông bắt đầu phát triển thói quen đầu tiên và co bản nhất 
cùa một con người thành đạt trong mọi hoàn cảnh, đó là 
thói quen luôn ở thế chủ động. 

Thuật ngữ tính chú động trở nên khá phổ biến trong 
ngành quản trị học, nhưng không dẻ tìm thấy trong mọi 
cuốn từ điển. Không chỉ có nghĩa đon thuần là sự chú động, 
tính chủ động còn mang ý nghĩa về tư cách con nguôi, về 
trách nhiệm vói cuộc đòi. Hành vi là kết quả cùa những 
quyết định đưa ra, không chịu ảnh hưởng bỏi hoàn cảnh 
nên chúng ta cần chủ động và có trách nhiệm làm cho mọi 
việc trở nên hiệu quả. Ngược lại, nếu cuộc sống cùa chúng 
ta phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thì lỗi thuộc về 
chúng ta, vì chúng ta đề cho những sự việc khách quan điều 
khiển một cách có ý thức. 

Khi đưa ra sự lựa chọn, người ta dẻ bị môi trường vật 
chất quanh mình tác động ngược trở lại. Nếu thuận lọi, họ 
sẽ cảm thấy dể chịu, kết quả công việc tốt, và ngược lại. 
Những nguôi luôn ở thế chủ động có thể tạo ra sự cân bằng 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 107 


cho mình. Đối vói họ, dù điều kiện khách quan suôn sẻ hay 
trở ngại thì tâm trạng và công việc cùa họ cũng vần tiến 
triển. Vì họ đuợc thúc đẩy bỏi giá trị của bàn thân. Nếu giá 
trị đó quyết định chất luợng cùa công việc thì bất kỳ hoàn 
cảnh nào cũng không thể gây ảnh huởng đến điều đó. 


Kích thích 

Quyền tự do 

Phản ứng 


lựa chọn 




Trí tuồng tượng Lương tâm 


MÔ HÌNH TÍNH CHỦ ĐỘNG 


Những người thụ động - luôn chịu sự chi phối từ bên 
ngoài - thường bị ảnh hưởng bỏi môi trường xã hội, hay 
còn gọi là "định kiến xã hội". Khi người khác đối xử tốt vói 
họ, họ cảm thấy vui; nhung khi người khác đối xử không 
tốt, họ liền lui về thế phòng thủ hoặc chống đỡ. Họ xây 
dựng cuộc sống tình cảm cùa mình dựa vào hành vi của 
người khác và nhắm vào nhược điềm của người khác đề chi 
phối họ. 

Ngưòi chủ động có khả năng đặt giá trị lên trên cảm 
xúc. Họ được thúc đẩy bỏi các giá trị đã được suy nghỉ thấu 
đáo, chọn lọc, và tiếp thu. Còn nhũng nguôi bị động 
thường bị ảnh hưởng bỏi tình cảm, hoàn cảnh, điều kiện và 




108 7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


môi trường sống. Tuy nhiên, người chủ động vẫn bị tác 
động bỏi những kích thích bên ngoài, bất kể về mặt vật 
chất, xã hội hay tâm lý. Nhưng phản ứng cùa họ, dù có ý 
thức hay vô thức, luôn luôn là sự lựa chọn hay phản ứng 
dựa trên cơ sở giá trị. 

Theo Eleanor Roosevelt, "Không ai có thể làm tổn 
thương bạn nếu bạn không đồng ý". Còn Gandhi nói: "Họ 
không thể lấy đi sự tự trọng của chúng ta nếu chúng ta 
không cho họ cái quyền đó". Chính sự tự nguyện cho phép 
hay đồng tình của chúng ta khiến chúng ta đau khổ hơn 
nhiều so với bản thân sự việc xảy ra. 

Tôi thừa nhận rằng đây là điều khó chấp nhận về mặt 
tình cảm, đặc biệt nếu chúng ta cứ kể lể về nỗi bất hạnh của 
mình hết ngày này sang ngày khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh 
hay hành vi của người khác. Nhưng không ai có thể nói 
"Tôi có sự lựa chọn khác" cho đến khi họ thừa nhận một 
cách sâu sắc và thành thật rằng: "Số phận của tôi ngày hôm 
nay chính là do sự lựa chọn của tôi ngày hôm qua". 

Có một lần tại Sacramento, khi tôi đang nói chuyện về 
đề tài tính chù động thì một nguôi phụ nữ trong số cử tọa 
đứng lên phát biểu một cách rất kích động. Mọi người 
quay sang nhìn, cô ấy như sực tỉnh, lúng túng và vội ngồi 
xuống. Nhưng hình như cô không thề kiềm chế được cảm 
xúc và tiếp tục bàn luận với những người ngồi xung quanh. 

Tôi cảm thấy nóng lòng muốn giờ nghỉ đến nhanh để 
tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra vói cô. Giờ giải lao, tôi bước 
xuống và hỏi cô có muốn chia sẻ điều gì không. Và cô đồng 
ý kể cho tôi nghe câu chuyện cùa mình. 

"Ồng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra vói tôi đâu! 
Tôi là một y tá. Tôi đang chăm sóc một nguôi bệnh bất hạnh 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 109 


và vô ơn nhất từ trước đến nay. Bất cứ điều gì tôi làm, anh ta 
cũng không cho là đù. Anh ta không bao giờ biết cảm ơn, 
cũng không cần biết tôi đang làm nhiệm vụ cùa mình. Anh 
ta luôn kêu ca, phàn nàn và luôn kiếm chuyện vói tôi. Người 
đàn ông này làm cho cuộc sống cùa tôi đảo lộn, tôi thường 
mang về nhà nỗi bực dọc cùa công việc. Các y tá khác cũng 
có tâm trạng tương tự. Chúng tôi gần như ai cũng muốn rũ 
bỏ "cục nợ" đó sớm chừng nào hay chừng ấy. 

Thế mà ông vừa nói rằng không điều gì có thể xúc 
phạm được tôi, làm tôi đau khổ nếu không có sự đồng ý 
cùa tôi, trừ phi chính tôi đã lựa chọn cho mình sự bất hạnh 
đó. Vâng, nhưng tôi không còn cách nào khác. 

Tôi đã suy nghỉ rất nhiều về điều này và bắt đầu tự hỏi, 
liệu mình có quyền lựa chọn phản ứng cho mình hay 
không. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra rằng tôi có quyền đó. 
Hạnh phúc hay bất hạnh đều xuất phát từ sự lựa chọn cùa 
chúng ta. Tôi đã thay đổi suy nghĩ và cảm thấy như mình 
vừa thoát khỏi nhà tù San Quentin. Tôi muốn kêu to lên 
cho cả thế giới biết rằng: Tôi đã được tự do! Tôi đã thoát 
khỏi nhà tù! Tôi sẽ không còn đề bản thân mình bị chi phối 
bỏi cách cư xử của người khác." 

Không phải do bản thân sự việc xảy ra, mà là do cách 
phản ứng cùa chúng ta trước sự việc đó làm chứng ta đau 
khổ. Tất nhiên, có những sự việc xảy ra không những làm 
chúng ta đau khổ về thể xác, tổn thất về kinh tế mà còn tổn 
thương cả về tinh thần, nhưng tính cách, bản chất của 
chúng ta không việc gì phải chịu đau khổ. Những kinh 
nghiệm khó khăn nhất mà chúng ta trải qua lại trở thành 
lò tôi luyện tính cách, phát triển sức mạnh bên trong, đem 
lại cho chúng ta quyền tự do đề xử lý các tình huống khó 
khăn trong tương lai và thúc đẩy những người khác làm 



110 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


theo mình. Frankl là một trong số những người làm được 
điều đó. 

Chúng ta từng biết những người gặp hoàn cảnh không 
may như mắc bệnh nan y, bị khiếm khuyết về thể xác, hoặc 
quá nghèo khó nhưng vẫn giữ được một ý chí đáng khâm 
phục... Và những phẩm giá cao quý đó cùa họ đã truyền 
cho chúng ta nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Không gì gây ấn 
tượng mạnh mẽ và thuyết phục bằng những câu chuyện có 
thật về những con người dù phải chịu số phận và hoàn 
cành bất hạnh, nhưng vẫn vưon lên bằng ý chí cao nhất. 

Sandra và tôi có một khoảng thòi gian đáng nhó hon 4 
năm khi cùng chia sẻ vói nỗi bất hạnh cùa một người bạn 
thân, Carol. Cô ấy mắc bệnh ung thư đã di căn. Khi bệnh 
tình của Carol chuyển sang giai đoạn cuối, Sandra đã dành 
thời gian chăm sóc người bạn tại giường bệnh, động viên và 
giúp cô ấy viết tiều sử cá nhân. 

Carol cố gắng giảm thiều việc dùng thuốc giảm đau để 
có thề kéo dài sự minh mần và duy trì tinh thần ổn định. 
Cô tranh thủ thòi gian đề viết những bức thư đặc biệt dành 
cho những đứa con của mình, thì thầm vào máy ghi âm 
hoặc nói vói Sandra đề Sandra ghi chép lại. Carol quả thực 
là một con nguôi luôn chủ động, dũng cảm và quan tâm 
đến nguôi khác. Cô là nguồn cảm hứng thực sự cho chúng 
tôi và nhiều nguôi xung quanh. 

Tôi không thể nào quên được ánh mắt của Carol một 
ngày trước khi cô mất và cảm nhận nỗi đau sâu thẳm cùa 
một con người có sức mạnh nội tâm vô cùng to lớn. Tôi có 
thể nhận ra trong đôi mắt ấy một cuộc đòi đầy tính cách, sự 
cống hiến, hy sinh cũng như tình yêu, sự quan tâm và cảm 
kích dành cho những người thân yêu. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 111 


Trong những cuộc nói chuyện sau đó, tôi thường hỏi 
nhiều người rằng: "Có ai đã từng chứng kiến một nguôi có 
một thái độ sống tuyệt vòi cho đến giây phút cuối cùng 
không? Một phần tư số nguôi tham dự trả lòi rằng có. Tôi 
hỏi trong số họ có bao nhiêu nguôi cảm thấy có sự thay đổi 
ở chính mình, dù là tạm thòi, nhò nguồn cảm hứng từ 
hành động dũng cảm cùa con người đó cũng như cảm 
nhận được sự trắc ẩn sâu sắc đề có những hành động cao 
đẹp. Tất cả họ đều trả lòi "có". 

Viktor Frankl cho rằng trong cuộc sống có ba giá trị 
trung tâm. Đó là giá trị kinh nghiệm - giá trị đến từ bên 
ngoài, giá trị sáng tạo - giá trị do chúng ta tạo ra, và giá trị thái 
độ, tức giá trị từ phản ứng cùa chúng ta trước những hoàn 
cảnh khó khăn, chẳng hạn như ở phứt cuối đòi. 

Kinh nghiệm cùa tôi về con nguôi cho thấy quan điềm 
cùa Frankl là đúng - tức giá trị cao nhất trong ba giá trị này 
là giá trị thái độ, xét về ý nghĩa mô thức hay khuôn mầu 
nhận thức. Nói cách khác, điều quan trọng nhất là cách 
chúng ta phản ứng như thế nào đối vói những gì chứng ta 
trải nghiệm. 

Những hoàn cảnh khó khăn thường tạo ra các thay đổi 
về mô thức, tạo ra những khung tham chiếu hoàn toàn mói 
mẻ. Dựa vào đó, nguôi ta nhìn thế giới, bản thân và những 
ngưòi khác, cũng như tìm hiểu xem cuộc sống xung quanh 
đòi hỏi những gì ở họ. Tầm nhìn cùa họ phản ảnh giả trị 
thải độ, là giá trị nâng cao và tạo nguồn cảm hứng cho tất cả 
mọi người. 


4. Nắm thế chu động 

Bản chất co bản cùa con người là chủ động hành động 



112 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


chứ không phải bị động đối phó. Cũng như chứng ta có 
quyền lựa chọn phản ứng phù họp vói hoàn cảnh và có 
được sức mạnh đề tạo ra các hoàn cảnh. 

Nắm thế chủ động không có nghĩa là tự đề cao chính 
mình, xúc phạm người khác hay tỏ ra hung hăng thô bạo 
mà là nhận thấy trách nhiệm cùa mình đề làm cho sự việc 
xảy ra. 

Trong nhiều năm, tôi đã tư vấn cho những người 
muốn tìm công việc tốt hon là họ phải tỏ ra chù động hon, 
chẳng hạn như, làm các bài trắc nghiệm về mức độ quan 
tâm và năng lực, nghiên cứu về ngành nghề, thậm chí về 
những vấn đề cụ thể cùa tổ chức mà họ xin việc đang gặp 
phải. Và sau đó, tôi hướng dần họ làm một bản tự giới 
thiệu thật thuyết phục trong đó nêu rỏ những năng lực 
cùa họ sẽ giúp giải quyết các vấn đề cùa tổ chức này như 
thế nào. Bản tự giới thiệu đó được gọi là "tiếp thị các giải 
pháp" và là một mô thức then chốt để đạt được thành 
công trong kinh doanh. 

Cách làm trên thường mang lại hiệu quả. Có thể nói 
đây là một cách tiếp cận ảnh hưởng mạnh mẽ đến các co 
hội tìm việc làm, hay sự tiến thân. Nhưng nhiều nguôi đã 
không có những bước đi cần thiết, đó là chủ động tạo ra 
các tình huống. Họ gặp một vài vấn đề như: 

"Tôi không biết làm các bài trắc nghiệm về mức độ 
quan tâm và năng lực ở đâu." 

"Tàm sao tôi có thể nghiên cứu các vấn đề chuyên môn 
cùa tổ chức này được? Chẳng ai giúp tôi cả." 

"Tôi không biết phải viết điều gì trong bản tự giói thiệu 
đề có thể gây ấn tượng tốt vói nhà tuyển dụng." 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 113 


Rất nhiều người chỉ ngồi chờ việc tự đến, hay chờ ai đó 
quan tâm giúp đỡ họ. Còn những người chủ động luôn 
kiếm được việc làm tốt. Họ đưa ra các giải pháp đề giải quyết 
vấn đề, chứ không phải chỉ nêu ra vấn đè. Những nguôi 
nắm thế chủ động làm bất cứ việc gì cần thiết, phù họp vói 
các nguyên tắc đúng đắn để hoàn thành công việc. 

Mỗi khi bọn trẻ nhà tôi, dù là đứa bé nhất, có thái độ 
vô trách nhiệm, chỉ ngồi chờ ai đó đến làm giúp, chứng tôi 
liền bảo: "Hãy dùng R và I cùa mình đi!" n 

Rèn luyện tinh thần trách nhiệm không phải là hạ thấp 
phẩm giá mà là khẳng định phẩm giá. Tính chủ động là 
một phần cùa bản chất con người, bằng cách tôn trọng bản 
chất chủ động cùa người khác, chứng ta sẽ đem lại cho họ 
ít nhất một hình ảnh phản chiếu rõ ràng không bị nhiễu từ 
chiếc gương xã hội. 

Tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc mức độ trưởng thành 
cùa mỗi người. Chúng ta không thể kỳ vọng sự họp tác 
sáng tạo ở mức độ cao từ những người quá lệ thuộc về mặt 
tình cảm. Nhưng ít ra, chứng ta vần có thể khẳng định bản 
chất cơ bản cùa họ và tạo ra một bầu không khí dẻ chịu để 
họ có thể nắm bắt các co hội và tự giải quyết vấn đề. 

5. Chủ động hành động hay bị động đối phó? 

Sự khác nhau giữa ngưòi chủ động và bị động cũng 
giống như sự khác nhau giữa ngày và đêm. Tôi không nói 
đến sự khác nhau ở mức độ 25 đến 50% cùa tính hiệu quả, 
mà là từ 5.000% trở lên, đặc biệt nếu những ngưòi chủ động 
là ngưòi thông minh, hiểu biết và nhạy cảm trong giao tiếp. 


(*) R là chữ viết tắt của Resourcetulness - có nghĩa là sự tháo vát; I là chữ viết 
tắt của Initiative - nghĩa là sự chủ động. 




114 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Cần chủ động đề có thề tạo ra sự cân bằng P/PC cùa 
sự thành đạt trong cuộc sống và xây dựng 7 Thói quen. Khi 
nghiên cứu 6 thói quen đầu tiên, bạn sẻ thấy mổi thói 
quen đều phụ thuộc vào sức mạnh cùa tính chủ động ở 
bạn. Mỗi thói quen đều đặt ra trách nhiệm đề bạn hành 
động. Nếu chỉ ngồi chò, bạn sẽ luôn roi vào thế bị động 
đối phó. Khi đó, sự phát triển và co hội sẽ đến vói nguôi 
khác, ở chỗ khác. 

Có một lần, tôi tham dẹt cuộc gặp mặt hàng quý của 
nhũng nguôi làm việc trong ngành xây dựng dân dụng, đến 
từ 20 tổ chức khác nhau. Vì đang trong thòi kỳ suy thoái kinh 
tế nên ngành này chịu tác động rất nặng nề, và nhũng nguôi 
tham dự đều mang một tâm trạng đầy chán nản. 

Trong ngày đầu, chủ đề thảo luận cùa chứng tôi là: 
"Điều gì đang xảy ra vói chúng ta? Động lực kinh doanh 
nằm ở đâu?". Rất nhiều chuyện xảy ra do sức ép cùa môi 
trường kinh tế. Nạn thất nghiệp lan tràn, nhiều người 
trong số những người tham dự cuộc họp cũng đang phải sa 
thải nhân viên, thậm chí là cả bạn bè, người thân cùa mình 
đề duy trì sự sống còn cùa doanh nghiệp. Vào cuối ngày 
thứ nhất, mọi người rất bi quan. 

Ngày thứ hai, chúng tôi nêu ra câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy 
ra trong tương lai?". Chúng tôi nghiên cứu các xu hướng 
của tình hình kinh tế và giả định rằng những điều này sẽ 
tạo nên tương lai cùa họ. Vào cuối ngày thứ hai, tâm trạng 
chung còn bi đát hơn. Sự việc thường hết sức tồi tệ trước 
khi khá hơn lên, và mọi người đều biết điều đó. 

Do vậy, ngày thứ ba, chúng tôi quyết định chuyển sang 
những câu hỏi mang tính chủ động: "Phản ứng cùa chúng 
ta là gì? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chủ động hành 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 115 


động trong tình huống này như thế nào?". Buổi sáng, 
chúng tôi thảo luận về cách quản lý và cắt giảm chi phí. 
Buổi chiều, chứng tôi bàn đến cách làm tăng thị phần. 
Chúng tôi tập trung vào những vấn đề thực tế và dẻ thực 
hiện nhất. Cuộc họp đi đến kết thúc trong sự phấn chấn, 
niềm hy vọng và một thế chù động mói. 

Vào cuối ngày thứ ba, chứng tôi tổng kết hội nghị bằng 
câu trả lời cho câu hỏi "Tình hình kinh doanh ra sao?". Câu 
trả lòi này có ba phần. 

Phần 1: Hiện tại, tình hình đối vói chúng tôi là không 
tốt, các xu hướng có vẻ tồi tệ hon trước khi có thể lạc quan. 

Phần 2: Tuy nhiên, những biện pháp chứng tôi đang 
bàn thảo là rất tốt, giúp quản lý tốt hon, giảm các chi phí, 
tăng được thị phần. 

Phần 3: Vì thế, tình hình kinh doanh sẽ tốt hon. 

Đứng trước vấn đề này, một người bị động sẻ nói gì? "Ồ, 
sao vậy, hãy đối mặt vói thực tế đi. Những suy nghỉ tích cực 
và cách tự động viên tinh thần của anh cũng chỉ đến thế 
thôi. Trước sau gì cũng phải đối mặt vói hiện thực." 

Đó chính là sự khác biệt giữa tư duy chủ động và tư duy 
bị động. Chúng tôi đối mặt vói thực tế đấy chứ. Chúng tôi đã 
đối mặt vói thực tế về tình hình hiện nay và vạch kế hoạch 
cho tưong lai. Chúng tôi có sức mạnh để lựa chọn phản ứng 
tích cực đối vói những hoàn cành, tình huống đã được tiên 
liệu, chứ không nghỉ rằng những gì đang xảy ra trong môi 
trường kinh doanh sẽ quyết định số phận cùa chúng tôi. 

Các doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư, tổ chức, gia 
đình và từng cá nhân đều có thể luôn ở thế chủ động, cần 
biết kết họp sự sáng tạo và năng nổ cùa những cá nhân có 



116 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


tinh thần chủ động đề tạo ra một nền văn hóa thực sự có 
tính chủ động trong tổ chức. Không nên phó mặc cho 
hoàn cảnh! Mọi ngưòi cần chủ động hành động đề đạt 
được những giá trị và mục đích chung. 

6. Lắng nghe chính mình 

Thái độ và hành vi bắt nguồn từ những mô thức, nên 
qua quá trình tự nhận thức, mỗi nguôi sẽ tự tìm thấy "tấm 
bản đồ" cùa bản thân. Ví dụ, ngôn từ cùa một nguôi có thể 
là thước đo chính xác vè mức độ chủ động của nguôi đó. 

Ngôn ngữ của những người luôn bị động là thoái thác và 
trốn tránh trách nhiệm:"Tôi là thế đó. Tôi chẳng thể làm gì 
khác hon." (Khôngphải tôi màỉà người khác quyết định). 

"Anh ta làm tôi muốn phát điên!" (Tòi không chịu trách 
nhiệm. Cuộc sống tình cảm cứa tôi bị chi phối bởi những sự việc 
nằm ngoài tầm kiềm soát của tôi). 

"Tôi không thể làm được điều đó đâu. Tôi không có 
thòi gian." (Có gì đó bèn ngoài -ví dụ như thời gian hạn hẹp- 
đang chi phối tói). 

"Tôi phải làm việc đó". (Hoàn cảnh hay người khác buộc 
tói phải làm. Tòi không được tự do lựa chọn hành động). 

Những ngôn từ đó bắt nguồn từ một mô thức co bản 
của thuyết tắt định và bao trùm nó là sự thoái thác trách 
nhiệm. Tòi không chịu trách nhiệm, tôi không thề lựa chọn 
phản ứng của mình. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 117 


Ngôn từ bị động 

Ngôn từ chủ động 

- Tôi không thẻ làm được gì nữa. 

- Hày tìm cách khác xem sao. 

- Tôi là như thế đó. 

- Tôi có thể chọn cách khác. 

- Anh ta làm tôi phát điên. 

- Tôi biết kiêm ché cảm xúc của mình. 

- Họ không cho phép điều đó. 

- Tôi có thề trình bày vấn đề thật 
thuyết phục. 

- Tôi phải làm đièu đó. 

- Tôi sè lựa chọn một phản ứng thích 

hợp. 

- Tôi không thè... 

- Tôi chọn... 

- Tôi buộc phải... 

- Tôi thích... 

-Giá như... 

-Tôi sẽ làm... 


Có lần, một sinh viên hỏi tôi: "Thầy có thề cho phép 
em nghỉ học được không? Em phải đi đánh quần vợt". 

"Em bị buộc phải đi, hay là tự em chọn?", tôi hỏi. 

"Em thực sự phải đi", cậu ta giải thích. 

"Điều gì sẻ xảy ra nếu em không đi?" 

"Họ sẻ đuổi em khỏi đội." 

"Em có chấp nhận hậu quả đó không?" 

"Không ạ." 

"Nói cách khác, em chọn đi đánh quần vợt vì em muốn 
mình vẫn nằm trong danh sách đội. Thế còn chuyện gì sẽ 
xảy ra nếu em vắng tiết học này?" 


"Em không biết." 






118 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


"Hãy suy nghỉ kỹ đi. Hậix quả tất yếu của việc không lên 
lóp là gì?" 

"Thầy sẽ đuổi học em, có phải vậy không?" 

"Đó là một hậiT quả có tính xã hội, là hậu quà giả tạo. 
Nếu em không tham gia vào đội quần vợt, em sẻ không 
chod. Đó là điều tất nhiên. Nhung nếu em không lên lóp 
thì hậu quả tất yếu sẽ là gì?" 

"Em đoán là em sẽ mất đi một số kiến thức." 

"Đúng thế. Vậy em phải cân nhắc hậu quả này vói hậu 
quả khác đề có sự lựa chọn. Tôi biết rằng, nếu là tôi, tôi cũng 
sẽ đi đánh quần vợt. Nhung đừng bao giờ nói rằng em 
buộc phải làm cái gì cả." 

"Vậy lựa chọn của em sẽ là đi đánh quần vợt", cậu ta bẽn 
lẽn trả lời. 

"Và bỏ buổi học này?", tôi nói kháy cậu ta. 

Một vấn đề nghiêm trọng khác liên quan đến ngôn từ 
bị động là nó mang tính tiên đoán tự hoàn thành. Nhũng 
người thụ động cảm thấy mình là nạn nhân và không kiểm 
soát đuợc tình hình, không thấy mình có trách nhiệm về 
cuộc sống hay số phận cùa bản thân. Họ đổ lỗi cho các 
nguyên nhân bên ngoài, cho nguôi khác, cho hoàn cảnh, 
thậm chí cả trăng sao trên trời cũng phải chịu trách nhiệm 
về tình cảnh họ gặp phải. 

Tại một cuộc hội thảo, khi tôi đang nói về khái niệm 
tính chù động, một nguòi đàn ông buóc đến và nói: "Này 
Stephen, tôi thích nhũng điều anh đang nói. Nhung mỗi 
người mỗi cảnh, chẳng ai giống ai. Hãy nhìn vào cuộc hôn 
nhân của tôi. Tôi thực sự lo lắng. Vợ chồng tôi không còn 
tình cảm vói nhau như trước nữa. Tôi nghỉ rằng tôi không 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 119 


còn yêu cô ấy nữa và cô ấy cũng không yêu tôi. Vậy tôi phải 
làm gì đấy?". 

"Anh chị không còn tình cảm vói nhau thật XX?", tôi hỏi. 

"Đúng vậy", anh ta khẳng định, "Và chúng tôi có ba đứa 
con. Tôi rất lo cho chúng. Theo anh nên giải quyết sao?" 

"Hãy yêu cô ấy", tôi trả lòi. 

"Tôi nói rồi, tình yêu không còn nửa." 

"Hãy cứ yêu." 

"Tôi không hiểu anh nói gì. Tình yêu thật sự không 
còn nữa." 

"Vậy thì càng phải yêu cô ấy. Nếu nhu tình cảm không 
còn thì đó là lý do xác đáng để.yêu." 

"Nhưng làm sao anh có thể yêu một người khi anh 
không còn tình cảm?" 

"Ông bạn oi, yêu là một động từ. Còn tình yêu - cảm 
xúc - là kết quả của động từ đó. Vậy hãy chủ động hành 
động đi, hãy yêu thương cô ấy, chăm sóc, hy sinh vì cô ấy. 
Còn nữa, hãy lắng nghe cô ấy, thông cảm và động viên cô 
ấy. Liệu anh có rmrốn làm điều đó không?" 

Yêu là một động từ, nhưng người bị động luôn coi đó 
là cảm xúc và họ bị cảm xức chi phối. Hollyvvood thường 
có những kịch bản phim làm chứng ta tin rằng chúng ta 
không phải chịu trách nhiệm, rằng chúng ta là sản phẩm 
của những cảm xúc của mình. Các kịch bản của 
Hollyvvood không mô tả đúng thực tại. Nếu nhrt cảm xúc 
có thể kiểm soát hành động cùa chúng ta, thì đó là vì 
chúng ta đã từ bỏ trách nhiệm cùa mình và chấp nhận để 
nó chi phối. 



120 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Những người chủ động luôn biết cách khiến cho "yêu 
thương" trở thành một động từ. Tình yêu là điều gì đó thôi 
thúc bạn hành động: hy sinh, cho đi cái tôi cùa mình, giống 
như người mẹ cho một đứa bé chào đòi. Nếu bạn muốn 
nghiên cứu tình yêu, hãy nhìn vào những tấm gương hy 
sinh vì người khác, kể cả trường họp người đó đã xúc phạm 
hay không đáp lại tình yêu cùa họ. Nếu là một bậc cha mẹ, 
bạn hãy nhìn vào tình yêu mình dành cho con cái. Tình yêu 
là một giá trị được thể hiện thông qua các hành động yêu 
thương. Người chủ động luôn đề cho cảm xúc phục tùng 
các giá trị, Tình yêu là cảm xúc có thể lấy lại được 

7. VÒNG TRÒN Quan tâm và vòng tròn Ảnh hướng 

Một cách tuyệt vời khác đề tự nhận thức bản thân tốt 
hơn về khả năng luôn chủ động là quan sát xem chúng ta 
tập trung thời gian và sức lực của mình vào đâu. 

Mặc dù phạm vi quan tâm cùa con người là rất rộng - 
từ sức khỏe, con cái, công việc, đến cả tình hình nợ nước 
ngoài cùa quốc gia, chiến tranh hạt nhân,... - nhưng chúng 
ta có thể tách những điều mình quan tâm ra khỏi những 
cái vốn không có liên qrxan gì đặc biệt đến chúng ta, cả về 
phương diện lý trí lần tình cảm, bằng cách tạo ra một Vòng 
tròn Quan tâm như hình trang bên. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 121 



Khi quan sát các sự vật nằm trong Vòng tròn Quan 
tâm, chúng ta thấy rõ là có những mối quan tâm nằm trong 
và ngoài khả năng kiềm soát cùa chứng ta. Nhũng gì có thể 
kiểm soát đuợc, chứng ta sẻ gom vào một vòng tròn nhỏ 
hon gọi là Vòng tròn Ánh hưởng. 




122 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Bằng cách xác định vòng tròn nào thu hút hầu hết thòi 
gian và sức lực của bạn, bạn sẽ biết đuợc mức độ chủ động 
của mình. 



TIÊU ĐIỀM CHỦ ĐỘNG 
(Năng luợng tích cực mở rộng Vòng tròn Ánh hưởng) 


Nguòd chủ động tập trung nổ lực cùa mình vào Vòng 
tròn Ánh hưởng. Họ tập trung vào nhũng sự việc, sự vật mà 
họ có thể kiểm soát. Bản chất năng luợng cùa họ là tích cực, 
nó mở rộng và khuếch đại, làm tăng chu vi Vòng tròn Ánh 
hưởng. 

Nguợc lại, nguôi bị động tập trung nỗ lực cùa mình vào 
Vòng tròn Quan tâm. Họ tập trung vào điềm yếu cùa nguôi 
khác, vào những vấn đề cùa môi truờng bên ngoài, vào 
hoàn cảnh nằm ngoài khả năng kiểm soát cùa họ. Sự tập 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 123 


trung này dẫn đến các thái độ đổ lỗi, lên án và thói quen 
dùng ngôn từ bị động... Vô tình, họ tự biến mình thành 
nạn nhân. Sự tập trung này làm tăng năng lượng tiêu cực, 
cộng với việc bỏ mặc những điều họ có thể làm được, khiến 
cho Vòng tròn Ánh hưởng bị thu nhỏ lại. 



TIÊU ĐIỂM BỊ ĐỘNG 

(Năng lượng tiêu cực thu nhỏ Vòng tròn Ánh hưởng ) 


Chừng nào chúng ta còn tập trung vào Vòng tròn Quan 
tâm, còn đề sự việc, sự vật bên trong vòng tròn này kiềm 
soát thì chúng ta không thề có hành động chủ động cần 
thiết đề mang lại sự thay đổi tích cực. 

Chuyện về cậu con trai cùa tôi gặp phải nhiều vấn đề 
nghiêm trọng ở trường như đã kể trên là một ví dụ. Chúng 
tôi chỉ chú ý đến Vòng tròn Quan tám của mình gồm những 



124 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


điềm yếu cùa thằng bé và cách cư xử cùa người khác đối vói 
nó. Và chúng tôi chẳng làm được gì, ngoại trừ việc làm tăng 
thêm cảm giác hụt hẫng, bất lực và phụ thuộc cùa nó. Chỉ 
khi chuyển sang Vòng tròn Ánh hưởng, tức tập trung vào các 
mô thức của chính mình, chúng tôi mói bắt đầu tạo ra 
được năng lượng tích cực làm thay đổi bản thân chúng tôi 
và cuối cùng tác động đến con trai mình. Thay vì chỉ lo lắng 
về những điều kiện ngoại cảnh, chứng tôi đã chủ động tác 
động ngược lại ngoại cảnh. 

Do địa vị, sự giàu có, vai trò, hay do mối quan hệ xã hội 
cùa một người nên trong một vài tình huống Vòng tròn Ánh 
hưởng cùa họ lớn hon Vòng tròn Quan tâm. 



Đó là sự phản ảnh của cái nhìn thiển cận về mặt tình 
cảm tự thân - thể hiện một lối sống ích kỷ. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 125 


Dù có thể phải có sự ira tiên trong việc sử dụng ảnh 
hưởng cùa mình, người chủ động vần có Vòng tròn Quan 
tâm lớn ít nhất bằng Vòng tròn Ánh hưởng và chấp nhận 
trách nhiệm sử dụng ảnh hưởng cùa mình một cách có 
hiệu quà. 

8. Kiểm soát trực tiếp, kiểm soát gián tiếp và 

NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT 

Những vấn đề chúng ta thường đối mặt trong cuộc 
sống có thể thuộc một trong ba loại sau: kiềm soát trực tiếp 
(những vấn đề liên qrxan đến hành vi cùa chính chúng ta); 
kiềm soát gián tiếp (những vấn đề liên quan đến hành vi cùa 
người khác) hay ngoài tầm kiềm soát (những vấn đề chứng 
ta không thể tác động được). Quan điềm chủ động xác 
định bước đầu tiên là giải quyết cả ba loại vấn đề bên trong 
Vòng tròn Ánh hưởng hiện tại cùa chúng ta. 

Những vấn đề về kiềm soát trực tiếp sẽ được giải quyết 
bằng cách rèn luyện các thói quen, chúng nằm trong Vòng 
tròn Ánh hưởng và là Thành tích Cá nhàn cùa Thói quen 1, 2 
và 3. 

Những vấn đề về kiềm soát gián tiếp sẽ được giải quyết 
bằng cách thay đổi các phưong pháp gây ảnh hưởng và là 
Thành tích Tập thè của Thói quen 4, 5 và 6. Bản thân tôi đã 
nhận diện hon 30 phưong pháp khác nhau gây ảnh hưởng 
đến con người như: thấu hiểu thay vì đối đầu, làm gương 
thay vì thuyết phục. Những người chỉ có ba hoặc bốn 
phương pháp trong tay thường bắt đầu bằng lý lẽ và nếu 
không thành công, họ sẽ hoặc bỏ chạy, hoặc đương đầu. 
Thật dẻ chịu biết bao nếu chấp nhận ý nghỉ rằng tôi có thể 
học được các phương pháp mói gây ảnh hưởng đến người 



126 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


khác thay vì không ngừng lặp lại các phương pháp cũ rích, 
kém hiệu quả đề "sửa đổi" người khác. 

Các vấn đề ngoài tầm kiềm soát có trách nhiệm thay đổi 
những đường nét quan trọng trên gương mặt của chứng ta 
- nở nụ cười, hay chấp nhận một cách chân thật và nhẹ 
nhàng những vấn đề này và học cách chung sống với nó, 
mặc dù chứng ta không thích chúng. Bằng cách này, chúng 
ta không đề cho chúng chi phối mình. Chúng ta chia sẻ 
tinh thần ẩn chứa trong lòi cầu nguyện sau: "Chứa hãy 
ban cho con lòng can đảm để thay đổi những điều có thể và 
cần phải thay đổi, ban cho con sự thanh thản đề chấp nhận 
những điều không thể thay đổi được, và trí khôn đề phân 
biệt được sự khác biệt đó". 

Bất kể vấn đề là kiềm soát trực tiếp, kiềm soát gián tiếp 
hay ngoài tầm kiềm soát, chúng ta vẫn có trong tay bước đầu 
tiên để xử lý. Thay đổi thói quen, thay đổi phương pháp gây 
ảnh hưởng và thay đổi cách thức nhìn nhận những vấn đề 
ngoài tầm kiềm soát đều nằm trong Vòng tròn Ánh hưởng cùa 
chúng ta. 

9. MỚ RỘNG VÒNG TRÒN Ảnh hưởng 

Điều đáng khích lệ là trong khi lựa chọn phản ứng đối 
vói tác động bên ngoài, chúng ta cũng gây ảnh hường 
mạnh mẽ đến hoàn cảnh cùa mình, giống như khi thay đổi 
một phần công thức hóa học, kết quả cùa cuộc thí nghiệm 
cũng thay đổi. 

Tôi từng làm việc trong nhiều năm cho một công ty do 
một ngưòi rất năng động lãnh đạo. Ông ấy là ngưòi thông 
minh, sáng tạo, có năng lực và có tầm nhìn chiến lược - ai 
cũng thấy điều đó. Nhưng ông ấy có cách quản lý rất độc 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 127 


đoán. Ông ấy xem nhân viên như những kẻ làm công, 
không có tư duy và giao tiếp vói họ bằng một giọng điệu rất 
kẻ cả. 

Hậu quả tất yếu là hầu hết cán bộ quản lý đều xa lánh 
ông ấy. Họ thường tụ tập ở hành lang để phàn nàn về sếp 
và trao đổi những câu chuyện có vẻ rất thòi sự và cụ thề, cứ 
như đang tìm cách giải quyết tình hình vậy. Các cuộc thảo 
luận bao giò cũng như kéo dài vô tận, tuy nhiên, những 
người trong cuộc thì lại xem như mình không có trách 
nhiệm gì; tất cả là do sự yếu kém của vị lãnh đạo. 

"Các bạn không thể hình dung nổi chuyện gì xảy ra lần 
đó đâu", một người nói, "Bữa đó, ông ấy đến phòng chúng 
tôi. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẳn sàng. Nhưng ông ấy đến và 
phán một cái lệnh từ trên trời xuống. Mọi thứ tôi mất hàng 
tháng trời chuẩn bị coi như công cốc. Tôi không biết liệu 
tôi còn có thể tiếp tục làm việc cho ông ấy nữa không. Còn 
bao lâu nữa ông ấy nghỉ hmt nhỉ?". 

"Ông ấy mói 59", một người khác trả lòi, "Liệu anh có 
thể chịu đựng thêm sáu năm nữa không?". 

"Tôi không biết. Dù sao thì ông ấy cũng không phải là 
loại người chịu về hưu dẻ dàng đâu!" 

Nhưng trong số họ, có một người có tinh thần chu 
động. Anh ấy được thúc đẩy bỏi các giá trị chứ không phải 
bỏi tình cảm. Anh ấy là người chủ động đưa ra hành động 
bằng phán đoán, cảm thông và nghiên cứu tình hình. Thay 
vì chỉ trích các điềm yếu cùa vị lãnh đạo, anh ấy tìm cách bù 
đắp. Nếu điềm yếu cùa ông ta là ở phong cách, anh ấy tìm 
cách làm cho các nhược điềm đó trở thành thứ yếu. Anh tập 
trung vào những điềm mạnh của ông chủ tịch - tầm nhìn, 
sự thông minh, tính sáng tạo. Anh ấy hiểu rõ tầm quan 



128 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


trọng cùa ông chủ tịch đối vói sự phát triền của công ty và 
cố gắng thông cảm với những mối quan tâm của ông ấy. Do 
đó khi cung cấp thông tin, anh ấy cũng đua ra nhũng kiến 
nghị dựa trên các phân tích đó. Rõ ràng, nguôi đàn ông này 
đã biết tập trung vào Vòng tròn Ánh hưởng của mình. 

Vào một ngày, khi tôi ngồi cùng ông chủ tịch với tu 
cách là một cố vấn, ông ấy nói: 

"Này Stephen, tôi không thề tin đuợc nhũng việc mà 
người này đã làm. Anh ấy không chỉ đáp ứng nhũng gì tôi 
yêu cầu mà còn cung cấp thêm thông tin bổ sung cần thiết 
và đúng lúc. Anh ấy còn đua cho tôi bảng phân tích về 
nhũng điều tôi quan tâm nhất, và một bản kiến nghị nữa. 
Nhũng kiến nghị này phù họp vói bảng phân tích, và bảng 
phân tích phù họp vói số liệu. Anh ấy thật tuyệt vời! Thật là 
nhẹ người khi có được một người giúp lo lắng phần việc 
kinh doanh". 

Tại cuộc họp tiếp theo, tất cả các nhân viên quan lý khác 
vần bị lãnh đạo đối xử như cũ: "Anh làm cho tôi việc này...", 
"Nhiệm vụ cùa anh là phải...", chỉ trừ một người. Đối vói 
người này, ông chủ tịch hỏi: "Ý anh thế nào?". Vậy là Vòng 
tròn Ánh hưởng cùa anh ấy đã tăng lên. Sự kiện này nhanh 
chóng trở thành "tâm điềm" trong công ty. Hàng ngũ 
những cán bộ quản lý có tinh thần tiêu cực quay sang "nã 
đạn" tói tấp vào con người tích cực này. 

Bản chất của người bị động là thoái thác trách nhiệm. 
Thật dể khi nói "Tôi không chịu trách nhiệm". Phản ứng 
cùa những người này thường là tham gia vào một môi 
trường tiêu cực, cấu kết, đặc biệt nếu như nhiều năm qrxa 
họ đã tìm cách thoái thác trách nhiệm bằng cách vin vào sự 
yếu kém cùa người khác. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 129 


Còn người nhân viên tích cực này thì luôn có thái độ 
chủ động vói các đồng nghiệp khác. Từng bước một, Vòng 
tròn Ánh hưởng cùa anh ấy đối vói họ ngày một lớn. Nó tiếp 
tục được mở rộng đến mức cuối cùng, bất kỳ ai khi đưa ra 
ý kiến hay đề nghị gì cũng đếu muốn tham khảo anh ta, kể 
cả ông chủ tịch. Nhưng ông chù tịch không cảm thấy đó là 
mối đe dọa vì người này sẽ bổ sung cho ông rất nhiều sức 
mạnh. Chính sự lựa chọn phản ứng trước hoàn cảnh, sự 
tập trung vào Vòng tròn Ánh hưởng mà anh ấy tạo ra được sự 
khác biệt. 

Một số người giải nghĩa thuật ngữ "luôn chù động" là 
choi trội, hung hăng, và vô tâm, nhưng điều đó hoàn toàn 
không đúng. Người chù động là những người khôn ngoan, 
được thúc đẩy bỏd giá trị, họ hiểu hiện thực và biết điều nào 
là cần thiết. 

Hãy nhìn vào Mahatma Gandhi n . Trong khi bị chỉ 
trích ở Quốc hội vì không chịu tham gia vào Hội lên án Đế 
quốc Anh, Gandhi lặng lẽ trở về quê nhà. Tại đây, ông từng 
bưóc mở rộng Vòng tròn Ánh hưởng cùa mình đối vói những 
người nông dân. Sự ủng hộ và tin tường cùa họ vào ông 
ngày càng tăng. Mặc dù không có một địa vị chính trị nào, 
nhưng bằng lòng nhân ái, dũng cảm và tinh thần bất khuất 
đầy thuyết phục, cuối cùng, ông đã buộc nước Anh phải 
rút lui. Gandhi đã phá tan sự đô hộ chính trị đè nặng lên 
hon 300 triệu dân Ân bằng sức mạnh tối đa từ Vòng tròn 
Ánh hưởng cùa mình. 


(*) M. Gandhi: Nhà lãnh đạo kiệt xuất và đâu tiên của phong trào giành độc lập 
cho các nước thuộc địa trên thế giới mà không cân đến bạo lực. ổng đã tạo ra 
một khái niệm gọi là "giữ vững niém tin". Bất chấp chiến tranh và bạo lực trong 
thế kỳ 20, Gandhi đã dạy cho loài người vé giá trị của lòng tin, phi bạo lực và 
hòa bình. 




130 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


10. "Có" VÀ "LÀ" 

Có một cách để xác định xem mối quan tâm cùa chứng 
ta nằm trong vòng tròn nào là phân biệt giữa cái "có" và cái 
"là". Vòng tròn Quan tám chứa đầy những cái "có": 

"Tôi sẻ rất hạnh phúc khi có được một ngôi nhà và trả 
hết nợ ngân hàng..." 

"Giá nhrt tôi có một ông sếp không độc tài như vậy..." 

"Giá nhrt tôi có một ông chồng biết kiên nhẫn hơn..." 

"Giá nhrt tôi có những đứa con ngoan ngoãn hơn..." 

"Giá nhrt tôi có được một tấm bằng đại học..." 

"Giá nhrt tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân ..." 

Còn Vòng tròn Ánh hưởng thì chứa đầy những cái "là". 
Tôi sẽ là người kiên nhẫn hơn, là người khôn ngoan, là 
người đáng yêu. Đó là sự tập trung vào tính cách. 

Vói những ngưòi bị động, suy nghỉ cùa họ luôn luôn 
hướng về những cái ở "bên ngoài". Chính suy nghỉ đó có 
vấn đề. Họ đề cho cái nằm "bên ngoài" chi phối. Họ suy 
nghỉ theo mô thức "bắt đầu từ bèn ngoài". Theo họ, cần phải 
thay đổi những cái ở ngoài trước khi thay đổi bản thân. 

Còn quan điềm chủ động là thay đổi "bắt đẩu từ bên 
trong". Bằng cách thay đổi như thế, chúng ta mói có thể gây 
ảnh hưởng tích cực đến cái bên ngoài. 

Một trong những câu chuyện tôi thích nhất là câu 
chuyện trong kinh cựu ước, một phần cùa nền tảng Do 
Thái giáo. Đó là câu chuyện cùa Joseph, nguôi đã bị những 
ngưòi anh em của mình bán làm nô lệ tại Ai Cập khi mói 17 
tuổi. Bạn có thể hình dung ông ấy sẽ dẻ dàng buông xuôi 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 131 


đến thế nào. Ông sẽ không ngừng than trách cuộc đòi lam 
lũ làm tôi tớ cho Potiphar, hoặc buộc tội nhũng kẻ bạc ác 
đã đẩy ông vào buóc đuòng khốn cùng. Nhung Joseph là 
một nguôi luôn chủ động. Ông tập trung vào chữ/à. Và chỉ 
trong một thòi gian ngắn, ông trỏ thành nguôi quản gia 
cho nhà Potiphar. Ông ấy quản lý mọi thứ mà Potiphar có 
vì ông rất đuợc tin cậy. 

Thế rồi đến một ngày, Joseph bị bắt trong một tình 
huống phức tạp và đã bị cầm tù oan trong 13 năm. Nhưng 
một lần nữa, ông lại thể hiện bản lỉnh cùa một nguôi luôn 
chù động. Ông tập trung vào Vòng tròn Ánh hưởng - vòng 
tròn chứa cái /à, thay vì cái cỏ. Không lâu sau đó, ông trở 
thành người cai quản nhà tù và cuối cùng cai quàn cả nước 
Ai Cập, chỉ đứng sau Hoàng đế (Pharaoh). 

Tôi hiểu rằng ý tưởng này là một sự thay đổi mô thức 
triệt đề đối với nhiều người. Thật dẻ khi đổ lỗi cho nguôi 
khác, cho điều kiện hay hoàn cảnh về tình trạng bế tắc cùa 
mình. Nhưng chúng ta có trách nhiệm - có thề chủ động 
kiểm soát cuộc sống cùa chứng ta và tác động trở lại hoàn 
cảnh một cách mạnh mẽ bằng cách tập trung vào chữ /à, 
vào chính bản thân mình. 

Nếu cuộc sống hôn nhân cùa tôi gặp trục trặc thì sẽ ích 
lọi gì khi tôi không ngừng kể tội vợ mình? Khi thừa nhận 
rằng mình không có trách nhiệm trong chuyện này, tôi đã 
tự biến mình thành một nạn nhân và dấn mình vào một 
tình huống tiêu cực. Tôi cũng đánh mất cả khả năng gây 
ảnh hường đến cô ấy. Thái độ rầy la, lên án gay gắt của tôi 
chỉ càng khiến cho cô ấy cảm thấy mình đúng. Sự chỉ trích 
cùa tôi còn tồi tệ hon những gì mà tôi muốn làm đề uốn 
nắn vợ mình. Khả năng gây ảnh hưởng tích cực đến hoàn 
cảnh cùa tôi dần dần bị mất đi. 



132 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Nếu thực sự muốn cải thiện tình hình, tôi phải tập 
trung vào cái tôi có thể kiểm soát đuợc - đó là bản thân tôi. 
Tôi cần chấm dứt việc tìm cách chấn chỉnh vợ mình và tập 
trung khắc phẹic nhuợc điềm cùa chính mình. Chỉ bằng 
cách trở thành một nguôi chồng tốt, biết yêu thương và 
ùng hộ vô điều kiện đối với vợ mình, tôi mói có thể làm cho 
cô ấy cảm thấy sức mạnh của tính chù động và sẽ đáp lại 
tương tự. Nhưng dù kết quả có thế nào, cách tích cực nhất 
mà tôi có thể tác động vào hoàn cảnh cùa mình là tập trung 
vào bản thân, vào mô thức cùa mình. 

Có nhiều cách đề điều chỉnh bản thân trong Vòng tròn 
Ánh hưởng - /à một ngưòi biết lắng nghe nhiều hơn, lằ một 
người bạn đòi đáng yêu hơn, là một sinh viên tốt hơn, là 
một nhân viên tận tụy và dể họp tác hơn. Đôi khi, điều có 
tính chủ động nhất mà chứng ta có thể làm là cảm thấy 
hạnh phức hoặc nở một nụ cười chân thành. 

Hạnh phúc hay bất hạnh nằm ở sự lựa chọn cùa chúng 
ta. Đừng để những thứ "bên ngoài" như thời tiết, tình 
hình chính trị, sự khủng hoảng tài chính quốc gia... nằm 
trong Vòng tròn Ánh hưởng cùa chúng ta. Hãy luôn chủ 
động! Chúng ta có thể mang sức mạnh tích cực đó bên 
mình, bất kỳ lúc nào, ở đâu. Chúng ta vẫn có thể hạnh 
phức và chấp nhận những thứ hiện thời chúng ta chưa 
kiểm soát được đề tập trung nỗ lực vào những thứ mà 
chúng ta có thể kiểm soát. 

11. Phía bên kia của thất bại 

Trước khi chuyển mục tiêu cuộc sống vào Vòng tròn 
Ánh hưởng, chứng ta cần xem xét sâu hơn hai nội dung nằm 
trong Vòng tròn Quan tàm : sai lầm và hệ quả. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 133 


Chúng ta có quyền tự do lựa chọn hành động, chứ 
không được tự do lựa chọn hệ quả cùa những hành động 
đó. Hệ quả bị chi phối bỏi các quy luật tự nhiên, nó nằm 
bên ngoài Vòng tròn Quan tâm. Chúng ta có thề quyết định 
bước vào giữa đường ray, đối mặt vói một con tàu đang lao 
tới, nhưng chúng ta không thể quyết định điều gì sẻ xảy ra 
sau khi con tàu đâm vào mình. 

Chúng ta có thể quyết định là người thiếu trung thực 
trong giao kèo làm ăn và hậu quả xã hội của quyết định đó 
có thể khác nhau, tùy thuộc hành vi gian dối cùa chúng ta 
có bị phát hiện hay không. Thế nhưng, hệ quả tự nhiên đối 
vói bản chất cùa chúng ta là một kết quả cố định. 

Hành vi cùa chúng ta bị chi phối bỏd các nguyên tắc. 
Chung sống hài hòa với các nguyên tắc sẽ đem lại hệ quả 
tích cực; vi phạm nguyên tắc sẻ đem lại hệ quả tiêu cực. 
Chúng ta tự do lựa chọn phản ứng trong mọi hoàn cảnh, 
nhưng khi làm thế, chúng ta cũng lựa chọn luôn hậu quả 
kèm theo, như câu ngạn ngữ: "Khi chúng ta cầm lấy một 
đầu gậy thì đầu kia cũng được nâng lên". 

Chắc chắn trong cuộc đòi mỗi người, không ít lần 
chúng ta cầm một chiếc gậy lên rồi mói phát hiện ra rằng 
đó không phải là chiếc gậy tốt. Sự lựa chọn cùa chứng ta đã 
đưa đến những hậu quả xấu hon, so vói khi chúng ta không 
lựa chọn. Nếu có co hội lựa chọn lại một lần nữa, chắc 
chắn chứng ta sẽ làm khác đi. Chúng ta gọi những sự lựa 
chọn đó là sai lầm, và đó là điều đáng đề chúng ta suy ngâm. 

Đối với những ai đang phải sống trong nỗi ân hận, thì 
bài tập cần thiết cho tính luôn chủ động là phải nhận thức 
được rằng: những sai lầm quá khứ cũng nằm trong Vòng 
tròn Quan tâm. Chúng ta không thể làm lại từ đầu, cũng 



134 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


không thể xóa bỏ hay kiểm soát được hệ quả cùa sai lầm đã 
xảy ra. 

Quan điềm cùa người luôn chù động đối với sai lầm là 
thừa nhận ngay sai lầm đó để sửa chữa và rút ra bài học. 
Điều này thực sự biến sai lầm thành thành công, như T. J. 
Watson, người sáng lập công ty IBM, đã nói: "Thắng lọi 
nằm ở phía bên kia cùa thất bại". 

Nhưng nếu không thừa nhận, không sửa chữa sai lầm 
cũng như không rút ra bài học kinh nghiệm thì đó lại là 
một sai lầm khác. Nó thường đưa người ta vào con đường 
tự lừa dối mình, tự ru ngủ mình, và thường gắn vói sự duy 
lý (sự lừa dối duy lý) đối với bản thân và người khác. Sai lầm 
thứ hai này che đậy, làm tăng tác hại và ảnh hưởng của sai 
lầm thứ nhất, gây tổn thất lớn hon cho bản thân. Không 
phải sai lầm cùa người khác, hay thậm chí không phải sai 
lầm cùa bản thân mà chính là phản ứng cùa chứng ta đối 
với những sai lầm đó gây tác hại lớn cho chúng ta. Rượt 
đuổi theo con rắn độc đã cắn mình chỉ càng làm cho chất 
độc lan tỏa khắp co thể. Tốt hon hết, chúng ta hãy tìm ngay 
biện pháp để lấy chất độc ra khỏi co thể. 

Phản ứng cùa chứng ta đối vói bất kỳ sai lầm nào cũng 
đều có ảnh hưởng đến chất lượng cùa những sự việc sau 
đó. Điều quan trọng là thừa nhận và sửa chữa ngay các sai 
lầm để chứng không còn ảnh hưởng đến ta và giúp ta trở 
nên mạnh mẽ hon. 


12. Cam kết và giữ lời 

Ngay tại trung tâm của Vòng tròn Ánh hưởng là khả năng 
cam kết và giữ lòi cùa chứng ta. Những cam kết đối vói bản 
thân, những người xung quanh và sự nhất quán thực hiện 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 135 


các cam kết đó là bàn chất, là điều cốt lỏi cho sự trưởng 
thành và là sự thể hiện rõ nhất cùa tính chủ động. Thông 
qua khả năng thiên phú cùa con người, cùng vói sự tự nhận 
thức và lương tâm, chúng ta ý thức được những điềm yếu, 
những mặt cần hoàn thiện, những khía cạnh thuộc về trí 
tuệ có thề phát triển hơn, các thói quen cần được thay đổi 
hay loại bỏ. Sau đó, khi thừa nhận và sử dụng trí tưởng, tương 
và ý chí đòc lắp cứa mình để hành động dựa trên nhận thức 
đó - đưa ra những lòi hứa, đặt ra các mục tiêu, và trung 
thực với chứng - chứng ta sẽ xây dựng được sức mạnh cùa 
tính cách đề có thể làm được bất kỳ điều gì tích cực trong 
cuộc sống. 

Chính từ nhận thức này, chứng ta sẻ thấy có hai 
phương pháp đề làm chù cuộc sống. Một là, đưa ra lời hứa 
và giữ lòi hứa. Hai là, đặt ra một mục tiêu và phấn đấu đề đạt 
được mục tiêu đó. Khi chúng ta đưa ra và giữ lòi thực hiện 
các cam kết, dù nhỏ, chúng ta sẽ xác lập được sự trung thực 
bên trong, cho ta ý thức về sự tự chủ và lòng can đảm cũng 
như sức mạnh để nhận lấy nhiều trách nhiệm hơn trong 
cuộc sống. Bằng cách đó, dần dần, danh dự sẽ trở nên quan 
trọng hơn tâm trạng cùa bản thân. 

Khả năng đưa ra và thực hiện các cam kết đối vói bản 
thân là yếu tố cốt lỏi nhất của quá trình xây dựng các thói 
quen cơ bản cho sự thành đạt. Kiến thức, kỹ năng, và khát 
vọng đều nằm trong tầm kiềm soát cùa chúng ta. Chúng ta 
có thể tác động vào một trong ba nội dung trên, hoặc cả ba, 
đề làm tăng tính cân bằng giữa chúng. Khi sự giao thoa giữa 
chúng ngày một nhiều hơn, chúng ta sẽ càng lỉnh hội sâu 
sắc hơn các nguyên tắc - là cơ sở cho các thói quen - và tạo 
ra sức mạnh tính cách giúp chứng ta hướng tới sự thành 
đạt một cách thật cân bằng. 



136 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


13. Tính chú động: cuộc trắc nghiệm 30 NGÀY 

Chúng ta không cần phải kinh qita những ngày đen tối 
trong các trại tập trung chết chóc như Frankl để nhận thức 
và phát triển tính chủ động cùa mình. Từ các sự kiện xảy ra 
hàng ngày, chứng ta cũng có thể phát triển khả năng này để 
xử lý những sức ép bất thường trong cuộc sống, ví dụ cách 
xử lý tình huống kẹt xe, cách phản ứng đối với một khách 
hàng đang cáu kỉnh hay một đứa con bướng bỉnh... Đó là 
cách chúng ta nhìn nhận một sự việc đề biết đâu là vấn đề 
mình cần tập trung giải quyết. 

Tôi muốn bạn thử nghiệm nguyên tắc chủ động này 
trong vòng 30 ngày. Bạn chỉ cần áp dụng và quan sát kết 
quả. Trong vòng một tháng, bạn hãy tập trung vào Vòng 
tròn Ánh hưởng cùa mình. Bạn chỉ cần đưa ra những cam 
kết nho nhỏ và thực hiện chứng. Hãy là nguôi hướng dẫn 
chứ không là nguôi phán xét. Hãy làm gương chứ đừng chỉ 
trích. Hãy đưa ra giải pháp, chứ không làm vấn đề trở nên 
nghiêm trọng hơn. 

Hãy thử nghiệm các nguyên tắc trên trong cuộc sống 
hôn nhân, trong gia đình và trong công việc cùa bạn. Đừng 
bàn cãi về những điềm yếu cùa nguôi khác. Đừng biện hộ 
cho lỗi lầm cùa mình. Khi mắc sai lầm, bạn nên thừa nhận, 
sửa chữa và rút ra bài học kinh nghiệm ngay lập tức. Đừng 
đề mình sa vào thói quen lên án và trách móc ngưòi khác. 
Hãy tập trung vào những gì bạn có khả năng kiểm soát. 
Hãy tập trung vào chính mình và luôn là chính mình. 

Hãy nhìn vào nhược điềm cùa ngưòi khác bằng ánh 
mắt thông cảm chứ không lên án. vấn đề không phải ở chỗ 
họ không làm hay không nên làm một việc gì đó, mà chính 
là ở sự lựa chọn phản ứng của bạn trước tình huống xảy ra 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 137 


và điều bạn nên làm. Nếu bạn bắt đầu suy nghỉ rằng vấn đề 
"nằm ở bên ngoài" thì hãy dừng lại. Suy nghỉ đó chính là 
"vấn đề" cùa bạn. 

Nếu ta thể hiện quyền tự do lụa chọn cùa mình 
thuòng xuyên thì cái quyền ấy càng đuợc mở rộng. Nhũng 
ai không làm nhu vậy sẽ nhận thấy tự do cùa họ đang dần 
bị xói mòn cho đến khi mất hẳn. Họ buộc phải đóng 
nhũng vai diễn theo "kịch bản" cùa cha mẹ, cùa cộng sụ và 
của xã hội. 

Có trách nhiệm tức là có khả năng phản ứng đúng đắn 
truóc mọi điều kiện và hoàn cảnh. Đây là điều thiết yếu 
đối vói sự thành đạt, hạnh phức cùa bất kỳ ai. Điều cuối 
cùng tôi nrnốn nói là mỗi chúng ta đều cần phải làm chù 
đuợc cuộc sống cùa riêng mình, trong mọi hoàn cảnh, 
moi điều kiên. 



138 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


CÁC gợi ý thực hành: 

1. Hãy lắng nghe lời ăn tiếng nói của mình và những 
người xung quanh trong một ngày xem có bao nhiêu 
lần bạn hoặc người khác sử dụng những ngôn từ bị 
động như “Giá như “Tôi không thể ...” hay “Tôi 
buộc phải...”. 

2. Tiên liệu một tình huống bạn có thể sẽ gặp phải 
trong tương lai gần mà theo kinh nghiệm cá nhân, 
bạn có thể sẽ hành động một cách bị động. Hãy điểm 
lại tình huống đó trong phạm vi Vòng tròn Ảnh hưởng 
của bạn. Bạn sẽ chủ động phản ứng như thê nào? 

Hãy dành thời gian ôn lại các kinh nghiệm đã qua 
và hình dung phản ứng của bạn trước một tình 
huống giả định nào đó. Hãy ghi nhó’ những gì đã xảy 
ra giữa quá trình kích thích và phản ứng. Hãy đặt ra 
cam kết với bản thân và thực hành quyền tự do lựa 
chọn thái độ hoặc phản ứng của mình. 

3. Hãy chọn ra một rắc rối tại nơi bạn làm việc hay 
trong cuộc sống đang làm bạn khó chịu. Cô gắng xác 
định xem đó là vẩn đề bạn có thể kiểm soát trực tiếp, 
gián tiếp, hay ngoài tầm kiểm soát. Hãy định dạng 
bước giải quyết vấn đề thứ nhất trong Vòng tròn Ảnh 
hưởng và thực hiện nó. 

4. Hãy thử trắc nghiệm trong 30 ngày về khả năng chủ 
động của bạn. Chú ý ghi nhận sự thay đổi trong Vòng 
tròn Ảnh hưởng của bạn. 




Thói quen thứ hai 

BẮT ĐẦU TỪ MỤC TIÊU 
ĐÃ ĐUỢC XÁC ĐỊNH 
























Các nguyên tắc 
lãnh đao bản thân 


“Những gì lùi lại phía sau, 
những gì còn ở phía trước 
đều chảng là gì so với cái nằm bên trong 
chính bản thân môi người. ” 

- Oliver VVendell Holmes 


B ây giờ, bạn hãy tìm một chỗ yên tỉnh và tập trung 
vào những trang tiếp theo đề thực sự mở ra cảnh 
cửa của sự thay đồi bên trong tâm hồn mình. 

Bằng trí tường tượng, hãy hình dung bạn đang dự đám 
tang một người thân. Hình dung bạn lái xe đến nhà tang lễ 
hay nhà thờ, rồi đưa xe vào bãi đổ, xuống xe. Khi bạn bước 
vào bên trong tòa nhà, bạn đề ý thấy các vòng hoa, và nghe 
tiếng nhạc cầu hồn thâm trầm. Bạn nhận ra những gương 
mặt quen thuộc, bạn bè và gia đình... Bạn cảm nhận được 
sự chia sẻ, cảm thông từ những người hiện diện xung 
quanh bạn. 

Khi tiến lên và nhìn vào quan tài, bạn thình lình đối 
mặt với chính mình. Đây sẽ là lẻ tang cùa chính bạn sau vài 
chục năm nữa. Tất cả những người này đến đây để viếng 
bạn, đề bày tỏ tình cảm yêu thương và sự cảm kích về sự 
cống hiến cùa bạn. 



142 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Khi ngồi vào băng ghế chờ buổi lẻ bắt đầu, bạn đọc tờ 
chuơng trình trong tay. sẻ có bốn nguôi đọc điếu văn. Đầu 
tiên là một người trong gia đình bạn. Nguôi thứ hai là một 
người bạn - anh ta hiểu rất rỏ về bạn. Người thứ ba là một 
đồng nghiệp cùa bạn. Và người thứ tư là một vị linh mục - 
đại diện cộng đồng noi bạn sinh sống. Bạn muốn những 
người đọc điếu văn này nói gì về con người và cuộc đòi bạn? 

Bạn muốn họ mô tả bạn là một người chồng/vợ, một 
người cha/mẹ, một đứa con, một nguôi bạn, hay một đồng 
nghiệp như thế nào? 

Bạn muốn họ thấy được tính cách gì ở con người bạn? 
Hay bạn muốn họ ghi nhó sự cống hiến hoặc thành tích 
nào đó cùa bạn? Hãy nhìn những người xung quanh bạn và 
tự hỏi bạn đă làm được gì đề trở thành một tấm gương sáng 
trong lòng họ? 

Trước khi đọc tiếp, hãy dành vài phút để ghi chép cảm 
tưởng cùa bạn. Việc này sẽ giúp bạn hiểu rỏ hơn Thói quen 
thứ hai. 

1. "Bắt đầu từ mục tiêu đã đuợc xác định" 

có NGHĨA LÀ GÌ? 

Nếu tham gia một cách nghiêm túc vào thí nghiệm 
trên, sẽ có những khoảnh khắc bạn chạm đến những giá trị 
co bàn, sâu xa trong tâm hồn mình. Bạn sẽ có cuộc tiếp xúc 
ngắn vói hệ thống hướng dần nội tâm ngay tại trung tâm 
Vòng tròn Ánh hưởng cùa bạn. 

Hãy ngâm nghỉ những lòi sau đây của Joseph Addison: 

"Khi nhìn vào bia mộ của những con người vĩ đại, mọi 
cảm giác ghen ty trong tôi biến mất. Khi đọc văn bia ghi lại 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 143 


những lòi hay ý đẹp, mọi dục vọng tầm thường trong tôi 
tiêu tan. Khi chứng kiến nỗi đau buồn khôn xiết cùa những 
bậc cha mẹ bên nấm mồ, tôi quặn lòng thương cảm. Khi 
đứng trước nấm mồ cùa cha mẹ, tôi nghỉ đến hư danh cùa 
những kẻ mà chúng ta buộc phải tuân lệnh: các bậc vua 
chúa. Họ nằm bên cạnh những kẻ đã hạ bệ họ - những kẻ 
kình địch lại sát vai nhau khi lìa đòi. Trước những anh 
hùng hào kiệt đã phân chia thế giói bằng các cuộc tranh 
chấp đổ máu, tôi suy ngâm trong đau buồn và ngạc nhiên 
trước toan tính nhỏ nhặt của loài nguôi. Khi đọc những 
ngày tháng ghi trên bia mộ, trong đó có một số người vừa 
chết vào ngày hôm qua, và một số đã chết cách đây 600 
năm, tôi nghỉ đến cái ngày trọng đại khi tất cả chúng ta đều 
là những người đương thòi, và cùng nhau hiện diện..." 

Mặc dù Thói quen thứ hai áp dụng trong nhiều hoàn 
cảnh và cung bậc cuộc sống khác nhau, nhưng ứng dụng cơ 
bản nhất của nó là bắt đẩu ngay từ ngày hôm nay bằng những 
mục tiêu đã được xác định. Tấy hình tượng, hình ảnh hay mô 
thức cuối đời bạn làm khung tham chiếu hay chuẩn mực 
đề xem xét mọi thứ khác. Mỗi chặng đường đòi - hành vi 
của bạn ngày hôm nay, trong tương lai, tuần sau, tháng sau 
- sẽ được xem xét trong bối cảnh tổng thể bao gồm những 
điều có ý nghĩa nhất đối với bạn. Bằng cách ghi nhớ những 
mục tiêu đó, bạn mói có thể tin chắc vào những gì bạn làm, 
vào một ngày cụ thể nào đó, sẽ không vi phạm các chuẩn 
mực mà mình đã xác định là quan trọng nhất. Và mỗi một 
ngày bạn sống sẽ góp phần tích cực cho mục tiêu mà bạn 
đã xác định trong suốt cuộc đòi mình. 

Bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định có nghĩa là xuất phát 
bằng một sự hiểu biết rõ ràng về đích đến cùa bạn. Điều đó 
có nghĩa là bạn biết noi mình muốn đến, do đó bạn sẽ hiểu 



144 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


rỏ hiện tại mình đang ở đâu đề luôn đi đúng hướng. 

Con người thật dể sa vào những chiếc bẫy của đòi 
thường, cùa cuộc mưu sinh hàng ngày. Họ lao vào làm việc 
ngày một nhiều hon nhằm leo lên bậc cao nhất cùa chiếc 
thang danh vọng, để rồi phát hiện ra rằng chiếc thang bắc 
nhầm bức tường. Mọi ngưòi đều bận rộn, thậm chí rất bận 
rộn vói cuộc sống nhưng sự bận rộn đó nhiều khi không 
mang lại hiệu quả. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng họ đã 
giành được những thắng lọi rỗng tuếch. Thành công đạt 
được bằng cái giá cùa những thứ còn quý giá hon chính sự 
thành công. Những con nguôi thuộc mọi tầng lóp xã hội - 
bác sĩ, viện sĩ, diễn viên, chính trị, doanh nhân, vận động 
viên, thợ ống nước... - thường phấn đấu đề có được thu 
nhập nhiều hon, địa vị xã hội cao hon, hay trình độ chuyên 
môn tốt hon. Nhưng rồi họ lại phát hiện ra rằng động co 
thúc đẩy họ đạt được mục tiêu đã che khuất những gì thực 
sự có ý nghĩa vói họ. 

Cuộc sống của chúng ta sẽ khác đi nếu chúng ta nhận 
thức được điều gì thực sự quan trọng và giữ những hình 
ảnh đó trong tâm trí. Chúng ta sẽ làm chủ được bản thân 
và làm những điều có ý nghĩa nhất. Chúng ta có thể rất bận 
rộn, làm việc rất tốt nhưng chỉ có hiệu quả khi chứng ta bắt 
đầu bằng một mục tiêu rỏ ràng. 

Nếu cân nhắc kỷ những điều bạn muốn nghe nguôi 
khác đánh giá về mình, bạn sẽ tìm ra định nghĩa cùa sự 
thành công. Định nghĩa đó có thể rất khác vói định nghĩa 
bạn đang nghỉ trong đầu, có thể không phải là tiền tài, địa 
vị, danh tiếng hay bất cứ thứ gì mà bạn phấn đấu đề đạt cho 
bằng được. 

Khi bắt đầu một cách có mục đích, bạn sẽ có một viền 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 145 


cảnh khác biệt. Một người đã hỏi một người khác khi 
người bạn chung cùa họ mất đi: " Anh ấy có đề lại gì nhiều 
không?". Người kia đáp: "Anh ấy đề lại tất cả". 

2. Mọi sự VẬT ĐÊU ĐUỢC SÁNG TẠO HAI LAN 

Thói quen bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định được dựa 
trên nguyên lý mọi sự vật đều được sáng tạo hai lần. Sáng tạo 
lần thứ nhất là sáng tạo tinh thần, và sáng tạo lần thứ hai là 
sáng tạo vật chất. 

Hãy lấy việc xây một ngôi nhà làm ví dụ. Bạn đã sáng 
tạo nó bằng hình ảnh trong đầu đến từng chi tiết trước khi 
hạ búa đóng chiếc đinh đầu tiên lên công trình. Bạn cố 
gắng hình dung một cách rõ ràng kiểu dáng ngôi nhà. Nếu 
muốn có một ngôi nhà mà cả gia đình có thể sum họp, bạn 
vạch ra kế hoạch xây một căn phòng noi mọi người có thể 
quây quần vui vẻ bên nhau. Hoặc muốn tạo không gian mở 
cho phòng chod cùa bọn trẻ, bạn sẽ mở một cánh cửa lùa... 
Bạn dự định điều đó bằng ý tưởng cho đến khi có được 
một bức tranh rỏ ràng về ngôi nhà bạn muốn. 

Rồi bạn thể hiện ý tưởng đó trên bản vẽ và lên kế hoạch 
thi công. Tất cả điều này được thực hiện trước khi việc 
động thổ bắt đầu. Nếu không làm như vậy thì ở lần sáng 
tạo thứ hai, tức là sự sáng tạo vật chất, bạn sẽ phải có nhiều 
thay đổi tốn kém, có thể khiến chi phí tăng gấp đôi. 

Quy tắc của thợ mộc là "hai lần đo, một lần cắt", nghĩa 
là bạn phải suy nghỉ kỷ mọi thứ trước khi hành động. Bạn 
phải chắc chắn rằng bản thiết kế, tức sự sáng tạo đầu tiên, 
phải thực sự đúng với cái bạn muốn có, sau đó mói sử dụng 
đến gạch và vữa. Nghĩa là bạn bắt đầu công việc bằng một 
mục đích đã xác định rỏ ràng. 



146 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Hãy xem một ví dụ khác trong lỉnh vực kinh doanh. 
Nếu muốn thành công, bạn phải xác định rỏ ràng mục tiêu 
kinh doanh cùa mình. Bạn cần cân nhắc kỷ luỡng về sản 
phẩm hay dịch vụ mà bạn muốn đua vào thị truòng, rồi tổ 
chức các hoạt động có liên quan nhu tài chính, nghiên cứu 
và phát triển, sản xuất, tiếp thị, nhân sự, co sở vật chất v.v. 
Kế hoạch, mục tiêu ban đầu thuờng quyết định sự thành 
công hay thất bại cùa một doanh nghiệp. Phần lớn các thất 
bại trong kinh doanh đều khỏi phát từ sự sáng tạo đầu tiên: 
thiếu vốn, đánh giá sai thị truòng hay không có một kế 
hoạch kinh doanh khả thi. 

Làm cha làm mẹ cũng vậy, nếu muốn nuôi dạy con cái 
thành nguòd có trách nhiệm, có kỷ luật và tự giác, bạn phải 
bám sát mục đích đó khi tiếp xúc hàng ngày vói con cái. 
Bạn không đuợc xâm phạm tính tự giác hay lòng tự trọng 
cùa chúng. 

Nguòd ta thuờng sử dụng nguyên tắc sáng tạo hai lần 
trong nhiều lỉnh vực và ở nhiều mức độ khác nhau cùa 
cuộc sống. Truóc khi thực hiện một cuộc hành trình, bạn 
cần xác định truóc đích đến và vạch ra một lộ trình tốt 
nhất. Truóc khi trồng cây trong vuòn, bạn đã có kế hoạch 
truớc trong đầu, có thể trên giấy. Bạn viết bài diển văn ra 
giấy truóc khi đọc. Bạn hình dung truóc cảnh bài trí khuôn 
viên ngôi nhà truóc khi trang trí nó, bạn thiết kế mẫu thòi 
trang của mình truóc khi cắt may. 

Do đó, tùy mức độ hiểu rỏ nguyên tắc sáng tạo hai lần 
và nhận trách nhiệm cho cả hai lần sáng tạo mà chứng ta 
hành động và mở rộng Vòng tròn Ánh hưởng cùa mình. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 147 


3. Dự KIẾN HAY MẶC NHIÊN 

Theo nguyên tắc, tất cả mọi sự vật đều đuợc sáng tạo 
hai lần, nhưng không phải mọi sáng tạo đầu tiên đều dựa 
trên dự kiến. Trong cuộc sống cá nhân, nếu không phát 
triển sự tự nhận thức cùa mình và có trách nhiệm đối vói 
những sáng tạo đầu tiên, thì chúng ta sẽ phó mặc cho 
người khác và hoàn cảnh khách quan nằm ngoài Vòng tròn 
Ánh hưởng định hình phần lớn cuộc sống của mình. Chúng 
ta sống một cách bị động theo các kịch bản áp đặt từ bên 
ngoài như gia đình, cộng sự, kế hoạch cùa người khác và 
các sức ép cùa hoàn cảnh. 

Tất cả những điều đó là do nguôi khác hoặc ngoại cảnh 
chứ không phải là do các nguyên tắc mang lại. Chúng phát 
sinh từ tâm lý dẻ bị tổn thương của chứng ta, từ sự lệ thuộc 
quá nhiều vào nguôi khác, từ nhu cầu được thừa nhận, yêu 
thương, từ cảm giác về tầm quan trọng và giá trị hay một 
cảm giác nào đó mà chúng ta lưu tâm. 

Dù chúng ta có nhận thức hay kiểm soát được hay 
không thì vẫn có sự sáng tạo lần thứ nhất cho mỗi cuộc 
đòi cùa chúng ta. Tự chúng ta sáng tạo lần thứ hai đề trở 
thành một con người tích cực, hoặc là sản phẩm sáng tạo 
lần thứ hai cùa người khác, cùa hoàn cảnh hay cùa thói 
quen quá khứ. 

Những khả năng đặc biệt cùa con ngưòi cùng trí tường 
tượng và lương tâm cho phép chứng ta xem xét những sáng 
tạo đầu tiên và giúp chúng ta chịu trách nhiệm viết tiếp 
kịch bản cùa đòi mình. Nói cách khác, thói quen thứ nhất 
nói rằng "Bạn là ngưòi sáng tạo", còn Thói quen thứ hai là 
sự sáng tạo đầu tiên. 



148 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


4. Lãnh đạo và quản lý - HAI sụ SÁNG TẠO 

Thói quen thứ hai dựa vào các nguyên tắc về lãnh đạo 
bàn thân, tức lãnh đạo là sáng tạo thứ nhất. Lãnh đạo không 
phải là quản lý. Quản lý là sáng tạo lần thứ hai. Đây là nội 
dung chứng ta sẽ thảo luận ở phần Thói quen thứ ba. 

Quản lý là sự tập trung vào nhũng vấn đề cụ thể: "Làm 
cách nào tôi có thể hoàn thành công việc đó?". Lãnh đạo là 
sự tập trung vào cái mấu chốt, quan trọng: "Điều tôi muốn 
đạt đuợc là gì?". Theo lòi Peter Drucker và của Warren 
Bennis, "Quản lý là làm đúng các công việc, còn lãnh đạo là 
làm nhũng việc đúng". Quản lý là hiệu năng cùa việc leo 
các nấc thang đến thành công; còn lãnh đạo là xác định 
xem cái thang đó có đuợc bắc đúng bức tuông hay không. 

Bạn có thể hiểu một cách nhanh chóng sự khác nhau 
giũa hai khái niệm này qua ví dụ sau. 

Hãy tuồng tuợng một nhóm thợ dùng dao rựa đề phát 
quang đuòng rừng. Họ chỉ là nhũng nguôi thợ, nhũng 
nguôi giải quyết vấn đề. Nhũng nguôi quản lý theo sau họ, 
mài sắc các dao rựa, viết ra các hướng dẫn và thiết lập các 
chính sách, thực hiện các chuông trình huấn luyện co bắp, 
đua vào áp dụng các công nghệ mói, lên thòi gian biểu làm 
việc và tính toán luong bổng cho nhũng nguôi thợ. Còn 
nguôi lãnh đạo là nguôi leo lên ngọn một cái cây cao nhất, 
quan sát toàn bộ và thét lên: "Nhầm cánh rừng rồi!". 

Nhung phản ứng thường thấy của những nguôi thợ 
vừa giỏi tay nghề vừa chăm chỉ và các nhà quản lý mân cán 
là gì? "Ồng im đi cho! Chúng tôi đang làm được rất nhiều 
việc đây này!". 

Chúng ta thường chú tâm vào các chi tiết mà quên đi 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 149 


cái tổng thề, vì thế chứng ta thường bị chệch hướng. Sự 
thay đổi rất nhanh chóng cùa môi trường sống làm cho 
lẫnh đạo hiệu quả trở nên quan trọng hơn bao giờ hết - cả 
trong cuộc sống độc lập hay tương rh uộc. 

Chúng ta ngày càng cần có một tầm nhìn và một chiếc 
la bàn chứ không phải chỉ một tấm bản đồ chỉ đường. 
Chúng ta thường không biết địa hình phía trước là gì, cần 
vượt qua chướng ngại nào; phần lớn mọi việc phụ thuộc vào 
sự phán đoán của chúng ta ở từng thòi điềm cụ thể. Nhưng 
chiếc la bàn nội tâm không phải luôn chỉ đúng hướng. 

Sự thành đạt - thậm chí cả sự sinh tồn - không chỉ phụ 
thuộc đơn thuần vào nỗ lực cùa chứng ta, mà còn ở chỗ nổ 
lực đó đúng hướng hay không. Sự thay đổi muôn hình vạn 
trạng trong hầu hết các lỉnh vực sản xuất và nghề nghiệp 
đòi hỏi lẫnh đạo phải được xem là yếu tố quan trọng hàng 
đầu và quản lý đứng hàng thứ hai. 

Trong kinh doanh, thị trường thay đổi nhanh đến 
mức nhiều sản phẩm và dịch vụ rất thành công chỉ vài năm 
trước thì nay đã trở nên lạc hậu. Người lãnh đạo chù động 
phải luôn theo dõi sự thay đổi của môi trường kinh 
doanh, đặc biệt là thói quen và động cơ của khách hàng, để 
đưa ra những nguồn lực cần thiết giúp cho doanh nghiệp 
đi đúng hướng. 

Những thay đổi như nói lỏng quàn lý cùa nhà nước 
trong ngành hàng không, tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, và 
nâng cao chất lượng xe ô-tô nhập khẩu đều có tác động đáng 
kể đến môi trường kinh doanh. Nếu các doanh nghiệp 
không theo dõi môi trường kinh doanh, kể cả các nhóm 
nhân viên cùa mình, và sáng suốt lãnh đạo thì không một kỹ 
năng quản trị nào có thề cứu doanh nghiệp đó khỏi sụp đổ. 



150 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Quản lý hiệu quả mà không lãnh đạo đúng huớng thì 
cũng giống nhu "siết chặt các ghế ngồi trên boong tàu 
Titanic". Không có sự thành công nào trong quản lý có thể 
bù đắp đuợc nhũng sai lầm trong lãnh đạo. Thế nhung, 
lãnh đạo không phải là công việc dề dàng, bời chúng ta 
thường bị vướng vào mô thức quản lý. 

Tại buổi họp cuối cùng trong chương trình Phát triền 
quản lý kéo dài một năm tại Seattle, chủ tịch một công ty 
dầu khí đến gặp tôi và nói: "Này Stephen, khi ông nêu ra sự 
khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý, tôi đã xem lại vai trò 
chù tịch công ty cùa tôi và nhận ra rằng tôi chưa bao giờ 
lãnh đạo cả. Tôi chỉ lao vào làm công tác quản lý, bị chôn 
vùi trong hàng đống công việc sự vụ hàng ngày. Do đó, tôi 
đã quyết định giao cho người khác làm việc đó. Tôi thật sự 
muốn thực hiện vai trò lãnh đạo, dần dắt công ty của mình. 

Nhưng đó không phải là một việc dẻ dàng. Tôi đã phải 
trải qua cảm giác hụt hẫng khó chịu cùa sự rút lui này. Tôi 
không đụng đến những công văn khẩn cấp đang chất đầy 
trên bàn, cũng không giải quyết hàng tá công việc không 
tên khác... Tất cả đã có cấp dưới cùa tôi chịu trách nhiệm. 
Tôi bắt đầu vật lộn vói những vấn đề về phương hướng, về 
xây dựng nền văn hóa công ty, phân tích sâu thị trường và 
nắm bắt các thòi cơ mói. Những người khác cũng cảm thấy 
hụt hẫng vì phong cách làm việc thay đổi. Họ không còn 
được tiếp cận tôi dẻ dàng như trước, trong khi vần muốn 
gặp tôi bất kỳ lúc nào để xin ý kiến, nhờ giúp giải quyết 
những vấn đề hàng ngày. 

Nhưng tôi đã thật sự thay đổi. Tôi tin rằng việc mình 
cần phải làm là lãnh đạo. Và tôi đã làm được. Đến hôm nay, 
toàn bộ công việc kinh doanh cùa chứng tôi đã khác hẳn. 
Chúng tôi thích nghi hơn vói môi trường mói cùa công ty. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 151 


Doanh thu tăng gấp đôi và lọi nhuận tăng gấp bốn lần. Tôi 
đã thực hiện đuợc vai trò lãnh đạo." 

Tôi tin rằng các bậc cha mẹ cũng thường bị vuớng vào 
mô thức quản lý. Họ chỉ chú trọng đến việc giám sát, hiệu 
quả và kỷ cuong thay vì mục đích và tình cảm gia đình. 

Tuong tự, trong cuộc sống riêng cùa chúng ta lại càng 
thiếu sự lãnh đạo. Chúng ta lao vào quản lý bản thân sao 
cho có hiệu quả, đặt ra và phấn đấu để đạt đuợc các mục 
tiêu trong khi chua xác định rỏ nhũng giá trị của mình. 

5. Trở thành người sáng tạo đầu tiên 

CÚA CHÍNH MÌNH 

Nhu chúng ta nhận thấy ở phần truóc, tính chủ động 
đuợc dựa trên co sở tự nhận thức - một khả năng đặc biệt 
cùa con người. Hai khả năng thiên phú nữa giúp chứng ta 
mở rộng tính chủ động và thực hiện vai trò lãnh đạo cá 
nhân trong cuộc sống là trí tưởng tượng và lưong tâm. 

Nhò có trí tường tượng, chứng ta có thể hình dung 
được những tiềm năng cùa bản thân. Nhò có lưong tâm, 
chúng ta có thể tiếp cận các quy luật phổ biến hay các 
nguyên tắc, bằng chính tài năng riêng cùa mình và cùa 
người khác. Với những nguyên tắc chỉ đạo bản thân, chúng 
ta có thể khai thác bản thân một cách hiệu quả. Kết hợp vói 
sự tự nhận thức, những khả năng này sẽ giúp chứng ta đủ 
sức viết lấy "kịch bản" cho chính mình. 

Do chúng ta đã sống vói nhiều "kịch bản" từ bên ngoài, 
nên quá trình viết "kịch bản" cho chính mình trở thành 
một quá trình "viết lại kịch bản", hay thay đổi một số mô 
thức co bản mà chúng ta đã có. Khi nhận ra những "kịch 



152 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


bản" không hiệu quả, nhũng mô thức không đúng hay 
không hoàn hảo trong con nguôi mình, chúng ta có thể 
chủ động bắt tay vào viết lại nhũng kịch bản đó. 

Theo tôi, một trong nhũng câu chuyện hấp dần nhất 
cùa quá trình viết lại "kịch bản' 7 nằm trong cuốn tự truyện 
của Anwar Sadat - Tổng thống quá cố của Ai Cập. Sadat đã 
từng đuợc nuôi duỡng, dạy dỗ và hun đức lòng căm thù 
Israel. Ông từng tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia 
rằng: "Tôi sẽ không bao giò bắt tay vói một nguôi Israel khi 
nào họ còn chiếm dù chỉ một tấc đất cùa người Ai Cập. 
Không bao giờ! Không bao giò!". Và những đám đông dân 
chúng trong cả nước đã từng hô vang "Không bao giờ! 
Không bao giò!". Ông đã tập họp được sức mạnh và ý chí 
thống nhất cùa cả nước vào "kịch bản" đó cùa mình. 

"Kịch bản" này rất độc lập và mang tính dân tộc cực 
đoan, nó kích động tinh thần dân chúng một cách sâu sắc. 
Nhưng nó cũng rất điên rồ và Sadat biết rõ điều đó. 

Do đó, ông đã viết lại "kịch bản" cho mình, miêu tả lại 
quá trình ông đã học được khi còn là một thanh niên bị 
giam cầm tại xà lim 54, một xà lim biệt lập cùa nhà tù trung 
tâm Cairo, do dính líu vào một âm mưu chống lại vua 
Farouk. Ông đã học được cách bứt ra khỏi tâm trí cùa mình 
đề nhìn lại "kịch bản" một cách khôn ngoan hon. Ông học 
cách làm cho tâm trí của mình trống rỗng, bằng một quá 
trình thiền định sâu sắc đề tập trung vào các "kịch bản" cùa 
bản thân. 

Ông kể lại rằng ông đã gần như không còn muốn ròi xà 
lim nhà tù nữa, vì tại đó ông đã nhận ra thành công thực sự 
là thành công của bản ngã. Đó không phải là sự giàu có mà 
là có được sự tự chủ và chiến thắng chính bản thân mình. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 153 


Trong thòi kỳ cầm quyền cùa Nasser, có thòi gian Sadat 
bị giáng chức. Mọi người nghỉ rằng ông sẽ mất tinh thần, 
nhưng không phải như vậy. Họ muốn áp đặt "kịch bản" 
cùa họ lên ông mà không biết rằng ông chỉ đang chờ đọi 
thời cơ. 

Và khi thòi cơ đến, tức khi trở thành tổng thống Ai Cập 
và đối mặt vói những thực tại chính trị, ông đã "viết lại kịch 
bản" cùa bản thân đối với Israel. Ông đã đến thăm Quốc 
hội Israel (Knesset) tại Jerusalem và mở ra một trong 
những phong trào hòa bình chưa từng có trong lịch sử thế 
giới, một sáng kiến táo bạo dần đến Hiệp ước Camp David 
giữa Ai Cập và Israel. 

Sadat đã biết dùng sự tự nhận thức, trí tưởng tượng và 
lưong tâm cùa mình đề lãnh đạo bản thân, làm thay đổi một 
mô thức cốt lỏi và cách nhìn về hoàn cảnh. Ông đã tác 
động vào trọng tâm Vòng tròn Ánh hưởng cùa mình đề thay 
đổi mô thức đó - một thay đổi làm ảnh hưởng đến hàng 
triệu con người trong Vòng tròn Quan tâm lớn hơn. 

Trong quá trình phát triền sự tự nhận thức, nhiều 
người trong chúng ta phát hiện ra những "kịch bản" kém 
hiệu quả, những thói quen đã được ăn sâu và hoàn toàn 
không nên có và không phù họp vói những điều chứng ta 
thực sự quý trọng trong cuộc sống. Thói quen thứ hai nói 
rằng chúng ta không cần phải chung sống vói những "kịch 
bản" đó. Chúng ta có quyền sử dụng trí tưởng tượng và óc 
sáng tạo cùa mình đề viết lại những "kịch bản" mói hiệu 
quả hơn, phù họp hơn vói những giá trị sâu sắc nhất và 
những nguyên tắc đúng đắn, mang lại ý nghĩa thật sự. 

Nếu là một nguôi có phản ứng quá mức trong việc dạy 
dỗ con cái thì mỗi khi chúng bắt đầu làm điều gì đó sai trái. 



154 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


tôi sẽ không kiềm chế được cơn giận dữ. Tôi không tập 
trung vào sự trưởng thành lâu dài hay cảm thông mà vào 
hành vi nhất thòi. Tôi đang cố gắng đề chiến thắng trong 
một trận đấu, chứ không phải cả cuộc chiến. 

Khi đó, tôi sử dụng uy quyền cùa mình, la hét, nạt nộ, 
đe dọa và trừng phạt các con tôi. Và tôi chiến thắng. Tôi 
đứng đó, trong vinh quang, giữa mối quan hệ cha con bị đổ 
vỡ khi chúng bên ngoài tỏ ra khuất phục nhưng trong lòng 
thì chống lại. Chúng cố gắng kìm nén những cảm xúc mà 
về sau sẽ bùng phát một cách tệ hại hơn. 

Giờ đây, nếu tôi là người ngồi dự lể tang như đã tưởng 
tượng ở phần đầu, và một trong những đứa con tôi chuẩn 
bị lên tiếng. Tôi muốn nghe nó nói về tôi như về một người 
cha đã dạy dỗ, rèn luyện ý thức kỷ luật cho anh em chúng 
vói lòng yêu thương vô bờ, chứ không phải bằng những 
trận đòn và lòi la mắng. Tôi muốn con tim và khối óc cùa 
con tôi tràn đầy những ký niệm sâu sắc, những khoảng thòi 
gian đầy ý nghĩa mà chúng tôi có với nhau. Tôi muốn con 
tôi nhớ đến tôi như một người cha đáng kính, ngưòi chia 
sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn cho tới lúc nó trưởng thành. 
Tôi muốn con tôi nhớ lại những lúc nó đến vói tôi để tâm 
sự những khó khăn và ưu tư mà nó gặp phải. Tôi muốn nó 
hiểu rằng dù không phải là ngưòi hoàn hào nhưng tôi đã 
cố gắng hết sức đề làm bất cứ điều gì có thể cho các con. Và 
có lẽ hơn bất cứ người nào khác trên cỏi đòi này, tôi là 
người yêu thương chúng nhất. 

Tý do mà tôi muốn có được những điều trên là vì sâu 
thẳm trong tâm hồn, tôi yêu quý con tôi và xem trọng vai 
trò làm cha cùa mình. 

Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy những 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 155 


giá trị đó. Tôi bị sa lầy trong "một đống vụn vặt". Những gì 
quý giá nhất lại bị chôn vùi dưới tầng tầng lóp lóp cùa 
những bức bối, thúc ép hàng ngày. Tôi trở nên luôn bị 
động, và cách cu xử vói các con lại mâu thuẫn vói tình cảm 
tôi thật sự dành cho chứng. 

Vì tôi là một con nguôi biết tự nhận thức, vì tôi có trí 
tuởng tuợng và luong tâm, nên tôi có thề kiểm tra nhũng 
giá trị sâu sắc nhất cùa mình. Tôi có thể nhận thấy "kịch 
bản" tôi đang sống không phù họp vói nhũng giá trị đó, 
rằng cuộc đòi tôi không phải là "sản phẩm" cùa "bàn thiết 
kế" cùa riêng tôi. Nhung tôi có thề thay đổi và sống theo trí 
tuởng tuợng của mình thay vì dựa vào trí nhó. Tôi có thể 
gắn bản thân vào nhũng tiềm năng vô hạn thay vì vào quá 
khứ hữu hạn. Tôi có thể trở thành nguôi sáng tạo đầu tiên 
của chính mình. 

Bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định có nghĩa là thực 
hiện các vai trò khác nhau trong cuộc đời với nhũng giá trị 
và phuong hướng rỏ ràng. Mỗi chúng ta đều phải có trách 
nhiệm đối với sự sáng tạo đầu tiên cùa chính mình, phải 
viết lại "kịch bản" cho bàn thân đề tạo mô thức hành vi và 
thái độ phù họp với những giá trị sâu sắc cũng như những 
nguyên tắc đúng đắn. 

Điều đó có nghĩa là tôi phải bắt đầu cuộc sống hàng 
ngày bằng những giá trị đó đề khi đối diện vói những thăng 
trầm, thách thức cuộc đời, tôi có thể hành xử bằng nhân 
phẩm cùa mình mà không cần phải hành động theo cảm 
tính hoặc bị hoàn cành tác động. Tôi có thể thực sự trở 
thành người luôn chủ động và sống theo các giá trị tốt đẹp, 
vì những giá trị đó rất rỏ ràng đối vói tôi. 



156 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


6. Tuyên ngôn sứ MỆNH CÁ NHÂN 

Cách hiệu qua nhất để bắt đầu từ mục tiêu đã được xác 
định mà tôi từng biết là thiết lập một bản tuyên ngôn sứ 
mệnh cá nhân hay một triết lý, một niềm tin. Tuyên bố đó 
thể hiện rõ bạn muốn trở thành nguôi thế nào (tính cách), 
sẽ làm gì (cống hiến, thành tích), lấy giá trị và nguyên tắc 
nào làm nền tảng. 

Vì mỗi nguôi là một cá thề, nên tuyên ngôn sứ mệnh cá 
nhân sẻ phản ánh tính chất đon nhất này, cả về nội dung và 
hình thức. Một nguôi bạn cùa tôi, Rolfe Kerr, đã xác lập sứ 
mệnh cùa mình nhu sau: 

“Trước hết, phải thành công trong cuộc sống gia đình. 

Tìm kiếm và sống xứng đáng với sự hồ trợ tuyệt vời từ 

những người xung quanh. 

Luôn sống lương thiện. 

Luôn nhó’ đến những người có công giúp đỡ mình. 

Lắng nghe cả hai phía trước khi phán quyết. 

sẵn lòng nhận lòi khuyên của người khác. 

Bênh vực những người vắng mặt. 

Chân thành nhưng quyết đoán. 

Mỗi năm thành thạo một việc mới. 

Có kế hoạch công việc ngày mai ngay từ hôm nay. 

Không ngồi yên chờ đợi. 

Luôn duy trì một thái độ tích cực. 

Luôn có óc hài hước. 

Trật tự ngăn nắp trong sinh hoạt cá nhân và công việc. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 157 


Đừng sọ' mắc sai lầm - chỉ sợ thiếu óc sáng tạo, thiếu tinh 
thần xây dựng và sửa chữa sai lầm. 

Luôn tạo điều kiện cho cấp dưới thành công. 

Nghe nhiều hơn nói. 

Dồn hết khả năng và nỗ lực vào công việc hiện thời, 
không bận tâm về công việc sắp tới hay sự thăng quan 
tiến chức.” 

Còn đây là bản tuyên ngôn sứ mệnh của một phụ nữ 
đang cố gắng cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sự 
nghiệp: 

“Tôi sẽ cô gắng tạo sự cân bằng giũa nghề nghiệp và gia 
đình một cách tốt nhất, vì cả hai điều này đều quan trọng 
đối với tôi. 

Ngôi nhà của tôi sẽ là noi mà tôi, gia đình, bạn bè và 
những ai tới thăm có thể tìm thấy niềm vui, sự thoải mái, 
bình yên và hạnh phúc. Mặc dù vậy, tôi vẫn sẽ cô gắng 
tạo một môi trường sống sạch sẽ, ngăn nắp và tiện nghi. 
Tôi sẽ vận dụng sự hiểu biết của mình để chọn lựa cách 
thức ăn uống, đọc sách, giải trí, làm các việc nội trợ khác. 
Tôi đặc biệt quan tâm đến việc dạy con cái biết yêu 
thương, cùng học tập tiến bộ. 

Tôi coi trọng các giá trị, quyền tự do và các nghĩa vụ trong 
xã hội của chúng ta. Tôi sẽ là một công dân có trách nhiệm, 
nhiệt tình tham gia vào các hoạt động chính trị để tiếng nói 
và lá phiếu của mình góp phần xây dụng cộng đồng. 

Tôi sẽ là một người biết khởi động, chủ động thực hiện 
các mục tiêu của đòi mình. Tôi sẽ chủ động trước các 
hoàn cảnh và cơ hội, chú’ không bị động đối phó. 



158 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Tôi sẽ luôn giữ mình, tránh xa các thói nghiện ngập và 
hư hỏng. Tôi sẽ phát triển các thói quen giúp mình thoát 
khỏi những khuôn mẫu lạc hậu và hạn hẹp để mỏ’ rộng 
khả năng cùng như lựa chọn của mình. 

Tôi sẽ là chủ nhân chú’ không phải là nô lệ của đồng tiền. 
Tôi sẽ luôn tìm cách độc lập về tài chính. Những gì tôi 
muốn tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của 
tôi. Trừ khoản vay dài hạn mua nhà và xe ô-tô, tôi sẽ 
không vay nọ’ để mua bất kỳ thứ gì khác. Tôi sẽ làm 
nhiều, tiêu xài ít và thường xuyên dùng số tiền du’ để tiết 
kiệm hoặc đầu tư. 

Ngoài ra, tôi sẽ dùng tiền và tài năng mình làm cho cuộc 
sống của người khác vui vẻ hơn, bằng sự phục vụ và 
đóng góp từ thiện của mình.” 

Bạn có thể xem bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân là 
một "bản hiến pháp" của cá nhân bạn. Và, như mọi bản 
hiến pháp trên thế giới, về cơ bản, "hiến pháp" cùa bạn là 
không thay đổi. Như Hiến pháp Hoa Kỳ chẳng hạn, trong 
hơn 200 năm qua, nó chỉ có 26 bổ sung, sửa đổi, trong đó 
bản gốc chỉ sửa đổi đúng 10 điểm. 

Hiến pháp Hoa Kỳ là tiêu chuẩn đề đánh giá bất kỳ bộ 
luật nào cùa nước Mỹ. Đây là văn bản mà tổng thống Mỹ 
nhận trách nhiệm bảo vệ và ủng hộ khi tuyên thệ nhậm 
chức, đây là cơ sở pháp lý cho việc nhập quốc tịch Hoa Kỳ 
của người dân. Đây là nền tảng và trung tâm giúp dân chúng 
vượt qua những biến động lớn như cuộc nội chiến Mỹ, 
chiến tranh Việt Nam, vụ bê bối Watergate. Đây là các 
chuẩn mực thể hiện bằng văn bản - những chuẩn mực then 
chốt dùng để đánh giá và điều hành mọi thứ khác. Những 
nguyên tắc này đem lại cho bản Hiến pháp một sức mạnh 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 159 


vô tận, ngay cả trong trường họp có những sự mơ hồ và thay 
đổi trong xã hội, như Thomas Jefferson đã nói: "Nền an 
ninh đặc biệt của chúng ta nằm ở bàn Hiến pháp này". 

Tương tự như vậy, bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân 
dựa trên những nguyên tắc đúng đắn, trở thành một chuẩn 
mực cho mỗi người. Nó trở thành bản hiến pháp cùa cá 
nhân, làm cơ sở cho việc đưa ra những quyết định lớn, là 
phương hướng cho cả cuộc đòi bạn, là cơ sở cho những 
quyết định hàng ngày bạn đưa ra, mà không phụ thuộc vào 
hoàn cảnh sống hay những xúc cảm. Nó cũng đem lại cho 
mỗi cá nhân nguồn sức mạnh lớn lao giữa những biến cố 
cùa cuộc đòi. 

Con người không thể chung sống với sự thay đổi nếu 
trong họ không có một hạt nhân vững chắc và bất biến 
theo thời gian. Chìa khóa dẫn tới khả năng tạo ra thay đổi 
là một nhận thức trước sau như một rằng bạn là ai bạn 
muốn lầm gì, và bạn coi trọng điều gì. 

Có bản tuyên ngôn sứ mệnh, chứng ta có thề cùng bay 
bổng vói những thay đổi. Chúng ta không còn quan tâm 
đến định kiến hay thành kiến. Chúng ta không cần phải 
tìm hiểu, rập khuôn, phân loại mọi thứ và mọi người để 
hòa họp vói thực tại. 

Môi trường sống của chúng ta cũng đang thay đổi với 
một nhịp điệu không ngừng gia tăng. Sự thay đổi chóng 
mặt đó làm kiệt sức nhiều người, khiến họ không đủ sức 
đương đầu với cuộc sống. Họ trở nên bị động và thường 
đầu hàng, vói hy vọng theo thời gian, rồi những điều tốt 
đẹp cũng sẽ đến... 

Nhưng không phải ai cũng vậy. Trong các trại tập trung 
cùa bọn Đức quốc xã, Viktor Frankl đã học được nguyên 



160 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


tắc luôn chủ động và tầm quan trọng cùa việc xác định mục 
đích, ý nghĩa cuộc sống. Ông đã phát triển khái niệm "Liệu 
pháp biểu tượng" thành một triết lý và đưa ra giảng dạy. 
Điều cốt lõi cùa triết lý này là: nhiều chứng bệnh về tinh 
thần và cảm xúc thật ra là do tâm trạng bị đè nén, trống 
rỗng, cảm thấy cuộc đòi vô nghĩa... cùa con người. "Liệu 
pháp biểu tượng" xóa bỏ cảm giác tiêu cực đó bằng cách 
giúp cho từng cá nhân tìm thấy ý nghĩa đon nhất và sứ 
mệnh cùa bản thân trong cuộc sống. 

Một khi nhận thức được sứ mệnh của mình, bạn sẽ có 
được nền tảng cùa tính chù động. Bạn sẽ có được tầm nhìn 
về những giá trị dần dắt cuộc đòi bạn. Bạn sẽ có phương 
hướng co bản đề từ đó đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài 
hạn. Bạn sẽ có được sức mạnh của "bàn hiến pháp" cá nhân 
được viết ra dựa trên các nguyên tắc đúng đắn, dùng làm 
căn cứ đề đánh giá một cách hữu hiệu mọi quyết định về 
việc sử dụng tốt nhất thòi gian, sức lực và tài năng cùa bạn. 

7. Trung tâm cúa vòng tròn Ảnh hướng 

Để có thể viết được một bản tuyên ngôn sứ mệnh, 
chúng ta phải bắt đầu ngay tại trung tâm Vòng tròn Ánh 
hưởng cùa mình. Trung tâm này bao gồm những mô thức 
cơ bản nhất - những lăng kính - mà qua đó chứng ta có thể 
nhìn ra thế giới. 

Chính tại trung tâm này, chứng ta xử lý tầm nhìn và 
những giá trị của mình, sử dụng khả năng tự nhận thức để 
xem xét các "bản đồ" chỉ dần. Và nếu có được các nguyên 
tắc đúng đắn, chứng ta sẽ biết chắc các "bản đồ" chỉ đúng 
đường, biết chắc các mô thức cùa mình được dựa trên các 
nguyên tắc và cơ sờ hiện thực. Chính tại đây, chúng ta sử 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 161 


dụng lương tâm làm la bàn để chỉ ra tài năng riêng biệt và 
phạm vi có thể cống hiến cùa mình, sử dụng trí tường 
tượng đề hình dung đích đến. Tất cả những điều đó nhằm 
mang lại cho chứng ta những cơ sở cùa một bản hiến pháp 
cá nhân. Cũng chính tại đây, những nỗ lực tập trung cùa 
chúng ta sẽ đạt được kết quả lớn nhất. Khi tập trung vào 
trung tâm của Vòng tròn Ánh hưởng, chúng ta sẽ mở rộng 
nó. Đây là việc tạo ra PC (năng lực sản xuất) có sức mạnh và 
ảnh hưởng to lớn đến sự thành đạt ở mọi mặt trong cuộc 
sống chứng ta. 

Bất cứ cái gì nằm tại trung tâm của cuộc sống sẻ là 
nguồn gốc cho sự an toan, định hướng, khôn ngoan và năng 
lực cùa chúng ta. 

An toàn biểu hiện ý thức cùa bạn về giá trị, cá tính, nền 
tảng tình cảm, lòng tự trọng và các thế mạnh của bạn. 

Định hướng là nguồn gốc các phương hướng trong cuộc 
sống cùa bạn. Bản đồ dẫn đường, tức khung tham chiếu 
nội tâm cùa bạn - là cái chỉ cho bạn điều gì đang xảy ra - 
bao gồm các nguyên tắc, các tiêu chuẩn ngầm chi phối 
những quyết định và hành động của bạn. 

Khôn ngoan là tầm nhìn tương lai và nhận thức về sự cân 
bằng, sự am hiểu cùa bạn đối với cách áp dụng các nguyên 
tắc khác nhau trong cuộc sống và sự liên hệ giữa chúng. Nó 
bao gồm khả năng phán đoán, suy xét và hiểu biết. Đó là 
một chỉnh thể tổng hợp cùa suy nghỉ hay kinh nghiệm - 
một tổng thể độc nhất và trọn vẹn. 

Năng lực là khả năng hành động, là tiềm lực đề hoàn 
thành một công việc nào đó. Đây là khả năng cơ bản để 
thực hiện việc lựa chọn và đưa ra các quyết định. Nó cũng 
bao gồm khả năng vượt qua những thói quen cố hữu để 



162 7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


hình thành những thói quen ở mức cao hơn, có hiệu quả 



Bốn yếu tố này - an toàn, định hướng, khôn ngoan và 
năng lực - phụ thuộc lẫn nhau. Rỏ ràng, an toàn và định 
hướng sẽ đem lại khòn ngoan thật sự, là chất xúc tác đề giải 
phóng năng lực. Khi cả bốn nhân tố này cùng có mặt, kết 
họp hài hòa và bổ sung cho nhau, chúng sẽ tạo nên sức 
mạnh to lớn có thể sản sinh ra một nhân cách cao quý, một 
tính cách cân bằng và một con nguôi toàn vẹn. 

Các yếu tố hổ trợ này cũng gắn kết với mọi khía cạnh 
khác cùa cuộc sống và không chỉ xuất hiện một lần. Mức 
độ phát triển từng yếu tố đuợc thể hiện trên một chuỗi liên 
tục, giống nhu các buớc liên tục cùa sự trưởng thành được 
mô tả ở phần trên. Ớ đầu dưới cùa chuỗi, bốn nhân tố này 
đều yếu, nghĩa là về cơ bản, bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 163 


vào người khác, vào những thứ bạn không kiểm soát một 
cách trực tiếp. Ớ đầu trên cùa chuỗi, bạn kiềm soát được 
tình hình; khi đó, bạn có sức mạnh độc lập và nền tảng cho 
các mối quan hệ đa dạng, tưong thuộc lẫn nhau. 

An toàn cùa bạn nằm đâu đó trên chuỗi liên tục giữa 
cực không an toàn nằm ở một đầu, nod cuộc sống cùa bạn 
chịu sự chi phối bỏd các xung lực hay thay đổi, và đầu kia, 
noi bạn ý thức được giá trị bản chất và sự an toàn cá nhân. 
Định hướng của bạn dao động trên chuỗi liên tục, từ những 
nguồn lực dao động bên ngoài cho đến sự điều khiển nội 
tại vững vàng. Khôn ngoan cùa bạn nằm đâu đó giữa một 
tấm bản đồ hoàn toàn sai lệch, nod mọi thứ bị bóp méo và 
không ăn khóp nhau hoặc có thể giữa một tấm bản đồ 
chính xác, hoàn hảo về cuộc sống, noi mọi thành phần và 
nguyên tắc liên hệ với nhau một cách họp lý. Năng lực cùa 
bạn nằm giữa một cực là sự bất động - một con rối cho 
người khác giật dây - và cực kia là sự chủ động, nghĩa là sức 
mạnh hành động theo những giá trị cùa chính bạn. 

VỊ trí của những yếu tố này trên một chuỗi liên tục biểu 
hiện sự hòa nhập, hài hòa, cân bằng. Ánh hưởng tích cực 
cùa chứng đối vói mọi mặt cuộc sống cùa chúng ta là vô 
cùng cần thiết - là chức năng trọng tâm, là mô thức thiết 
yếu, cốt lỏi ở mỗi người. 


8. CÁC trọng tâm trong cuộc sống 

Mỗi người đều có một trọng tâm trong cuộc sống dù 
rằng chúng ta thường không nhận ra điều đó. Hãy khảo sát 
tóm tắt các trọng tâm khác nhau hay các mô thức cốt lỏi 
trong chứng ta đề hiểu rõ ảnh hưởng của chúng đến bốn 
nhân tố co bản - an toàn, định hướng, khôn ngoan và năng 
lực - nêu trên. 



164 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Trọng tâm phối ngẫu. Quan hệ hôn nhân có thề là mối 
quan hệ thân mật, mãn nguyện, lâu dài và có ảnh hưởng 
nhất đối vói con nguôi. Nó giúp các mối quan hệ khác phát 
triển. Do vậy, việc một nguôi nào đó tập trung chú ý vào vợ 
hay chồng mình là điều rất tự nhiên và đúng đắn. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm và quan sát thực tế cuộc sống 
lại cho chúng ta một bức tranh hoàn toàn khác. Sau nhiều 
năm tham gia xử lý một số cuộc hôn nhân gặp rắc rối, tôi 
nhận ra nhũng sọi chỉ xuyên suốt dệt nên hầu hết các mối 
quan hệ hôn nhân đó là sự lệ thuộc mạnh mẽ về mặt tình 
cảm. Chúng ta sẽ dẻ bị tổn thương bỏi tâm trạng, tình cảm, 
hành vi và cách cư xử của người bạn đời, bỏi các điều kiện 
bên ngoài tác động đến quan hệ vợ chồng, ví dụ một đứa 
con mói chào đời, tác động cùa gia đình bên vợ/chồng, 
những khó khăn tài chính, sự thành công về mặt xã hội cùa 
một trong hai người v.v. 

Khi trách nhiệm tăng lên và sự căng thẳng xuất hiện 
trong quan hệ hôn nhân, chúng ta có xrx hướng quay trở 
lại các "kịch bản" đã được trang bị trong giai đoạn trưởng 
thành. Và người bạn đời cùa chứng ta cũng thế. Thông 
thường, kịch bản cùa hai bên không giống nhau, vì vậy 
xuất hiện cách xử lý khác nhau về các vấn đề như tài chính, 
nuôi dạy con cái, tình cảm vợ chồng... Khi những vấn đề 
này kết hợp với sự lệ thuộc tình cảm trong hôn nhân thì 
mối quan hệ lấy phối ngầu làm trọng tâm sẽ bộc lộ mọi 
điềm yếu cùa nó. 

Khi chúng ta lệ thuộc vào nguôi chúng ta đang có xung 
đột thì n h 11 cầu và xung đột luôn hòa lẫn vào nhau. Kết quả 
thường thấy là hành động yêu - ghét thái quá, đối đầu hay 
trốn chạy, rút lui hay gây hấn, cay đắng, đố kỵ, hoặc ngấm 
ngầm đua tranh. Khi những trạng thái tiêu cực này xảy ra. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 165 


chúng ta càng lún sâu vào các thói quen cũ nhằm biện minh 
cho hành vi cùa mình và trả đũa nguôi vợ hoặc chồng. 

Rỏ ràng, khi bị tổn thương nặng nề, chúng ta cảm thấy 
cần phải phòng thủ đề tránh đau đớn lần nữa. Vì vậy, 
chúng ta thường dùng những ngôn từ mỉa mai, châm chọc 
và chỉ trích để che đậy sự yếu đuối bên trong con người 
mình. Cả vợ và chồng đều có ý chờ bên kia nhân nhượng 
tình cảm trước, để rồi nhận lấy sự thất vọng và càng cảm 
thấy oán trách đối phương. 

Mối quan hệ như vậy chỉ chứa đựng an toàn hão huyền. 
Định hướng lúc này chỉ dựa vào cảm xức nhất thời. Còn 
khòn ngoan và năng lực bị chìm lấp trong mối quan hệ tương 
tác tiêu cực và đối nghịch. 

Trọng tầm gia đình. Một trọng tâm tự nhiên, đúng đắn 
và đáng chú ý khác thường thấy là gia đình. Đây là lỉnh vực 
được tập trung và đầu tư nhiều, tạo ra những cơ hội lớn 
cho các mối quan hệ sâu sắc, cho sự yêu thương, chia sẻ, và 
nhiều nhân tố khác để làm cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng vì 
là một trọng tâm, nên bản thân nó cũng lại có khả năng 
phá hoại chính các yếu tố cần thiết bảo đảm cho sự thành 
công trong cuộc sống gia đình. 

Những ngưòi lấy gia đình làm trọng tâm cùa cuộc sống 
có nhận thức về sự an toàn hay giá trị cùa bản thân xuất 
phát từ truyền thống, nền tảng giáo dục hay danh dự cùa 
gia đình. Do vậy, họ dể bị tổn thương trước mọi sự thay đổi 
về truyền thống hay văn hóa, hoặc bất kỳ tác động nào làm 
phương hại đến gia đình họ. 

Những bậc cha mẹ lấy gia đình làm trọng tâm thường 
không có được sự tự do về tình cảm đề chăm sóc con cái ở 
mức cao nhất. Nếu họ quan niệm sự an toàn cùa họ xuất 



166 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


phát từ gia đình thì nhu cầu sống hòa họp với con cái có 
thể làm lu mờ tầm quan trọng của việc đầu tu lâu dài vào sự 
trưởng thành và phát triển cùa chứng. Họ chỉ có thể tập 
trung vào uốn nắn các hành vi nhất thời. Bất cứ hành vi nào 
họ cho là không thích họp đều bị coi là mối đe dọa cho sự 
an toàn cùa gia đình họ. Do vậy, họ trở nên thất vọng, dễ 
dàng chịu sự chi phối bỏi nhũng cảm xức nhất thòi hoặc 
nhũng vấn đè truóc mắt, hon là chú ý đến sự trưởng thành 
và phát triển lâu dài của con cái. Họ có thể phản ứng thái 
quá và trừng phạt con cái do nóng nảy hoặc yêu thương 
chúng một cách có điều kiện, khiến cho chứng bị lệ thuộc 
về tình cảm, trở nên ngang ngạnh và quậy phá. 

Trọng tâm tiền bạc. Một trọng tâm khác, họp lý và rất 
phổ biến trong cuộc sống cùa nhiều người, là việc kiếm 
tiền. Trong bảng thứ tự ưu tiên hay chuổi liên tục các nhu 
cầu, thì sự an toàn về vật chất và tài chính luôn đứng hàng 
đầu. Các nhu cầu khác thậm chí còn không được kể đến 
cho đến khi nlm cầu cơ bản được thỏa mãn, chí ít là ở mức 
tối thiểu. 

Hầu hết mọi người đều phải đối mặt với sự âu lo về mặt 
tài chính. Nhiều tác động cùa xã hội có thể gây ảnh hưởng 
và đe dọa đến tình hình tài chính, tuy không phải lúc nào 
chúng ta cũng thể hiện sự lo lắng này ra bên ngoài. 

Có rất nhiều lý do chính đáng đề kiếm tiền, chẳng hạn 
như nhu cầu tích lũy, chăm sóc gia đình. Tuy rất quan 
trọng, nhưng nếu chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, coi đó là 
trọng tâm của cuộc sống thì bản thân nó sẽ đem lại tác hại. 

Hãy xem lại lần nữa bốn nhân tố cần thiết cho cuộc 
sống: an toàn, định hướng khôn ngoan và năng lực. Giả sử tôi 
tìm thấy an toàn cùa mình chủ yếu từ công việc làm ăn, hay 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 167 


từ thu nhập hoặc lọi nhuận. Do có nhiều nhân tố ảnh 
hưởng đến các nền tảng kinh tế này, nên tôi sẽ bận tâm và 
lo lắng, đề phòng và bảo vệ bất cứ điều gì có thể gây tổn hại 
cho chúng. Khi nhận thức về giá trị cá nhân cùa tôi xuất 
phát từ tiền bạc, tôi sẽ dẻ bị tổn thương bỏi những tác động 
bên ngoài. Nhưng công việc và tiền bạc tự thân nó không 
đem lại khôn ngoan , định hướng mà chỉ đem lại năng lực và an 
toàn ở mức độ hạn chế. Hạn chế cùa trọng tâm tiền bạc 
chính là nó thường đem lại sự khủng hoảng trong cuộc 
sống cùa chính bạn hay người thân cùa bạn. 

Những người lấy tiền bạc làm trọng tâm cuộc sống 
thường gạt gia đình hay các ưu tiên khác sang một bên. Họ 
cho rằng mọi người sẽ thông cảm vì nhu cầu kinh tế phải là 
trước hết. Tôi còn nhớ một câu chuyện mà tôi có dịp 
chứng kiến nhrt sau. Một ông bố sắp sửa dẫn các con đi 
xem xiếc như đã hứa thì nhận được điện thoại từ công ty. 
Đó là cuộc gọi cùa cấp trên bảo ông đến ngay công ty giải 
quyết công việc, nhưng ông đã từ chối. Khi bà vợ nói rằng 
ông nên đi làm thì hơn, ông trả lời: "Công việc rồi sẽ lại 
đến, nhưng tuổi thơ cùa các con thì không". Từ đó, trong 
tâm trí, các con ông không bao giờ quên được những cử chỉ 
quan tâm, tuy nhỏ, nhưng là bằng chứng xác thực cùa tình 
yêu mà bố luôn dành cho chứng. 

Trọng tầm công việc. Những người lấy công việc làm 
trọng tâm trong cuộc sống có thể trở thành những kẻ 
"tham công tiếc việc". Họ hy sinh cả sức khỏe, các mối 
quan hệ và nhiều mặt quan trọng khác cùa cuộc sống. Đặc 
tính cơ bản của họ được quyết định bỏd tính chất công việc: 
"Tôi là bác sĩ", "Tôi là nhà văn", "Tôi là nghệ sĩ"... 

Vì nhận thức về giá trị của họ chỉ gói gọn trong công việc, 
nên cảm giác an toàn trong họ dể bị tổn thương bỏi những gì 



168 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


ngăn cản họ tiếp tục công việc. Định hướng cuộc sống của họ 
luôn phụ thuộc vào nhu cầu công việc. Khỏn ngoan và năng 
lực cũng sẽ bị giói hạn trong phạm vi công việc. Do đó, họ 
luôn tỏ ra kém nhạy bén trong các lỉnh vực khác của cuộc 
sống nhu mối quan hệ gia đình, ứng xử xã hội... 

Trọng tầm tài sản. Động lực sống cùa nhiều nguôi khác 
lại là quyền sở hữu cùa cải vật chất - không chỉ đối vói tài 
sản hữu hình nhu nhà lầu, xe hoi, thuyền buồm và đồ trang 
sức, mà còn cả nhũng tài sản vô hình nhu danh tiếng, sự 
vinh quang và địa vị xã hội. Đa số chúng ta đều nhận thức 
đuợc qua kinh nghiệm sống cùa mình về sự khiếm khuyết 
cùa trọng tâm này, đon giản bỏd vì chúng chịu ảnh hưởng 
của rất nhiều yếu tố và có thể mất đi nhanh chóng. 

Nếu cảm giác về sự an toàn cùa tôi dựa vào danh tiếng 
hay số của cải vật chất có đuợc thì cuộc sống cùa tôi luôn 
trong tình trạng bị đe dọa và lo âu. Tôi thường xuyên lo sợ 
tài sản cùa mình bị trộm hoặc mất giá. Nếu gặp ai có địa vị 
cao hon, giàu có hay nổi tiếng hon, tôi sẽ cảm thấy tự ti. 
Còn nếu gặp ai hèn mọn hon, thấp kém hon về tiền tài, địa 
vị, tôi sẽ cảm thấy kiêu hãnh. Nhận thức của tôi về giá trị 
bản thân luôn luôn biến động. Tôi không có được cảm giác 
yên ổn hay một bản ngã ổn định. Tôi sẽ không ngừng tìm 
cách giữ gìn, bảo vệ tài sản, cổ phiếu, địa vị và tiếng tăm của 
mình. Chúng ta từng nghe kề hoặc chứng kiến nhiều 
người tự kết liễu cuộc đòi vì bị sạt nghiệp hay danh tiếng 
chính trị bị hoen ố. 

Trọng tâm hướng lạc thú. Một trọng tâm khác thường 
thấy, có quan hệ chặt chẽ vói trọng tâm tài sản là trọng tâm 
hưởng lạc thú. Chúng ta đang sống trong một thế giói mà 
sự khoái lạc luôn luôn tồn tại và được khuyến khích. 
Truyền hình và phim ảnh luôn đáp ứng nhu cầu cùa con 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 169 


người ở khía cạnh này, luôn khắc họa một cách sinh động 
những thú vui mà nguôi khác có hoặc có thể tận hưởng 
trong cuộc sống một cách dẻ dàng và "đầy thú vị". Nhưng 
trong khi hào quang lấp lánh của lối sống hưởng thụ được 
khắc họa một cách quá mức thì kết quả tự nhiên cùa nó - 
tức tác động cùa nó đến nội tâm con người, đến tính hiệu 
quả, đến các mối quan hệ - lại ít khi được nhận diện một 
cách chính xác. 

Sự giải trí vô hại ở mức vừa phải có thể làm thư giãn thể 
chất và tâm hồn, giúp nuôi dưỡng mối quan hệ gia đình và 
các mối quan hệ khác. Nhưng bản thân thú vui không đem 
lại sự thỏa mãn sâu sắc và lâu dài hay một cảm giác toại 
nguyện. Người lấy thú vui làm trọng tâm cuộc sống sẻ rất 
chóng chán sau khi được thỏa mãn, và họ không ngừng đòi 
hỏi nhiều hon, cao hon. Roi vào trạng thái này, người ta 
gần như trở thành một người ích ký, vô độ, họ giải thích 
mọi thứ trong cuộc đòi qua những vui thú mình được tận 
hường. 

Những kỳ nghỉ dài lê thê, ném tiền vào sòng bạc, nhảy 
nhót thâu đêm tại các vũ trường, hay đon giản như xem 
quá nhiều phim ảnh... - nghĩa là dùng quá nhiều thòi gian 
cho những thú vui vô bổ - sẽ làm hoang phí cuộc đòi 
chúng ta, khiến cho năng lực bị tê liệt, trí tuệ ngừng phát 
triển, đầu óc và tinh thần bị mê muội và tâm hồn chai sạn. 
An toàn, định hướng khôn ngoan và năng lực lúc bấy giò sẽ 
nằm tận đáy cùa chuỗi phát triển. 

Malcolm Muggeridge 1 * 1 viết trong cuốn Lời chứng của 
thế kỷ 20 như sau: 


(*) Malcolm Muggeridge (1903 - 1990): Nhà văn châm biếm, nhà báo nồi tiếng 
cùa nước Anh. 




170 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


“Ngày nay, mỗi khi nhìn lại cuộc đòi mình, tôi giật mình 
nhận ra rằng những điều tru’ớc đây tôi cho là có ý nghĩa 
nhất, có sức hấp dẫn nhất thì nay lại trở nên phù phiếm 
và vô nghĩa tột độ! Đó là tham vọng thành công bằng mọi 
giá; là sự hành diện vì đu’Ợc mọi nguòi biết đến và ca ngợi; 
là những vui thú vật chất từ việc kiếm nhiều tiền, chinh 
phục đu’Ợc nhiều cô gái đẹp, có những chuyến chu du 
khắp thế giói như quỷ Satan. Tất cả giải thích và giúp tôi 
hiểu được thế nào là sự phù du giả tạo của thế giói này. 

Hồi tưỏng lại, tất cả những trò tự mãn này xem ra chỉ là 
một sự huyền hoặc, cái mà Pascal gọi là “lướt trên cõi tục”. 

Trọng tâm bạn/thù. Những người trẻ tuổi thường có 
xu hướng lấy bạn bè làm trọng tâm cuộc sống cùa mình. 
Đối vói họ, việc gia nhập vào một nhóm bạn đồng trang lứa 
là một việc vô cùng quan trọng. Tấm gương xã hội bị méo 
mó và luôn thay đổi trở thành nguồn lực cho bốn nhân tố 
chi phối cuộc sống, dân đến sự phụ thuộc nhiều hơn vào 
sự biến đổi cùa tâm trạng, tình cảm, thái độ và hành vi cùa 
ngưòi khác. 

Việc lấy bạn bè làm trọng tâm cuộc sống cũng có thể 
chỉ tập trung vào một vài người, nó có một số đặc điềm 
giống trường họp trọng tâm phối ngầu. Xu hướng lấy bạn 
bè làm trọng tâm có thể là nguyên nhân gây ra sự lệ thuộc 
tình cảm vào một cá nhân, sự phát triển cùa nhu cầu/xung 
đột theo đường xoắn ốc và mối quan hệ tưong tác tiêu cực. 

Ngược lại, cũng có số ít người lấy đối thủ làm trọng tâm 
cuộc sống, đặc biệt khi họ có sự tương tác thường xuyên vói 
đối thù. Tuy ít ai làm điều này một cách có ý thức, nhưng 
không phải là không phổ biến. Khi ai đó cảm thấy mình bị 
đối xử bất công bỏi người có ảnh hưởng lớn về tình cảm hay 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 171 


về mặt xã hội, thì anh ta sẽ rất dể dàng chú tâm vào sự bất 
công và coi người kia là "trọng tâm" cuộc sống cùa mình. 
Thay vì sống một cách luôn chủ động cho cuộc đòi mình, 
nguôi lấy đối thù làm trọng tâm phản ứng lại một cách thụ 
động tùy vào hành vi và thái độ cùa đối thủ. 

Tôi có một anh bạn giảng dạy tại một trường đại học. 
Anh ta đã trờ nên quân trí vì sự yếu kém cùa một người 
quàn lý - nguôi có mối quan hệ rất xấu vói anh ta. Anh ta đă 
để suy nghỉ cùa mình về nguôi này chi phối đến mức trở 
thành nỗi ám ảnh. Điều này ảnh hường đến cả quan hệ cùa 
anh vói gia đình, với nhà trường và các đồng nghiệp. Cuối 
cùng, anh đi đến quyết định sẽ ròi bỏ trường đại học đó để 
tìm công việc khác. 

"Liệu anh có thực sự muốn tiếp tục ở lại trường, nếu 
không có nguôi đó không?", tôi hỏi. 

"Vâng, đúng vậy", anh ta trả lòi, "Vì chừng nào còn có 
mặt hắn ta ở đây, cuộc đòi tôi còn bị gián đoạn, bị làm cho 
đảo lộn. Tôi phải đi thôi". 

"Tại sao anh lại lấy người này làm trọng tâm cùa cuộc 
đòi anh?", tôi hỏi lại. 

Anh ta giật mình vì câu hỏi này. Nhưng rồi anh phủ 
nhận nó. Và tôi chỉ cho anh ta thấy rằng anh đang để cho 
một cá nhân cùng vói sự yếu kém cùa họ làm méo mó toàn 
bộ "tấm bản đồ" cuộc đời mình, phá hoại niềm tin, và cả 
mối quan hệ vói người thân. 

Cuối cùng, anh ta thùa nhận rằng con nguôi đó đã có ảnh 
hưởng đến anh, nhưng phủ nhận việc tự anh đưa ra sự lựa 
chọn này. Anh ta đổ trách nhiệm cho người quản lý nọ và 
tuyên bố bản thân anh không có trách nhiệm gì trong việc này. 



172 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Chúng tôi tiếp tục trao đổi. Dần dần, anh ta cũng nhận 
thấy rằng quả thật anh cũng có một phần trách nhiệm, 
nhưng vì anh đã xử lý trách nhiệm này không tốt, nên trờ 
thành người vô trách nhiệm. 

Nhiều người ly hôn cũng bị rod vào tình trạng tưong tự. 
Họ không thoát ra được tâm trạng oán giận, cay đắng và 
trách móc người vợ/chồng đã ly dị. Trong nhận thức tiêu 
cực, về mặt tâm lý, họ vẫn còn là vợ chồng, thế nên người 
này mói cần đến những nhược điềm cùa người kia đề biện 
hộ, bào chữa cho mình. 

Nhiều đứa trẻ vị thành niên sống trầm lặng hay phóng 
túng vóã sự căm ghét cha mẹ chứng. Chúng lên án cha mẹ 
về những hành động lạm dụng, bỏ roi hay thiên vị trong 
quá khứ, và chúng chọn thái độ căm ghét làm trọng tâm 
cuộc sống cùa mình khi lón lên. Chúng sống một cách bị 
động theo "kịch bản" được hình thành từ thái độ đó. 

Người lấy bạn hoặc thù làm trọng tâm cuộc sống sẻ 
không có được an toàn và thanh thản trong tâm hồn. 
Cảm giác về giá trị bản thân dẻ thay đổi. Họ thường bị 
chi phối bời tâm trạng, xức cảm hay hành vi của người 
khác. Định hướng ở những người này phụ thuộc vào nhận 
thức và phản ứng của người khác, còn khón ngoan bị hạn 
chế bởi lăng kính xã hội, bời nổi ám ảnh về đối thủ. 
Những người này không có năng lực và phần lớn bị người 
khác điều khiển. 

Trọng tâm tôn giáo. Tôi tin rằng hầu hết những ai thực 
sự gắn bó vói bất cứ một tôn giáo nào đó cũng sẽ nhận ra 
việc đi lể tại nhà thò/chùa chiền không đồng nghĩa vói đức 
tin cùa cá nhân. Một số người quá bận rộn vói các hoạt 
động thò cúng và công việc của giáo hội đến nỗi trở nên vô 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 173 


cảm đối vói những nhu cầu bức thiết của nhũng nguôi xung 
quanh họ, đi ngược lại chính nhũng lòi giáo huấn mà họ đã 
tuyên xung một cách sâu sắc. Trong khi lại có nhũng nguôi 
không thuòng xuyên đi lẻ, thậm chí chua bao giờ đi, nhung 
thái độ và hành vi của họ lại thể hiện sự tập trung một cách 
chân thực vào các nguyên tắc đạo đức co bản của tôn giáo. 

Nhò tham gia từ rất sớm vào các hoạt động giáo hội và 
các nhóm phục vụ cộng đồng có tổ chức, tôi khám phá ra 
rằng việc đi lễ không nhất thiết có nghĩa là sống theo các 
nguyên tắc đuợc nêu ra trong các buổi giảng đạo. Người ta 
một mặt rất năng động trong hoạt động tôn giáo, nhưng 
mặt khác lại có thể không làm theo giáo lý hay kinh thánh. 

Trong cuộc sống, việc lấy tôn giáo làm trọng tâm, tạo 
ấn tượng hay giữ thể diện có thề trở thành mối quan tâm 
bao trùm, dẫn đến thói đạo đức giả, làm băng hoại phẩm 
giá cá nhân và các giá trị chân thrtc khác. 

Định hướng xuất phát từ lương tri xã hội, và người lấy 
tôn giáo làm trọng tâm thường tùy tiện gán cho người khác 
các nhãn hiệu giả tạo như là "tích cực" "tiêu cực", "tự do", 
"chính thống" hay "bảo thủ". 

Vì tôn giáo là tổ chức chính thức bao gồm các chính 
sách, chương trình và cộng đồng tín đồ nên tự nó không thể 
đem lại cho người ta sự an toàn sâu sắc và vĩnh viền hay một 
ý thức về giá trị nội tại. sống theo các nguyên tắc được giáo 
huấn, người ta có thể làm được điều đó, nhưng chỉ bản thân 
tôn giáo thôi thì không thể. Nhà thờ cũng không thể cho 
người ta một cảm giác thường xuyên được định hướng. 

Những người lấy tôn giáo làm trọng tâm thường có xu 
hướng sống biệt lập, suy nghỉ và hành động cùa họ cũng có 
nét khác biệt so vói người không theo tôn giáo. Thiếu vắng 



174 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


tính tổng thể, tính thống nhất hay hoàn thiện là một mối đe 
dọa đối với sự an toàn, tạo ra nhu cầu giả tạo và sự tự mãn. 

Việc coi tôn giáo là mục đích chứ không phải là 
phuong tiện làm xói mòn sự khôn ngoan và cảm giác cân 
bằng cùa con nguôi. Mặc dù tôn giáo dạy con người về 
nguồn gốc cùa năng lực, nhưng bản thân tôn giáo không 
phải là năng lực. Tôn giáo chỉ là một phưong tiện đưa sức 
mạnh tinh thần đến với con người. 

Trọng tâm hướng về bản thân. Có lẽ trọng tâm phổ 
biến nhất ngày nay là trọng tâm hướng về bản thân mà 
hình thức dẻ thấy nhất là sự ích kỷ. Người lấy bản thân làm 
trọng không hề quan tâm đến những người xung quanh. 

Đối với trọng tâm hướng về bản thân thì an toàn, định 
hướng, khôn ngoan và năng lực rất ít khi hiện diện. Cũng như 
biển Chết ở Israel, nó chỉ nhận vào mà không bao giò cho 
đi. Vì thế, nó trở nên cạn kiệt. 

Mặt khác, nếu quan tâm đến sự phát triển cùa bản ngã 
theo quan điềm cao cả hon, đó là hoàn thiện năng lực cá 
nhân đề phục vụ, xây dựng và đóng góp một cách có ý nghĩa 
thì sẽ làm tăng đáng kề bốn nhân tố chi phối cuộc sống. 

Trên đây là một số trọng tâm phổ biến mà con người 
thường sử dụng đề tiếp cận cuộc sống. Bạn có thề dể dàng 
nhìn thấy trọng tâm cuộc sống của người khác nhưng khó 
nhận ra trọng tâm cùa mình. Bạn có thể biết ai đó xem việc 
kiếm tiền là quan trọng hon mọi thứ khác trên đòi hoặc 
dùng hết sức đề biện minh cho mình trong một mối quan 
hệ đang trở nên tồi tệ. Nhưng nếu chịu khó quan sát, đôi 
khi bạn sẽ nhìn xa hon đề nhận ra trọng tâm nào đã tạo ra 
hành vi đó. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 175 


9. Nhận diện trọng tâm cúa bạn 

Vậy bạn đang đứng ở đâu? Trọng tâm cuộc sống cùa 
bạn là gì? Đôi khi, điều này không dẻ nhìn thấy. 

Có thể cách tốt nhất để nhận diện trọng tâm của bạn là 
xem xét kỷ các nhân tố chi phối cuộc sống cùa bạn. Nếu có 
thể nhận diện ra một hay nhiều truờng họp mô tả duói 
đây, bạn có thể lần theo dấu vết đề tìm ra trọng tâm phát 
sinh ra nó, loại trọng tâm có thề đang làm hạn chế khả 
năng thành đạt của bạn. 

Thông thuòng, trọng tâm cuộc sống cùa một người là 
sự kết hợp cùng một lức các trọng tâm lại vói nhau. Hầu 
hết cuộc sống cùa mọi nguôi chịu sự chi phối của nhiều sự 
tác động. Tùy thuộc vào điều kiện bên ngoài hay từ bên 
trong, một trọng tâm cụ thể nào đó có thề đuợc kích hoạt 
cho đến khi các nhu cầu co bản đuợc thỏa mãn. Sau đó, 
một trọng tâm khác trở thành lực luợng chi phối. 

Nếu chuyển đổi từ trọng tâm này sang trọng tâm khác, 
kết quà tương đối mà bạn thu được cũng giống như khi 
chod trò tàu lượn, có lúc bạn lên đến đỉnh cao nhưng cũng 
có lúc lại xuống thấp. Bạn cố tìm cách bù đắp điểm yếu này 
bằng cách vay mượn năng lực từ noi khác. Ớ đây không có 
một định hướng nhất quán nào, không có một sự khôn 
ngoan bền vững, một năng lực ổn định hay một ý thức nào 
về an toàn và giá trị nội tại cá nhân. Điều lý tưởng là tạo ra 
một trọng tâm rõ ràng đề bạn có thề đạt được an toàn, định 
hướng, khón ngoan và năng lực ởmức độ cao nhằm giúp luôn 
chủ động cũng như kết họp hài hòa mọi mặt cuộc sống. 



176 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 





* Cảm giác an toàn cá nhân * Tiêu chuẩn để ra 

không ổn định. quyết định của bạn 

* Cảm giác của bạn về giá phải phù họp với gia 


7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 177 



lực của bạn để 
việc cụ thể. 




178 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 





7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 179 





180 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


10. Trọng tâm hướng về nguyên tắc 

Bằng cách hướng cuộc sống vào các nguyên tắc đúng đắn, 
chứng ta sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển 
bốn yếu tố hỗ trợ cuộc sống cùa mình. 

Sự an toàn của chứng ta xuất phát từ việc hiểu rằng 
nhũng nguyên tắc đứng đắn sẻ không bao giờ thay đổi. Các 
nguyên tắc không phản ứng vói bất kỳ tác động nào bên 
ngoài. Chúng không bao giờ trở nên bất thuờng và khó 
kiểm soát. Chúng không bao giò rình rập đề làm hại chúng 
ta. Chúng không phụ thuộc vào hành vi của nguôi khác, 
vào môi trường hay các trào luu thòi thuợng. Nhung 
chúng cũng không chỉ cho chứng ta nhũng con đuòng tắt 
hay các giải pháp tạm bợ. Hãy nhó rằng các nguyên tắc 
đúng đắn không bao giờ chết. Chúng không xuất hiện 
hôm nay rồi biến mất vào ngày mai. Chúng không thể bị 
phá hủy bỏi bất cứ một thảm họa hay biến cố nào. 

Có thề thấy các nguyên tắc là nhũng chân lý co bản và 
sâu xa, nhũng sự thật hiển nhiên tồn tại bao đòi, nhũng 
mầu số chung cùa mọi thứ. Chúng là nhũng sợi chỉ bện 
chặt vào nhau bằng sự chính xác, sự nhất quán, vẻ đẹp và 
sức mạnh xuyên suốt cuộc sống. 

Trong một số hoàn cảnh và ở một số người, các nguyên 
tắc đôi khi bị bỏ qua. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thề tin 
rằng chúng có sức mạnh hon cả con nguôi hay hoàn cảnh. 
Hàng ngàn năm lịch sử loài người đã từng chứng kiến điều 
đó. Quan trọng hon nữa là chúng ta có thể làm cho nó phát 
huy tác dụng trong cuộc sống. 

Tất nhiên, chứng ta không thể biết hết mọi việc. Kiến 
thức và sự hiểu biết cùa chúng ta về những nguyên tắc 
đúng đắn bị giói hạn bỏi chính sự thiếu hiểu biết về bản 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 181 


chất thật sự cùa con người và thế giới xung quanh, bỏi hàng 
đống những triết lý và lý thuyết trái vói các nguyên tắc 
đúng đắn. Những ý tường sai trái này có thể được chấp 
nhận theo từng thòi điềm, nhưng chứng sẻ không tồn tại 
lâu dài vì được xây dựng từ các nền tảng sai lầm. 

Chúng ta bị giới hạn, nhưng chúng ta có thể đẩy lùi các 
giói hạn đó. Sự hiểu biết và trưởng thành giúp chúng ta tìm 
ra các nguyên tắc đúng đắn vói niềm tin rằng càng học 
nhiều, càng đặt tiêu cự của lăng kính chính xác thì qua đó, 
chúng ta càng nhìn nhận thế giới một cách rỏ ràng hon. 
Các nguyên tắc không thay đổi, chỉ có sự hiểu biết cùa 
chúng ta về chúng là thay đổi. 

Khòn ngoan và định hướng lấy nguyên tắc lầm trọng tắm 
xuất phát từ những "bàn đồ" đúng đắn, từ bản chất cùa sự 
vật trong hiện tại, quá khứ và/hoặc tưong lai. Các "bản đồ" 
chính xác sẻ giúp chúng ta nhìn thấy rõ đích đến của mình 
và biết làm thế nào đề đến đó. Chúng ta có thể dựa trên các 
số liệu chính xác đề ra quyết định nhằm giúp cho việc thực 
hiện được dể dàng và có ý nghĩa. 

Năng lực cá nhân được tạo ra khi sống theo nguyên tắc là 
sức mạnh cùa một người biết tự nhận thức, có tri thức và 
luôn chủ động, không bị hạn chế bỏi thái độ, hành vi cùa 
người khác hay bỏi tác động của hoàn cảnh và môi trường. 

Hạn chế duy nhất có tính thực tế đối với năng lực là hệ 
quả tự nhiên cùa bản thân các nguyên tắc. Chúng ta tự do 
lựa chọn hành động dựa trên sự hiểu biết về các nguyên tắc 
đúng đắn, nhưng chúng ta không được tự do lựa chọn hệ 
quả của các hành động đó. Hãy nhó rằng, "khi bạn nhấc 
một đầu cùa chiếc gậy lên thì bạn cũng nhấc luôn cả đầu 
bên kia". 



182 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Các nguyên tắc đều gắn liền vói hệ quả tự nhiên. Khi 
sống phù họp vói chứng, chúng ta sẽ thu đuợc nhũng hệ 
quả tích cực; nếu xem thường chứng, chứng ta sẽ nhận lấy 
hậu quả. Nhưng vì các nguyên tắc này áp dụng cho mọi 
người, dù họ có nhận thấy hay không, nên sự hạn chế này 
mang tính phổ quát. Và, càng biết nhiều các nguyên tắc 
đúng đắn, chúng ta càng có nhiều lựa chọn đề hành động 
một cách khôn ngoan. 

Bằng cách tập trung vào các nguyên tắc vĩnh cửu và bất 
biến, chúng ta sẽ tạo ra mô thức co bàn cho một cuộc sống tích 
cực. Đây là trọng tâm mởra triển vọng cho mọi trọng tâm khác. 

Hãy nhó rằng mô thức cùa bạn là nguồn gốc hình 
thành thái độ và hành vi của bạn. Mô thức cũng giống như 
một cặp kính, nó ảnh hường đến cách bạn nhìn nhận mọi 
thứ trong cuộc sống cùa mình. Những điều trong cuộc 
sống, khi nhìn bằng mô thức các nguyên tắc đúng đắn, sẽ 
rất khác biệt với khi nhìn bằng các mô thức trọng tâm khác. 

Để nhanh chóng hiểu được sự khác biệt do trọng tâm 
tạo nên, chứng ta hãy xem xét một vấn đề cụ thề bằng các 
trọng tâm khác nhau. Bạn hãy lần lượt nhìn qua từng lăng 
kính một đề cảm nhận phản ứng từ mỗi trọng tâm khác 
nhau ra sao ờ ví dụ sau: 

Giả sử tối nay bạn rủ vợ đi xem hòa nhạc. Bạn đã mua 
vé và cô ấy rất háo hức. Lúc này là 4 giò chiều. 

Đột nhiên, sếp gọi bạn vào phòng và nói ông ấy muốn 
bạn chuẩn bị ngay tài liệu cho một cuộc họp quan trọng sẽ 
diễn ra vào 9 giò sáng hôm sau. 

Nếu bạn xem trọng gia đình, trọng tâm cùa bạn sẽ là vợ 
mình. Bạn có thề nói vói sếp rằng bạn không thể ở lại làm 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 183 


việc và bạn cùng vợ đi xem hòa nhạc vì đã lên kế hoạch. Bạn 
cũng có thể cảm thấy cần ở lại làm việc đề tránh các rắc rối 
về sau trong quan hệ với sếp, nhưng bạn sẽ làm nhu thế 
một cách miền cưỡng. Nếu ở lại làm việc, bạn cảm thấy rất 
lo lắng về phản ứng của vợ và tìm cách biện hộ cho quyết 
định cùa mình đề tránh làm vợ thất vọng và giận dỗi. 

Nếu bạn xem trọng tiền bạc, suy nghỉ chính cùa bạn sẽ là 
thu nhập làm thêm giờ hay hệ quả của việc làm thêm giờ 
đối vói khả năng tăng lưong, thăng chức sau này. Bạn sẽ gọi 
điện thoại cho vợ bảo rằng bạn phải ở lại làm việc ngoài giờ 
và nghỉ rằng cô ấy sẽ thông cảm vì vấn đề tài chánh phải đặt 
lên hàng đầu. 

Nếu xem trọng công việc, bạn có thề suy nghỉ về co hội. 
Bạn có thể học được nhiều hon qua công việc. Bạn có thể 
"lấy điểm" với sếp và qua đó củng cố sự nghiệp cùa mình. 
Bạn có thể tự khen mình đã sáng suốt làm thêm ngoài giò, 
một bằng chứng cho thấy bạn là nhân viên rất nhiệt tình và 
vợ bạn sẽ tự hào về bạn. 

Nếu xem trọng tài sản, bạn có thể nghỉ đến những thứ 
có thề rmra được nhò thu nhập làm việc thêm giò. Hoặc 
bạn có thề cho rằng uy tín cùa bạn tại công ty - cũng là một 
thứ tài sản - sẽ tăng lên nếu bạn ở lại làm thêm giò. Ngày 
mai, mọi nguôi sẽ được biết bạn là một nhân viên đáng 
quý, dám hy sinh và tận tụy trong công việc như thế nào. 

Nếu lấy thú vui lầm trọng, bạn có thể từ chối đề nghị của 
sếp và đi xem hòa nhạc, mặc dù vợ bạn có thề muốn bạn ở 
lại công sở để làm thêm ngoài giò. Bạn nghỉ rằng mình 
xứng đáng được hưởng một buổi tối thoải mái. 

Nếu xem bạn bè lầ trọng, bạn sẽ cân nhắc có nên mòi bạn 
bè cùng đi xem hòa nhạc vói vợ chồng bạn hay không. 



184 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Hoặc bạn quan sát xem bạn bè, đồng nghiệp cùa bạn có 
cùng bạn ở lại làm ngoài giò hay không. 

Nếu lẩy đối thú lầm trọng, bạn có thề đồng ý ở lại làm 
việc nmộn vì bạn biết điều này sẽ làm tăng lọi thế cho bạn, 
giúp bạn "qua mặt" đối thủ. Trong khi "hắn" đi choà, thì 
"mình" cố gắng làm việc cật lực, cả công việc cùa "mình" 
lẫn cùa "hắn". Bạn quyết hy sinh thú vui riêng vì co hội 
đuợc chứng tỏ năng lực của mình trước sếp, đồng thời "hạ 
bệ" đối thủ. 

Nếu xem tôn giáo là trọng, quyết định cùa bạn có thể 
bị ảnh hưởng bởi ý nghỉ rằng làm một "tín đồ gương 
mẫu" thì bạn cần phải xử lý sao cho đúng mực trong tình 
huống này. 

Nếu bạn xem bản thân nùnh lầ trọng, bạn sẽ tập trung vào 
việc gì có lọi nhất cho bạn: ghi điềm với sếp hay dành cho 
vợ một buổi tối lãng mạn? Mối quan tâm chính cùa bạn là 
các phương án khác nhau sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến 
lọi ích cá nhân. 

Khi sử dụng nhiều cách khác nhau đề xem xét một vấn 
đề, trong sự tương tác hàng ngày với những người xung 
quanh, bạn có ngạc nhiên khi gặp phải vấn đề về cách nhìn 
"cô gái/bà lão" hay không? Bạn có nhìn thấy các trọng tâm 
này ảnh hưởng như thế nào đến các động cơ, quyết định 
hàng ngày, đến hành động (hay phản ứng), đến lý giải cùa 
bạn về các sự kiện đó hay không? Đó là lý do vì sao sự hiểu 
biết về trọng tâm trờ nên rất quan trọng. Và nếu trọng tâm 
đó không làm cho bạn trở thành một người luôn chù 
động, bạn cần phải thay đổi mô thức đề chuyển sang trọng 
tâm khác có thể giúp bạn thực hiện được điều này. 

Là ngưòi lấy nguyên tắc làm trọng tâm, bạn luôn cố 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 185 


gắng tách mình ra khỏi những cảm xúc do hoàn cảnh và 
các nhân tố khác mang lại đề đánh giá các phưong án khác 
nhau trong cuộc sống. Hãy nhìn nhận mọi việc trong tổng 
thể - nhu cầu làm việc, nhu cầu tình cảm gia đình, các nhu 
cầu khác cũng nhu các hệ quả đến từ những quyết định 
khác nhau - đề đua ra giải pháp tốt nhất. 

Việc bạn chọn đi xem hòa nhạc hay ở lại làm thêm 
ngoài giò chỉ là một phần rất nhỏ của một quyết định có 
hiệu quả. Có thể bạn có lựa chọn giống nhau vói các trọng 
tâm khác nhau, nhung sẽ có nhiều khác biệt đáng kể khi 
bạn xuất phát từ mô thức lấy nguyên tắc làm trọng tâm. 









186 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 





thân, cho bạn niềm tin để * Trong mọi hoàn cảnh, sống và cho những khuyến khích cách 

học nhiều hon, nhờ đó có bạn chủ động chọn giải nguòi xung quanh. sống phụ thuộc lẫn 

thêm kiến thức và hiểu biết, pháp tốt nhất, đặt các * gạ n c ó S Q n g luôn nhau ở mức cao. 


7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


87 




188 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Trước hết, bạn hành động không phải do tác động cùa 
người khác hay do hoàn cảnh. Bạn chủ động trong việc lựa 
chọn giải pháp bạn cho là tốt nhất. Bạn đưa ra quyết định 
cùa mình một cách có ý thức và có hiểu biết. 

Thứ hai, bạn biết quyết định cùa mình đưa ra là hiệu 
quả nhất vì nó được dựa trên các nguyên tắc vói những kết 
quả lâu dài có thể dự đoán được. 

Thứ ba, điều bạn lựa chọn sẽ đóng góp cho những giá 
trị tối ưu trong cuộc đòi bạn. Quyết định "ở lại làm thêm 
giờ để có lọi thế hon người khác tại công ty" mang một ý 
nghĩa hoàn toàn khác so với mục đích muốn đóng góp cho 
sự vững mạnh của công ty hay biểu hiện sự tôn trọng sếp 
cùa bạn. Kinh nghiệm bạn có được khi thực hiện các quyết 
định cùa mình sẽ đem lại chất lượng và ý nghĩa cho cả cuộc 
sống cùa bạn. 

Thứ tư, bạn có thể giao tiếp vói vợ và sếp của bạn trong 
mạng lưói vững chắc các mối quan hệ tưong thuộc mà bạn 
đã tạo ra. Vì là người độc lập, nên bạn có thề có được các 
quan hệ này một cách hiệu quả. Nếu nắm chức vụ cao 
trong công ty, bạn có thể giao việc chuẩn bị tài liệu cho cấp 
dưới đáng tin cậy của mình, trong khi vẫn có thể đi xem 
hòa nhạc cùng vợ. Phần việc quan trọng còn lại, bạn có thể 
đến công ty thật sóm vào sáng hôm sau đề giải quyết nốt. 

Cuối cùng, bạn cảm thấy dẻ chịu về quyết định cùa 
mình. Bất cứ việc gì bạn quyết định thực hiện, bạn đều 
tập trung hết sức đề hoàn thành một cách vui vẻ, thoải 
mái nhất. 

Tà nguôi lấy nguyên tắc làm trọng tâm, bạn sẽ có một 
cái nhìn khác về mọi việc. Và vì thế, bạn sẽ hành động khác. 
Khi đạt được sự an toàn, định hướng khôn ngoan và nắng lực 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 189 


ở mức độ bền vững và ổn định, bạn sẽ có được nền tảng 
cho một cuộc sống luôn chủ động và thành đạt. 

11. Thiết lập và vận dụng 

BẢN TUYÊN NGÔN sứ MỆNH CÁ NHÂN 

Khi đi sâu vào bên trong con người mình, hiểu và điều 
chỉnh các mô thức co bản cho phù họp vói các nguyên tắc, 
chúng ta sẽ tạo ra được một trọng tâm hiệu quả, mạnh mẽ 
và một thấu kính để nhìn thế giói xung quanh. Sau đó, ta 
mói điều chỉnh tiêu cự của nó đề liên hệ vói thế giới một 
cách hữu hiệu nhất. 

Frankl nói rằng chúng ta phàthiện chứ không phải phàt 
minh ra sứ mệnh cuộc đòi cùa mình. Tôi rất thích cách 
dùng từ cùa ông. Tôi nghỉ mỗi chúng ta đều có một chiếc 
máy theo dõi đặt bên trong, hoặc tri giác, hoặc nhận thức - 
những thứ giúp chúng ta nhận biết tính đon nhất và khả 
năng đóng góp cùa từng cá nhân. Theo lòi Frankl: "Mỗi cá 
nhân đều có một sự nghiệp hay sứ mệnh riêng biệt trong 
đòi và không thề thay đổi vì họ chỉ sống được một lần. Vì 
vậy, mỗi người có một nhiệm vụ riêng và những co hội 
riêng đề thực hiện nó". 

Chúng ta cần lưu ý tầm quan trọng đặc biệt của tính 
luôn chủ động và việc tập trung vào Vòng tròn Ánh hưởng 
cùa chứng ta. Đi tìm vài ý nghĩa trừu tượng đối với cuộc 
sống bên trong Vòng tròn Quan tâm chính là hành vi từ bỏ 
trách nhiệm luôn chủ động, phó mặc việc sáng tạo lần thứ 
nhất cùa mình cho hoàn cảnh hay người khác. 

Ý nghĩa cuộc sống xuất phát từ nội tâm, theo lòi 
Frankl: "Xét cho cùng, nguôi ta không nên hỏi ý nghĩa 
cuộc sống cùa mình là gì mà nên hiểu chính bản thân mình 



190 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


phải là người trả lòi câu hỏi đó. Nói cách khác, mỗi người 
đều bị cuộc sống chất vấn, và anh ta chỉ có thề trả lòi bằng 
cuộc sống của mình, bằng việc có trách nhiệm vói nó". 

Trách nhiệm cá nhân hay tính luôn chủ động đóng vai 
trò quan trọng trong sự sắng tạo lần thứ nhất. Trở lại phép ẩn 
dụ về máy vi tính, thói quen thứ nhất cho rằng "Bạn là 
người lập trình", còn theo thói quen thứ hai, "Bạn hãy viết 
ra chuông trình". Bạn sẽ không thực sự đầu tư vào việc 
"viết chuông trình" nếu bạn chưa nhận thấy trách nhiệm 
của mình là "người lập trình". 

Tà người chù động, chúng ta có thể quyết định trở 
thành loại nguôi nào và làm gì trong cuộc sống cùa mình. 
Chúng ta có thể viết ra một bản tuyên ngôn sứ mệnh cá 
nhân, một bản "hiến pháp" cá nhân. 

Bản tuyên ngôn sứ mệnh không phải là thứ bạn có thể 
viết được ngay. Nó đòi hỏi sự suy ngầm, phân tích, cân 
nhắc kỷ lưỡng và thường được viết đi viết lại nhiều lần để 
có được sự hoàn chỉnh. Có thể bạn phải mất nhiều tuần lễ 
hay thậm chí nhiều tháng để có thể có được bản tuyên 
ngôn vừa ý. Dù như vậy, bạn vẫn muốn thường xuyên xem 
lại và bổ sung, sửa đổi hàng năm, do nảy sinh những ý 
tưởng mói hoặc do hoàn cảnh thay đổi. 

Nhưng về co bản, tuyên ngôn sứ mệnh cùa bạn được ví 
như một bán "hiến pháp" thể hiện nhất quán tầm nhìn và 
các giá trị cùa bạn. Nó sẽ trở thành tiêu chuẩn đề bạn đối 
chiếu, đánh giá mọi khía cạnh cuộc sống. 

Tôi thường xem đi xem lại bản tuyên ngôn cùa mình và 
chỉ mói hoàn tất nó trong thòi gian gần đây. Mỗi khi ngồi 
một mình trên bãi biển hay trong những lúc dừng chân sau 
một chặng đường dài, tôi lại lấy ra cuốn sổ tay và ghi chú 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 191 


những điều đã làm được hay chưa làm được. Có khi phải 
mất vài tiếng đồng hồ mới xong việc đó, nhưng nó mang lại 
cho tôi cảm giác sáng tỏ, có tổ chức và có trách nhiệm, một 
cảm giác hân hoan và tự do. 

Tôi nhận ra quá trình làm công việc này cũng quan 
trọng như kết quả cùa nó. Lập ra hay sửa chữa, bổ sung bản 
tuyên ngôn sứ mệnh sẽ làm bạn thay đổi bỏi vì nó buộc bạn 
phải suy nghỉ về các ưu tiên cùa mình một cách thấu đáo, 
thận trọng và gắn liền hành động với niềm tin cùa bạn. Khi 
bạn làm được điều đó, nguôi khác sẻ nhận thấy bạn không 
còn bị động trước bất cứ điều gì xảy đến. Bạn sẽ ý thức 
được sứ mệnh cần thực hiện và sẽ rất tự hào về điều đó. 

12. VẬN DỤNG TƯ DUY Ở TAM cao mới 

Khả năng tự nhận thức giúp chúng ta đánh giá tư duy 
cùa chính mình. Điều này đặc biệt có ích trong việc xây 
dựng tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, cho phép chứng ta 
thực hiện Thói quen thứ hai - trí tưởng tượng và nhận 
thức, hai chức năng chủ yếu cùa bán cầu não phải. Hiểu 
được cách khai thác khả năng não phải sẽ làm tăng đáng kể 
khả năng sáng tạo lần thứ nhất cùa chúng ta. 

Rất nhiều công trình nghiên cứu lón đã được tiến 
hành trong nhiều thập kỷ qrxa về tính ưu thế cùa não bộ. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy mỗi bán cầu não có xu 
hướng chuyên môn hóa và có ưu thế về một số chức năng 
khác nhau, xử lý các loại thông tin khác nhau, giải quyết 
các loại vấn đề khác nhau. 

về co bản, bán cầu não trái có ưu thế về lô-gíc/ngôn từ, 
còn bán cầu não phải có ưu thế về trực giác và sáng tạo. Bán 
cầu trái xử lý lòi nói, bán cầu phải xử lý hình ảnh; bán cầu trái 



192 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


xử lý bộ phận và chi tiết, bán cầu phải xử lý tổng thề và các 
mối quan hệ giũa các chi tiết. Bán cầu trái xử lý phân tích, 
nghĩa là chia nhỏ thông tin; bán cầu phải xử lý tổng họp, 
nghĩa là tập họp dữ liệu lại vói nhau. Bán cầu trái xử lý tu duy 
theo tuần tự; bán cầu phải xử lý tu duy đồng thòi và kết họp. 
Bán cầu trái gắn vói thòi gian, bán cầu phải tự do về thòi gian. 

Mặc dù con người sử dụng cả hai bên não bộ, nhưng ờ 
từng người bán cầu não bên này thường có xu hướng 
chiếm ưu thế hon bên kia. Thật lý tường nếu chúng ta có 
thề khai thác và phát triển khả năng kết họp cả hai bán cầu 
não cùng một lúc đề có thể cảm nhận được tình huống xảy 
ra và chọn phưong pháp thích họp đề xử lý. Thế nhưng, 
người ta lại có xu hướng rút vào "vùng an toàn" của bán cầu 
não chiếm ưu thế cùa mình và xử lý mọi tình huống theo 
bán cầu não này. 

Theo lời Abraham Maslovv 1 * 1 : "Ai hay dùng búa thường 
nghỉ mọi thứ đều là đinh". Lại thêm một yếu tố khác nữa 
có ảnh hưởng đến các nhận thức khác nhau về hình ảnh 
"cô gái/bà lão". Đó là sự tùy thuộc vào việc bán cầu não 
nào chiếm ưu thế hon ở từng người. 

Chúng ta sống trong một thế giới mà bán cầu não 
trái chiếm phần lón ưu thế. Lòi nói, sự cân đo và logic 
chiếm vị trí thống lỉnh, còn khía cạnh sáng tạo, nghệ 
thuật, trực giác, cảm tính ờ hàng thứ yếu. Nhiều người 
cảm thấy khó khăn hon khi muốn khai thác tiềm năng 
não phải của mình. 


(*) Abraham Maslovv (1908 - 1970): Nhà tâm lý học người Mỹ, tác giả vé lý thuyết 
của con người, bao gổm 5 cấp độ được xếp từ thấp đến cao. Lý thuyết này được 
vận dụng trên nguyên tắc: một nhu câu đã tưong đối được thỏa mãn thl nó 
không còn là xung động mạnh để thôi thúc nữa, khi đó, con người sẽ bị chi phối 
bởi nhu cáu khác cao hơn. 




7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 193 


Phải thừa nhận rằng cách lý giải trên đây là quá đơn 
giản, và chắc chắn các công trình nghiên cứu trong thòi 
gian tới sẽ cho chứng ta nhiều hiểu biết hơn về hoạt động 
của não. Nhung vấn đề chính ở đây là chúng ta có khả năng 
thực hiện nhièu quá trình tu duy khác nhau, nhung chỉ 
chua khai thác hết tiềm năng cùa mình mà thôi. Khi khám 
phá đuợc nhũng khả năng khác nhau của não bộ, chứng ta 
có thể sử dụng trí tuệ cùa mình một cách có ý thức đề đáp 
ứng các nhu cầu cụ thể hiệu quả hơn. 


13. Hai phương pháp khai thác tiềm năng 

CỦA BÁN CẦU NÃO PHẢI 

Nếu chứng ta sử dụng lý thuyết uu thế của não bộ làm 
căn cứ, thì điều rổ ràng là chất lượng cùa sự sáng tạo lần thứ 
nhất của chứng ta sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi khả năng 
khai thác não phải. Càng sử dụng được nhiều khả năng cùa 
nó, chúng ta càng có thề tưởng tượng, tổng họp, chuyển 
hóa thòi gian và hoàn cảnh cũng như phác thảo một bức 
tranh toàn cảnh về những điều chứng ta mong muốn trong 
cuộc sống cùa mình. 

Mở rộng viễn cảnh cuộc sống 

Đôi khi, chúng ta bị bứt ra khỏi môi trường cấu trúc tư 
duy của bán cầu não trái và chuyển sang phải bỏi một trải 
nghiệm bất ngờ. Cái chết của người thân, căn bệnh hiềm 
nghèo, khánh kiệt tài chính, hoặc tai ương nghịch cảnh có 
thể làm chúng ta bừng tỉnh, nhìn vào cuộc đòi cùa mình, và 
tự hỏi bản thân những câu hỏi hóc búa: "Điều gì mói thực sự 
quan trọng nhất? Tại sao tôi phải làm điều tôi đang làm?". 

Nhưng nếu là ngưòi luôn chủ động, bạn sẽ không cần 
phải trông chờ vào hoàn cảnh hay sự giúp đỡ cùa ngưòi 



194 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


khác mói có thể mở rộng các viễn cảnh cuộc sống. Bạn có 
thể tự làm điều này một cách có ý thức. 

Có một số phuơng pháp thực hiện nó. Chẳng hạn, dựa 
vào sức mạnh của trí tuởng tượng, bạn có thể tưởng tượng 
ra đám tang cùa chính bạn, như chứng ta đã làm ở phần 
đầu cùa chương này, hay viết ra bài điếu văn cho chính 
mình. Hãy viết thật lòng và thật chi tiết. 

Bạn có thể tưởng tượng lễ kỷ niệm lần thứ 25 và 50 ngày 
cưới cùa bạn. Hãy để vợ hoặc chồng bạn cùng tưởng tượng 
với bạn. cố gắng rút ra bản chất cùa mối quan hệ gia đình 
mà bạn đã xây dựng trong suốt 25 hay 50 năm đó. 

Bạn có thể tưởng tượng viễn cảnh bạn nghỉ hưu. Bạn 
muốn có thành tích gì, cống hiến gì trong sự nghiệp của 
mình? Bạn có kế hoạch gì sau khi nghỉ hưu? 

Bạn muốn bắt đầu một nghề thứ hai? Hãy mở rộng 
tâm trí mình. Hãy tường tượng ra những chi tiết phong 
phú nhất. Hãy sử dụng càng nhiều giác quan càng tốt. 

Tôi đã từng thử nghiệm những bài tập tưởng tượng 
tương tự vói các lóp học cùa tôi tại trường đại học. "Giả dụ 
rằng các em chỉ còn sống hết học kỳ này thôi", tôi nói với 
sinh viên, "và trong học kỳ này mỗi em phải trở thành một 
sinh viên tốt của trường. Hãy tưởng tượng xem các em nên 
làm những gì, nên sống như thế nào". 

Lập tức mọi thứ được đặt vào một viễn cảnh khác hẳn. 
Những giá trị trước đây không nhận thấy nay bỗng xuất 
hiện rõ nét. 

Tôi cũng yêu cầu từng sinh viên sống với viền cảnh của 
mình trong vòng một tuần và ghi nhật ký những trải 
nghiệm cùa mình. Kết quả rất đáng khích lệ. Các em bắt 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 195 


đầu viết thư cho cha mẹ đề bày tỏ tình cảm, rằng chứng yêu 
quý họ như thế nào. Những sinh viên đang bất hòa vói anh 
chị em, hay bạn bè thì cố gắng hàn gắn lại. 

Một đề tài trung tâm, xuyên suốt mọi hoạt động cùa 
giói trẻ và được ưu tiên hàng đầu - đó là tình yêu. Vói nhận 
thức rằng chỉ còn sống một thời gian ngắn nữa, những 
hành động và lòi nói thiếu suy nghỉ, những lên án, đổ lỗi 
hay xức phạm nguôi khác đối vói các em nay trở thành vô 
nghĩa. Những nguyên tắc và giá trị cùa cuộc sống giờ trở 
nên rõ ràng hon bao giò hết. 

Có một số phưong pháp sử dụng trí tưởng tượng để 
tiếp cận vói những giá trị. Và mọi phương pháp tôi từng sử 
dụng đều có hiệu quả như nhau. Khi người ta thực hiện 
quyết tâm tìm ra điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc 
sống, trở thành con nguôi như thế nào và muốn làm gì, thì 
họ sẽ trở nên rất cung kính. Họ bắt đầu có tư duy ở tầm cao 
hơn hiện tại và cả tương lai. 

Hình dung và ơịuỵết tâm thực hiện 

Lãnh đạo bản thân không phải là một trải nghiệm đơn 
lẻ, cũng không phải là sự bắt đầu và kết thúc bằng việc viết 
ra tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. Đúng hơn, đó là một quá 
trình liên tục nhằm duy trì tầm nhìn và những giá trị để 
điều chỉnh nhịp sống sao cho phù họp với những gì bạn 
cho là quan trọng nhất. Và trong nỗ lực đó, sức mạnh cùa 
bán cầu não phải có thề sẽ có ích cho bạn, khi bạn muốn 
gắn kết tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân cùa mình vào cuộc 
sống. Đó là một ứng dụng khác cùa thói quen bắt đầu từ 
mục tiêu đẫ được xác định. 

Chúng ta hãy quay trở lại ví dụ đã đề cập trước đây. Giả 
sử tôi là người cha biết yêu thương con cái và tôi cho đó là 



196 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


một trong những giá trị cơ bản trong bàn tuyên ngôn sứ 
mệnh cùa mình. Và, giả sử trong cuộc sống hàng ngày, tôi 
thường có những hành động thái quá. 

Tôi có thể sử dụng khả năng hình dung cùa bán cầu 
não phải để viết ra một bản quyết tâm giúp bản thân trở 
nên phù họp với những giá trị sâu sắc hơn cùa mình trong 
cuộc sống hàng ngày. 

Một bản quyết tâm đúng gồm năm thuộc tính cơ bản: 
cá nhân, tích cực, ở thì hiện tại, có thề hình dung được và 
thuộc về tình cảm. Như vậy, tôi có thể viết đại loại như sau: 
"Điều đáng hài lòng (tình cảm) là tôi (cá nhàn) đang phản 
ứng (thì hiện tại) bằng sự khôn ngoan, tình yêu thương, 
tính kiên định và tự chủ (tích cực) mỗi khi con cái có hành 
vi sai lệch". 

Sau đó tôi có thể hình dung ra nó. Tôi có thể dành vài 
phút mỗi ngày đề hoàn toàn thư giãn cả tâm hồn lần thề xác 
của mình, suy nghỉ vè các tình huống khi con cái tôi có hành 
vi không đúng, mường tượng ra chúng một cách cụ thể. Tôi 
có thề cảm nhận mặt ghế tôi ngồi, sàn nhà dưới chân mình, 
chiếc áo tôi đang mặc. Tôi có thể hình dung chiếc áo con gái 
tôi mặc, nét mặt cùa nó. Các chi tiết tôi hình dung càng rỏ 
ràng, sinh động bao nhiêu, tôi sẽ càng cảm nhận sự trải 
nghiệm của mình sâu sắc hon bấy nhiêu, và càng ít có cảm 
giác là người đứng ngoài quan sát bấy nhiêu. 

Tôi có thể hình dung viễn cảnh con gái tôi có một hành 
động cụ thể nào đó mà thông thường, điều này làm tim tôi 
đập thình thịch và nổi cơn thịnh nộ. Nhưng thay vì phản 
ứng như thường lệ, tôi lại có được sự tự chủ như đã nêu 
trong bản quyết tâm trên. Tôi có thề viết thành chương 
trình, thành "kịch bản" phù hợp với những giá trị và tuyên 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 197 


ngôn sứ mệnh cùa mình. 

Nếu tôi thực hiện như vậy ngày này qua ngày khác, 
hành vi cùa tôi sẻ thay đổi. Thay vì sống theo các "kịch bản" 
do cha mẹ viết ra, hoặc do xã hội hay môi trường đem lại, 
tôi sẽ sống theo "kịch bản" do chính tôi viết ra, xuất phát 
từ hệ thống các giá trị mà mình lựa chọn. 

Tôi đã giúp đỡ và động viên con trai mình, Sean, sử 
dụng quá trình xây dựng bàn quyết tâm này trong suốt sự 
nghiệp chơi bóng bầu dục của nó. Chúng tôi hướng dân nó 
thực hiện điều này khi nó còn chơi ở vị trí trung vệ tại 
trường trung học, cho đến khi tự nó xây dựng bàn quyết 
tâm đầu tiên cùa mình. 

Chúng tôi cố gắng làm cho cu cậu có trạng thái tâm lý 
thoải mái nhất bằng kỷ thuật thở sâu và thư giãn các co bắp. 
Rồi tôi giúp cu cậu hình dung viễn cảnh bản thân đang 
trong một tình huống rất gay go như có một cú lao bóng 
chóp nhoáng vào thẳng mình. Nó sẽ phải phán đoán tình 
huống và phản ứng lại cú tấn công đó. Nó sẽ phải hình 
dung việc ra hiệu cho đồng đội sau khi phán đoán hướng 
phòng ngự. Nó phải hình dung cú đón bóng, rồi cú nhận 
bóng thứ hai, thứ ba. Nó sẽ phải hình dung ra các phương 
án mà thông thường nó không thực hiện. 

Có lần, nó tâm sự với tôi rằng nó luôn cảm thấy bị quá 
căng thẳng. Khi chứng tôi nói chuyện vói nhau, tôi mới 
nhận ra nguyên nhân sâu xa là do nó đang tự kỷ ám thị qrxá 
mức về tình trạng căng thẳng đó. Do vậy, tôi hướng dần nó 
tập trung vào các biện pháp thư giãn những lúc bị sức ép. 
Chúng tôi phát hiện ra bản chất cùa sự hình dung là rất 
quan trọng. Nếu hình dung chệch đối tượng, bạn sẽ hành 
động sai. 



198 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Tiến sĩ Charles Garíield đã thực hiện cuộc nghiên cứu 
sâu rộng về những nguôi đạt thành tích đỉnh cao, cả trong 
thể thao và kinh doanh. Trong công trình nghiên cứu 
Chuông trình cùa NASA, Charles Garíield đã bị lôi cuốn 
bỏi nhũng thành tích đỉnh cao cùa các nhà du hành vũ trụ. 
Họ luyện tập mọi thứ trên mặt đất, lặp đi lặp lại không biết 
bao nhiêu lần các động tác mô phỏng trong môi trường giả 
định, truóc khi bay lên không gian vũ trụ. 

Một trong nhũng kết quả nghiên cứu chính của ông là 
việc phát hiện ra rằng hầu hết các vận động viên đẳng cấp 
thế giới và các nhà hoạt động chuyên nghiệp hàng đầu 
khác đều là nhũng người có óc hình dung rất tốt. Họ nhìn 
thấy; họ cảm thấy; họ trải nghiệm trước khi thực sự hành 
động. Họ thường bắt đầu bằng cách đặt ra đích đến trong 
tâm trí. 

về phần mình, bạn cũng có thể thực hiện điều này 
trong mọi lỉnh vực cùa cuộc sống. Trước một cuộc biểu 
diẻn, một buổi thuyết trình bán hàng, một cuộc đối đầu 
khó khăn, bạn hãy hình dung viễn cảnh cùa nó một cách rõ 
ràng, sinh động, thường xuyên và lặp đi lặp lại. Đồng thòi, 
cũng nên cố gắng tạo ra một "vùng bình yên" trong tâm 
hồn để khi bước vào tình huống thật, bạn sẽ không thấy bỡ 
ngỡ và sợ hãi. 

Bán cầu não phải, vốn chi phối tính sáng tạo và óc hình 
dung, là tài sản quan trọng nhất của bạn, không chỉ đối vói 
việc lập tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân mà còn đối vói việc áp 
dụng nó vào thực tế cuộc sống. 

Một số công trình gần đây trong lỉnh vực này có thể kể 
đến như Lập trình hóa tiềm thức, Lập trình hóa ngôn ngữ não 
bộ, Các hình thức thư giãn mới và Các phương pháp độc thoại. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 199 


Tất cả các vấn đề này đều có liên quan đến việc giải thích, 
chi tiết hóa và tập họp các nguyên tắc khác nhau của quá 
trình sáng tạo lần thứ nhất. 

Trong quá trình lãnh đạo bản thân một cách có hiệu 
quả, các phuong pháp hình dung và quyết tâm thực hiện xuất 
hiện một cách tự nhiên từ nền tảng tư duy có mục đích và 
các nguyên tắc đã trở thành trọng tâm trong cuộc sống cùa 
mỗi cá nhân. Nhũng kỹ thuật này rất có tác dụng trong việc 
viết lại "kịch ban" và tái lập trình, trong việc lập ra các bản 
quyết tâm đó. Tôi tin rằng nhũng nguyên tắc chính cùa 
mọi xã hội, mọi thòi đại, mọi nền văn minh, mọi tôn giáo 
cũng nhu phuong thức ứng dụng vào thực tế cuộc sống 
đều giống nhau, dù đuợc che đậy dưới nhiều lóp vỏ ngôn 
từ khác nhau - đạo đức, kinh thánh, thiền định, hiệp ước... 
- và nhiều hình thức khác nhau khi vận dụng trí tường 
tượng và nhận thức. 

Nhưng nếu các phương pháp này trở thành một phần 
cùa Đạo đức Nhân cách, tách khỏi cơ sở cùa tính cách và 
các nguyên tắc, thì chúng có thể được sử dụng không đúng 
hoặc bị lạm dụng đề phục vụ cho các trọng tâm khác, đặc 
biệt là trọng tàm bản ngã - lọi ích cá nhân. 

Hình dung va quyết tâm thực hiện là các hình thức cùa 
lập trình hóa. Chúng ta cần tránh không để mình roi vào 
việc lập trình không phù họp vói trọng tâm, hay lập trình 
dựa vào các trọng tâm tiền bạc, trọng tâm bản ngã hoặc các 
trọng tâm không dựa trên những nguyên tắc đúng đắn. 

Trí tường tượng có thể được sử dụng đề đạt được lọi 
ích thoáng qua. Nhưng tôi tin rằng, nrnốn sử dụng khả 
năng này ở cấp độ cao hơn, chúng ta cần phải hòa hợp nó 
vói lương tâm đề bứt ra khỏi cái tôi cùa mình và xây dựng 



200 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


một cuộc sống nhằm cống hiến cho xã hội. Cuộc sống này 
dựa trên mục đích duy nhất và các nguyên tắc chi phối thrtc 
tại mang tính tuơng thuộc. 

14. Nhận diện vai trò và mục tiêu 

Trong khi bạn cố gắng mường tượng ra các hình ảnh, 
cảm xức, hình tượng từ bán cầu não phải qua những lòi lẽ 
trong tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân thì bán cầu não trái 
cũng góp phần quan trọng trong việc chi phối tính lô- 
gíc/ngôn từ. Cũng giống như việc tập thở sâu giúp kết họp 
hài hòa thể xác và tâm hồn, viết lách là một loại hoạt động 
kết họp co bắp, thần kinh, tâm lý giúp nối liền ý thức vói 
tiềm thức, gạn đục khoi trong tư duy và tách tổng thể ra 
thành các bộ phận. 

Mỗi nguôi có nhiệm vụ, vai trò khác nhau trong cuộc 
sống, tùy theo năng lực và lỉnh vực hoạt động khác nhau 
trong từng phạm vi trách nhiệm. Chẳng hạn, những vai trò 
khác nhau cùa tôi là một cá nhân, một người chồng, người 
cha, nguôi thầy, một tín đồ công giáo, một doanh nhân. Và 
mỗi vai trò này đều có tầm quan trọng như nhau đối vói tôi. 

Một trong những vấn đề cản trờ qriá trình đi lên của 
chứng ta trong cuộc sống là chứng ta không có được tầm 
nhìn khái quát, tổng thể. Chúng ta mất ý thức về sự cân 
bằng, về một hệ sinh thái tự nhiên cần thiết đề sống có hiệu 
quả. Chúng ta có thể bị công việc cuốn đi mà không quan 
tâm đến sức khỏe của mình. Viện có tập trung cho sự 
nghiệp, chúng ta còn có thể bỏ roi các mối quan hệ quý giá. 

Bạn có thể có được bản tuyên ngôn sứ mệnh cân bằng 
hon, dể thực hiện hon nếu chia nhỏ nó thành các lỉnh vực, 
trong đó, bạn nêu cụ thể vai trò và các mục tiêu muốn đạt 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 201 


được trong từng lỉnh vực. Hãy nhìn vào vai trò nghề nghiệp 
cùa bạn - một nhân viên bán hàng, một trưởng phòng hay 
một chuyên gia phát triền chiến lược kinh doanh. Những 
giá trị nào sẽ là phương hướng chù đạo cùa bạn? Tiếp theo, 
hãy suy nghỉ về vai trò trong cuộc sống riêng cùa bạn - 
người chồng/vợ, người cha/mẹ, người láng giềng hay bạn 
bè. Bạn có vai trò thế nào trong các mối quan hệ đó? Đâu là 
điều quan trọng đối vói bạn? Cuối cùng, hãy nghỉ về vai trò 
của bạn trong cộng đồng - các lỉnh vực chính trị, dịch vụ 
công cộng, các tổ chức tình nguyện... 

Một nhà quản lý đã sử dụng ý tưởng về việc xác định 
vai trò và mục tiêu đề xây dựng bản tuyên ngôn sứ mệnh 
như sau: 

Sứ mệnh của tôi là sống trung thực và đem lại những 
điều tốt đẹp cho cuộc sông của nhiều người khác. 

Để hoàn thành được sứ mệnh này, tôi sẽ: 

- Tham gia các hoạt động từ thiện: Đi tìm và yêu 
thương một hoặc nhiều người - bất kể hoàn cảnh họ như 
thê nào. 

- Hy sinh: Dành thời gian, tài năng và nguồn lực để thực 
hiện sứ mệnh của mình. 

- Truyền cảm hứng: Giảng giải bằng cách đưa dẫn 
chứng rằng tất cả chúng ta đều là những đứa con của 
Đấng thiêng liêng, đều có thể chiến thắng được mọi trỏ’ 
ngại. 

- Ánh hưởng tốt đến người khác: Hành động của tôi sẽ 
đem lại điều tốt đẹp cho cuộc sống của nhiều người khác. 

Để thực hiện được sứ mệnh trên, những vai trò sau đây 
sẽ được tôi ưu tiên: 



202 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


- Người chồng: Vợ tôi là người quan trọng nhất trong 
cuộc đòi của tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau đóng góp cho 
kết quả của sự hòa họp, công việc, từ thiện và tiết kiệm. 

- Người cha: Tôi sẽ giúp đỡ con cái ngày càng sống vui 
vẻ hơn. 

- Con trai/Anh em trai: Tôi luôn sân sàng để giúp đõ’và 
yêu thương. 

- Tín đồ công giáo: Chúa có thể tin ở tôi rằng tôi sẽ giữ 
lời thề của mình và sẽ phụng sự nhũng người con khác 
của Chúa. 

- Hạt nhân của sự thay đổi: Tôi sẽ là chất xúc tác cho 
sự phát triển, nâng cao hiệu quả của tổ chức. 

- Học giả: Mồi ngày, tôi sẽ học thêm nhũng điều mói. 

Viết bản tuyên ngôn sứ mệnh cùa mình thông qua các 
vai trò quan trọng trong cuộc sống sẽ đem đến cho bạn sự 
cân bằng và hài hòa. Nó giúp bạn nắm giũ từng vai trò một 
cách rỏ ràng. Bạn còn có thề thường xuyên kiểm điềm lại 
các vai trò của mình đề bảo đảm rằng không bị thu hút qua 
mức vào một vai trò nào mà quên đi những vai trò quan 
trọng khác. 

Sau khi nhận diện các vai trò khác nhau trong cuộc 
sống, bạn có thể nghỉ về các mục tiêu dài hạn mà bạn muốn 
hoàn thành cho từng vai trò cùa mình. Lúc này, chúng ta 
lại cần đến bán cầu não phải đề có được trí tưởng tượng, sự 
sáng tạo, nhận thức và nguồn cảm hứng. Nếu những mtic 
tiêu này mở rộng tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân dựa trên các 
nguyên tắc đúng đắn, chứng sẽ rất khác vói các mtic tiêu 
mà nhiều nguôi thường đặt ra. Chúng sẽ phù họp vói các 
mô thức, các quy luật tự nhiên, cho bạn sức mạnh lớn hon 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 203 


đề thực hiện chúng. Đó không phải là những mục tiêu cùa 
người khác mà chính là cùa bạn. Chúng phản ánh những 
giá trị sâu sắc nhất, trí tuệ riêng và nhận thức về sứ mệnh 
cùa bạn. Chúng xuất phát từ các vai trò trong cuộc sống mà 
bạn đã lựa chọn. 

Một mục tiêu hữu hiệu chủ yếu tập trung vào kết quả 
hon là hoạt động. Nó sẽ chỉ cho bạn đâu là đích đến, và 
trong quá trình đó, giúp bạn xác định mình đang đứng ở 
đâu. Nó cho bạn thông tin quan trọng về cách đi đến đích 
cũng như thòi gian bao lâu. Nó thống nhất những nỗ lực 
và nguồn lực của bạn, đem lại ý nghĩa và mục đích cho 
hành động cùa bạn. Và cuối cùng, nó có thể biến thành 
thói quen hàng ngày để bạn trở thành người luôn chủ 
động, biết chịu trách nhiệm về cuộc đòi mình, biết nổ lực 
đề hoàn thành tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân của mình. 

Các vai trò và mục tiêu sẽ cho bạn cấu trúc và phương 
hướng để bắt đầu xây dựng tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. 
Chỉ cần nhận diện được các lỉnh vực khác nhau trong cuộc 
sống cùa bạn và hai hoặc ba kết quả quan trọng cần phải 
đạt được trong mỗi lỉnh vực để tiến lên là bạn có thể có 
một viễn cảnh tổng thề cho cuộc sống và một nhận thức về 
phương hướng cùa bản thân. 

Khi chuyển sang Thói quen thứ ba, chúng ta sẽ đi sâu 
hơn vào các mục tiêu ngắn hạn. Việc quan trọng lúc này là 
nhận diện các vai trò và mục tiêu dài hạn vì nó có liên quan 
mật thiết đến tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân cùa bạn. 



204 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


15. Tuyên ngôn sứ MỆNH GIA ĐÌNH 

Vì Thói quen thứ hai được xây dựng theo các nguyên 
tắc nên phạm vi ứng dụng cùa nó rất rộng. Ngoài đối tượng 
là cá nhân thì gia đình, các nhóm, các tổ chức xã hội cũng 
sẽ hoạt động hiệu quả hon nếu họ biết bắt đầu bằng một 
mục tiêu rổ ràng. 

Nhiều gia đình thực hiện nếp sống dtta trên co sở các 
giai đoạn khó khăn, các giải pháp tạm thòi và sự thỏa mãn 
trước mắt mà không phải trên các nguyên tắc đúng đắn. 
Các dấu hiệu bất ổn xuất hiện mỗi khi sự căng thẳng và sức 
ép tăng lên, khiến nguôi ta trở nên hoài nghi, chỉ trích, bắt 
đầu la hét và có những hành động thái quá, hoặc roi vào 
trạng thái trầm uất. Trẻ con được nuôi dưỡng trong một 
môi trường như thế, về sau thường nghỉ cách duy nhất để 
giải quyết mâu thuẫn là phản kháng hoặc thoái lui. 

Nền tảng cùa mọi gia đình là những gì bất biến và luôn 
tồn tại, đó là tầm nhìn và những giá trị được chia sẻ. Bằng 
cách viết ra tuyên ngôn sứ mệnh gia đình, bạn sẽ thể hiện 
được những nền tảng vững chắc đó. 

Tuyên ngôn sứ mệnh này sẽ trờ thành bản "hiến pháp" 
của gia đình bạn. Nó là chuẩn mực, tiêu chí, thước đo để 
đánh giá và quyết định mọi vấn đề trong gia đình. Nó tạo 
ra tính liên tục và thống nhất cũng như định hướng tương 
lai cho gia đình. Khi các giá trị cá nhân hài hòa với các giá 
trị gia đình thì mỗi thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau 
hành động vì những mtỊc đích chung mà họ đã nhận thức 
sâu sắc. 

Viết và hoàn chỉnh tuyên ngôn sứ mệnh là cách chủ yếu 
đề cải thiện cuộc sống gia đình. Cùng nhau tạo nên một 
tuyên ngôn sứ mệnh gia đình chính là xây dựng năng lực 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 205 


PC đề thực hiện nó. Bằng cách tiếp nhận ý kiến từ các thành 
viên trong gia đình, soạn thảo, tiếp thu thông tin phàn hồi, 
sửa đổi, bổ sung... bàn tuyên ngôn, gia đình bạn sẽ có dịp 
trao đổi, bàn bạc về nhũng vấn đề thực sự quan trọng. 

Một tuyên ngôn sứ mệnh đúng đắn nhất là kết quả từ sự 
đóng góp cùa mọi thành viên trong gia đình trên tinh thần 
tôn trọng lẫn nhau, có chính kiến riêng, cùng nhau họp tác 
đề tạo ra một cái chung lớn nhất - mà một thành viên khi 
đứng riêng lẻ không thể làm đuợc. Thỉnh thoảng, bạn nên 
xem xét lại bản tuyên ngôn sứ mệnh gia đình đề mở rộng 
viễn cảnh, điều chỉnh trọng tâm hay phuong hướng, sửa 
đổi, bổ sung hoặc đua vào nhũng mục tiêu mói. Nhũng việc 
làm này sẻ giúp các thành viên trong gia đình luôn thống 
nhất với nhau về nhũng giá trị và mục đích chung. 

Tuyên ngôn sứ mệnh sẽ trở thành khuôn khổ cho tu 
duy, cho việc cai quán gia đình. Vào nhũng thời điềm khó 
khăn, nó sẽ nhắc nhở các thành viên về nhũng điều quan 
trọng nhất, cho họ phương hướng để giải quyết vấn đề và 
đưa ra quyết định dựa trên các nguyên tắc đúng đắn. 

Bạn nên treo bản tuyên ngôn sứ mệnh gia đình lên 
tường, trong phòng chung cùa gia đình đề mọi người có 
thể nhìn thấy và tự giám sát mình hàng ngày. 

Khi mọi thành viên đọc những lời nói về tình yêu 
thương, về sự độc lập có trách nhiệm, họp tác, giúp đỡ, đáp 
ứng n h 11 cầu, phát triền tài năng, quan tâm và phụng sự 
người khác, thì họ sẽ tìm thấy một số chuẩn mực đề hành 
động một cách có ý nghĩa nhất. Khi đặt ra kế hoạch và mục 
tiêu hoạt động của gia đình, ý nghĩ đầu tiên cùa chúng ta 
thường là: "Dưới ánh sáng cùa các nguyên tắc này, chúng 
tôi sẽ phấn đấu cho những mục đích gì? Chương trình 



206 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


hành động cùa chúng tôi ra sao đề thực hiện mục tiêu và 
thể hiện các giá trị này?". 

Chúng ta sẽ thường xuyên nhìn lại bàn tuyên ngôn và 
xác định lại mục tiêu cùng những việc cần làm ít nhất hai 
lần trong năm, để phản ánh thực trạng, cải thiện tình hình 
và củng cố nó. Điều đó sẻ làm đổi mói chúng ta, giúp ta cam 
kết lại điều đã hứa và vững tin vào mục tiêu đang phấn đấu. 

16. Tuyên ngôn sứ MỆNH Tổ CHỨC 

Các tuyên ngôn về sứ mệnh cũng rất quan trọng đối với 
các tổ chức. Một trong những công việc chính cùa tôi với 
các tổ chức là giúp họ xây dựng các tuyên ngôn sứ mệnh 
một cách hiệu quả. Đẻ làm được điều đó, không chỉ riêng 
các nhà hoạch định chiến lược mà mọi người trong tổ chức 
phải tham gia thật sự. Một lần nữa, phưong pháp xây dựng 
bản tuyên ngôn cũng quan trọng như chính nội dung cùa 
nó, là chìa khóa đề ứng dụng nó vào thực tiễn. 

Mỗi lần đến công ty IBM đề quan sát quy trình huấn 
luyện, tôi luôn cảm thấy rất phấn khích. Thỉnh thoảng, tôi 
thấy lãnh đạo công ty xuống gặp nhân viên và truyền đạt ba 
điều trọng yếu cùa IBM: phẩm cách cùa mỗi nhân viên, sự 
xuất sắc trong công việc và sự hoàn hảo trong phục vụ 
khách hàng. 

Ba điều này đại diện cho Niềm tin IBM. Mọi thứ khác 
có thề thay đổi, nhưng ba nhân tố này thì không. Giống 
như sự thẩm thấu, hệ thống niềm tin này lan tỏa vào mọi 
ngóc ngách trong tổ chức cùa họ, tạo nên nền tảng vững 
chắc cho các giá trị chung cũng như sự an toàn cho mọi 
nhân viên. 

Lần nọ, tôi tham gia huấn luyện một nhóm khoảng 20 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 207 


người cho công ty IBM tại New York. Có một ngưòi trong 
nhóm bị bệnh. Anh ấy gọi điện báo cho vợ mình ở 
Caliíornia. Cô ấy rất lo ngại vì bệnh cùa anh ấy cần được 
điều trị đặc biệt. Những người phụ trách lóp học cùa IBM 
dự tính đưa anh ấy đến một bệnh viện tốt có các bác sĩ 
chuyên khoa giỏi. Nhưng qua điện thoại, họ thấy vợ anh ấy 
không yên tâm: cô ấy thực sự muốn đưa chồng mình về 
nhà đề bác sĩ riêng chữa trị. 

Thế là họ quyết định đưa anh ấy về nhà. Vì sợ tốn nhiều 
thòi gian nếu chò chuyến bay theo lịch, họ quyết định 
dùng máy bay trực thăng chở anh ấy đến sân bay và thuê 
hẳn một chiếc máy bay chỉ đề đưa anh ấy về Caliíòrnia. 

Tôi không rõ toàn bộ chi phí cho sự việc trên là bao 
nhiêu; có lẽ phải đến vài ngàn đô-la. Đó là bằng chứng 
thuyết phục nhất về sự quý trọng nhân viên của IBM. Đối 
vói những người có mặt trong khóa học thì đây là chính 
sách bình thường biểu thị niềm tin cùa IBM đối vói nhân 
viên và họ không ngạc nhiên về việc đó. Nhưng riêng tôi 
cảm thấy rất ấn tượng. 

Tần khác, tôi phụ trách một lóp huấn luyện cho 175 
nhà quàn trị cùa các trung tâm thưong mại tại một khách 
sạn cao cấp. Tôi thực sự bất ngờ với chất lượng phục vụ cùa 
khách sạn này. Chất lượng cùa họ không nằm ở vẻ hào 
nhoáng thường thấy, mà từ bên trong, ở mọi cấp bậc, 
không cần đến bất kỳ hình thức kiềm tra, giám sát nào. 

Tôi nhận phòng hoi muộn. Tôi hỏi nhân viên tiếp tân 
rằng nhà hàng còn mở cửa không và họ có thể phục vụ 
thức ăn tại phòng không. Anh ấy trả lời: "Không, thưa ông 
Covey, nhưng nếu ông muốn, tôi sẽ đi lấy bánh mì 
sandwich và rau trộn hay bất cứ món gì ông cần mà trong 



208 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


bép chứng tôi còn". Thái độ cùa anh ấy thể hiện sự quan 
tâm thật sự đến việc ăn ở và sự thoải mái cùa tôi. 

"Ông có muốn đi xem phòng họp ngay bây giờ 
không?", anh ấy tiếp tục hỏi, "Ông có đủ mọi thứ ông cần 
chua? Ông có cần tôi giúp gì nữa không? Tôi luôn có mặt và 
sẳn sàng phục vụ ông!". 

Tôi không thấy có ai đề mắt giám sát anh ấy cả. Nguôi 
nhân viên này thực sự chân thành. 

Ngày hôm sau, vào giũa buổi thuyết trình, tôi phát 
hiện ra là tôi đã không chuẩn bị sẵn bút dạ quang. Đến giò 
giải lao, tôi ra hành lang và gặp một nhân viên đang phục 
vụ một phòng họp khác. "Tôi có chút rắc rối", tôi nói, "Tôi 
đang giảng trong phòng họp kia và chỉ có vài phút nghỉ giải 
lao. Tôi rất cần một vài cây bút dạ quang, anh có thể giúp 
tôi không?". 

Anh ấy quay lại, luót nhanh bảng tên trên ngực áo tôi 
và nói: "Thua ông Covey, tôi sẽ lo việc này cho ông ngay". 

Anh ấy không nói "Xin lỗi, tôi không thể giúp ông 
đuợc vì đang bận việc cùa mình" hay "Đuợc rồi, ông thử 
hỏi tại bàn tiếp tân xem sao" mà rất sẵn lòng giúp đỡ. Rỏ 
ràng, anh ấy rất vui khi làm việc đó. 

Một lát sau, tôi đứng trong một góc tiền sảnh ngắm 
nhìn một vài tác phẩm nghệ thuật. Một nhân viên khách 
sạn buóc đến và nói: "Thua ông Covey, ông có muốn xem 
cuốn sách giói thiệu các tác phẩm nghệ thuật trưng bày 
trong khách sạn này không?". Sao mà đoán trúng ý tôi thế. 
Đúng là "tất cả vì khách hàng". 

Sau đó, tôi quan sát thấy một nhân viên đứng trên một 
chiếc thang đang lau cửa sổ phòng tiền sảnh. Từ trên cao. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 209 


anh ấy trông thấy một người phụ nữ đang bước đi rất khó 
khăn ngoài sân vói cây gậy trong tay. Bà ấy chưa đến nỗi té 
ngã và xung quanh còn có vài nguôi khác. Nhưng anh ấy 
vẫn leo xuống, chạy ra sân và giúp bà ấy đi vào tiền sảnh rồi 
mói trở lại làm nốt công việc cùa mình. 

Tôi rmrốn tìm hiểu bằng cách nào mà khách sạn này có 
thể xây dựng thành công nét văn hóa trong đó các nhân 
viên nhận thức sâu sắc về giá trị phục vụ khách hàng như 
vậy. Tôi đã phỏng vấn các nhân viên phục vụ phòng, hầu 
bàn, vận chuyển hành lý và phát hiện ra rằng thái độ phric 
vụ này đã được thấm nhuần vào khối óc, con tim và trở 
thành một thói quen cùa mọi nhân viên làm việc tại đây. 

Tôi bước qua cửa sau khách sạn đề vào nhà bếp. Tại đây 
tôi nhìn thấy khẩu hiệu nói về giá trị trọng tâm "Phục vụ 
từng khách hàng vô điều kiện". Cuối cùng, tôi đến gặp 
người quản lý khách sạn và nói: "Công việc cùa tôi là giúp 
các tổ chức xây dựng tinh thần đồng đội và văn hóa phric 
vụ. Nhưng tôi thực sự bất ngờ với những gì các bạn làm 
được tại đây". 

"Ông có muốn biết chìa khóa thực sự là gì không?", 
người quản lý hỏi lại và đưa ra một tuyên ngôn sứ mệnh 
cùa hệ thống khách sạn này. 

Sau khi đọc xong, tôi thừa nhận: "Đây quả là một tuyên 
ngôn đầy ấn tượng. Nhưng tôi biết có nhiều công ty cũng 
có những tuyên ngôn sứ mệnh rất ấn tượng". 

"Thế ông có muốn xem bản tuyên ngôn sứ mệnh riêng 
của chứng tôi không?", anh ấy lại hỏi. 

"Một bản tuyên ngôn cho riêng khách sạn này thôi à?" 

"Đúng vậy!" 



210 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


"Nghĩa là khác với tuyên ngôn cùa hệ thống khách sạn 
này?" 

"Đúng thế. Nó phù họp với tuyên ngôn đó, nhưng 
tuyên ngôn này gắn liền vói thực tế , môi trường và thòi 
gian của chúng tôi", anh ấy đưa cho tôi một tờ giấy khác. 

"Thế ai lập ra bản tuyên ngôn sứ mệnh này?", tôi hỏi. 

"Tất cả mọi người" 

"Tất cả mọi người? Có đúng là tất cả mọi người?" 

"Đúng thế!" 

"Kể cả nhân viên phục vụ phòng?" 

"Đúng vậy!" 

"Nhân viên hầu bàn?" 

"Vâng!" 

"Nhân viên văn phòng?" 

"Đúng. Ông có muốn xem tuyên ngôn sứ mệnh của 
nhóm nhân viên tiếp tân phục vụ ông tối qua không?". Và 
anh ấy rút ra một bản tuyên ngôn sứ mệnh mà họ đã viết, 
gắn kết vói những bản tuyên ngôn sứ mệnh khác. Tất cả 
mọi người, ở mọi cấp bậc, đều tham gia vào việc này. 

Tuyên ngôn sứ mệnh của khách sạn đó có thề ví như 
cái trục cùa bánh xe lớn. Từ đó sinh ra các tuyên ngôn riêng 
của từng nhóm nhân viên cụ thể. Nó được dùng làm tiêu 
chuẩn đề ra quyết định. Nó chỉ rỏ họ đại diện cho những 
gì, họ liên hệ vói khách hàng như thế nào, liên hệ vói nhau 
ra sao. Nó có ảnh hưởng đến phong cách của các nhà quản 
lý và lãnh đạo, đến các chính sách cùa công ty: lưong bổng, 
tuyển dụng nguôi mói, đào tạo và phát triển nhân viên... 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 211 


Tất cả mọi mặt cùa tổ chức đó, về cơ bản được tập trung vào 
cái trục gọi là tuyên ngón sứ mệnh của tồ chức. 

Sau này, tôi có dịp đến khách sạn khác trong cùng hệ 
thống khách sạn này. Yêu cầu đầu tiên của tôi là được xem 
bản tuyên ngôn sứ mệnh. Tôi được hiểu thêm về câu khẩu 
hiệu "Phục vụ từng khách hàng vô điều kiện 

Trong thòi gian ba ngày, tôi quan sát mọi tình huống 
cần đến sự phục vụ và nhận thấy chất lượng phục vụ ở đây 
rất ấn tượng và hoàn hảo. Việc phục vụ luôn được cá nhân 
hóa, nghĩa là phục vụ đến từng người. Chẳng hạn, tại khu 
vực bề bod, tôi hỏi nhân viên hồ bơi chỗ nào có vòi nước 
uống, anh ấy dần tôi đến tận nod. 

Nhưng điều gây ấn tượng nhất đối vói tôi là nhìn thấy 
một nhân viên dám tự mình nhận lỗi vói cấp trên. Chúng 
tôi gọi món ăn phục vụ tại phòng và được cho biết thòi 
điềm món ăn sẽ được chuyển đến. Trên đường đi, người 
phục vụ làm đổ nước sô-cô-la nóng, và phải mất vài phút để 
thay đồ uống, khăn lót. Do đó, họ chuyển món ăn lên 
phòng chậm mất 15 phút so với thòi gian đã thông báo. 
Chúng tôi không có ý gì phàn nàn. Nhưng sáng hôm sau, 
người quản lý đã gọi điện thoại đến xin lỗi chứng tôi và mời 
chúng tôi bữa ăn sáng tự chọn hoặc được phục vụ miễn phí 
tại phòng như một cách đề bù đắp sự chậm trẻ đã gây ra. 

Người ta sẻ nói thế nào về văn hóa của một tổ chức khi 
một nhân viên tự nhận lỗi cùa mình, cái lỗi chỉ mình anh 
ấy biết, vói cấp trên để khách hàng, tức ngưòi thuê phòng, 
được chăm sóc tốt hơn? 

Như đã nói, tôi biết nhiều công ty có bản tuyên ngôn 
sứ mệnh rất ấn tượng, nhưng có một sự khác biệt thực sự 
giữa tính hiệu quả cùa một bản tuyên ngôn do mọi người 



212 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


trong tổ chức cùng tham gia viết và bản tuyên bố chỉ do vài 
lãnh đạo chóp bu viết. 

Một trong nhũng vấn đề co bản trong các tổ chức, kể cả 
trong gia đình, là người ta không bận tâm đối vói nhũng 
quyết định do nguôi khác đua ra. Đon giản là họ không tin 
nhũng quyết định đó. 

Rất nhiều lần khi làm việc với các tổ chức, tôi gặp 
nhũng nguôi có nmc tiêu hoàn toàn khác vói nmc tiêu cùa 
tổ chức. Tôi cũng thường thấy các chính sách khen 
thường hoàn toàn không ăn khớp vói các hệ thống giá trị 
được nêu ra. 

Mỗi khi bắt đầu làm việc vói một công ty, tôi đều hỏi 
họ: "Có bao nhiêu người ở đây biết là các ông có bản tuyên 
ngôn sứ mệnh này? Có bao nhiêu người trong số các ông 
biết nội dung của nó nói gì? Có bao nhiêu nguôi trong số 
các ông tham gia xây dựng bản tuyên ngôn này? Bao nhiêu 
người thực sự chấp nhận và sử dụng nó làm khung tham 
chiếu cho mình đề đưa ra các quyết định?" . 

Không tham gia, sẻ không có cam kết. Hãy đánh dấu và 
gạch dưói những chữ này: Không, tham giã, nghĩa là sẽ không 
có cam kết thưc hiên 

Còn đối vói giai đoạn ban đầu, khi một nguôi mói vào 
tổ chức, hay khi đứa con trong gia đình còn nhỏ, bạn có thể 
vạch ra cho họ thấy mục tiêu, và họ sẽ dể dàng chấp nhận, 
đặc biệt nếu có mối quan hệ, định hướng và huấn luyện tốt. 

Nhưng khi người ta trường thành hon và cuộc sống có 
ý nghĩa riêng tư nhiều hon, họ sẽ muốn được thật sự tham 
gia. Nếu không được tham gia, họ sẻ không chấp nhận 
mục tiêu do nguôi khác áp đặt. Khi đó, bạn sẻ gặp vấn đề 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 213 


lớn về động cơ mà bạn không thề giải quyết ở trình độ tư 
duy như khi xây dựng mục tiêu. 

Đó là lý do vì sao việc xây dựng bản tuyên ngôn sứ 
mệnh cùa tổ chức đòi hỏi phải có thời gian, sự kiên trì, kỹ 
năng, sự đồng cảm và sự tham gia của nhiều người. Một lần 
nữa, đây không phải là việc có thể hoàn thành ngay. Nó đòi 
hỏi thòi gian, các nguyên tắc đúng đắn, sự chân thành, 
dũng cảm và trung thực để liên kết các hệ thống, cấu trúc, 
phong cách quản lý vói tầm nhìn và các giá trị được mọi 
ngưòi trong tổ chức chia sẻ. Tuy nhiên, do dựa trên các 
nguyên tắc đúng đắn, việc xây dựng bản tuyên ngôn này sẽ 
thành công. 

Bản tuyên ngôn sứ mệnh cùa tổ chức - một bản tuyên 
ngôn thực sự phản ánh tầm nhìn cũng như các giá trị được 
mọi người trong tổ chức thừa nhận và chia sẻ - sẽ tạo ra sự 
thống nhất và cam kết thực hiện rất mạnh mẽ, sẽ tạo ra 
trong tâm trí mọi ngưòi một khung tham chiếu, một bộ 
tiêu chí hay định hướng nhằm tự kiểm soát bản thân. Họ 
không cần người khác chỉ đạo, kiểm tra, phê bình vì đã 
biến những gì là trọng yếu cùa tổ chức thành thói quen 
của mình. 



214 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Gợi ý áp dụng: 

1. Dành chút thòi gian để ghi lại cảm tưỏ'ng của bạn 
trong một lễ tang tưỏ'ng tượng như ở phần đầu 
chương này. Bạn có thể dựa vào bảng dưới đây để sắp 
xếp ý tường của mình. 


Lĩnh vực hoạt động 

Tính cách 

Cống hiến 

Thành tích 

Gia đình 




Bạn bè 




Công việc 




Phục vụ cộng đồng, v.v. 





2. Dành vài phút và viết ra vai trò của mình theo cách 
nhìn mới của bạn. Bạn có hài lòng vói hình ảnh cuộc 
sống của mình không? 

3. Sắp xếp thời gian để tiến hành viết bản tuyên ngôn 
sứ mệnh cá nhân. 

4. Bắt đầu sưu tầm các ghi chép và các ý tuừng bạn có 
thể dùng để làm tư liệu cho bản tuyên ngôn sứ mệnh 
cá nhân của mình. 

5. Nhận diện một viễn cảnh bạn sẽ gặp phải trong 
tương lai gần và áp dụng nguyên tắc sáng tạo tinh 
thần. Viết ra kết quả bạn mong muốn và những bước 
dẫn đến các kết quả đó. 

ổ. Chia sẻ Thói quen thứ hai với gia đình hay cộng sự và 
gọi ý bạn sẽ cùng họ bắt đầu quá trình xây dựng bản 
tuyên ngôn sứ mệnh của gia đình hoặc của nhóm. 














Thói quen thứ ba 


ƯU TIÊN CHO ĐIỀ X U 
QUAN TRỌNG NHAT 























Các nguyên tăc quản lý 
bản thân 


“Đừng bao giờ đề cái quan trọng nhất bị cái 
tầm thường nhất chi phối. ” 

- Goethe 


B ạn hãy dành chút thời gian đề trả lời hai câu hỏi sau 
đây. Các câu trả lòi sẽ rất cần thiết đề bạn bắt đầu 
xây dựng Thói quen thứ ba. 

Càu hói 1: 

Điều gì bạn có thể làm một cách thường xuyên (hiện 
nay bạn chua thực hiện) đề đem lại ý nghĩa tích cực cho 
cuộc sống riêng cùa bạn? 

Câu hói 2: 

Điều gì trong cuộc đòi hoạt động kinh doanh hay nghề 
nghiệp cùa bạn có thể đem lại nhũng kết quả tích cực 
tương tự? 

Chúng ta sẽ quay trở lại các câu trả lòi ở phần sau. 
Trước hết, hãy xem xét Thói quen thứ ba. 

Thói quen thứ ba là kết quả cá nhân, là việc thật sự 
hoàn thành các Thói quen 1 và 2. 



218 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Thói quen thứ nhất cho rằng "Bạn là người sáng tạo 
mọi thứ và chịu trách nhiệm đối vói mọi hành vi cùa 
mình". Nó dựa vào bốn khả năng thiên phú cùa con người 
là trí tường tượng, lưong tâm, ý chí độc lập, và đặc biệt là 
khả năng tự nhận thức. Nó cho bạn sức mạnh đề có thể 
nói: "Tôi không thích cái "kịch bản" kém hiệu quả hiện 
thòi cùa mình. Tôi muốn thay đổi!". 

Thói quen thứ hai là sự sáng tạo lần thứ nhất về mặt tinh 
thần. Nó dựa vào trí tưởng tượng - khả năng nhìn xa trông 
rộng, khả năng nhìn thấy những điều mà mắt thường 
không thể nhìn thấy được trong hiện tại - và lưong tâm, tức 
khả năng phát hiện ra tính đon nhất của con người về mặt 
tinh thần, luân lý và các chuẩn mực đạo đức mà chúng ta có 
thể hoàn thiện một cách tốt nhất. Đó là sự tiếp xúc sâu sắc 
vói các mô thức, giá trị co bản và tầm nhìn về tương lai cùa 
chúng ta. 

Còn Thói quen thứ ba là sự sảng tạo lần thứ hai, nhưng 
lần này là sự sáng tạo về mặt vật chất. Đó là sự hoàn chỉnh, 
hiện thực hóa và bộc lộ tự nhiên các Thói quen 1 và 2. Đó là 
bài tập vê ý chí độc lập, được thực hành hàng ngày, hàng giờ 
đề trở thành một nguôi sống có trọng tâm. 

Các Thói quen 1 và 2 vô cùng thiết yếu và là tiền đề cho 
Thói quen thứ ba. Bạn không thể trở thành người sống có 
trọng tâm nếu ngay từ đầu không biết đến, không phát 
triển được bàn tính luôn chủ động cùa bản thân, cũng như 
không nhận diện ra các mô thức cùa mình và không biết 
cách thay đổi chúng cho phù họp vói các nguyên tắc. Bạn 
không thề trở thành nguôi sống có trọng tâm nếu không 
có tầm nhìn và không tập trung vào sự cống hiến mà cuộc 
sống đòi hỏi ở riêng bạn. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 219 


Nhưng nếu có nền tảng đó, bạn có thể trở thành người 
sống có trọng tâm theo Thói quen thứ ba - nghĩa là bạn 
biết tự quản lý bản thân một cách hiệu quả. 

Bạn đừng quên rằng quản lý khác với lãnh đạo. Lãnh 
đạo về co bản là hoạt động có công suất cao cùa bán cầu 
não phải. Nó thiên về nghệ thuật và lấy triết lý làm co sỏ. 
Bạn cần phải tự nêu ra những câu hỏi xoáy vào tận cùng 
mọi ngóc ngách cùa cuộc sống khi giải quyết các vấn đề về 
lãnh đạo bản thân. 

Nhưng mỗi khi đề cập hay giải quyết các vấn đề đó, bạn 
sẽ phải quàn lý bản thân một cách hiệu quả để tạo ra một 
cuộc sống phù họp vói các câu trả lời cùa mình. Khả năng 
quản lý tốt sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ngay từ đầu bạn 
không chọn đúng "cánh rừng" đề khai khẩn. Khả năng 
quản lý tốt sẽ quyết định chất lượng và cả sự tồn tại cùa sự 
sáng tạo lần thứ hai. Quản lý là sự tự quàn có hiệu quả dựa 
vào bán cầu não trái, có tính chất chia nhỏ, phân tích, phân 
đoạn, áp dụng cụ thể và bị giói hạn về thời gian. Phưong 
châm cùa tôi về tính hiệu quả cá nhân là: Quản lý bằng bán 
cầu não trái; lãnh đạo bằng bán câu não phải. 

1. SỨC MẠNH CỦA Ý CHÍ ĐỘC LẬP 

Bên cạnh khả năng tự nhận thức, trí tưởng tượng và 
lương tâm thì khả năng thiên phú thứ tư cùa con người là 
ý chí độc lập. Đây là yếu tố thực sự dẫn đến việc quản lý có 
hiệu quả, là khả năng đưa ra các quyết định hay lựa chọn, 
và hành động theo các quyết định đó. Ý chí độc lập giúp 
con người chủ động hành động hơn là bị động đối phó, 
thực hiện một cách có kế hoạch những gì đã hoạch định 
dựa vào ba khả năng còn lại. 



220 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Ý chí con người thật đáng kinh ngạc. Những tên tuổi 
như Helen Keller 1 * 1 , Lance Armstrong 1 " 1 đã cho chúng ta 
bằng chứng sống động về giá trị và sức mạnh cùa ý chí. 

Khi xem xét khả năng thiên phú này trong bối cảnh tự 
quản lý hiệu quả, chúng ta nhận ra rằng nó thường không 
phải là sự nổ lực kỳ diệu, hữu hình, chỉ xuất hiện một lần 
trong đòi, hoặc do sự cố gắng cùa bản thân đề đem lại 
thành công vĩnh viễn. Sức mạnh ý chí chỉ có thề đến khi 
con nguôi biết cách sử dụng khả năng thiên phú to lón này 
trong các quyết định hàng ngày cùa họ. 

Mức độ phát triển ý chí độc lập trong cuộc sống hàng 
ngày được đo bằng tính trung thực cùa chứng ta. Trung 
thực là một giá trị quan trọng đối với bản thân mỗi người. 
Đó là khả năng đưa ra và gìn giữ các cam kết đối với chính 
mình, để "lòi nói đi đôi với việc làm". Đó là sự tự trọng, 
một nền tảng cùa Đạo đức tính cách, và là cốt lỏi của việc 
phát triển tính chủ động. 

Quản lý hiệu quả tức là ưu tiên cho điều quan trọng nhất. 
Trong khi lãnh đạo quyết định điều gì là quan trọng nhất , thì 
quàn lý sẽ đưa những điều quan trọng nhất này lên hàng ưu 
tiên số một đề thực hiện hàng ngày hàng giò. Quản lý đi liền 
vói kỷ luật trong qrtá trình tiến hành công việc. 

Thuật ngữ Kỷ luật (discipline) có nguồn gốc từ môn đệ 


(*) Tên đáy đú của bà là Helen Adams Keller (1880 - 1968): Một nữtác giả người 
Mỹ nổi tiếng thế giới và là một giảng viên "đặc biệt" - bà bị mát hoàn toàn thị 
lực và thính lực từ lúc 2 tuổi. Năm 1964, bà được Tổng thống Lyndon Johnson 
trao tặng Huân chương Tự do - tấm huân chương cao quỳ nhất của nhà nước 
Hoa Kỳ dành cho công dân có những cống hiến xuất sắc cho tổ quốc. 

(**) Tay đua xe đạp cự phách người Mỹ, từng mắc bệnh và sau đó chiến thắng 
bệnh ung thư, người lập kỷ lục thế giới 7 lần liên tiếp vô địch Tour de Prance từ 
1999 - 2005. 




7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 221 


(disciple) - chẳng hạn như môn đệ cùa một triết lý, môn đệ 
cùa tập họp một số nguyên tắc, giá trị, một mục đích quan 
trọng nhất, một mục tiêu cao cà hay môn đệ cùa một nguôi 
đại diện cho mục tiêu đó. 

Nói cách khác, nếu bạn là người quản lý bản thân hiệu 
quà thì tính kỳ luật cùa bạn xuất phát từ bên trong con người 
bạn; nó là sản phẩm của ý chí độc lập và bạn là môn đệ trung 
thành với các giá trị sâu sắc của chính mình. Bạn sẽ có được 
ý chí cũng như tính trung thực để đặt những giá trị đó lên 
trên cảm xúc, động lực và trạng thái tinh thần cùa mình. 

Một trong những tiều luận được tôi ưa thích nhất là 
"Mầu số chung của sự thành đạt" cùa tác giả E. M. Gray. 
Ông đã dành cả cuộc đòi cùa mình nghiên cứu quá trình 
phấn đấu cùa những người thành đạt và phát hiện ra rằng 
mâu số chung đó không phải là sự làm việc chăm chỉ, sự 
may mắn hay các mối quan hệ khôn khéo, mặc dù tất cả 
những yếu tố đó đều quan trọng. Vượt trội hon tất cả các 
yếu tố khác chính là cốt lỏi của Thói quen thứ ba: ưu tiên 
cho điều quan trọng nhất. 

E. M. Gray nhận xét: "Người thành công có thói quen 
làm những điều nguôi thất bại không thích làm. Có thể họ 
cũng không thích, nhưng sự không thích đó phải phục 
tùng sức mạnh mục đích cùa họ". 

Sự phục tùng đó đòi hỏi phải có một mục đích, một sứ 
mệnh, một thói quen như Thói quen thứ hai. Một lòi 
khẳng định "có" mạnh mẽ từ bên trong sẽ tạo ra sức mạnh 
đề nói "không" đối với những thứ khác. Nó cũng đòi hỏi 
phải có ý chí độc lập, khả năng đề làm một điều gì đó khi 
bạn không muốn làm; khả năng này phụ thuộc vào các giá 
trị cùa bạn, hon là bị tác động từ bên ngoài vào một thòi 



222 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


điềm nào đó. Đó mói chính là sức mạnh để hành động 
bằng tính trung thực đối với sự sáng tạo có tính chù động 
lần thứ nhất cùa bạn. 

2. Bốn thế hệ quản trị thời gian 

Trong Thói quen thứ ba, chứng ta sẽ đề cập đến nhiều 
vấn đề đuợc nêu ra trong lỉnh vực quản trị cuộc sống và 
thòi gian. Tà một nguôi nhiều năm nghiên cứu lỉnh vực lý 
thú này, tôi tin rằng cốt lỏi của tu duy đúng đắn nhất trong 
quản trị thòi gian có thể tóm gọn bằng một cụm từ: Tố chức 
vằ thực hiện nhiệm vụ theo các thứ tự ưu tiên. Cụm từ này thể 
hiện sự tiến hóa của ba thế hệ lý thuyết quản trị thòi gian. 
Tàm cách nào đề sử dụng hiệu quả nhất các lý thuyết đó là 
tiêu điềm của rất nhiều tài liệu và công trình nghiên cứu từ 
truóc tói nay. 

Trong lỉnh vực quàn trị thòi gian, mỗi thế hệ lý thuyết 
đuợc xây dụng trên co sở cái tồn tại truóc nó - đua chúng ta lên 
một mức cao hon trong việc kiềm soát cuộc sống của mình. 

Đặc trưng cùa thế hệ quản trị thời gian thứ nhất là các 
mảnh giấy ghi chú hay các bảng liệt kê công việc. Đó là sự 
cố gắng ghi nhận các nhu cầu đặt ra đối vói việc sử dụng 
thòi gian và sức lực hiện có. 

Đặc trưng cùa thế hệ thứ hai là các loại lịch công tác và 
sổ ghi chép các cuộc hẹn, thể hiện sự cố gắng để nhìn xa hon, 
đề lập kế hoạch cho các sự kiện và hoạt động trong tương lai. 

Thế hệ thứ ba phản ánh lỉnh vực quản trị thời gian như 
hiện nay. Nó đưa thêm vào các thế hệ trước tầm quan 
trọng cùa việc xác định các thứ tự ưu tiên, làm sáng tỏ các 
giá trị, và so sánh giá trị tương đối cùa mọi hoạt động dựa 
trên mối quan hệ giữa chúng đối với các giá trị đó. Ngoài 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 223 


ra, nó còn tập trung vào việc xác định các mục tiêu cụ thể 
ngắn, trung và dài hạn để sử dụng và phân bố hài hòa thòi 
gian với sức lực sao cho phù họp vói các giá trị đặt ra. Nó 
cũng bao gồm cả khái niệm lập kế hoạch hàng ngày, lập kế 
hoạch chi tiết đề hoàn thành các mục tiêu, các hoạt động 
đuợc xác định là có giá trị nhất. 

Trong khi thế hệ thứ ba về quản trị thòi gian có nhũng 
đóng góp quan trọng thì người ta lại bắt đầu nhận ra rằng 
việc lập kế hoạch "một cách có hiệu quả" và việc kiềm soát 
thòi gian lại thường phản tác dụng. Sự tập trung vào tính 
hiệu quả đã tạo ra những kỳ vọng mâu thuẫn vói các co hội 
nhằm phát triển các mối quan hệ đa dạng, đáp ứng nhu cầu 
con nguôi và tận hưởng những giây phút thoải mái. 

Từ thực tế đó, nhiều nguôi không còn mặn mà với các 
phưong pháp quản trị thời gian và các bản kế hoạch vì 
chúng khiến họ trở nên gò bó, bị hạn chế. Do đó, họ "hắt 
cả con cá cùng vói nước bẩn trong chậu ra sân" đề quay trở 
lại các phưong pháp quản trị thời gian của thế hệ thứ nhất 
và thứ hai nhằm mục đích duy trì các mối quan hệ, sự thoải 
mái và chất lượng cuộc sống. 

Nhưng một thế hệ mới, thế hệ thứ tư, rất khác biệt, 
đang xuất hiện. Nó thừa nhận rằng "quàn trị thòi gian" là 
một tên gọi sai - thách thức ở đây không phải là quản trị 
thòi gian, mà là quản lý bản thân. Có được hài lòng là do kỳ 
vọng và thực hiện. Và kỳ vọng (cũng như hài lòng) nằm trong 
Vòng tròn Ánh hưởng cùa chứng ta. 

Thay vì tập trung vào sự việc và thòi gian, các kỳ vọng 
cùa thế hệ thứ tư tập trung vào việc bảo tồn, nâng cao các 
mối quan hệ và vào thành tích - nói ngắn gọn là tập trung 
vào mục tiêu duy trì sự cân bằng P/PC. 



224 7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


3. Góc Phần tư thứ hai 

về cơ bàn, chúng ta sử dụng thời gian theo một trong 
bốn cách, được trình bày trong từng phần tưdvtới đây. 

Một hành động có thể được xác định bằng một trong 
hai yếu tố: khấn cấp và quan trọng. Khần cắp có nghĩa là đòi 
hỏi sự chú ý ngay lập tức. Những việc khẩn cấp luôn làm 
chúng ta bị động. Một tiếng chuông điện thoại reo là việc 
khẩn cấp. Phần lớn chúng ta đều không thể chịu được ý 
nghỉ rằng cứ đề chuông điện thoại reo liên tục mà không 
nhấc máy. 

Bạn có thề bỏ ra hàng giờ đề chuẩn bị tài liệu, đóng bộ 
và đi đến văn phòng cùa một người nào đó đề thảo luận 
một vấn đề rất quan trọng, nhưng nếu chuông điện thoại 
reo trong khi bạn đang ờ đó, thường thì nó sẽ được ưu tiên 
hơn so vói cuộc thảo luận vói bạn. 

Nếu bạn phải gọi điện thoại cho ai đó, thì hiếm có ai lại 
trả lời rằng: "Làm ơn giữ máy chờ tôi 15 phứt, tôi sẽ quay lại 
ngay". Nhưng chính người đó rất có thể sẽ đề bạn ngồi chờ 
tại phòng khách trong thòi gian ít ra là lâu như thế, trong 
khi họ nói chuyện điện thoại vói một người khác. 

Những vấn đề khẩn cấp thường dể nhận thấy. Chúng 
thúc ép chứng ta, đòi ta phải có phản ứng ngay. Và chúng 
thường là những vấn đề quen thuộc, dể dàng, thú vị và 
cũng có khi chẳng quan trọng gì cả! 



Không quan trọng Quan trọng 


7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 225 


MA TRẬN QUẢN TRỊ THỜI GIAN 


Khẩn cấp 

Không khẩn cấp 

I 

CÁC hoạt ĐỘNG: 

Khủng hoảng 

Các vấn đề cấp bách 

Các dẹt án đến thòi hạn 

II 

Các hoạt ĐỘNG: 

Dự phòng các hoạt động PC 
Xây dựng quan hệ 

Nhận diện các cơ hội mói 
Lập kế hoạch, giải trí 

III 

CÁC hoạt ĐỘNG: 

Những việc đột xuất, các 
cuộc điện thoại 

Một số thư từ, báo cáo 

Một số cuộc họp 

Những vấn đề tương đối 
bức xúc 

Các hoạt động quần 
chúng 

IV 

Các hoạt ĐỘNG: 

Các việc vặt nhưng bận 
rộn 

Một số thư từ 

Một số cuộc điện thoại 
Những việc lãng phí thời 
gian 

Những hoạt động vui choi 
giải trí 


Những vấn đề quan trọng thật ra lại có liên quan đến 
kết quả công việc. Nếu điều gì đó là quan trọng, nó sẽ có 
ích cho sứ mệnh, các giá trị và mục tiêu hàng đầu cùa bạn. 

Chúng ta thường phản ứng nhanh đối với các vấn đề 
khẩn cấp, còn các vấn đề quan trọng nhưng không khẩn 
cấp thường phải có bước khỏi động và đòi hỏi sự chù động 
nhiều hơn. Chúng ta phải hành động để nắm bắt cơ hội, để 
làm cho các sự việc xuất hiện. Nếu không thực hành Thói 
quen thứ hai, không có ý tường rỏ ràng điều gì là quan 




226 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


trọng và đâu là kết quả mong muốn, chúng ta sẽ dẻ dàng bị 
lệch huớng sang giải quyết các vấn đề khẩn cấp. 

Hãy nhìn một lúc vào bốn phần tư trong ma trận quản 
trị thòi gian. Phần tu thứ nhất (I) vừa khẩn cấp vừa quan 
trọng. Nó đề cập đến nhũng việc quan trọng cần phải xử lý 
ngay. Chúng ta thường gọi các hoạt động trong Phần tu 
thứ nhất là "các vấn đề khủng hoảng". Tất cả chúng ta đều 
có các hoạt động thuộc Phần tu thứ nhất trong cuộc sống. 
Nhung Phần tu này lại liên qrian đến nhiều nguôi. Đó là 
nhũng nhà quản lý chuyên xử lý khủng hoảng, nhũng 
nguôi chuyên xử lý các vấn đề phát sinh, hay nhũng nhân 
viên chuyên giải quyết các vấn đề gấp rút phải hoàn thành 
đúng thòi hạn. 

Bạn tập trung vào Phần tu thứ nhất càng lâu bao nhiêu 
thì nó càng lớn lên bấy nhiêu cho đến khi chiếm lỉnh cả 
con người bạn. Như con sóng khi lướt ván, khủng hoảng 
bất ngờ ập đến, quật ngã và vùi lấp bạn. Bạn cố chống đỡ 
nhưng rồi một con sóng khác lại xô tói và nhấn bạn chìm 
xuống. 

Một số nguôi thực sự bị các vấn đề rắc rối hàng ngày 
quật ngã. Lối thoát duy nhất họ có được là lẩn tránh vào các 
hoạt động không quan trọng và cũng không khẩn cấp nằm 
ở Phần tư thứ tư (IV). Do vậy, khi bạn nhìn vào ma trận 
tổng thể cùa họ, thì 90% thòi gian là ở trong Phần tư thứ 
nhất và gần 10% thòi gian còn lại cho các hoạt động ở Phần 
tư thứ tư, chỉ còn vài sự chú ý không đáng kể dành cho 
Phần tư thứ hai và thứ ba. Đó là lối sống cùa những nguôi 
quản trị cuộc đòi mình bằng cách tập trung vào khủng 
hoảng. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 227 


I. kết QUẢ: 

• Stress 

• Kiệt sức 

• Quản trị khủng hoảng 

• Luôn phải "chữa cháy" 

II 

IV 

III 


Một số người khác dành phần lớn thòi gian ở khu vực 
"khẩn cấp, nhưng không quan trọng", tức Phần tư thứ ba 
(III) nhưng lại luôn nghỉ rằng mình đang ở Phần tư thứ 
nhất. Họ dành hầu hết thòi gian để giải quyết các sự việc 
khẩn cấp vì cho rằng chứng là quan trọng. Nhưng sự thật, 
tính chất khẩn cấp cùa các vấn đề này thường dựa trên các 
ưu tiên và sự kỳ vọng cùa người khác. 


I 

II 

III Kết QUẢ: 

* Chỉ tập trung vào mục tiêu ngắn hạn 

* Xử lý khủng hoảng 

* Tính cách háo danh 

* Xem nhẹ mục tiêu và kế hoạch lâu dài 

* Tự cho mình là nạn nhân, mất kiềm soát 

* Các mối quan hệ nông cạn hoặc tan vỡ 

IV 













228 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Những ai sử dụng hầu hết thòi gian ở Phần tư thứ ba và 
thứ tư về cơ bản là những người sống vô trách nhiệm. 


I 


II 

III 

kết QUẢ: 

IV 


• Hoàn toàn vô trách nhiệm 

• BỊ đuổi việc 


• Phri thuộc vào người khác hoặc phụ thuộc 

vào tổ chức về những điều cơ bản 

__ 


Người thành đạt sẽ đứng ngoài Phần tư thứ ba và thứ 
tư vì dù khẩn cấp hay không, chúng đều không quan trọng. 
Họ cũng sẽ thu hẹp tối đa phạm vi Phần tư thứ nhất bằng 
cách dành nhiều thòi gian hơn cho Phần tư thứ hai. 

Phần tư thứ hai là trung tâm của việc quản lý hiệu quả 
bản thân. Nó đề cập đến những việc không khẩn cấp, 
nhưng quan trọng. Nó đề cập đến các công việc như xây 
dựng các mối quan hệ, viết bản tuyên ngôn sứ mệnh cá 
nhân, lập kế hoạch dài hạn, các biện pháp ngăn ngừa, công 
tác chuẩn bị - tất cả những việc chúng ta biết là cần thiết, 
nhưng hầu như ít khi thực hiện vì chúng không cấp bách. 







7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 229 


I 


í 


II 


Kết QUẢ: 

• Tầm nhìn, tiền đồ 

• Sự cân bằng 

• Kỷ luật 

• Chủ động 

• ít khủng hoảng 


Peter Drucker giải thích rằng những người thành đạt 
không phải là những người chú tâm vào vấn đề khó khăn 
trước mắt mà chú tâm vào co hội. Họ nuôi co hội nhưng 
bỏ đói các vấn đề. Họ tư duy từ xa. Họ cũng có những 
khủng hoảng thực sự ở Phần tư thứ nhất và những việc 
khẩn cấp đòi hỏi giải quyết ngay, nhưng tương đối ít. Họ 
giữ cho p và PC cân bằng bằng cách tập trung vào các hoạt 
động quan trọng nhưng không khẩn cấp, những hoạt động 
xây dựng năng lực ở mức độ cao nằm ở Phần tư thứ hai. 

Vói các ma trận quản trị thòi gian như trên, bây giờ, 
bạn hãy dành chút thòi gian đề trả lời các câu hỏi ở phần 
đầu chương này, xem Phần tư nào thích họp với chứng? 
Chúng có thực sự quan trọng không? Chúng có thực sự 
khẩn cấp không? 

Tôi đoán là chứng có thể phù họp vói Phần tư thứ hai. 
Chúng rỏ ràng là quan trọng, thực sự quan trọng, nhưng 
không phải là khẩn cấp. Và vì không khẩn cấp, nên bạn có 
thể không làm chứng ngay lập tức. 






230 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Điều gì bạn có thề làm - mà hiện thòi chưa làm - trong 
cuộc sống riêng và trong hoạt động nghề nghiệp của bạn? 
Nếu bạn làm điều đó thường xuyên, liệu nó có đem lại sự 
thay đổi lớn trong cuộc sống cùa bạn? Rỏ ràng, các hoạt 
động trong Phần tư thứ hai đáp ứng được yêu cầu của cả 
hai câu hỏi. Sự thành đạt cùa chúng ta sẽ thăng hoa khi 
chúng ta tiến hành các hoạt động đó. 

Tôi cũng đã đặt câu hỏi tưong tự cho một nhóm nhà 
quản lý cùa các trung tâm thương mại: "Nếu các bạn phải 
làm một điều trong công việc chuyên môn của mình mà 
các bạn biết rằng nó mang lại hiệu quả to lớn, thì đó là gì?". 
Câu trả lòi đồng nhất cùa họ là xây dựng các mối quan hệ 
tốt đẹp với những người thuê mặt bằng, những người chủ 
cùa các gian hàng nằm trong trung tâm thương mại, nghĩa 
là một hoạt động thuộc Phần tư thứ hai. 

Chúng tôi tiến hành phân tích thời gian họ dành cho 
các hoạt động đó và nhận thấy rằng nó chỉ chiếm không 
đến 5%. Họ có những lý do chính đáng - các vấn đề cần giải 
quyết ngay, hết vấn đề này lại đến vấn đề khác, nào là làm 
báo cáo, nào là dự họp, trả lời thư từ, liên lạc điện thoại, 
những việc đột xuất khác. Bấy nhiêu cũng đủ thấy Phần tư 
thứ nhất đã rút cạn kiệt thời gian và sức lực cùa họ. 

Họ dành rất ít thòi gian cho những người quản lý cửa 
hàng, và nếu có thì thòi gian đó dành cho những việc 
phung phí sức lực cùa họ. Lý do duy nhất họ đến thăm 
khách hàng là đề củng cố họp đồng, thu tiền, thảo luận về 
quảng cáo, chỉnh đốn các vi phạm quy chế trung tâm... 

Trong khi đó, những khách hàng cùa họ - các chủ cửa 
hàng - đang phải vật lộn từng ngày đề tồn tại. Họ gặp phải 
các vấn đề về nhân công, chi phí hoạt động, tiền hra kho, và 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 231 


hàng loạt vấn đề khác. Phần lớn họ chưa được đào tạo về 
quản trị. Một số người rất khá về buôn bán, nhưng vẫn cần 
được giúp đỡ thêm. Những người thuê mặt bằng thậm chí 
còn không muốn gặp các chủ sở hữu trung tâm thương 
mại: những người này chỉ làm vấn đề phải giải quyết trầm 
trọng thêm. 

Do vậy, những người quản lý trung tâm thương mại 
quyết định phải chủ động. Họ xác định mục đích, giá trị và 
những ưu tiên cùa mình. Đề phù hợp vói các ưu tiên đó, họ 
quyết định dành 1/3 thòi gian cho việc xây dựng các mối 
quan hệ vói những người thuê mặt bằng. 

Trong thòi gian khoảng một năm rưỡi làm việc với tổ 
chức đó, tôi nhận thấy mức tăng trường cùa họ lên đến 
20%, nghĩa là tăng gấp bốn lần so với trước đó. Hơn nữa, họ 
đã thay đổi vai trò cùa mình. Họ trở thành những người 
biết lắng nghe, những nhà huấn luyện, tư vấn cho những 
người thuê mặt bằng. Mối quan hệ giữa hai bên đầy năng 
lượng tích cực. 

Kết quả đạt được thật bất ngờ. Bằng việc tập trung vào 
các mối quan hệ và kết quả thay vì vào thòi gian và phương 
pháp, số lượng người thuê mặt bằng ngày một tăng. Các 
nhà quản lý càng thấy hài lòng hơn vói tiềm năng và doanh 
thu mang lại từ các hợp đồng. Họ không còn đóng vai trò 
những người giám sát mà trở thành những ngưòi biết giúp 
đỡ và đầy tinh thần trách nhiệm. 

Bất kể là sinh viên đại học, công nhân, thợ xây, nhà 
thiết kế thòi trang hay giám đốc công ty, chỉ cần bạn biết 
khai thác tính luôn chủ động để thực hiện các công việc 
nằm ở Phần tư thứ hai thì bạn cũng sẽ thu được những kết 
quả tốt đẹp tương tự. Khủng hoảng và các vấn đề khác sẽ 



232 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


được thu nhỏ lại đến mức có thể xử lý được vì bạn luôn tiên 
liệu được tình hình, tập trung vào gốc rẻ của vấn đề, dự 
phòng các kế hoạch nhằm kiểm soát tình hình. Trong 
thuật ngữ chuyên môn cùa quản trị thòi gian, điều này 
được gọi là Nguyên lýPareto (thường gọi là nguyên lý 80/20) 
- 80% kết quả thu được từ 20% hoạt động quan trọng. 

4. Điêu kiện cần có để nói "không" 

Thoạt đầu, dường như bạn chỉ có thể lấy thòi gian từ 
Phần tư thứ ba và thứ tư đề dồn vào Phần tư thứ hai. Bạn 
không thể làm ngơ với các hoạt động khẩn cấp và quan 
trọng ở Phần tư thứ nhất, mặc dù chúng sẽ bị hạn chế khi 
bạn dành nhiều thòi gian cho các công việc dự phòng và 
chuẩn bị ở Phần tư thứ hai. 

Bạn phải là người luôn chủ động thì mới có thể tiến 
hành công việc ở Phần tư thrt hai vì Phần tư thứ nhất và 
thứ ba luôn làm bạn bị động. Đề có thể nói "có" cho những 
ưu tiên quan trọng trong Phần tư thứ hai, bạn phải nói 
"không" với các hoạt động khác, mà đôi khi là những việc 
khẩn cấp. 

Một thòi gian trước đây, vợ tôi được mòi làm chủ tịch 
một ủy ban phục vụ cộng đồng. Cô ấy đang dồn hết sức lực 
cho một số việc thực sự quan trọng khác nên không muốn 
nhận thêm trách nhiệm này. Nhưng vì cảm thấy bị sức ép 
nên cuối cùng cô ấy phải nhận. 

Sau đó, cô ấy mòi một nguôi bạn thân cùng tham gia 
vào ủy ban này. Cô bạn lắng nghe một lúc lâu rồi nói: 
"Sandra ạ, có vẻ nhrt đây là một công việc tuyệt vời, một 
việc rất đáng làm. Mình cảm thấy vinh dự khi được bạn tín 
nhiệm. Nhưng vì nhiều lý do, mình không thể tham gia 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 233 


được. Nhưng mình muốn bạn biết là mình rất cảm ơn về 
lòi mòi cùa bạn". 

Sandra đã sẳn sàng cho mọi thứ trừ một lời từ chối 
khéo. Cô ấy nói với tôi: "Ước gì em cũng đã nói như vậy". 

Tôi không có ý nói rằng bạn không nên tham gia vào 
các dự án phục vụ cộng đồng. Đó là những việc quan trọng. 
Nhưng bạn phải tập trung trước hết cho những ưu tiên cao 
nhất cùa mình và phải dũng cảm - một cách khéo léo, nhẹ 
nhàng, không hối tiếc - đề nói "không" đối với những thứ 
khác. Đề có thể làm được điều đó, trong lòng bạn phải có 
một quyết tâm "có" mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ rằng kẻ thù 
của "tốt nhất" thường là "tốt". 

Hãy tâm niệm rằng bạn phải luôn sẳn sàng từ chối một 
cái gì đó. Nếu đó không phải là việc cấp bách trong cuộc 
sống cùa bạn thì cũng là việc cơ bản, quan trọng. Ngay cả 
khi việc cấp bách là "tốt" đi nữa thì nó cũng có thề làm cho 
bạn rời xa việc "tốt nhất", khiến bạn không thực hiện được 
sự cống hiến tốt nhất cùa mình. 

Khi còn là giám đốc Quan hệ công chúng tại một 
trường đại học lớn, tôi có thuê một người thư ký có tài, 
luôn chủ động và sáng tạo. Một hôm, sau khi anh ấy đến 
nhận việc được một vài tháng, tôi vào văn phòng cùa anh và 
yêu cầu anh làm một số việc khẩn cấp. 

Anh nói: "Stephen, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn 
nhưng mong ông thông cảm cho hoàn cảnh cùa tôi". 

Thế rồi anh ấy dân tôi đến chiếc bảng gắn trên tường, 
trên đó, anh ấy đã liệt kê hơn hai chục dự án đang thực 
hiện cùng vói các chỉ tiêu và thòi hạn hoàn thành. Anh ấy 
rất có kỷ luật, và đó chính là lý do vì sao tôi đến gặp anh ấy 



234 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


trước tiên. Có một câu ngạn ngữ nói rằng: "Nếu bạn muốn 
được việc, hãy giao nó cho người nhiều việc". 

Sau đó, anh nói: "Stephen, đề hoàn thành việc ông 
muốn, tôi phải mất một vài ngày. Vậy trong số các dự án 
này, ông muốn cho hoãn lại hay hủy bỏ cái nào đề tôi có 
thề đáp ứng được yêu cầu cùa ông?". 

Tôi chẳng muốn mình phải có trách nhiệm về việc đó. 
Tôi không muốn thọc gậy vào bánh xe một người xuất sắc 
nhất trong đội ngũ nhân viên chỉ vì tôi gặp phải tình huống 
khẩn cấp nhưng không quan trọng. Thế là tôi đi tìm một 
nhân viên khác. 

Hàng ngày, chúng ta nói "có" hay "không" với nhiều 
thứ công việc, thường là nhiều lần trong ngày. Nếu trọng 
tâm của chứng ta hướng vào các nguyên tắc đúng đắn, tập 
trung vào tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân cùa mình, chúng ta 
sẽ có đủ khôn ngoan đề đưa ra phán xét đúng đắn. 

Khi làm việc với nhiều nhóm khác nhau, tôi thường 
nói vói họ rằng thực chất của việc quản trị thòi gian và quản 
lý cuộc sống hiệu quả là tổ chức và thực hiện các ưu tiên đã 
được cân đối. Rồi tôi đặt câu hỏi: "Nếu các bạn buộc phải 
mắc lỗi về một trong ba mặt sau thì bạn sẽ chọn cái nào? 
Thứ nhất, không có khả năng đề ưu tiên cho cái gì; thứ hai, 
không có khả năng hay mong muốn để tố chức công việc 
xoay quanh các ưu tiên; thứ ba, thiếu kỷ luật đề thực hiện 
các ưu tiên cho công việc cùa mình và tổ chức". 

Hầu hết mọi nguôi trả lòi rằng lỗi chủ yếu của họ là 
thiếu kỷ luật. Suy nghỉ sâu hon, tôi cho rằng không phải 
như vậy. vấn đề chính là những ưu tiên đó chưa ăn sâu vào 
tâm trí cùa họ. Họ chưa thực sự lĩnh hội được Thói quen 
thứ hai. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 235 


Nhiều người công nhận giá trị cùa các hoạt động trong 
Phần tư thứ hai đối với cuộc sống cùa họ, bất luận họ có 
nhận ra chứng hay không. Họ cố gắng dành ưu tiên cho 
những hoạt động đó và gắn kết chứng vào cuộc sống cùa 
mình chỉ bằng kỷ luật tự giác của bản thân. Nhưng nếu 
không sống có trọng tâm và một bản tuyên ngôn sứ mệnh 
cá nhân, họ sẽ không có nền tảng cần thiết đề duy trì được 
nổ lực cùa mình. Họ mói chỉ chạm đến cành lá - thái độ và 
hành vi xuất phát từ kỷ luật, mà chưa nghỉ đến gốc rẻ - 
những mô thức co bản đề hình thành các thái độ và hành 
vi tự nhiên cùa họ. 

Tiêu điềm cùa Phần tư thứ hai là một mô thức lấy 
nguyên tắc làm trọng tâm. Nếu trọng tâm cùa bạn hướng 
về vợ chồng, tiền bạc, bạn bè, thú vui hay bất kỳ yếu tố bên 
ngoài nào khác, bạn sẽ bị ném trở lại vào Phần tư thứ nhất 
và thứ ba đề rồi phản ứng vói các lực bên ngoài tác động 
vào cuộc sống cùa bạn. Thậm chí, nếu lấy trọng tâm là bản 
thân thì cuối cùng, bạn cũng sẻ rod vào Phần tư thứ nhất và 
thứ ba. Chỉ riêng ý chí độc lập thôi thì không đủ đề bạn duy 
trì kỷ luật nhằm thực hiện trọng tâm cuộc sống cùa bạn. 

Có một câu châm ngôn của ngành kiến trúc: hình dáng 
theo sau chức năng. Tưong tự như vậy, quản lý theo sau lãnh 
đạo. Cách bạn sử dụng thời gian là kết quả cùa cách bạn 
nhìn nhận thời gian và các ưu tiên cùa mình. Nếu các ưu 
tiên đó xuất phát từ trọng tâm hướng về nguyên tắc và sứ 
mệnh cá nhân cùa bạn, nếu chúng đã ăn sâu vào con tim và 
khối óc bạn, thì bạn sẽ coi Phần tư thứ hai là nod tất yếu để 
đầu tư toàn bộ thòi gian. 

Gần như không thề nói "không" với các hoạt động 
trong Phần tư thứ ba hay thứ tư, nếu như bạn không có 
được một quyết tâm "có" lớn hon đang bừng cháy trong 



236 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


lòng. Chỉ khi nào có được sự tự nhận thức để rà soát lại 
chương trình của bản thân, cũng như trí tưởng tượng và 
nhận thức đề tạo ra một chương trình mới, đơn nhất, lấy 
nguyên tắc làm trọng tâm, thì khi đó, bạn mói có được sức 
mạnh cùa ý chí độc lập đề nói "không" với những điều 
không quan trọng. 

5. Tổ CHỨC VÀ THỰC HIỆN Phan tư thứ hai 

Nếu các hoạt động trong Phần tư thứ hai là trọng tâm 
của việc quản lý bản thân cùa người thành đạt - "những 
công việc cần ưu tiên thực hiện nhất" - thì chúng ta nên tổ 
chức và thực hiện chứng như thế nào? 

Thế hệ quản trị thòi gian thứ nhất thậm chí không 
nhận ra khái niệm rra tiên. Các ghi chú và bảng liệt kê công 
việc chỉ giúp kiềm tra, đối chiếu công việc đã làm mà không 
nêu ra thứ tự ưu tiên cùa chúng. Hơn nữa, chúng cũng 
không nêu ra mối liên hệ giữa công việc ghi trong danh 
mục với các giá trị và mục tiêu tối thượng trong cuộc sống 
của chúng ta. Chúng ta chỉ đơn thuần phản ứng lại bất cứ 
điều gì thâm nhập vào nhận thức và có vẻ buộc chứng ta 
phải hành động. 

Rất nhiều ngưòi quản lý bản thân thông qua mô thức 
của thế hệ thứ nhất này. Đó là một quá trình ít bị phản 
kháng nhất. Không trăn trờ, không căng thẳng, họ lấy việc 
"nước chảy, bèo trôi" làm một điều dẻ chịu. Những kỷ luật 
và kế hoạch do bên ngoài áp đặt làm cho họ có cảm giác họ 
không hề chịu trách nhiệm gì về các kết quả. 

Nhưng theo định nghĩa ờ đây, những nhà quản lý ở thế 
hệ thứ nhất không phải là những ngưòi thành đạt. Họ làm 
ra rất ít sản phẩm, tác phong làm việc cùa họ không đóng 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 237 


góp gì đáng kề cho việc xây dựng năng lực sản xuất. BỊ sức 
ép từ các nguồn lực bên ngoài, họ thường bị coi là không 
đáng tin cậy và thiếu trách nhiệm. Họ cũng ít ý thức về tính 
tự chủ và tự trọng. 

Các nhà quản lý thuộc thế hệ thứ hai có vai trò kiểm 
soát nhiều hon một chút. Họ lập kế hoạch, lịch trình từ 
trước và nhìn chung được xem là có tinh thần trách nhiệm 
hon vì luôn "có mặt" khi cần. 

Tuy nhiên, các hoạt động do thế hệ này lập kế hoạch 
vẫn không có sự ưu tiên hay mối liên hệ vói các giá trị và 
mục tiêu sâu xa hon. Họ chỉ có một ít thành tích đáng kể và 
thiên về việc lập lịch trình công tác hon. 

Các nhà quản lý thuộc thế hệ thứ ba có một bước tiến 
quan trọng. Họ làm rõ các giá trị và đặt ra các mục tiêu, lập 
kế hoạch hàng ngày cũng nhrt chọn thứ tự ưu tiên cho các 
hoạt động của mình. 

Như đã nói, cách quản trị thòi gian thuộc thế hệ thứ ba 
chiếm uu thế hon cả so vói hầu hết các lý thuyết về quản trị 
thòi gian còn lại. Tuy nhiên, thế hệ quản trị thòi gian thứ 
ba cũng có một số hạn chế lón. Thứ nhất, nó hạn chế tầm 
nhìn. Việc lập kế hoạch hàng ngày thường bỏ sót nhiều thứ 
quan trọng chỉ có thể nhìn thấy trong bối cảnh lón hon. 
Ngay cả cụm từ "lập kế hoạch hàng ngày" cũng nói lên sự 
tập trung vào những việc khẩn cấp, phải "làm ngay". Khi 
thế hệ thứ ba đặt ra vấn đề ưu tiên thì cũng có nghĩa là nó 
chỉ giúp xác lập thứ tự chú không phải là tầm quan trọng cùa 
các hoạt động. Nghĩa là nó không đặt hoạt động trong 
khuôn khổ các nguyên tắc, sứ mệnh cá nhân, vai trò và mục 
tiêu. Quan điềm lập kế hoạch hàng ngày dựa trên giá trị của 
thế hệ quản trị thứ ba về co bản ưu tiên cho các vấn đề và 



238 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


khủng hoảng hiện tại thuộc Phần tư thứ nhất và thứ ba. 

Hơn nữa, thế hệ quản lý thứ ba không nói gì về việc 
quản lý các vai trò một cách cân đối. Nó thiếu tính hiện 
thực, tạo ra xu hướng quá tải trong công việc hàng ngày, 
gây tâm lý khó chịu và đôi lúc buông xuôi, muốn vứt bỏ 
luôn cả kế hoạch đề trốn về Phần tư thứ tư. Và một khi tiêu 
điềm của thế hệ này là tính hiệu quả thì nó có xu hướng gây 
căng thẳng cho các mối quan hệ hơn là xây dựng chúng. 

Trong khi cả ba thế hệ lý thuyết quản trị thời gian đều 
công nhận giá trị cùa một số loại công cụ quản lý, thì không 
có lý thuyết nào tạo ra công cụ giúp cho con nguôi sống có 
trọng tâm, nghĩa là sống theo Phần tư thứ hai. Các ghi chú 
và bảng danh sách "những việc cần làm ngay" của thế hệ 
thứ nhất không mang lại điều gì khác ngoài việc giúp lưu 
giữ những việc cần thực hiện đề chứng ta không quên. Các 
cuốn sổ ghi các cuộc hẹn, lịch làm việc cũng chỉ là noi ghi 
lại những cam kết tương lai, để chúng ta biết sẽ có mặt ở 
đâu và vào lức nào như đã định trước. 

Ngay cả thế hệ quản trị thứ ba, với một đội ngũ hùng 
hậu các nhà lập kế hoạch và vô số tài liệu tham khảo, cũng 
chủ yếu tập trung vào việc chọn ưu tiên và lập kế hoạch cho 
các hoạt động thuộc các Phần tư thứ nhất và thứ ba mà 
thôi. Mặc dù nhiều chuyên gia đào tạo và tư vấn thừa nhận 
giá trị cùa các hoạt động thuộc Phần tư thứ hai, những 
công cụ lập kế hoạch hiện có cùa thế hệ thứ ba cũng không 
giúp được gì cho việc tổ chức và thực hiện những hoạt 
động này. 

Do mỗi thế hệ quản trị thời gian đều được xây dựng 
trên cơ sở các thế hệ trước đó, nên các điềm mạnh và một 
số công cụ cùa ba thế hệ trước có thể được dùng làm 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 239 


nguyên liệu cơ bản cho thế hệ thứ tu. Nhưng cần phải có 
thêm một khía cạnh, mô thức và cách thực hiện mói để 
giúp chúng ta đi vào Phần tu thứ hai - lấy nguyên tắc làm 
trọng tâm và quản lý bàn thân - nhằm thực hiện nhũng 
công việc quan trọng nhất. 

6. CÔNG cụ DÙNG CHO Phan Tư thứ hai 

Mục tiêu quàn lý Phần tư thứ hai là quản lý cuộc sống 
một cách hiệu quả - xuất phát từ các nguyên tắc đúng đắn, 
từ hiểu biết về sứ mệnh cá nhân, tập trung vào những hoạt 
động vừa quan trọng vừa khẩn cấp, và trong khuôn khổ 
duy trì sự cân bằng giữa việc tăng sản lượng và tăng năng 
lực sản xuất cùa chứng ta. 

Phải thừa nhận rằng, đây là một mục tiêu mơ hồ đối 
vói những ai bị sa lầy vào hàng đống những công việc vụn 
vặn của các Phần tư thứ ba và thứ tư,- nhưng việc nổ lực để 
thực hiện được mục tiêu này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
sự thành đạt cùa cá nhân. 

Ngưòi tổ chức các hoạt động thuộc Phần tư thứ hai cần 
phải đáp ứng sáu tiêu chí quan trọng sau: 

Tính chặt chẽ: cần phải có sự hài hòa, thống nhất và 
gắn kết giữa tầm nhìn và sứ mệnh, giữa vai trò và mục tiêu, 
giữa các ưu tiên và kế hoạch, giữa ý muốn và kỷ luật. 

Trong kế hoạch cùa bạn, cần phải dành chỗ cho tuyên 
ngôn sứ mệnh cá nhân đề bạn có thề thường xuyên tham 
khảo. Cũng cần phải có chỗ cho các vai trò, mục tiêu - cả 
ngắn và dài hạn - cùa bạn. 

Tính cần bằng: Công cụ phải giúp bạn cân bằng cuộc 
sống cùa mình, nhận diện được các vai trò khác nhau và đặt 



240 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


chúng trước mặt đề bạn không bỏ qua một yếu tố quan 
trọng nào: sức khỏe, gia đình, chuẩn bị cho nghề nghiệp 
hay phát triển bản thân. 

Nhiều nguôi nghỉ rằng thành công ở lỉnh vực này có 
thể bù đắp cho thất bại ở lỉnh vực khác cùa cuộc sống. Có 
thật như vậy không? Có thể điều này đúng trong một 
khoảng thòi gian hay trong một lĩnh vực nhất định. Nhưng 
liệu thành công trong nghề nghiệp cùa bạn có thể bù đắp 
cho một cuộc hôn nhân tan vở, cho sức khỏe bị suy sụp, 
hay cho sự khiếm khuyết về tính cách cá nhân? Sự thành 
đạt chân chính đòi hỏi phải có sự cân bằng, và công cụ cùa 
bạn cần phải giúp bạn tạo ra và duy trì sự cân bằng này. 

Tập trung vào Phần tư thứ hai: Bạn cần có một công 
cụ để khuyến khích, động viên và thực sự giúp bạn sử dụng 
thòi gian cần thiết cho các hoạt động trong Phần tư thứ 
hai, để bạn ngăn ngừa hon là ưu tiên giải quyết các vấn đề 
khủng hoảng. Theo tôi, cách tốt nhất đề làm điều này là tổ 
chức cuộc sống cùa bạn trên co sở lịch tuần. Cũng có thể 
điều chỉnh và chọn ưu tiên trên co sở hàng ngày, nhưng tổ 
chức công việc trên co sờ hàng tuần mang lại sự cân bằng 
và tầm nhìn xa hon. Dường như có sự công nhận "mặc 
nhiên" rằng tuần là một đon vị thời gian đon lẻ và hoàn 
chỉnh. Hoạt động kinh doanh, giáo dục, tôn giáo và nhiều 
lỉnh vực khác trong xã hội đều lấy tuần làm khuôn khổ thòi 
gian đề xoay vòng công việc, trong đó, ấn định một số ngày 
nhất định cho công việc và các ngày khác cho nghỉ ngoi. 

Trong suy nghĩ của hầu hết chứng ta, chu kỳ ngắn cùa 
thòi gian là một tuần. Thế nhưng, các công cụ lập kế hoạch 
của thế hệ thứ ba lại tập trung vào từng ngày. Cách thực hiện 
này có thể giúp bạn chọn ưu tiên cho các hoạt động cùa 
mình, nhưng về co bản, nó chỉ giúp bạn giải quyết các khủng 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 241 


hoảng và việc lặt vặt. Điều quan trọng không phải là tru tiên 
cho những gì có trong lịch công tác, mà là sắp xếp lịch theo 
các tru tiên của bạn. Và điều này chỉ có thể làm đuợc một 
cách tốt nhất trong khuôn khổ thòi gian một tuần. 

Khía cạnh ' ẳ con người": Bạn cũng cần có công cụ khi 
làm việc vói con nguôi chứ không chỉ với lịch công tác. 
Trong khi có thể dựa vào tính hiệu quả của việc sử dụng 
thòi gian, người lấy nguyên tắc làm trọng tâm suy nghỉ 
dưới góc độ tính hiệu quả trong việc xử lý mối quan hệ với 
con người. Cuộc sống lấy nguyên tắc làm trọng tâm vói các 
hoạt động ở Phần tư thứ hai đôi khi đòi hỏi chúng ta phải 
xem mối quan hệ vói con người quan trọng hon lịch công 
tác. Công cụ cùa bạn cần phải phản ánh giá trị này - tạo 
điều kiện cho việc thực hiện chứ không phải đề hối tiếc khi 
không tuân thủ theo lịch công tác. 

Tính linh hoạt: Công cụ lập kế hoạch phải là một đầy 
tó, chứ không phải ông chủ, vì nó có nhiệm vụ phục vụ 
bạn. Nó phải được tạo ra theo phong cách, nhu cầu và cách 
thức riêng cùa bạn. 

Tính gọn nhẹ: Công cụ cùa bạn cần phải gọn nhẹ để có 
thể luôn mang theo bên mình. Bạn có thể cần xem lại bản 
tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân trong khi đang ngồi trên xe 
buýt. Bạn có thể cần so sánh giá trị cùa một co hội mói vói 
công việc mà bạn đã có kế hoạch sẵn. Nếu công cụ lập kế 
hoạch cùa bạn gọn nhẹ, bạn sẽ mang nó theo nguôi để 
luôn luôn có ngay các số liệu quan trọng khi cần đến. 

Vì các hoạt động trong Phần tư thứ hai là tâm điềm của 
việc quản lý bản thân hiệu quà, nên bạn cần có một công cụ 
đề thâm nhập vào đó. Nghiên cứu của tôi về khái niệm thế 
hệ quàn trị thời gian thứ tư đả cho ra đòi một công cụ được 



242 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


thiết kế chi tiết theo các tiêu chuẩn nêu trên. Nhung chúng 
ta vẫn không quên rằng, nhiều công cụ tốt cùa thế hệ thứ ba 
vần có thể dễ dàng đuợc điều chỉnh lại cho thích họp. Bỏi 
năng lực cùa các nguyên tắc đúng đắn là hết sức mạnh mẽ 
và linh hoạt nên việc thực hành hay áp dụng thế hệ quản trị 
thòi gian thứ tư có thể có chút thay đổi tùy theo từng nguôi. 

7. Trớ thành người Tự QUẢN Phần tư thứ hai 

Mặc dù mục đích chính cùa tôi trong quyển sách này là 
giảng giải các nguyên tắc, chứ không phải huớng dần thực 
hành về sự thành đạt nhung tôi tin rằng bạn có thể hiểu rổ 
hon các nguyên tắc và sức mạnh của thế hệ quán trị th ời gian 
thứ tư, nếu bạn thực sự trải nghiệm việc tổ chức công việc 
hàng tuần trên co sờ Phần tu thứ hai, lấy nguyên tắc làm 
trọng tâm. 

Việc tổ chức công việc thuộc Phần tu thứ hai gồm bốn 
hoạt động chủ yếu: 

Nhận diện các vai trò: Truóc tiên, bạn hãy viết ra các vai 
trò chủ yếu cùa mình. Nếu chua thực sự suy nghỉ nghiêm 
túc về các vai trò của mình trong cuộc sống, bạn có thể viết 
nhũng gì vừa mói nảy ra trong đầu bạn. Bạn có vai trò là 
một cá nhân. Bạn có thể liệt kê ra một hay nhiều vai trò 
trong gia đình - nguôi chồng/vợ, cha/mẹ, con trai/con 
gái, một thành viên trong một gia đình lón hon có ông bà, 
cô, chú, bác và anh em họ. Bạn cũng có thể liệt kê một vài 
vai trò trong công việc, chỉ ra các lỉnh vực khác nhau mà 
bạn muốn đầu tu thòi gian và sức lực một cách đều đặn. 

Bạn không cần băn khoăn về việc xác định vai trò suốt 
đòi bạn - chỉ cần xem xét và viết ra nhũng việc bạn sẽ làm 
trong vòng bảy ngày tói. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 243 


Dưới đây là hai ví dụ về cách thức tiến hành liệt kê để 
nhận diện các vai trò của mình: 


Ví dụ 1: 

1. Cá nhân 

2. Vợ chồng/cha mẹ 

3. Trường phòng phát triển 
sản phẩm 

4. Trưởng phòng nghiên cứu 

5. Trưởng phòng nhân sự 

6. Trưởng phòng hành chính 

7. Chù tịch United Way 


Ví dụ 2: 

1. Phát triển cá nhân 

2. Vợ/chồng 

3. Cha/mẹ 

4. Nhân viên giao dịch bất 
động sản 

5. Phục vụ cộng đồng 

6. Thành viên HĐQT 
Symphony 


Lựa chọn mục tiêu: Bước tiếp theo là suy nghỉ đến một 
hoặc hai kết quả quan trọng của từng vai trò mà bạn nhận 
thấy có thề hoàn thành trong vòng một tuần. Những điều 
này sẽ được ghi nhận như các mục tiêu. 

ít nhất một số mục tiêu này sẽ phản ảnh các hoạt động 
nằm ở Phần tư thứ hai. Hoàn hảo nhất là khi những mục 
tiêu trước mắt cùa bạn có thể gắn vói các mục tiêu dài hạn 
và kết họp vói tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. Nhưng dù 
chưa viết tuyên ngôn sứ mệnh, bạn vẫn ý thức được những 
điều quan trọng khi xem xét từng vai trò và một hoặc hai 
mục tiêu cho từng vai trò đó. 

Sau đây là minh họa về cách lựa chọn mục tiêu cùa một 
người có các vai trò như ở ví dụ 1 bên trên: 



Phát triển cá nhân 


Vợ chồng/ Cha mẹ 


Trưởng phòng phát 
triển sản phẩm 


Trường phòng 
nghiên cứu 


Trưởng phòng phát 
triển nhân sự 


Trưởng phòng 
hành chính 


Chủ tịch 
United Way 



- Chuẩn bị chương trình 
nghị sự 

- PR - đi thăm Conklin 

- Bắt đầu kế hoạch cùa năm 


sau 















7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 245 


Lập lịch công tác hàng tuần: Bây giờ, bạn có thề nhìn vào 
kế hoạch tuần tói vói những mục tiêu trong đầu và thời gian 
đề thực hiện chúng. Chẳng hạn, nếu mục tiêu của bạn là viết 
bản thảo đầu tiên cho tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, bạn có 
thể dành ra hai giò của ngày chủ nhật để làm đièu này. Cuối 
tuần thường là thòi gian lý tường để lập kế hoạch cho các 
hoạt động nâng cao tinh thần, bao gồm cả việc lập thòi gian 
biểu cho tuần kế tiếp. Đó là thòi gian thích họp đề tỉnh 
dưỡng, đề tìm nguồn cảm hứng, để nhìn vào cuộc sống của 
mình dưói ánh sáng của các nguyên tắc và giá trị. 

Nếu đặt mục tiêu có sức khỏe tốt bằng cách tập thể 
dục, bạn cần dành mỗi ngày một giò, 3-4 ngày/ tuần hay 
mọi ngày trong tuần, đề thực hiện. Có một số mục tiêu mà 
bạn chỉ có thể thrtc hiện vào những giò làm việc trong 
ngày, hoặc vào thứ bảy, khi bạn ở nhà. Vậy, bạn đã nhận 
thấy ưu điềm của việc tổ chức công việc hàng tuần so vói 
hàng ngày chưa? 

Sau khi nhận diện các vai trò và đặt ra các mục tiêu, bạn 
có thể chuyển mỗi mục tiêu thành công việc cùa từng ngày 
cụ thể trong tuần, dưód dạng ưu tiên, hoặc tốt hon là một 
cuộc hẹn cụ thể. Bạn cũng có thể rà soát lại các cuộc hẹn 
trong lịch năm hoặc lịch tháng mà bạn có thể đã ghi từ 
trước và đánh giá tầm quan trọng cùa chứng bằng cách đối 
chiếu với mục tiêu của bạn. Sau đó, bạn sắp xếp các cuộc 
hẹn mà mình quyết định đưa vào lịch trình, hoặc điều 
chỉnh lại thời gian, hoặc hủy bỏ. 

Ngoài việc giúp bạn dành mi tiên cho công việc quan 
trọng nhất, việc tổ chức công việc hàng tuần cho các hoạt 
động thuộc Phần tư thứ hai còn đem lại cho bạn sự tự do 
và linh hoạt đề xử lý các sự kiện ngoài dự kiến và có thòi 
gian thư giãn mà vẫn yên tâm rằng bạn đã chủ động tổ chức 



246 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


tốt tuần lẻ làm việc của mình nhằm thực hiện các mục tiêu 
chủ yếu trong mọi mặt cùa cuộc sống. 

Điều chính kể hoạch hàng ngày: Kế hoạch hàng ngày 
giúp bạn điều chỉnh một cách thích hợp việc lựa chọn các 
hoạt động mt tiên cũng nhu thể hiện phản ứng của bạn 
truóc các sự kiện, các mối quan hệ, các vấn đề khủng hoảng 
bất ngờ. 

Việc dành ra vài phút mỗi sáng đề xem lại lịch trình làm 
việc sẽ giúp bạn hiện thực hóa các quyết định đã đua ra 
cũng nhu các yếu tố ngoài dự kiến có thể xuất hiện. Ớ góc 
nhìn bao quát, bạn sẽ thấy đuợc các vai trò và mục tiêu cùa 
mình có đuợc uu tiên một cách tự nhiên, xuất phát từ ý 
thức cân bằng bên trong bạn hay không. 

Bạn có thể vần cho rằng cách xếp hạng A, B, c hay 1, 2, 
3 cùa thế hệ thứ ba cũng cần thiết cho các hoạt động hàng 
ngày. Nhưng sẽ là sự phân chia giả tạo khi nói rằng hoạt 
động này, hoạt động kia là quan trọng hay không quan 
trọng. Rõ ràng chúng là một chuỗi liên tục, và trong số các 
hoạt động quan trọng, lại có cái quan trọng hon. Trong 
khuôn khổ tổ chức kế hoạch hàng tuần thì cách sắp xếp 
thứ tự uu tiên cùa thế hệ quản trị thòi gian thứ ba sẽ đem 
lại trật tự cho trọng tâm công việc hàng ngày. 

Nhũng cố gắng xác định rra tiên cho các hoạt động 
trước khi bạn biết chứng có quan hệ như thế nào vói tuyên 
ngôn sứ mệnh cá nhân của mình và có ăn khóp với sự cân 
bằng trong cuộc sống cùa bản thân hay không là một việc 
không hiệu quả lắm. Bạn cũng có thể lựa chọn và hoàn 
thành các hoạt động ưu tiên mà đôi khi bạn không muốn 
hoặc không cần làm. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 247 


Tuyên ngôn 
sứ mênh 


Vai trò 


Mục tiêu 


Tổ CHỨC CÔNG VIỆC DÀI HẠN 



Vai trò 

— 

Mục tiêu 

— 

Kế hoạch 

-Lịch trình 
^'"Phân công 






công tác 


Tổ CHỨC CÔNG VIỆC HÀNG TUAN 


Bạn có nhận thấy sự khác nhau giũa việc lập kế hoạch 
hằng tuần với vai trò người quản lý các hoạt động trong Phần 
tư thứ hai, lấy nguyên tắc làm trọng tâm, và việc lập kế 
hoạch hàng ngày với vai trò cùa một cá nhân không lấy 
nguyên tắc làm trung tâm không? Bạn có cảm thấy việc tập 
trung vào các hoạt động trong Phần tư thứ hai tạo ra sự khác 
biệt lớn cho mức độ thành công hiện nay của bạn không ? 

Bằng những trải nghiệm cuộc sống về sức mạnh của 
việc tổ chức các hoạt động trong Phần tư thứ hai, lấy 
nguyên tắc làm trung tâm, và chứng kiến tác động sâu sắc 
cùa nó trong việc chuyển biến cuộc đòi hàng trăm người, 
tôi tin rằng nó sẽ tạo ra sự khác biệt - một sự khác biệt tích 
cực lớn lao - cho bạn. Một khi các rmtc tiêu hàng tuần 
được gắn với khuôn khổ rộng lớn cùa các nguyên tắc đúng 
đắn, vói tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, thì nó sẽ càng làm 
tăng sự thành đạt. 




LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 


Tuần lễ 


Chủ nhật Thứ hai 


Vai trò 


Mục tiêu 


Những ưu 
tiên trong tuần 


Những ưu tiên trong ngày 


Phát triển 
cá nhân 


Vợ chồng/ 
Cha mẹ 


Trưởng phòng' 
sản phầm mớiy 


Trưỏng phòngN 
nghiên cứu 


Trướng phòng 
phát triển 
nhãn sự 


Trưỏng phòngN 
hành chính 


Chú tịch 
United Way 


- Dự thảo tuyên bô' sứ mệnh(T 

- Đăng ký hội thảo (2) 

- Thăm Frank tại bệnh viện® 


- Mua vé xem hòa nhạc (4) 

- Dự án khoa học của Tim ® 

- Xe đạp của Sarah (6) 


Trắc nghiệm thông số 
thị trường (7) 

Phỏng vấn tuyển nhân viên® 
Nghiên cứu điều tra 
khách hàng (9) 


- Nghiên cứu kết quả 

thử nghiệm cuối cùng (ĩo) 

- Xử lý vẩn đề liên kết (n) 

- Giao luu với Ken và Peterd: 


- Kiểm điểm lại trách nhiệm 
cùng với Janie (n) 

- ĐI thám Samuels ® 


- Báo cáo cuối tháng (15) 

- Báo cáo tổng kết 
lưcmg bổng @ 


- Chuẩn bị chuông trình 
nghị sự @ 

- PR - đl thăm Conklin @ 

- Bắt đầu kế hoạch 
của năm sau (1^) 


© Báo cáo tổng 


kết luong bổng 


Các cuộc hẹn/Các cam kết 


8 © Thòi gian 
riêng tư 


Tuyên bố sứ mệnh 


10 


11 

~ 

1 

2 


10 


11 ©Phỏng vấn 
tuyển trợ lý 


12 


4 ©Thảm Frank 
tại bệnh viện 


7 © Xe đạp 
của Sarah 


RÈN GIŨA BẢN THÂN 

Thể chất_ 

Trí tuệ _ 

Tinh thần_ 

Xã hội/Tình cảm_ 


Buổi tối 


Buổi tối 













































































































Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 

Những ưu tiên trong ngày 

© Đăng ký hội thảo 

@ Giao lưu vói 


© Đi thăm Samuels 



Ken và Peter 





























Các cuộc hẹn/Các cam kết 

8 

8 

8 n 

8 

8 ( 4 ) Lớp học 

quản lý 

9 

9 Thử nghiệm 
thõng số 

9/Ị-s xử lý vấn đề 
^ liên kết 

9 Nghiên cứu 
^ kết quả thử 

9 nhà của Karla 

10 

10 thị trường 

10 

10 nghiệm 
cuối cùng 

10 

11 

11 

11 ,, 

11 

11 

12 

12 

12 

12 Đi thảm 
^Conklin 

12 

1 Nghiên cứu 

điều ttra KH 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 _ Kiểm điểm 
'15 lại trách nhiệm 

3 /[ 5 ) Báo cáo 
cuối tháng 

3 

4 

4 

4 

cùng với Janie 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 Dự án khoa 

học của Tim 

ổ 

6 Chuông trinh 
^ nghị sự của 

6 

ổ 

7 

7 

7 United Way 

7 

7 

8 

8 

8 © Bắt đầu kể 
hoạch năm sau 

8 

8 

Buổi tối 

Buổi tối 

Buổi tối 

Buổi tối 

Buổi tối 



































250 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


8. Thực hiện lịch công tác của bạn 

Quay trở lại phép ẩn dụ về máy vi tính, theo Thói quen 
thứ nhất, "Bạn là người lập trình" và Thói quen thứ hai, 
"Hãy viết chuơng trình!" thì Thói quen thứ ba sẽ khuyên 
bạn "Thực hiện chuơng trình". Hãy thực hiện lịch công 
tác mà bạn đã lập ra, trước hết bằng ý chí độc lập, tính tự 
giác, lòng trung thực và sự cam kết cùa mình, không phải 
đối vói các mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn hay sự thôi thúc 
nhất thời mà là đối vói các nguyên tắc đúng đắn, những 
giá trị sâu sắc - vốn đem lại ý nghĩa cho các mục tiêu, kế 
hoạch cùa chúng ta. 

Khi bạn thực hiện lịch công tác hàng tuần, nhất định sẽ 
có lúc sự kiên định cùa bạn gặp phải thử thách. Sự phản 
ứng tức thì đối vói các ưu tiên khẩn cấp nhưng không quan 
trọng trong Phần tư thứ ba hay việc dẻ dàng trốn tránh vào 
Phần tư thứ tư sẽ đe dọa khả năng thực hiện các hoạt động 
quan trọng trong Phần tư thứ hai. Túc này, việc lấy nguyên 
tắc làm trọng tâm, sự tự nhận thức và lương tâm của bạn sẽ 
mang đến cho bạn sự an toàn, định hướng và khôn ngoan 
đề sử dụng ý chí độc lập và duy trì lập trường kiên định đối 
vói công việc thực sự quan trọng. 

Không phải lúc nào bạn cũng biết trước điều gì là thực 
sự quan trọng, dù đã tổ chức tỉ mỉ tuần làm việc của mình. 
Vì là nguôi lấy nguyên tắc làm trọng tâm, sẽ có lúc bạn 
nhận thấy rằng cần phải xếp những giá trị cao hon lên trên 
lịch công tác hàng tuần. Và vì là người lấy nguyên tắc làm 
trọng tâm nên bạn có thể làm điều đó với sự thanh thản 
trong lòng. 

Con trai tôi rất quan tâm đến việc lập kế hoạch công 
việc và tính toán hiệu quả. Nó có một lịch trình công việc 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 251 


rất khít khao, phân bổ thòi gian cho các hoạt động đến 
từng phút, trong đó bao gồm: mua vài cuốn sách, rửa xe, cả 
việc "cắt đứt" vói cô bạn gái Carol, cùng nhiều thứ khác. 

Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch cho tói phần về 
Carol. Hai đứa đã hẹn hò thường xuyên vói nhau một thòi 
gian khá lâu, và cuối cùng, con trai tôi đi đến kết luận là 
không nên tiếp tục mối quan hệ nữa. Do trung thành với 
tính hiệu quả cùa lịch trình, nó lên kế hoạch dành ra 15 
phút đề gọi điện thoại nói chuyện vói Carol. Nhung việc 
này làm cho con bé rất đau buồn. Vì vậy, hon một tiếng 
ruổã, cu cậu vẫn không thể nào dứt ra đuợc cuộc nói 
chuyện căng thẳng vói con bé. Ngay cả một cuộc gặp nhau 
vẫn chrta đủ. Tình hình trở nên căng thẳng cho cả hai đứa. 

Qua đó, có thề thấy rằng chúng ta không thề áp dụng 
một cách đon giản, máy móc tính hiệu quả trong việc giải 
quyết các mối quan hệ giũa con nguôi với nhau. Tôi đã cố 
gắng đề trở nên "có hiệu quả" trong quan hệ vói nhũng 
người đối lập vói mình, nhưng thất bại. Tôi đã cố gắng 
dành ra 10 phút trong "quỹ thời gian quý báu" cùa mình 
giải quyết mâu thuẫn vói một nhân viên, để rồi phát hiện ra 
rằng điều này chỉ càng làm vấn đề rối thêm mà thôi. 

Nhưng nếu khắc sâu Thói qrxen thứ hai vào tâm trí, bạn 
sẽ có được những giá trị cao quý hon làm động lực thúc 
đẩy. Bạn có thể đặt các giá trị lên trên kế hoạch cùa mình. 
Bạn có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù họp hoặc linh 
động hon. Bạn sẽ không cảm thấy thất bại khi không thực 
hiện được kế hoạch hay khi buộc phải thay đổi nó. 



252 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


9. ưu ĐIỂM VƯỢT TRỘI CÚA THE HỆ QUẢN TRỊ 
THỜI GIAN THÚ TU 

Một trong những lý do người ta chống lại việc sử dụng 
các công cụ quản lý cùa thế hệ thứ ba là vì chứng làm mất 
đi sự tự do, thoải mái, khiến họ trở nên cứng nhắc và thiếu 
linh hoạt. Nó làm họ phụ thuộc vào các kế hoạch bỏd vì mô 
thức tính hiệu quả của thế hệ quàn trị thứ ba không phù 
họp vói nguyên tắc con người quan trọng hon công việc. 

Công cụ cùa thế hệ thứ tư thừa nhận nguyên tắc này. 
Nó cũng thừa nhận rằng điều đầu tiên bạn cần xem xét 
dưói góc độ cùa tính hiệu quả chính là bản thân bạn. Nó 
khuyến khích bạn dành thòi gian cho các hoạt động nằm 
trong Phần tư thứ hai, để hiểu và lấy nguyên tắc làm trọng 
tâm trong cuộc sống của mình, đề biểu thị rỏ ràng các mric 
đích và giá trị mà bạn cần trong việc định hướng cho các 
quyết định hàng ngày cùa bạn. Nó giúp bạn tạo ra sự cân 
bằng trong cuộc sống, vượt lên các giói hạn của kế hoạch 
hàng ngày đề tổ chức và lập lịch công tác hàng tuần. Nó 
giúp bạn dùng sự tự nhận thức và lưong tâm cùa mình để 
duy trì sự kiên định đối vói các nguyên tắc cũng như mục 
đích mà bạn xác định là quan trọng nhất. Thay vì sử dụng 
một "bản đồ" dân đường, bạn sử dụng một chiếc "la bàn". 

Thế hệ tự quản trị bản thân thứ tư tiến bộ hon thế hệ 
thứ ba ở năm khía cạnh quan trọng. 

Thứ nhất, nó lấy nguyên tắc làm trọng tâm. Nó không 
chỉ đề cao Phần tư thứ hai mà còn tạo ra mô thức trung tâm 
cho bạn sức mạnh để xem xét thòi gian cùa mình trong 
khuôn khổ những điều thực sự quan trọng và hữu ích. 

Thứ hai, nó được dần dắt bời lương tâm. Nó cho bạn cơ 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 25 3 


hội đề tổ chức cuộc sống một cách tốt nhất theo khả năng, 
phù họp vói các giá trị sâu sắc nhất cùa mình. Đồng thời, 
nó cũng cho bạn sự tự do đề yên tâm đặt các giá trị quan 
trọng hon lên trên kế hoạch cùa mình. 

Thứ ba, nó xác định rỏ sứ mệnh duy nhất cùa bạn, bao 
gồm các giá trị và mục tiêu lâu dài. Điều đó sẽ cho bạn 
phuong hướng và mục đích hành động hàng ngày. 

Thứ tư, nó giúp bạn cân bằng cuộc sống bằng cách 
nhận diện các vai trò, đặt ra các mục tiêu và lập kế hoạch 
cho các hoạt động cùa từng vai trò mỗi tuần. 

Thứ năm, nó cho bạn một phạm vi hoạt động lớn hon 
thông qua việc tổ chúc công việc hàng tuần, cùng vói sự 
điều chỉnh hàng ngày nếu cần, ở tầm cao hon. Nó giúp bạn 
gắn bó vói các giá trị sâu sắc nhất thông qua việc xem xét 
các vai trò then chốt cùa bạn. 

Sợi chỉ xuyên suốt cả năm rtu điềm này là: tập trung chú 
yếu vào các mối quan hệ và kết quà, sau đó mới tập trung vào vần 
đề thời gian. 

10. Giao phó công việc: Gia tảng p và PC 

Chúng ta hoàn thành mọi công việc thông qua sự giao 
phó - cho thòi gian hoặc cho người khác. Nếu giao phó 
cho thòi gian, chúng ta nghỉ đến hiệu suất. Nếu giao phó 
cho nguôi khác, chứng ta nghỉ đến hiệu quả. 

Nhiều nguôi từ chối giao phó công việc cho nguôi 
khác bỏi vì họ cảm thấy không yên tâm. Nhung giao phó 
công việc một cách hiệu quả cho nguôi khác là một hành 
động có tính chất đòn bẩy mạnh mẽ nhất. 

Việc chuyển giao trách nhiệm cho nhũng nguôi có kỷ 



254 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


năng và được đào tạo khiến bạn có đièu kiện dành thòi gian, 
sức lực cho các hoạt động khác hữu ích hon. Giao phó giúp 
cá nhân lẫn tổ chức phát triển. J.c. Penney - người sáng lập 
tập đoàn bán lẻ nổi tiếng J.c. Penney - sinh thòi từng nói 
rằng quyết định sáng suốt nhất cùa ông là "ủy quyền" sau 
khi nhận ra rằng mình không còn có thể tự làm điều đó 
được nữa. Quyết định đó đã đem lại sự phát triển và tăng 
trưởng cùa hàng trăm cửa hàng và hàng ngàn con nguôi. 

Vì sự giao phó cần phải có nguôi khác, nên đó là một 
chiến thắng chung cùa tập thề - sẽ được trình bày trong 
Thói quen thứ tư. Ớ đây, chúng ta tập trung vào các nguyên 
tắc quản lý bản thân, và khả năng giao phó công việc cho 
người khác - điềm khác nhau chù yếu giữa vai trò cùa 
người quản lý và người sản xuất độc lập - nên tôi tiếp cận 
vấn đề giao phó từ góc độ kỹ năng quản lý cá nhân của bạn. 

Một nhà sản xuất làm bất cứ điều gì cần thiết đề đạt 
được các kết quả mong muốn, tức đề có được những "qua 
trứng vàng". Một người nội trợ, một kiến trúc sư hay một 
thư ký đánh máy đều có thề được gọi chung là nhà sản xuất. 

Nhưng khi một người đứng ra làm việc vói nhiều 
người, vói các hệ thống sản xuất thì nguôi đó trở thành 
một người quản lý - trong mối quan hệ tương thuộc. Một 
kiến trúc sư đứng đầu một nhóm các kiến trúc sư khác là 
một người quản lý. Một thư ký giám sát các nhân viên văn 
phòng là người quản lý văn phòng. Người nội trợ giao phó 
việc rửa chén bát cho đứa con cũng là một nguôi quản lý. 

Một nhà sản xuất có thể đầu tư một giờ công sức cùa 
mình và sản xuất ra một đơn vị sản phẩm, với giả thiết 
không có sự hao hụt về hiệu năng. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 255 


Nhà sản xuất 


Đầu vào Đầu ra 



Nguợc lại, một người quản lý có thể đầu tu một giờ 
công sức của mình và làm ra đuợc 10, 50 hoặc 100 đon vị sản 
phẩm, thông qua việc giao phó công việc một cách họp lý. 



Quản lý có thể làm dịch chuyển đáng kể điềm tựa, và 
chìa khóa để quản lý hiệu quả là sự giao phó. Chúng ta 
cùng nghiên cứu hai loại giao phó co bản - "giao phó mệnh 
lệnh" và "giao phó ủy quyền" - trong phần duói đây. 


11. Giao phó mệnh lệnh 

Giao phó mệnh lệnh có nghĩa là "Lấy cái này cho tôi!", 
"Làm cái kia cho tôi !", hoặc "Cho tôi biết khi nào anh 
xong việc này?". Hầu hết các nhà sản xuất đều sử dụng mô 
thức giao phó mệnh lệnh. Bạn còn nhó câu chuyện về 
nhũng công nhân cầm dao rựa phát quang trong rừng 
không? Họ là nhũng nguôi sản xuất. Họ xắn tay áo lên và 
thực hiện công việc của mình. Dù có đuợc giao nhiệm vụ 








256 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


giám sát hay quàn lý đi nữa, họ vẫn suy nghỉ nhít một nhà 
sản xuất. Họ không biết cách giao phó đề nguôi khác cam 
kết đạt đuợc kết quả. Nhung vì tập trung vào phuong pháp 
nên họ chịu trách nhiệm về kết quả. 

Tôi đã thực hiện việc giao phó mệnh lệnh trong một 
lần cùng gia đình đi choi luót ván. Con trai tôi, là một tay 
luót ván xuất sắc, đang luót trên mặt nuóc nhò chiếc xuồng 
máy tôi lái kéo đi. Tôi đua chiếc máy ảnh cho Sandra và bảo 
cô ấy chụp vài kiều ảnh. 

Lúc đầu, tôi nói vói cô ấy cần phải lựa chọn đề chụp vì 
số phim còn lại không nhiều. Rồi tôi nhận ra rằng cô ấy 
không thạo chrip ảnh. Tôi bảo cần phải chò cho đến khi 
mặt tròi lên chính giũa mũi thuyền và khi thằng bé nhảy 
lên làn nuóc hay luợn vòng. 

Nhung càng lức, tôi càng thấy không an tâm. Tôi e rằng 
nếu mình không chỉ dân cho cô ấy từng động tác trong 
từng giây thì sẽ hỏng hết việc. Cuối cùng tôi nói: "Này, 
Sandra, khi nào anh hô "Bấm!" thì em nhấn nút nhé!". Vài 
phứt sau tôi hô "Bấm đi! Bấm đi!" nhung ngay lập tức lại 
kêu lên "Đừng bấm! Đừng bấm"... 

Đó đúng là kiểu giao phó mệnh lệnh, là phuong pháp 
kiểm soát từng động tác một. Rất nhiều người luôn luôn có 
kiểu giao phó công việc nhu vậy. Nhung cách làm đó có 
thực sự khiến nguôi khác hoàn thành tốt công việc hay 
không? Bạn có thể giám sát hay quản lý đuợc bao nhiêu 
nguôi khi bạn luôn chăm chăm can thiệp vào từng động 
tác cùa họ? 

Có một phuong pháp tốt hon, hiệu quả hon dựa trên 
mô thức đề cao sự tự nhận thức, trí tưởng tượng, lương tâm 
và ý chí cùa người khác. Đó là Giao phó ủy quyền. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 257 


12. Giao phó úy quyền 

Giao phó ủy quyền dựa trên kết quả còng việc thay vì 
phương pháp làm việc. Nó cho người khác quyền lựa chọn 
phương pháp và để họ tự chịu trách nhiệm về kết quả. 
Phương pháp này có thể mất nhiều thời gian lúc ban đầu, 
nhưng đó là sự đầu tư thời gian cần thiết. Bạn có thể dịch 
chuyển điềm tựa nhiều hơn, và có thể tăng đòn bẩy thông 
qua việc giao phó ủy quyền. 

Giao phó ủy quyền cần có sự hiểu biết lẫn nhau một 
cách rõ ràng và cam kết thực hiện theo yêu cầu cùa năm 
yếu tố sau đây: 

Kết quả mong muốn. Tạo ra sự hiểu biết rỏ ràng về 
những việc cần hoàn thành, tập trung vào việc gì chứ không 
phải bằng cách nào ; tập trung vào kết quá chứ không phải 
phưongpháp. Bạn phải tốn nhiều thòi gian và có lòng kiên 
trì. Bạn hãy hình dung ra các kết quả mong muốn. Bạn hãy 
cho người được giao phó hình dung và hiểu rỏ các chỉ dần 
về chất lượng kết quả công việc, thòi gian cần phải hoàn 
thành công việc. 

Định hướng. Xác định các thông số mà người được giao 
phó cần thực hiện. Các thông số này càng ít càng tốt, để 
tránh biến thành kiều giao phó mệnh lệnh, nhưng cần 
phải có cả các hạn chế cần thiết. Bạn không nên để người 
được giao phó tùy tiện quyết định thời gian hoàn thành 
mục tiêu, vì điều đó sẽ giết chết khả năng chù động và đưa 
người ta trở lại tâm lý của nguôi bị sai vặt, giống như: "Hãy 
cho tôi biết anh cần tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó". Bạn cần 
chân thành và cỏi mở nói cho người được giao phó biết 
những vấn đề có thể dẫn đến thất bại nhưng không nên nói 
với họ cẩn phải lầm gì. Hãy đề họ học hỏi từ những sai lầm 



258 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


của mình và của người khác. Hãy đề họ có trách nhiệm về 
kết quả công việc và được làm bất cứ điều gì cần thiết trong 
phạm vi được ủy quyền. 

Các nguồn lực. Nhận diện các nguồn lực, bao gồm 
nhân lực, tài chính, trình độ kỹ thuật hay tổ chức để người 
được giao phó có thể sử dụng nhằm đạt được các kết quả 
mong muốn. 

Xác định trách nhiệm. Đặt ra các chuẩn mực đề đánh 
giá kết quả hoạt động và xác định thời gian tiến hành việc 
báo cáo, đánh giá. 

Các hệ Cịuả. Chỉ rỏ điều gì sẻ xảy ra, cả tốt lần xấu theo 
kết quả đánh giá. Điều này bao gồm cả các phần thưởng vật 
chất, tinh thần, các công việc khác nhau và các hệ quả tự 
nhiên gắn liền vói sứ mệnh chung cùa tổ chức. 

Vài năm trước tôi có một kinh nghiệm thú vị trong việc 
giao phó công việc cho một cậu con trai cùa tôi. Chúng tôi 
đang tiến hành cuộc họp gia đình, và trên tường có treo 
bản tuyên ngôn sứ mệnh gia đình để bảo đảm rằng kế 
hoạch đưa ra phải phù hợp với những giá trị cùa chúng tôi. 
Tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt. 

Tôi dựng một chiếc bảng đen lớn và chứng tôi viết ra 
các mục tiêu - những điều then chốt chúng tôi sẽ thực hiện 
- và những công việc xuất phát từ các mục tiêu đó. Thế rồi 
tôi yêu cầu mọi người tự nguyện thực hiện công việc. 

"Ai muốn đóng tiền thế chấp?". Tôi hỏi và nhận thấy 
chỉ có mình tôi gio tay. 

"Ai muốn trả tiền bảo hiềm? Tiền ăn? Xe ôtô?", và hình 
như chỉ có tôi là nguôi độc nhất trong các việc này. 

"Ai muốn nhân viêc chăm sóc em bé mói sinh?". Nhiều 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 259 


người tỏ ra quan tâm, nhưng chỉ có vợ tôi là người đáp ứng 
tiêu chuẩn nhất đề làm việc này. 

Khi chúng tôi lần theo từng mục trên bảng liệt kê công 
việc, thì chẳng mấy chốc thấy thòi gian làm việc trong tuần 
cùa cha và mẹ là trên 60 giò. Vói mô thức đó, một số công 
việc khác được đặt trong một viễn cảnh thích họp hon. 

Cậu con trai 7 tuổi cùa tôi, Stephen xung phong chăm 
sóc sân cỏ. Trước khi tôi thực sự giao công việc cho nó, tôi 
bắt đầu quá trình huấn luyện tỉ mỉ. Tôi muốn nó hình 
dung rỏ trong đầu một cái sân được chăm sóc cẩn thận 
phải như thế nào, nên tôi dẫn cu cậu sang nhà bên cạnh. 

"Nhìn đi con", tôi nói. "Con có thấy sân cỏ nhà cạnh 
mình xanh và sạch không? Đó là điều chứng ta muốn: xanh 
và sạch. Giò thì quay lại nhìn vào sân nhà mình. Con có 
thấy các màu pha trộn không? Đó không phải là màu xanh. 
Chúng ta cần có sân cỏ xanh và sạch. Bây giò làm thế nào 
cho nó xanh thì tùy con. Con được tự do làm cách nào là 
tùy con, trừ việc son nó thôi. Nhưng bố cho con biết bố sẽ 
làm thế nào nếu bố tự làm." 

"Vậy bố sẽ làm thế nào?" 

"Bố sẽ thường xuyên tưói nước cho nó bằng vòi phun 
nước. Nhưng con có thể dùng xô đề tưói, cái nào cũng 
được. Chỉ cốt sao cho cỏ mọc xanh tốt là được. Rõ không?" 

"Rõ ạ!" 

"Bây giờ nói về sạch, con nhé. Sạch có nghĩa là không 
dính các thứ bẩn - không có giấy lộn, dây nhọ, xưong xẩu, 
que củi, hay bất cứ cái gì làm bẩn sân. Bố sẻ nói cho con biết 
chúng ta nên làm gì. Chúng ta hãy làm sạch một nửa cái sân 
ngay bây giờ và xem chúng khác nhau như thế nào". Thế là 



260 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


chứng tôi đi lấy hai túi đựng giấy lộn và nhặt rác hết một 
nửa sân. "Bây giờ con nhìn nửa sân này và nửa sân kia. Con 
có thấy khác nhau không ? Đây gọi là sạch, con biết rồi chứ." 

"Khoan đã bố", cu cậu kêu lên. "Con nhìn thấy một số 
giấy lộn ở đằng sau bụi cây kia kìa!" 

"Tốt. Bố không để ý. Mắt con tinh đấy." 

"Bây giò truóc khi con quyết định có nhận công việc 
này hay không, bố muốn nói cho con thêm vài điều nữa. 
Bời vì khi con nhận làm rồi, bố sẻ không làm cho con nữa. 
Đó là công việc cùa con. Đây gọi là sự ủy quyền. Sự ủy 
quyền có nghĩa là "giao việc vói sự tin cậy". Bố tin con hoàn 
thành đuợc công việc này. Bây giờ ai sẻ là chỉ huy cùa con?" 

"Bố chứ còn ai?" 

"Không, không phải bố. Con là chỉ huy. Con chỉ huy 
bản thân con. Con có muốn lức nào bố mẹ cũng can thiệp 
vào công việc cùa con không?" 

"Không ạ." 

"Bố mẹ cũng không muốn nhu vậy. Đôi khi điều đó làm 
chúng ta khó chịu, phải không con? Vậy thì con là chỉ huy 
cùa chính mình. Bây giò, con đoán ai là nguôi giúp đỡ con." 

"Ai ạ?" 

"Bố. Con chỉ huy bố." 

"Con ấy à?" 

"Đúng vậy. Nhưng thòi gian của bố rất có hạn. Đôi khi 
bố lại đi vắng. Nhung lức nào bố có mặt, con cần bố giúp 
gì thì cứ nói. Bố sẻ làm nhũng gì con muốn." 


"Đồng ý." 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 261 


"Giờ thì con đoán ai sẽ đánh giá con?" 

"Ai hở bố?" 

"Con tự đánh giá lấy." 

"Con ấy à?" 

"Đúng vậy. Mỗi tuần 2 lần, hai bố con mình sẽ đi vòng 
quanh sân, và con sẽ chỉ cho bố xem con đã làm nhu thế 
nào. Và con tự đánh giá ra sao?" 

"Xanh và sạch!" 

"Đứng!" 

Tôi huấn luyện cu cậu bằng nhũng lòi nói đó trong hai 
tuần truóc khi tôi cảm thấy nó sẳn sàng với công việc. Cuối 
cùng thì ngày trọng đại đã đến. 

"Đây có phải là giao kèo không con?" 

"Đúng là giao kèo." 

"Công việc là gì?" 

"Xanh và sạch." 

"Xanh là thế nào?" 

Cu cậu nhìn vào sân nhà cùa chúng tôi, nay bắt đầu 
trông khá hon. Rồi chỉ sang sân nhà bên cạnh "Đó là màu 
xanh cùa cỏ". 

"Thế còn sạch là gì?" 

"Không có rác rưởi." 

"Ai là chỉ huy?" 

"Con." 


"Ai là nguôi phụ giúp?" 



262 7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


"Bố, khi nào bố rỗi..." 

"Ai là người đánh giá?" 

"Con. Hai lần một tuần hai bố con sẽ đi vòng quanh và 
con sẽ chỉ cho bố thấy tình hình thế nào." 

"Và chúng ta muốn có điều gì?" 

"Xanh và sạch." 

Vào lúc đó, tôi không nói gì đến việc thưởng công. 
Nhưng tôi sẻ không ngần ngại có phần thưởng cho một 
việc ủy quyền như vậy. 

Mất hai tuần lễ với mục tiêu "xanh và sạch", tôi nghĩ cu 
cậu đã sẳn sàng... 

Hôm đó là ngày thứ bảy. Cu cậu không làm gì cả. Chù 
nhật... cũng không làm gì. Thứ hai... vần không làm gì. Khi 
tôi lái xe ra khỏi nhà đề đi làm vào ngày thứ ba, tôi nhìn 
thấy sân cỏ vàng ố và tro trụi trong ánh nắng tháng bảy 
đang lên cao. "Chắc nó sẽ làm vào ngày hôm nay!". Tôi tự 
nhủ rồi tự lý giải: Chúng tôi mói thỏa thuận vào ngày thứ 
bảy, ngày chủ nhật nó còn dành thòi gian cho nhiều việc 
khác. Nhưng còn ngày thứ hai? Và hôm nay là ngày thứ 
ba... Chắc chắn cu cậu phái làm hôm nay. Đây là thòi gian 
nghỉ hè. Nó còn làm gì khác nữa chứ? 

Cả ngày hôm đó, tôi nóng lòng trờ về nhà đề xem điều 
gì đã xảy ra. Khi về đến trước sân, tôi nhìn thấy cành tượng 
y như lúc sáng. Còn cậu con trai cùa tôi thì đang choi ở 
công viên phía bên kia con đường. 

Đây là điều không thề chấp nhận được. Tôi cảm thấy 
thất vọng và vỡ mộng về hành động cùa con trai sau hai 
tuần được tôi huấn luyện, và tôi cũng đã nghe những lòi 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 263 


hứa hẹn của nó. Chúng tôi đã bỏ nhiều công sức, tiền bạc 
và rất tự hào vói cái sân cỏ, vậy mà giờ nó đang trở nên khô 
héo trong khi cỏ trong sân nhà láng giềng đã được cắt tỉa 
trông rất đẹp... 

Tôi đã sẳn sàng quay trở lại kiều giao phó mệnh lệnh. 
Này, hãy hi đây vằ đi nhát rác ngay bây siờ, nếu không thì liêu 
hỏn! Tôi nghỉ tôi có thể có được "quả trứng vàng" theo cách 
đó. Nhưng còn "con ngỗng" thì sao? Điều gì đã xảy ra đối 
vói sự cam kết trong lòng cùa con trai tôi? 

Tôi cố nở nụ cười giả tạo và gọi với sang bên kia đường, 
"Này, con trai, công việc thế nào?". 

"Tốt, bố ạ", cu cậu trả lòi. 

"Sân cỏ thế nào rỏi?". Khi nói ra câu này, tôi biết mình 
đã phá vỡ thỏa thuận. Đây không phải là cách chúng tôi 
thỏa thuận về trách nhiệm. Đó không phải là điều đã thỏa 
thuận. 

Tôi cắn môi và chò sau bữa com tối. Rồi tôi nói, "Con 
ạ, chúng ta hãy làm như đã thỏa thuận. Chúng ta hãy cùng 
nhau đi vòng quanh sân và con chỉ cho bố công việc được 
ủy quyền của con như thế nào?". 

Khi chúng tôi bắt đầu ra khỏi cửa, cằm cu cậu run lên, 
nước mắt tuôn trào. Đến khi chúng tôi đến giữa sân thì con 
trai tôi đã khóc thút thít. 

"Nó khó quá, bố ạ!" 

Cái gì khó? Tôi nghỉ thầm. Con có lầm cái gì đâu \ Nhưng 
tôi biết đúng là khó thật - tự quản lý bàn thân, tự giám sát. 
Do đó tôi nói: "Con cần bố giúp gì nào?". 

"Liệu bố có giúp không?". Cu cậu khụt khịt. 



264 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


"Thỏa thuận cùa chứng ta thế nào?" 

"Bố nói sẽ giúp con khi nào bố rảnh." 

"Bố rảnh mà." 

Thế là cu cậu chạy vào nhà và trở ra vói hai chiếc túi, 
đua tôi một chiếc. "Bố giúp con nhặt cái đống đó đuợc 
không?", nó chỉ vào đống rác từ bữa ăn ngoài tròi hôm thứ 
bảy. "Nó làm con muốn nôn!". 

Và tôi đã làm. Tôi làm đúng cái điều con trai tôi yêu 
cầu. Và đó cũng chính là lúc nó ký vào thỏa thuận trong 
lòng mình. Công việc dọn sân bây giò mói chính là cùa nó, 
đã đuợc ủy quyền. 

Cu cậu chỉ nhò tôi giúp thêm 2 hoặc 3 lần nữa trong 
suốt mùa hè. Nó tự chăm sóc sân nhà, giũ cho sân ngày 
càng xanh và sạch, thậm chí hon cả khi tôi làm. Cu cậu còn 
nhắc nhở các anh chị của mình đừng vứt vung vãi các giấy 
gói kẹo cao su ra sân cỏ. 

Sự tin cậy là hình thức cao nhất cùa động co thúc đẩy 
con người. Nó làm xuất hiện nhũng khả năng tốt nhất 
trong mỗi người, nhưng cũng đòi hỏi phải có thòi gian, 
lòng kiên trì và cần phải huấn luyện, phát triển con nguôi 
đề tuông xứng vói mức độ tin cậy. 

Tôi tin rằng nếu việc giao phó ủy quyền đuợc thực hiện 
đúng đắn thì cả hai bên sẽ có lợi, sẽ làm đuợc nhiều việc hon 
vói thòi gian ít hon. Điều này đòi hỏi một năng lực quản lý 
tốt chứ không chỉ là sản xuất hiệu quà. vấn đề chính ở đây 
nằm ở tính hiệu quả chứ không phải ở các kết quả. 

Chắc chắn bạn có thể dọn phòng sạch hon, nhanh hon 
so vói con bạn, nhưng mục đích là bạn muốn con bạn tự 
làm lấy việc đó. Điều đó đòi hỏi thòi gian huấn luyện và 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 265 


phát triển khả năng cùa con bạn, nhưng lại tiết kiệm cho 
bạn nhiều thòi gian về sau. Việc này đặt ra một mô thức 
hoàn toàn mói về sự ủy quyền và thực sự làm thay đổi bản 
chất cùa mối quan hệ. Ngưòi quản lý trỏ thành người chù 
cùa chính mình, chịu sự chi phối của lưong tâm bao gồm 
các cam kết để đạt được những kết quả mong muốn. 
Nhưng đồng thòi, nó cũng giải phóng năng lực sáng tạo để 
bạn có thể làm bất kỳ điều gì cần thiết, phù họp vói các 
nguyên tắc đúng đắn, đề đạt được kết quả đó. 

Các nguyên tắc liên quan đến việc giao phó ủy quyền là 
đúng đắn và có thể được áp dụng cho bất cứ ai, trong bất cứ 
hoàn cảnh nào. Đối vói nguôi chưa trưởng thành, bạn sẽ 
nêu ra ít kỳ vọng nhưng lại phải có nhiều chỉ dẫn hon. cần 
tiến hành kiềm tra trách nhiệm thường xuyên và công 
nhận ngay kết quả đạt được. Đối vói người đã trưởng 
thành, bạn đặt ra những kỳ vọng có nhiều thách thức hon, 
ít phải định hướng và ít kiềm tra trách nhiệm hon. 

Sự ủy quyền đúng đắn có thể là dấu hiệu tốt nhất cùa 
quản lý hiệu quả, đon giản là vì nó là điều rất co bản cho cả 
sự phát triển cùa cá nhân và tổ chức. 

13. MÔ THỨC VỀ Phần tư thứ hai 

Chìa khóa đề quản lý hiệu quả bản thân, hay quản lý 
người khác thông qua ủy quyền, không phải là kỷ thuật 
hoặc công cụ nào khác, cũng không phải đến từ bên ngoài. 
Đó là nhân tố nội tại - nằm trong mô thức Phần tư thứ hai. 
Nó sẽ giúp bạn có khả năng nhìn qua lăng kính quan trọng 
chứ không phải là khẩn cấp. 

Khi bạn có được mô thức Phần tư thứ hai, nó sẽ làm 
tăng khả năng tổ chức và thực hiện công việc hàng tuần 



266 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


xoay quanh những ưu tiên quan trọng nhất, cũng như làm 
tăng khả năng ứng biến của bạn. Bạn sẽ không còn bị phụ 
thuộc vào ai hay việc gì khác trong việc quản lý hiệu quả 
cuộc sống của mình. 

Đáng chú ý là những người có 7 Thói quen đều là 
những người thuộc về Phần tư thứ hai. Quan tâm đến 
những điều quan trọng co bản và thực hiện nó một cách 
đều đặn sẽ làm cho cuộc sống cùa bạn có nhiều biến 
chuyển lớn lao theo chiều hướng tích cực. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 26 7 


Gợi ý áp dụng: 

1. Nhận diện một vài hoạt động thuộc Phần tư thứ hai 
mà bạn đã bỏ qua trong cuộc sống của mình. Hãy 
viết ra và cam kết thực hiện. 

2. Vẽ một ma trận quản trị thòi gian và cô gắng dự tính 
phần trăm thời gian bạn dành cho từng Phần tư. 
Trong ba ngày đầu thực hiện, bạn hãy ghi lại thòi 
gian cụ thể và rồi cho biết dự tính của bạn chính xác 
đến đâu? Bạn có thỏa màn vói cách sử dụng thời gian 
của mình không? Bạn cần thay đổi những điểm nào? 

3. Lập một danh mục các trách nhiệm bạn có thể ủy 
quyền và những người bạn có thể giao việc, hay huấn 
luyện để có thể ủy quyền. Xác định xem cần phải có 
điều kiện gì để bắt đầu quá trình ủy quyền hay huấn 
luyện. 

4. Tổ chức công việc cho tuần tới. Bắt đầu bằng cách 
viết ra vai trò và mục tiêu hàng tuần của bạn, sau đó 
biến thành kê hoạch hành động cụ thể. Vào cuối 
tuần, đánh giá lại kế hoạch đã được hoàn thành. Nó 
có tác động như thê nào trong việc thâm nhập nhũng 
giá trị sâu sắc vào cuộc sống hàng ngày của bạn? 
Đánh giá mức độ trung thành của bạn đối vói các giá 
trị và mục đích. 

5. Tự cam kết tổ chức công việc trên cơ sở hàng tuần và 
bố trí thời gian để thực hiện. 

6. Úng dụng công cụ lập kế hoạch của Thê hệ thứ tư. 





CHƯƠNG BA 


THẢNH TỊCH 
TẬP THẺ 




















Những mô thức của sự 
tương thuộc 


“Không có tình bạn nếu không có lòng tin, 
không có lòng tin nếu không có sự trung thực. ” 

- Samuel Johnson 


T rước khi chuyển sang phần nói về Thầnh tích tập 
thề, chứng ta cần nhớ lại rằng sự tương thuộc hiệu 
quả chỉ có thề được xây dựng trên cơ sở độc lập thực sự; 
Thầnh tích cả nhân luôn đi trước Thầnh tích tập thề. 

Khi nhìn lại và khảo sát địa hình đề xác định xem đang 
ở đâu trong mối liên hệ vói noi sẽ tói, chứng ta thấy rỏ rằng: 
không thể đến được noi đang đứng mà không đi theo con 
đường đã đi. Không có con đường tắt nào cũng như không 
còn cách nào khác. Không có cách nào đề nhảy dù vào địa 
hình chứng ta đang có mặt vì nó đã bị che phủ bỏi thất bại 
của một số người. Họ đã cố gắng nhảy vào xây dựng các 
mối quan hệ hữu hiệu mà không có sự chín chắn, sức 
mạnh của tính cách đề duy trì các mối quan hệ đó. 

Nhưng bạn không nên làm như vậy. Bạn cần phải có 
một con đường hẳn hoi. Bạn không thể thành công với 
người khác nếu chưa trả giá cho sự thành công đối với bản 
thân mình. 



272 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Vài năm trước, tôi dự một cuộc hội thảo ở vùng duyên 
hải bang Oregon. Một người đàn ông đến bên tôi và nói: 
"Ông có biết không, Stephen, tôi thực sự không thấy thích 
thú lắm với cuộc hội thảo này...". 

"Ông hãy nhìn mọi người ở đây", ông ấy tiếp tục, "Và 
hãy ngắm bò biển xinh đẹp cùng tất cả những gì đang diễn 
ra mà xem. Quá thú vị phải không? Vậy mà tất cả những gì 
tôi có thề làm là ngồi đây và lo lắng không biết phải trả lòi 
ra sao trước những lời tra hỏi qua điện thoại cùa vợ tôi". 

Trong khi tôi còn đang băn khoăn không hiểu chuyện 
gì đã xảy ra với nguôi đàn ông này thì ông ta tiếp tục: "Mỗi 
khi tôi đi xa là cô ấy gọi điện như thể cảnh sát hỏi cung vậy. 
Nào là "Anh ăn sáng ở đâu? An với ai? Anh có dự họp cả 
buổi sáng không? Khi nào thì nghỉ trưa? Anh đã nghỉ trưa 
ở đâu? Buổi tối anh đi đâu? Choi gì? Em nghe có tiếng phụ 
nữ, anh đang đi cùng ai vậy?..." Và điều cô ấy thực sự muốn 
biết, nhưng không bao giờ muốn nói ra, là cô ấy có thể hỏi 
ai đề xác minh những gì tôi đã nói với cô ấy. Cô ấy làm tình 
làm tội tôi đủ mọi thứ mỗi khi tôi đi xa. Tôi thực sự không 
còn hứng thú gì nữa". 

Ông ta có vẻ rất khổ sở. Chúng tôi nói chuyện một lúc 
và ông ấy đưa ra một câu bình luận rất đáng chú ý: "Tôi 
đoán là cô ấy biết rỏ nên hỏi cái gì?". Ông ấy ngập ngừng, 
hoi lúng túng: "Cũng chính từ một cuộc hội thảo như thế 
này, tôi đã gặp cô ấy. Lúc đó, tôi đã có vợ". 

Tôi suy nghỉ về ý tứ cùa câu nói đó rồi hỏi: "Hình như 
anh là người thích sử dụng các giải pháp nhanh?". 

"Ý ông muốn nói gì?", ông ấy hỏi. 

"À, đại loại là anh muốn có thề dùng cái tuốc-no-vít để 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 273 


mở hộp sọ vợ anh ra rồi lên dây thần kinh điều chỉnh lại thái 
độ cùa cô ấy một cách nhanh chóng, có phải vậy không?" 

"Tất nhiên rồi, tôi muốn cô ấy thay đổi", ông ta giải 
thích, "Tôi không cho rằng cô ấy đúng khi cứ tra hỏi tôi 
nhu vậy". 

"Ông bạn ạ", tôi nói, "Chỉ nói suông thì ông không thể 
nào thoát ra khỏi vấn đề mà ông tự dấn thân vào". 

Ớ đây, chứng ta đang phải đối mặt vói vấn đề thay đổi 
mô thúc rất triệt để, rất co bản. Bạn có thề làm tron tru các 
mối giao tiép xã hội bằng nhũng kỷ thuật và kỷ năng riêng, 
nhung trong quá trình đó, bạn có thề bỏ mất nền tảng tính 
cách quan trọng. Bạn không thể có thành tích hão. Đây là 
một nguyên tắc theo trình tự: Thành tích cá nhàn đi trước 
Thằnh tích tập thề. Sự tự chủ và ý thức tụ giác là nền tảng 
của các mối quan hệ tốt đẹp vói nguôi khác. 

Một số nguòd nói rằng bạn phải yêu quý bản thân mình 
truóc khi bạn có thể yêu quý nguòi khác. Tôi nghỉ rằng ý 
tuồng đó có lý, nhung nếu bạn không biết rõ bản thân, nếu 
bạn không làm chủ đuợc bản thân thì sẻ rất khó yêu quý 
chính mình, trừ một số truờng họp, nhung chỉ mang tính 
nhất thời, hòi hạt. 

Lòng tự trọng chỉ có khi bạn kiểm soát đuợc bản thân, 
khi bạn độc lập thrtc sự. Đó chính là tiêu điềm cùa các Thói 
quen 1, 2 và 3. Độc lập là một thành quả. Tuong thuộc là 
một lựa chọn mà chỉ nhũng nguôi có tính độc lập mói có. 
Nếu không thực sự rèn luyện tính độc lập thì mọi cố gắng 
phát triển kỷ năng xây dựng mối quan hệ vói con nguôi của 
chúng ta cũng chỉ là vô ích. Chúng ta có thể cố làm điều đó, 
thậm chí còn đạt đuợc chút ít thành công trong điều kiện 
thuận lọi, nhung khi gặp khó khăn - chắc chắn sẻ có - 



274 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


chứng ta sẽ không có cơ sở đề tiếp tục duy trì mối quan hệ. 

Yếu tố quan trọng nhất chứng ta đua vào các mối quan 
hệ không phải là lời nói hay hành động mà chính là con 
nguôi chúng ta. Nếu nhũng lòi nói và hành động xuất phát 
từ các kỹ năng giao tiếp (Đạo đức nhân cách) chứ không 
phải từ bàn chất chúng ta (Đạo đức tính cách) thì nhũng 
nguôi khác sẽ nhận thấy ngay sự giả tạo đó. Chúng ta sẽ 
không thể tạo ra và duy trì đuợc nền tảng cần thiết để có 
mối quan hệ tuơng thuộc hiệu quả. 

Nhũng kỹ thuật và kỹ năng thực sự tạo ra sự khác biệt 
trong giao tiếp xuất phát gần nhu rất tự nhiên từ một tính 
cách độc lập. Do đó, nod bắt đầu xây dựng mọi mối quan hệ 
là ở bên trong con người chúng ta, bên trong Vòng tròn Ánh 
hưởng và tính cách chúng ta. Khi chúng ta trờ nên độc lập, 
tức luôn chủ động, lấy các nguyên tắc đúng đắn làm trọng 
tâm, lấy giá trị làm động lực thúc đẩy, có khả năng tổ chức, 
thực hiện các ưu tiên trong cuộc sống một cách trung thực, 
thì chúng ta có thể lựa chọn đề sống tương thuộc. Nghĩa là 
chúng ta có khả năng xây dựng các mối quan hệ phong 
phú, lâu bền và hữu ích với những người xung quanh. 

Nhìn về phía trước, chúng ta thấy mình đang bước vào 
một không gian hoàn toàn mói mẻ. Sự tương thuộc mở ra 
một thế giói cùa những khả năng họp tác sâu sắc, đa dạng 
và đầy ý nghĩa; một thế giới trong đó năng suất lao động 
không ngừng tăng lên; một thế giói cho sự cống hiến, đóng 
góp, học tập và trưởng thành cùa chứng ta. Nhưng cũng 
chính noi đó, chứng ta cảm thấy đau khổ nhiều nhất, thất 
vọng ê chề nhất và trở ngại khắc nghiệt nhất trên con 
đường mưu cầu hạnh phúc và thành công. Và chúng ta biết 
rỏ những bất lọi đó vì chúng có tính chất cấp tính. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 275 


Ngược lại, với những bất lọi có tính kinh niên, chúng ta 
trờ nên quen thuộc với nó và biết cách chung sống cùng 
nó. Chúng ta thường sống hết năm này sang năm khác vói 
sự bất lọi do thiếu tầm nhìn, thiếu sự lãnh đạo hay quản lý 
trong cuộc sống cá nhân. Chúng ta cảm thấy bực bội và 
khó chịu một cách mo hồ, và thỉnh thoảng lại tìm cách để 
giảm thiều, chí ít là trong giây lát. 

Nhưng khi gặp rắc rối trong quan hệ giao tiếp với 
người khác, chúng ta trở nên rất cảnh giác vói những bất lợi 
cấp tính - chúng thường rất căng thẳng và ta rmrốn tống 
khứ chúng ngay lập tức. Đó chính là lúc ta tìm cách điều trị 
các triệu chứng đó bằng giải pháp cấp tốc, bằng các kỷ 
thuật cùa Đạo đức nhàn cách. Chúng ta không hiểu rằng 
triệu chứng cấp tính là sự bùng phát cùa căn bệnh mãn 
tính vốn còn trầm trọng hon. Và nếu không chấm dứt việc 
điều trị triệu chứng đề tiến hành chữa trị tận gốc căn bệnh 
thì những nỗ lực cùa chúng ta chỉ thêm phản tác dụng. 

Trở lại vấn đề đang bàn luận - sự giao tiếp hiệu quả vói 
người khác - chúng ta hãy quay trở lại định nghĩa trước đây 
về thành đạt. Chúng ta nói thành đạt là sự cân bằng P/PC, 
đó là một khái niệm co bản rút ra từ câu chuyện về con 
ngỗng và những quả trứng vàng. 

Trong một tình huống có sự tương thuộc, "những quả 
trứng vàng" là kết quả cùa một sự họp lực tuyệt vòi, được 
tạo ra do giao tiếp cỏd mở và tương tác tích cực vói những 
người xung quanh. Đề có được "những quả trứng vàng" đó 
một cách đều đặn, chúng ta phải chăm sóc "con ngỗng". 
Chúng ta cần phải tạo ra và quan tâm đến các mối quan hệ 
biến những kết quả mong nrnốn trở thành hiện thực. 

Do đó, trước khi đi vào các Thói quen 4, 5 và 6, tôi 



276 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


muốn giói thiệu một phép ẩn dụ - mà tôi nghỉ là rất thực tế 
trong việc mô tả các mối quan hệ và định nghĩa sự cân bằng 
P/PC - trong một thực tại tương thuộc. 

1. TÀI KHOÁN TÌNH CẢM 

Chúng ta đều biết tài khoản ngân hàng là gì. Chúng ta 
gửi tiền vào tài khoản đó và lập một khoản dự trữ mà 
chúng ta có thể rút ra khi cần. Tài khoản tình cảm là một 
phép ẩn dụ mô tả mức độ tin cậy được xây dựng trong một 
mối quan hệ. Đó là cảm giác an toàn cùa bạn đối với nguôi 
khác. Nếu tôi ký gửi vào tài khoản tình cảm của bạn bằng 
sự nhã nhặn, tốt bụng, chân thành và giữ các cam kết vói 
bạn, thì tôi đã thiết lập được một khoản dự trữ. Sự tin cậy 
của bạn dành cho tôi sẽ cao hơn, và khi cần, tôi có thể nhờ 
đến sự tin cậy đó. 

Chẳng hạn, tôi gây ra một sai lầm nào đó với bạn, khiến 
bạn bị tổn thương, thì khoản dự trữ tình cảm có được từ sự 
tin cậy sẽ bù đắp cho sai lầm đó. Có thể thái độ và cách cư 
xử cùa tôi không được khéo léo nhưng bạn vẫn hiểu được 
thông điệp tôi muốn chuyển tải. Bạn sẽ không bắt bẻ hay 
"vạch lá tìm sâu". Tài khoản lòng tin được tích lũy càng 
nhiều thì sự giao tiếp diễn ra càng dể dàng, nhanh chóng và 
hiệu quả. 

Nhưng nếu tôi thường xuyên cư xử không phải với 
bạn, thiếu tôn trọng hay có hành động xem thường bạn, 
thậm chí phản bội lòng tin, đe dọa, hay trở thành gánh 
nặng cho bạn, thì cuối cùng, tài khoản tình cảm cùa tôi sẽ 
bị thấu chi (chi quá số dư trên tài khoản). Lòng tin sẽ giảm 
nghiêm trọng. Khi đó, liệu tôi còn có chút hy vọng nào vào 
lòng khoan dung của bạn nữa không? 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 277 


Chắc chắn là không. Lúc đó, tôi sẽ như đang đi trên 
một bãi mìn. Tôi phải rất thận trọng mổi khi định nói bất 
cứ điều gì. Tôi phải cân nhắc từng câu chữ. Tôi như sống 
trong một môi trường căng thẳng, đầy cảnh giác. Tôi phải 
biết cách tự bảo vệ bằng những thủ đoạn. Những điều này 
xuất hiện đầy rẫy trong các tổ chức, trong nhóm làm việc, 
và cả trong cuộc sống hôn nhân. 

Nếu tài khoản lòng tin không được bổ sung thường 
xuyên thì mối quan hệ ban đầu dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ 
bị xói mòn. Trong hôn nhân, mối quan hệ vợ chồng hạnh 
phức, đồng cảm, phong phú và tự nguyện sẽ nhanh chóng 
biến thành một sự thỏa hiệp. Hai người tuy sống chung 
nhà nhưng mỗi người một "cỏi", họ cắn răng chịu đựng 
nhau và không can thiệp vào cuộc sống cùa người kia. Mối 
quan hệ có thể trở nên tồi tệ đến mức dần đến các cuộc đấu 
khẩu căng thẳng. Quan hệ đó có thể kết thúc bằng một 
cuộc chiến tranh lạnh tại nhà, và cũng có thể bằng một 
cuộc chiến công khai tại tòa, noi người ta không ngớt kể ra 
vô số tội lỗi cùa người từng "đầu ấp tay gối" vói mình. 

Đáng buồn là điều này lại xảy ra đối vói mối quan hệ 
thân mật, phong phú, hạnh phúc và có tính xây dựng nhất 
có thể có giữa hai con người trên trái đất: quan hệ hôn 
nhân. Ngọn hải đăng P/PC vẫn còn đó; việc lao đầu vào nó 
hay lấy nó làm ánh sáng chỉ đường là tuy thuộc sự lựa chọn 
cùa mỗi chúng ta. 

Những mối quan hệ lâu dài như quan hệ hôn nhân 
đòi hỏi sự ký gửi tài khoản tình cảm không ngừng. Trong 
các mối quan hệ thường xuyên vói người khác cũng vậy. 
Do những kỳ vọng không ngừng tăng lên nên những 
khoản tình cảm đã ký gửi vào tài khoản từ trước sẻ dần dần 
mai một. 



278 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Thỉnh thoảng, trong quan hệ giao tiếp hàng ngày cùa 
bạn, những khoản tình cảm lại tự động được rút ra khỏi tài 
khoản mà bạn không biết. Điều này đặc biệt đúng đối vói 
các trẻ vị thành niên trong gia đình. Giả sử bạn thường 
xuyên giao tiếp với con mình theo kiểu như: "Dọn phòng 
cho sạch đi!", "Cài khuy áo vào!", "Tắt đài đi!", "Đừng quên 
đổ rác nhé!"... thì không bao lâu, các khoản tình cảm rút ra 
sẽ vượt quá các khoản tình cảm gửi vào. 

Giả sử cậu con trai của bạn đã đến lúc cần có những 
quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Nhưng 
do mức độ tin cậy lần nhau rất thấp và quá trình giao tiếp bị 
khép kín, thiếu thân mật, cậu ta không muốn hoặc không 
dám nhò đến lời khuyên của bạn. Trong trường họp tài 
khoản tình cảm của bạn đã bị thấu chi, có lẻ con trai bạn sẽ 
tự mình đưa ra các quyết định một cách nông cạn, trong khi 
bạn có đủ khôn ngoan và hiểu biết đề giúp đỡ con mình. 
Điều này có thể dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực lâu dài. 

Bạn cần có một sự cân bằng tích cực đề xử lý những vấn 
đề tế nhị này. Nhưng bạn phải làm gì? 

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu có thêm "khoản gửi" 
vào tài khoản tình cảm cùa mối quan hệ này? Khi có những 
co hội đề biểu thị tình yêu và sự quan tâm vói con bạn - hãy 
tận dụng chứng! Khoản tình cảm gửi vào quan trọng nhất 
mà bạn có thề tạo ra là lắng nghe mà không phán xét hay 
thuyết giáo. Bạn chỉ lắng nghe và cố gắng thấu hiểu. Hãy 
làm cho con trai bạn cảm thấy được bạn quan tâm, được 
bạn nhìn nhận như một người lớn. 

Lúc đầu, có thề thằng bé chưa phản ứng ngay, thậm chí 
còn nghi ngờ: "Không biết bố muốn gì đây? Lần này, mẹ lại 
định răn đe mình cái gì nửa?". Khi những khoản tình cảm 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 279 


được rót liên tục vào tài khoản một cách chân thành, nó sẽ 
làm cho số dư tài khoản tăng lên. Và khoản thấu chi, nếu 
có, sẻ được rút nhỏ lại. 

Cần nhó rằng giải pháp "chữa cháy" cấp tốc trong 
trường họp này chỉ là ảo tưởng. Xây dựng và khôi phục lại 
các mối quan hệ đòi hỏi phải có thời gian. Nếu bạn trở nên 
thiếu kiên nhẫn trước thái độ nhrt bất cần, hoặc bất hiếu 
cùa con trai, bạn có thể sẽ bị rút đi một khoản lớn trong tài 
khoản tình cảm, và mọi nổ lực của bạn coi như hỏng. "Bố 
mẹ đã làm tất cả vì con, hy sinh cho con, thế mà con lại tỏ 
ra bất hiếu như vậy sao ? Bố mẹ đã cố gắng đối xử tốt với 
con, thế mà con cư xử như vậy à. Thật không tin nổi." 

Khó mà giữ được kiên nhẫn. Vì vậy, chúng ta cần phải 
có bản lỉnh để luôn chù động, tập trung vào Vòng tròn Ánh 
hưởng nuôi dưỡng những điều đang phát triển mà không 
phải "nhổ hoa xem rẻ". Nhưng quả thật ở đây không có 
chỗ cho giải pháp cấp tốc hay đốt cháy giai đoạn. Việc xây 
dựng và khôi phục các mối quan hệ đòi hỏi phải đầu tư lâu 
dài về thời gian và công sức. 

2. SÁU KHOẢN KÝ GỬI CHÚ YEU 

Tôi xin mạn phép đưa ra sáu khoản ký gửi đề xây dựng 
một tài khoản tình cảm, cụ thể như sau. 

Hiểu rõ từng cá nhân 

Thực sự hiểu rỏ người khác có lẽ là khoản ký gửi quan 
trọng nhất trong tài khoản tình cảm cùa bạn, nó là chìa 
khóa quyết định các "khoản gửi" khác. Bạn sẽ không thể 
hiểu được điều gì tạo ra khoản ký gửi cho một nguôi đến 
khi bạn hiểu rỏ nguôi đó. Một cuộc dạo choi đề hàn huyên, 
đi ăn kem cùng nhau, cùng nhau làm một công việc... có 



280 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


thể là khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm cùa bạn, nhưng 
người khác thì không nghỉ như vậy. Thậm chí, những điều 
đó còn bị coi là một "khoản chi" trên tài khoản tình cảm cùa 
một số người, nếu nó không có quan hệ gì đến lọi ích hay 
nhu cầu cùa họ. 

Sứ mệnh cùa người này có thể chỉ là chuyện vặt đối với 
người khác. Đẻ ký gửi tài khoản tình cảm vào người khác, 
điều bạn thực hiện phải quan trọng với cả hai bên. Chúng 
ta thử cùng xem xét ví dụ sau. Khi bạn đang làm việc, đứa 
con trai sáu tuổi của bạn chạy tói hỏi một câu, mà vói nó là 
vấn đề quan trọng, trong khi vói bạn thì rất vụn vặt. Trong 
trường hợp này, việc ký gửi và nhận tài khoản tình cảm 
không được thực hiện vói cả hai bên. Bạn cần phải có Thói 
quen thứ hai đề công nhận giá trị cùa người khác và Thói 
quen thứ ba đề lập kế hoạch ưu tiên cho vấn đề của nguôi 
đó. Bằng cách chấp nhận giá trị mà con bạn đặt ra, bạn thể 
hiện được sự chia sẻ cùa mình và điều đó sẽ tạo ra một 
khoản tình cảm lớn ký gửi vào tài khoản. 

Một người bạn cùa tôi có cậu con trai rất mê bóng 
chày, nhưng anh ấy lại chẳng quan tâm gì đến môn thế 
thao đó cả. Nhưng rồi, một mùa hè nọ, anh ấy đã dân con 
trai đi xem tất cả các trận đấu bóng chày cùa các đội nổi 
tiếng. Chuyến đi kéo dài hon sáu tuần lẻ và tiêu tốn khá 
nhiều tiền, nhưng nó đã trở thành một trải nghiệm gắn bó 
sâu sắc mối quan hệ cha con cùa họ. 

Khi trở về, có nguôi hỏi anh bạn tôi: "Anh thích bóng 
chày đến thế sao?". 

"Không", anh ấy trả lòi, "nhưng tôi rất yêu quý con 
trai tôi". 

Một người bạn khác cùa tôi lại có mối quan hệ cha con 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 281 


không mấy tốt đẹp với cậu con trai vị thành niên của mình. 
Toàn bộ cuộc sống của vị giáo su này gắn liền vói sự nghiệp 
nghiên cứu, và ông ấy cảm thấy cậu con trai của mình đang 
hoang phí cuộc đời khi chỉ biết lao động chân tay thay vì 
lao động trí óc. Do vậy, ông ấy hầu nhu lúc nào cũng gây 
cản trở cho con mình. Đến một ngày, ông ta nhận ra sai 
lầm cùa mình và rất hối hận. Ông cố gắng tạo ra nhiều 
khoản ký gửi vào tài khoản tình cảm cùa con mình nhưng 
không có kết quả. Vói cậu con trai, tất cả nhũng biểu hiện 
đó cùa cha đều là hình thức mới cùa sự bác bỏ, so sánh và 
phán xét. Cả hai nhanh chóng bị cạn tài khoản tình cảm. 
Mối quan hệ cha con trở nên tồi tệ hon, và nó đã làm tan 
vỡ trái tim nguôi cha. 

Một hôm, tôi chia sẻ với ông về nguyên tắc làm thế nào 
đề nhũng điều quan trọng cùa người khác cũng trở nên 
quan trọng đối vói mình và ngược lại. Ông ấy tiếp thu sâu 
sắc ý kiến cùa tôi. Sau đó, ông đề nghị cậu con trai cùng làm 
một mô hình Vạn Lý Trường Thành trong khu vườn nhà 
họ, hon một năm rưỏi dự án cùa họ mói hoàn thành. 

Và trong một năm rưỡi đó, quá trình làm việc cùng cha 
đã giúp cậu con trai dần dần nuôi dưỡng ý chí phát huy sức 
sáng tạo, khả năng tính toán - tức phát triển trí tuệ. Nhưng 
lợi ích thật sự mà cha con họ có được chính là nguồn sức 
mạnh và niềm hạnh phức đến từ sự tin cậy lẫn nhau. 

Chúng ta thường có xu hướng xem những gì mình có 
cũng là những thứ mà nguôi khác muốn có và cần có. Chúng 
ta hay áp đặt nguôi khác phải hành động theo ý muốn cùa 
mình. Chúng ta lý giải rằng tài khoản tình cảm có được là do 
nhu cầu và ý muốn của chúng ta. Nếu mọi nỗ lực của bản 
thân không được đón nhận thì chúng ta thường coi đó là sự 
từ chối và sẳn sàng bỏ bê những gì đã cố gắng xây dựng. 



282 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Nguyên tắc vàng cho rằng: "Hãy cư xử vói người khác 
theo cách bạn muốn họ cư xử vói mình" - nghĩa là hãy làm 
cho người khác những điều mà bạn muốn họ làm cho 
mình. Tuy nhiên, nguyên tắc trên còn có một ý nghĩa khác, 
sâu sắc hon: hãy hiểu rõ người khác như bạn muốn họ hiểu 
rõ bạn, và đối xử vói họ thông qua sự hiểu biết đó. 

Quan tâm đến những điều nhó nhất 

Trong mối quan hệ giữa con người với nhau, những 
điều có vẻ như nhỏ nhặt lại là những cái lớn. Những cử chỉ, 
cách thể hiện, ứng xử dù rất nhỏ đối với người này lại ảnh 
hưởng rất lón đến tài khoản tình cảm cùa họ trong lòng 
người khác. Chỉ cần một ánh nhìn thiếu thiện cảm, một sự 
quan tâm không đúng mực, một lòi nói vô tình... cũng rút 
đi một "khoản chi" rất lớn trong "tài khoản" ấy. 

Tôi nhó lại một kỳ nghỉ vói hai đứa con trai nhiều năm 
trước đây. Sau khi cùng nhau trải qua một ngày vui choi dã 
ngoại, đi xem thề dục dụng cụ, các trận đấu vật, ăn hot-dog, 
chúng tôi rủ nhau đi xem phim. Giữa buổi chiếu phim, 
Sean, lúc đó mói bốn tuổi, lăn ra ngủ trên ghế. Anh trai cùa 
nó, Stephen, sáu tuổi, còn thức và cùng tôi xem hết bộ 
phim. Khi xem xong, tôi ẳm Sean ra xe ô-tô và đặt nó vào 
ghế sau. Buổi tối hôm đó tròi rất lạnh nên tôi cời áo khoác 
ra choàng lên người thằng bé. 

Khi về đến nhà, tôi vội vàng bế Sean vào phòng ngủ. 
Sau khi Stephen thay đồ ngủ và đánh răng, tôi nằm cạnh nó 
đề nói chuyện về chuyến đi choi. 

"Chuyến đi choi thế nào Stephen?" 

"Dạ, tốt", thằng bé trả lòi. 

"Con có thích không?" 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 283 


"Dạ, có." 

"Con thích gì nhất?" 

"Con không biết. Chắc là đấu vật." 

Có vẻ như thằng bé không muốn nói gì thêm. Tôi băn 
khoăn không hiểu tại sao Stephen lại không cỏi mở hon. 
Bình thường, nó rất sôi nổi mổi khi đi choi về. Nhưng lần 
này, nó im lặng suốt quãng đường về. Tôi hoi thất vọng, và 
cảm thấy có gì đó không ổn. 

Stephen nằm quay mặt vô tường. Tôi ngạc nhiên 
không rỏ vì sao. Nhổm nguôi lên, tôi thấy nước mắt đang 
trào ra ở khóe mắt thằng bé. 

"Có việc gì không ổn vậy con?" 

Nó quay mặt lại, nước mắt chảy ràn rụa, mếu máo: "Bố, 
nếu con bị lạnh, bố có cỏi áo khoác cho con không?". 

Trong toàn bộ sự kiện diển ra vào buổi tối đặc biệt đó, 
điều quan trọng nhất đối với Stephen lại là cử chỉ chăm sóc 
nhỏ nhặt - một biểu thị yêu thương nhất thòi - của tôi 
dành cho Sean, em trai nó. 

Sự kiện đó là một bài học sâu sắc đối vói bản thân tôi 
cho đến tận bây giờ. Con nguôi ta vốn rất mềm yếu và dẻ 
tủi thân, dù có được che đậy bằng vẻ bề ngoài cứng rắn và 
nhẫn tâm nhất. Có thể tuổi tác và kinh nghiệm sống tạo ra 
nhiều sự khác biệt, nhưng tựu trung, trong sâu thẳm tâm 
hồn mỗi nguôi vẫn ẩn chứa những tình cảm mềm yếu. 

Giữ cam két 

Giữ lời hứa hay làm đúng cam kết là ký gửi một khoản 
lớn vào tài khoản tình cảm cùa bạn, ngược lại sẽ bị mất đi 
một khoản lớn. Tài khoản tình cảm cùa bạn voi hay đầy 



284 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


đều do cách cư xử cùa chính bạn. Và trong thực tế, không 
có "khoản chi" nào lớn hon "khoản chi" không thực hiện 
lòi hứa quan trọng đối vói một người. Một lần bạn thất 
hứa, người ta sẽ khó tin bạn ở những lần tiếp theo. Nguôi 
ta thường xây dựng niềm hy vọng từ những lòi hứa, đặc 
biệt là khi chứng có liên quan đến sinh kế cùa họ. 

Là bậc làm cha làm mẹ, tôi luôn cố gắng không bao giờ 
đưa ra lòi hứa không có tính khả thi. Với những cân nhắc 
rất thận trọng, tôi cố gắng tính toán hết mọi khả năng bất 
ngờ có thề khiến tôi không giữ được lòi hứa của mình. 

Tất nhiên, những điều bất ngờ vẫn cứ xảy ra và tôi vẫn 
cố thực hiện, hoặc giải thích tình hình một cách cặn kẽ với 
những người có liên quan và mong được họ thông cảm. 
Đối vói con cái, nếu rèn luyện được thói quen luôn giữ 
đúng lòi hứa, bạn sẽ bắc được chiếc cầu lòng tin nối liền sự 
thông hiểu giữa bạn và bọn trẻ. Khi con bạn nntốn làm một 
điều gì đó trái ý bạn, bạn có thể nói cho chúng biết hậu quả 
của việc làm đó thông qrxa kinh nghiệm bạn có, chẳng hạn 
như : "Con à, nếu con làm điều đó, bố tin rằng hậu quả sẽ 
là...". Một khi con bạn đã có lòng tin nod bạn, vào lòi hứa 
cùa bạn, nó sẽ nghe theo lời bạn khuyên dạy. 

Làm rõ các kỳ vọng 

Hãy thử tưởng tượng những khó khăn bạn có thể gặp 
phải nếu bạn và sếp có những nhận định khác nhau về việc 
ai là người có trách nhiệm xây dựng bàn mô tả chi tiết công 
việc cùa bạn. 

"Khi nào tôi có được bản mô tả chi tiết công việc của 
tôi bạn có thể hỏi. 

"Tôi đang chò anh đưa cho tôi bản đề xuất đề chứng ta 
thảo luận". Sếp cùa bạn trả lòi. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 285 


"Tôi nghỉ rằng việc xác định công việc cụ thể tôi phải 
làm là do anh đặt ra." 

"Đó không phải là việc cùa tôi. Anh không nhớ sao ? 
Ngay từ đầu, tôi đã nói rằng làm việc thế nào phần lớn là do 
anh quyết định." 

"Tôi cứ nghỉ rằng ý anh nói chất luợng công việc là do 
tôi. Nhung tôi thực sự không biết công việc cùa tôi là gì." 

Sự không rỏ ràng cùa kỳ vọng đối vói các mục tiêu cần 
thực hiện sẽ có hại đến quan hệ giao tiếp và sự tin cậy. 

"Tôi đã làm đúng nhũng gì anh yêu cầu và đây là bản 
báo cáo." 

"Tôi không cần bản báo cáo. Mục tiêu là giải quyết 
đuợc vấn đề - không phải là đề phân tích và báo cáo lại 
nhũng điều đó." 

"Tôi tuồng rằng mục tiêu là nêu ra cách giải quyết vấn 
đề đề chúng ta có thể giao cho nguôi khác thực hiện." 

Có biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe thấy nhũng 
cuộc đối thoại nhu thế này? 

"Anh đã nói..." 

"Không, anh sai rồi. Tôi đã nói thế này..." 

"Anh không nói nhu vậy, anh chua bao giò nói rằng tôi 
phải..." 

"Ô, không phải vậy, tôi đã nói rõ ràng..." 

"Anh chua bao giờ nhắc đến..." 

"Nhưng đó là thỏa thuận của chứng ta..." 

Hầu hết vướng mắc phát sinh trong các mối quan hệ 



286 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


đều do xung đột hay nhũng kỳ vọng mơ hồ xung quanh vai 
trò và mục tiêu. Dù nguyên nhân có xuất phát từ thái độ và 
cách cu xử cùa bên nào thì chứng ta vần có thể tin chắc 
rằng kỳ vọng mơ hồ sẽ dẫn đến hiểu lầm, thất vọng và mất 
lòng tin. 

Nhiều kỳ vọng có tính chất tiềm ẩn. Dù không đuợc 
nêu ra hay tuyên bố một cách rỏ ràng dứt khoát nhưng 
người ta vẫn cứ đưa chúng vào những hoàn cảnh cụ thể. 
Chẳng hạn, trong hôn nhân, cả chồng lẫn vợ đều có những 
kỳ vọng tiềm ẩn về vai trò cùa mình. Mặc dù những kỳ vọng 
này chưa bao giờ được thảo luận, hay thậm chí đôi khi còn 
không được bản thân họ công nhận, nhưng nếu thực hiện, 
họ vẫn có thể tạo ra một khoản ký gửi lớn vào tài khoản 
tình cảm cùa mối quan hệ, ngược lại, họ sẽ bị mất đi một 
khoản lớn. 

Đó là lý do vì sao việc đặt ngay lên bàn tất cả các kỳ vọng 
mỗi khi bạn rod vào một tình huống mói trở nên rất quan 
trọng, vì mọi người sẻ bắt đầu phán xét lẫn nhau thông qria 
những kỳ vọng đó. Nếu họ cảm thấy những kỳ vọng cơ bán 
cùa họ bị vi phạm, thì khoản dự trữ lòng tin sẽ không còn. 
Chúng ta vẫn thường tạo ra nhiều hoàn cảnh tiêu cực 
nhưng lại cứ nghĩ đơn giản rằng những kỳ vọng của mình 
là hiển nhiên, rằng chúng sẻ được người khác hiểu rõ và 
chia sẻ. 

Việc làm rõ các kỳ vọng ngay từ đầu chính là tạo ra một 
khoản ký gửi lớn. Điều này đòi hỏi sự đầu tư trước hết về 
thòi gian và sức lực nhưng sẽ tiết kiệm được về sau. Khi các 
kỳ vọng không rỏ ràng và không được chia sẻ, người ta sẽ 
trở nên khó xử về mặt tình cảm. Những hiểu lầm đơn giản 
có nguy cơ trở nên phrtc tạp, có thề dần đến những xung 
đột cá nhân, khiến mối quan hệ dể bị phá vỡ. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 287 


Làm rỏ các kỳ vọng đòi hỏi phải có sự thành thật. Mọi 
sự sẻ thuận tiện hơn nếu nguôi ta hành động nhu thể 
nhũng khác biệt không hề tồn tại và cùng nỗ lực giải quyết, 
nhằm đi đến nhũng kỳ vọng chung mà các bên đều hài 
lòng. 

Thể hiện sự chính trực của bản thân 

Sự chính trực tạo ra lòng tin và là cơ sở tạo ra các khoản 
ký gửi vào tài khoản tình cảm. Nếu thiếu trung thực, người 
ta có thề làm hại hầu như mọi nỗ lực tạo ra các tài khoản 
tin cậy cao. Ngưòi ta có thể cố gắng đề hiểu, nhớ những 
việc nhỏ nhặt, giữ lời hứa cùa mình, làm rỏ và thực hiện các 
kỳ vọng, nhưng vẫn không xây dựng được nguồn dự trữ 
cho lòng tin bằng sự giả dối. 

Sự chính trực không chỉ bao hàm tính trung thực mà 
còn hơn thế nữa. Trung thực là nói sự thật, là giữ cho lòi nói 
của mình phù họp với sự thật. Còn chính trực là làm cho sự 
thật phù họp với lòi nói cùa mình - đi đôi vói hành động. 
Nói cách khác, đó là việc giữ lòi hứa và thực hiện các kỳ 
vọng. Điều này đòi hỏi một tính cách kết họp, nhất quán, 
trước hết đối vói bản ngã, và cũng là đối vói cuộc sống cùa 
một ngưòi. 

Một trong những cách quan trọng nhất đề thực hiện 
sự chính trực là trung thầnh với nhũng người không có mặt. 
Bằng cách đó, chúng ta sẽ xây dựng được lòng tin cùa 
người có mặt. 

Giả sử bạn và tôi nói chuyện riêng với nhau, và đề tài 
câu chuyện là chỉ trích cấp trên cùa cả hai, một điều mà 
không ai dám làm nếu sếp có mặt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra 
nếu bạn và tôi không còn chơi với nhau nữa? Bạn sẽ nghỉ 
rằng tôi sẽ tiết lộ những điềm yếu cùa bạn vói ngưòi khác. 



288 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


giống như tôi và bạn đã làm sau lưng sếp cùa mình. Bạn đã 
biết rổ bản chất cùa tôi. Tôi sẻ nói tốt trước mặt bạn nhưng 
sẽ nói xấu sau lưng bạn. Bạn đã thấy tôi làm điều đó rồi. 

Đó là bản chất cùa sự giả dối. Liệu cái đó có tạo ra 
khoản dự trữ lòng tin trong tài khoản quan hệ giữa bạn và 
tôi không? Mặt khác, giả sử bạn bắt đầu chỉ trích cấp trên 
của chúng ta, tôi nói vói bạn là tôi đồng ý co bản về một số 
nhược điềm của sếp, và sau đó đề nghị cả hai trực tiếp gặp 
sếp để trình bày vấn đề một cách thẳng thắn, nhằm tìm 
cách khắc phục. Như vậy, dù cho sau này tôi và bạn không 
còn thân thiết với nhau, bạn cũng vẫn giữ được lòng tin đối 
vói tôi. 

Ví dụ khác, giả sử để có mối quan hệ tốt với bạn, tôi cố 
gắng lấy lòng bạn bằng cách nói cho bạn biết những bí mật 
cùa nguôi khác. "Tôi thực sự không muổn nói ra điều này", 
tôi có thể nói như vậy, "nhưng vì anh là bạn cùa tôi, là 
người tôi tin cậy...". Thế nhưng, liệu sự phản bội cùa tôi đối 
vói người khác có làm tăng được tài khoản lòng tin giữa tôi 
và bạn không? Hay bạn sẽ càng e ngại rằng tôi có thể tiết lộ 
vói người khác những bí mật mà bạn đã chia sẻ với tôi? 

Sự giả dối nhrt vậy có vẻ sẽ khiến gia tăng tình cảm trên 
tài khoản giữa bạn và người khác, nhưng thực ra, tài khoản 
cùa bạn sẽ bị giảm đáng kể vì sự thiếu trung thực cùa bản 
thân. Bạn có thể lấy được "quả trứng vàng" từ sự hài lòng 
nhất thòi bằng cách hạ thấp người khác hoặc chia sẻ thông 
tin bí mật, nhưng kỳ thực là bạn đang bóp chết "con 
ngỗng", bạn đang làm suy yếu mối quan hệ vốn đem lại sự 
hài lòng lâu dài giữa họ và bạn. 

Nói một cách đon giản, sự chính trực trong một thực 
tại tương thuộc là bạn nên cư xử vói mọi người bằng một 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 289 


quy tắc ứng xử như nhau. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ 
được tin cậy. Đối đầu đòi hỏi một sự can đảm cao độ nên 
nhiều người muốn chọn con đường ít đối chọi nhất, bằng 
cách xem thường và chỉ trích, phản bội lòng tin, hay tham 
gia vào chuyện "ngồi lê mách lẻo" sau lưng người khác. 
Thực chất, nguôi ta chỉ tin cậy và tôn trọng bạn nếu bạn 
trung thực. Có thề lúc đầu họ không hoan nghênh sự đối 
đầu thẳng thắn cùa bạn, nhưng không vì thế mà bạn không 
thẳng thắn. Ngưòi ta nói rằng được tin cậy lâu dài khó hon 
được yêu quý. Riêng tôi, tôi tin rằng được tin cậy cũng 
đồng thòi là được yêu quý. 

Joshua, con trai tôi, khi còn bé thường hỏi tôi câu hỏi 
về tự vấn lưong tâm. Mỗi khi tôi có hành động quá đáng 
hay ít ra là bực bội, hoặc không tứ tế vói ai đó, thằng bé tự 
thấy bị tổn thương. Và vì quan hệ cha con giữa hai chúng 
tôi rất thân mật nên nó nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi : 
"Bố, bố có yêu con không?". Có lẽ nó nghỉ rằng nếu tôi 
đang phá vỡ nguyên tắc cơ bản của cuộc sống đối với ai đó, 
thì quan hệ tình cảm cùa hai cha con cũng bị phá vỡ. 

Với tư cách là một nhà giáo, cũng là một ngưòi cha, tôi 
đã phát hiện ra rằng chìa khóa cho 99 (đa số) chính là thiều 
số 1 còn lại - đặc biệt khi số 1 đại diện cho lòng kiên nhẫn 
và tâm trạng vui vẻ cùa đa số. Cách bạn cư xử đối với một 
ngưòi như thế nào sẽ thể hiện cách bạn đối xử với 99 người 
còn lại, bỏd vì mọi ngưòi xét cho cùng cũng là một ngưòi. 

Sự chính trực còn có nghĩa là tránh mọi giao tiếp có 
tính chất bịp bợm, xảo trá, hay sử dụng những phương 
sách đê hèn. "Nói dối là sự giao tiếp vói ý đồ lừa dối" - dù 
giao tiếp bằng lòi nói hay hành động, nếu là ngưòi trung 
thực, chúng ta sẻ không bao giờ có ý định lừa dối ai. 



290 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Thành thật nhận lỗi khi phạm sai lầm 

Khi rút khỏi tài khoản tình cảm một khoản nào đó, 
chứng ta cần xin lỗi - xin lỗi một cách chân thành. Những 
lòi chân thành sẽ là những khoản tình cảm lớn gửi vào tài 
khoản của bạn. 

"Tôi đã sai." 

"Quả thật tôi đã không tứ tế vói anh/chị." 

"Tôi đã thiếu tôn trọng anh." 

"Tôi đã không xem anh ra gì, tôi thực sự xin lỗi." 

"Tôi đă làm anh bẽ mặt truóc nguôi khác và tôi không 
có lý do gì để làm điều đó. Mặc dù chỉ muốn nói ra ý kiến 
cùa mình, nhưng lẽ ra tôi không nên làm nhu vậy. Tôi 
thành thật xin lỗi." 

Phải có bàn lỉnh mạnh mẽ, bạn mói có thể nhanh 
chóng đua ra lòi xin lỗi xuất phát từ tấm lòng hon là từ sự 
ân hận. Một cá nhân cần phải làm chủ bản thân, cần có 
một ý thức an toàn sâu sắc về nhũng nguyên tắc co bản và 
giá trị đề có đuợc sự nhận lỗi chân thành. 

Nhũng nguôi có ít sự an toàn nội tâm thì không thể 
làm đuợc điều đó. Nó làm cho họ rất dể bị tổn thương. Họ 
cảm thấy nhận lỗi sẻ khiến họ trở nên mềm yếu và kém cỏi, 
họ sợ rằng người khác sẽ lọi dụng sự yếu kém đó. Sự an 
toàn cùa họ xuất phát từ ý kiến của người khác, và họ lo 
ngại người khác có thể nghỉ không hay về họ. Ngoài ra, họ 
thường cảm thấy mình có lý khi hành động. Họ lý giải sai 
lầm cùa bản thân, nhân danh sai lầm cùa người khác, và 
nếu họ có xin lỗi đi nữa thì cũng chỉ là hình thức mà thôi. 

Tục ngữ phương Đông có câu: "Nếu phải cúi đầu, hãy 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 291 


cúi thật thấp". Còn giáo lý Công giáo dạy rằng: "Thiếu nợ 
một xu cũng phải trà". Đề có đuợc một khoản ký gửi vào tài 
khoản tình cảm, sự nhận lỗi phải chân thành, và nó phải 
đuợc nguôi nhận lòi xin lỗi tin là chân thành. 

Một buổi chiều trong phòng làm việc tại nhà, tôi ngồi 
viết, không phái về đề tài nào khác mà về sự kiên nhẫn. Tôi 
nghe thấy tiếng ồn ào cùa bọn trẻ chạy lên chạy xuống 
ngoài phòng lớn. Tình hình đó cứ kéo dài mãi, và tôi cảm 
thấy không thể kiên nhẫn hon nửa. 

Bất thình lình, David, con trai tôi, đập cửa phòng tắm 
thình thịch và gào to: 

"Cho em vào! Cho em vào!" 

Tôi lao ra khỏi phòng và quát lên: 

"David, con có biết là con đang làm phiền bố đến mức 
nào không? Con có biết bố cần yên tỉnh đề làm việc không? 
Giò thì đi vào phòng con và ở đó cho đến khi con biết lỗi 
của mình!" 

Thế là nó đi ra, buồn bã khép cửa lại. 

Khi quay về chỗ ngồi, tôi mói nhận ra vấn đề. Mấy đứa 
trẻ đã choi trò tranh bóng ờ hành lang và một đứa bị khuỷu 
tay va vào cằm. Nó đang nằm duói sàn nhà và cằm đang 
chảy máu. Vậy là David muốn vào phòng tắm để lấy khăn 
lau cho em nhung Maria, chị gái nó đang tắm nên không 
chịu mở cửa. 

Khi nhận ra rằng mình đã hành động quá đáng, tôi lập 
tức đến xin lỗi David. Khi tôi mở cửa ra, câu đầu tiên nó nói 
vói tôi là: "Con sẽ không tha thứ cho bố đâu". 

"Tại sao?", tôi hỏi, "Thực lòng, bố không biết con đang 



292 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


giúp em. Tại sao con lại không tha thứ cho bố?". 

"Bởi vì bố cũng làm giống như vậy tuần trước", nó trả 
lòi. Nói cách khác, nó muốn nói: "Bố à, bố đã thấu chi rồi, 
và bố không thể dùng lòi nói đề tháo gỡ mọi chuyện". 

Sự nhận lỗi chân thành tạo ra một khoản ký gửi vào tài 
khoản tình cảm, còn sự nhận lỗi lặp đi lặp lại sẽ được hiểu 
là thiếu chân thành và trở thành "khoản chi". Và chất 
lượng cùa mối quan hệ sẽ phản ánh điều đó. 

Gây ra lỗi lầm là một chuyện, nhưng không chịu thừa 
nhận lỗi lầm đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nguôi 
ta dể tha thứ những lỗi lầm do trí năng gây ra - những lỗi 
lầm do suy xét sai. Nhưng người ta không dẻ tha thứ cho 
lỗi lầm thuộc về tâm hồn - những ý định xấu, những động 
co tồi, sự thanh minh do tự phụ nhằm bào chữa cho lỗi lầm 
đã gây ra. 

3. Những quy luật cúa tình yêu và cuộc sống 

Khi tạo ra những khoản ký gửi bằng tình yêu vô điều 
kiện, sống theo các quy luật cùa tình yêu, chứng ta sẽ 
khuyến khích người khác sống theo các quy luật co bản cùa 
cuộc sống. Nói cách khác, khi thực sự yêu người khác một 
cách vô điều kiện, không có sự kiểm soát, chứng ta sẽ giúp 
họ cảm thấy được bảo vệ và an toàn, những giá trị co bản, 
phẩm giá của họ được công nhận và khẳng định. Điều đó 
cũng có nghĩa là quá trình phát triển tự nhiên cùa họ được 
khuyến khích. Chúng ta giúp họ dể dàng hon trong việc 
sống theo các quy luật của cuộc sống như sự họp tác, cống 
hiến, tự giác, chính trực. Chúng ta cũng tạo điều kiện cho 
họ khám phá và sống một cách tốt nhất, cao quý nhất theo 
các quy luật đó. Chúng ta sẽ để họ được tự do hành động 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 293 


theo sự tự nhận thức về tính cấp bách, chứ không phải theo 
các điều kiện và giói hạn cùa chứng ta. Điều này không có 
nghĩa là chứng ta sẽ trở nên dẻ dãi hay mềm yếu. Nếu trờ 
nên nhu thế thì đó là một "khoản chi" cực lớn. Chúng ta 
cần khuyên bảo, bênh vực, đua ra các giới hạn và cả các hậu 
quả nhung vẫn thể hiện tình yêu thuong vói họ. 

Khi vi phạm các quy luật co bản cùa tình yêu - tức gắn 
sự kiềm soát và điều kiện vào tình yêu, chúng ta đã gián tiếp 
thúc đẩy nguôi khác cũng vi phạm nhu vậy. Chúng ta sẽ đặt 
họ vào vị trí bị động đối phó, buộc họ cảm thấy phải chứng 
tỏ cho đuợc "Tôi cũng là con nguòã, tôi độc lập, tôi không 
phụ thuộc vào ai cả". Nhung trong thực tế, họ không phải 
là nguôi có tính độc lập, mà là người chống lại tính độc lập, 
một hình thức phụ thuộc khác, nằm ở vị trí thấp nhất 
trong chuỗi liên tục của sự truồng thành. Họ sẽ trở nên bị 
động đối phó, gần nhu lấy đối thủ làm trọng tâm cuộc 
sống. Họ quan tâm nhiều hon đến việc bảo vệ "các quyền 
lợi" cùa mình, tạo ra các co sở cho cá nhân mình hon là 
lắng nghe một cách chù động và chân thật đối vói nhũng 
mệnh lệnh bên trong bản thân. 

Sự nổi loạn cũng là một mắt xích cùa con tim, chứ 
không phải cùa trí tuệ, và chìa khóa giải quyết vấn đề này 
là tạo ra các "khoản gửi vào" liên tục bằng tình yêu vô 
điều kiện. 

Tôi có một nguôi bạn đang là truồng khoa cùa một 
truờng đại học có uy tín. Anh ấy đã có kế hoạch dành dụm 
trong nhiều năm đề cho con trai mình có co hội theo học 
tại đó, nhưng khi thời điềm đến thì cậu con trai lại từ chối 
không chịu ghi danh. 

Điều này làm ông vô cùng lo ngại. Ông cố chuyện trò 



294 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


thuyết phục, cố lắng nghe đề hiểu con mình, với hy vọng 
cậu ta sẽ thay đổi ý kiến. Nhung thông điệp ngầm đuợc đua 
ra ở đây là một thứ tình yêu có điều kiện. Cậu con trai cảm 
thấy nguôi cha coi trọng uóc nrnốn cùa chính ông ấy hon 
là giá trị của cậu - nhu một cá nhân và một người con. Do 
vậy, cậu ta chống lại bằng sự tự khẳng định bản thân và 
cuong quyết bảo vệ lập trường cùa mình. 

Sau một cuộc tự vấn lưong tâm căng thẳng, ông hiểu 
rằng con trai mình sẻ không bao giờ chịu đi theo con 
đường mà ông đã dọn lối. Nhưng ông vẫn sẽ yêu quý con 
mình, cho dù đó là một việc cực kỳ khó khăn, bỏd tấm bằng 
đại học đã in sâu vào tâm trí ông nhrt một chuẩn mực giá 
trị, bỏi bao nhiêu công sức chuẩn bị của ông coi như trôi 
sông trôi biển. 

Nguôi bạn của tôi đã phải trải qua một quá trình "viết 
lại kịch bản" cho đứa con một cách vất vả. Ông phải đấu 
tranh tư tưởng đề thực sự hiểu được đâu mói là bản chất 
của tình yêu vô điều kiện mà một người cha cần dành cho 
con mình. Tình yêu đó không phải để lôi kéo đứa con, hay 
cố "thức tỉnh" nó đi theo ông, mà đó là kết quả cùa suy 
nghỉ chín chắn cũng như cách cư xử đúng đắn cùa ông đối 
vói con trai mình. 

Một thòi gian ngắn sau đó, một điều thú vị xảy ra. Cậu 
con trai thay đổi ý định, cậu tự nhận thấy bản thân cần phải 
có thêm vốn liếng về học thức. Thế rồi cậu ta nộp đon nhập 
học tại trường đại học, sau đó mói nói cho cha biết. Ông 
bạn tôi chấp nhận quyết định của con trai mình. Bạn tôi 
cảm thấy hạnh phức, nhưng cũng thấy điều đó là bình 
thường sau khi ông ta đã thực sự ý thức được tình yêu 
thưong con vô điều kiện của mình. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 295 


Dag Hammarskịold, cựu Tổng Thư ký Tiên hiệp quốc, 
từng đưa ra một tuyên bố rất sâu sắc và toàn diện: "Hy sinh 
cả bản thân cho một nguôi cần mình còn cao quý hon lao 
động cật lực đề cứu một đám đông nhàn rỗi". 

Thật vậy! Quả là vô ích khi chúng ta dành 10 hay 12 giò 
mỗi ngày trong nhiều tuần lễ đề phục vụ cho các dự án "ở 
đâu đó", trong khi không có được mối quan hệ sâu sắc, đầy 
ý nghĩa vói vợ/chồng và các con của mình, với những đồng 
nghiệp gần gũi nhất cùa mình. Một khi mối quan hệ với 
người thân bị đổ vở, chúng ta phải mất rất nhiều công sức 
và thòi gian để xây dựng lại, nhiều hon cả những gì phải bỏ 
ra để hoàn thành một dự án nghiên cứu hay công trình 
khoa học phục vụ cộng đồng. 

Trong suốt 25 năm làm cố vấn cho các tổ chức, tôi rất 
tâm đắc câu nói trên cùa Dag Hammarskịold. Nhiều vấn 
đề xảy ra trong các tổ chức xuất phát từ những khó khăn 
trong mối quan hệ ở cấp rất cao - giữa hai đối tác trong 
một công ty chuyên ngành, giữa chủ sở hữu và tổng giám 
đốc công ty, giữa tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Để 
đưong đầu và giải quyết các vấn đề này, những người trong 
cuộc phải có nhiều phẩm chất cao thượng, phải hiểu được 
rằng trước hết, cần phải giữ vững được sự đồng tâm hiệp 
lực trong nội bộ, sau đó mód có thể làm tốt công việc bên 
ngoài, mang lại lợi ích cho xã hội. 

Sự mất đoàn kết trong tổ chức chủ yếu xuất phát từ sự 
khác biệt trong phong cách quản lý của những nguôi chù 
chốt. Chúng ta phải giải quyết được các mâu thuẫn cá nhân 
trước khi có thể đối mặt vói nhiều vấn đề sâu hon. Hãy đặt 
tất cả vấn đề lên bàn đề giải quyết từng cái một, với tinh 
thần tôn trọng lần nhau. Sẽ không mấy khó khăn đề xây 
dựng được một nhóm làm việc hỗ trợ lần nhau, có tình 



296 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


cảm gắn bó và điều này sẽ gia tăng năng lực cùa mọi người 
khi làm việc chung vói nhau. 

Xây dựng tinh thần đoàn kết rất cần thiết cho sự thành 
công trong hoạt động kinh doanh hay trong hôn nhân. 
Điều này đòi hỏi bản lỉnh cá nhân và lòng dũng cảm cùa 
các bên tham gia mối quan hệ. Không một kỹ năng quản trị 
nào có thể bù đắp được sự thiếu hụt cùa tính cao quý trong 
tính cách cá nhân khi xây dựng các mối quan hệ. 

4. VẤN ĐỀ CÚA p LÀ Cơ HỘI CỦA PC 

Những quy luật trên cùa tình yêu và cuộc sống cũng đã 
dạy cho tôi bài học về một mô thức mạnh mẽ khác đối với 
tính tương thuộc. Nó đề cập đến cách chứng ta nhìn nhận 
vấn đề. Tôi đã mất nhiều tháng tìm cách lảng tránh một 
đồng nghiệp cùa mình, coi anh ta là nguồn gốc cùa mọi 
bực bội, chướng ngại. Nhưng khi nổ lực cư xử rộng lượng 
hơn, tôi đã có cơ hội đề thiết lập lại mối quan hệ thân tình 
vói anh ấy. Chúng tôi lại có được sức mạnh đề cùng nhau 
làm thành một nhóm vững mạnh, bổ sung cho nhau 
những thiếu sót. 

Tôi cho rằng trong một tình huống có tính tương 
thuộc, mỗi vấn đề cùa p (sản phẩm) lại là cơ hội cho PC 
(năng lực sản xuất) - một cơ hội để xây dựng các tài khoản 
tình cảm, có ảnh hưởng rất lớn đến sản phẩm tương thuộc. 

Khi các bậc cha mẹ nhìn nhận lỗi lầm cùa con cái như 
những cơ hội đề xây dựng mối quan hệ, thay vì coi đó là 
nguyên cớ đề trừng phạt, thì việc này sẽ làm thay đổi hoàn 
toàn bản chất quan hệ cha mẹ - con cái. Khi đó cha mẹ sẽ 
mong muốn hiểu rỏ và giúp đỡ con cái mình hơn. Thay vì 
quát lên: "Thôi, đừng gây thêm chuyện nữa!", các bậc phụ 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 297 


huynh sẽ tự nhủ: "Đây là cơ hội đề mình có thể gần gũi vói 
con hơn, cần phải tìm cách giúp nó". Do vậy, mối quan hệ 
qua lại này sẽ thay đổi từ hình thức đến bản chất và đuợc 
gắn kết vững chắc bằng tình yêu và lòng tin. Con cái bạn sẻ 
cởi mờ hơn khi cảm nhận đuợc nhũng giá trị mà cha mẹ 
dành cho chứng - xem chứng nhít một cá nhân độc lập. 

Mô thức này cũng có tác động mạnh trong lĩnh vực 
kinh doanh. Một hệ thống các trung tâm thuơng mại hoạt 
động theo mô thức này đã tạo đuợc sự trung thành rất lớn 
từ phía khách hàng đối vói dịch vụ cùa mình. Bất cứ lúc nào 
khách hàng gặp khó khăn, dù rất nhỏ, thì mọi nhân viên 
ngay lập tức xem đấy là cơ hội đề xây dựng mối quan hệ với 
khách hàng. Họ đáp ứng yêu cầu của khách hàng vói thái độ 
niềm nở, với lòng nhiệt tình giải quyết rốt ráo vấn đề. Họ 
đối xử với khách hàng bằng sự kính trọng và tử tế, dành cho 
khách hàng sự phục vụ hết sức chu đáo, khiến khách hàng 
không nghĩ đến việc sẽ chuyển sang dịch vụ khác. 

Bằng cách xem sự cân bằng P/PC là một yếu tố cần 
thiết cho một thực tại hiệu quả có tính tuơng thuộc, chúng 
ta có thề biến vấn nạn thành cơ hội, tức dùng p đề gia tăng 
PC. 

Có đuợc mô thức về tài khoản tình cảm trong tâm trí, 
chứng ta đã sẳn sàng buớc vào Thói quen xây dựng Thành 
tích tập thề. Khi thực hiện điều này, chứng ta sẽ hiểu rỏ cần 
kết họp các thói quen vói nhau nhu thế nào đề tạo ra đuợc 
mối quan hệ tuơng thuộc hiệu quả. Chúng ta cũng sẽ thấy 
đuợc mình đã bị chi phối mạnh mẽ nhu thế nào bời một 
"kịch bản" khác về khuôn mẫu suy nghỉ và hành vi cùa 
chúng ta. 

Ngoài ra, chúng ta còn nhận thấy, ở mức độ sâu sắc 



298 7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


hơn, rằng quan hệ tương thuộc hiệu quả chỉ có thề đạt 
được khi những người tham gia thực sự độc lập. Thành tích 
tập thề không thể có được bằng các kỹ thuật "đàm phán 
thỏa hiệp" hay "tư duy chỉ bằng lắng nghe". Thậm chí "giải 
quyết vấn đề một cách sáng tạo" cũng không mang lại kết 
quả. Thành tích tập thề không thể có được khi chỉ tập trung 
vào nhân cách mà bỏ qua nền tảng tính cách căn bản. 



Thói quen thứ tư 
TƯ DUY CÙNG THẮNG 




















Các nguyên tăc lãnh đạo 


“Chúng ta đã thuộc nằm lòng “nguyên tắc 
vàng”;giờ đã đến lúc đưa nó vào cuộc sống. ” 

Edvvin Markham 


M ột lần, tôi được mời làm việc với một công ty nọ, 
vị chủ tịch ở đây đang hết sức lo lắng về việc bất 
họp tác giữa các nhân viên trong công ty. 

"Vấn đề chính cùa chúng tôi, Stephen ạ, đó là họ rất ích 
ký", ông ấy nói. "Họ không chịu họp tác với nhau. Nếu họ 
họp tác với nhau thì chứng tôi có thể sản xuất nhiều hơn. 
Liệu anh có thể giúp chứng tôi xây dựng chương trình đẩy 
mạnh sự họp tác trong nhân viên không?". 

"Thế vấn đề cùa các ông là do con người hay là do mô 
thức?", tôi hỏi. 

"Tôi nghỉ rằng tốt nhất là anh hãy tự tìm hiểu lấy", ông 
ấy trả lời. 

Và tôi đã tìm hiểu. Tôi phát hiện ra rằng đúng là ở đây 
có tình trạng thiếu thiện chí họp tác, tư tưởng chống đối 
lãnh đạo, và thủ thế trong giao tiếp giữa các nhân viên. Tôi 
cũng nhận thấy các tài khoản tình cảm bị thấu chi, tạo ra 
một nền văn hóa thiếu tin cậy lẫn nhau. 

Vài ngày sau, tôi gặp lại vị chủ tịch. 

"Chúng ta hãy nhìn sâu hơn", tôi gợi ý, "Tại sao nhân 



302 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


viên cùa ông không chịu hợp tác vói nhau? Họ được gì từ 
việc bất họp tác này?". 

"Họ chẳng được gì cả", ông ấy khẳng định, "Họ sẽ 
được lọi hơn rất nhiều nếu hợp tác vói nhau". 

"Thật vậy ư?", tôi hỏi. Phía sau tấm rèm cùa ông chù 
tịch là bảng sơ đồ treo trên tường. Trên bảng sơ đồ vẽ hình 
nhiều con ngựa đua đang trên đường chạy. Gắn vào đầu 
mỗi con ngựa là gương mặt cùa từng quản đốc của ông ấy. 
Cuối đường đua là một bức tranh áp phích du lịch 
Bermuda, một bức tranh lý tường với bầu trời xanh rờn, 
những đám mây lơ lửng và một cặp tình nhân trông rất 
lãng mạn đang dắt tay nhau đi trên bãi cát trắng mịn. 

Cứ mỗi tuần một lần, ông chủ tịch gọi tất cả nhân viên 
quản lý đến phòng làm việc cùa mình và nói về vấn đề họp 
tác. "Chúng ta hãy làm việc cùng nhau. Tất cả chúng ta sẻ 
thu được nhiều hơn nếu họp tác với nhau". Nói rồi ông 
kéo tấm rèm đề họ nhìn vào bảng sơ đồ. "Nào, giờ tôi hỏi 
vị nào muốn là người thắng cuộc đề đi du lịch Bermuda?". 

Đó là cách cùa ông ấy. Tàm như vậy chẳng khác nào nói 
rằng "cuộc sa thải sẽ tiếp tục cho đến khi tinh thần làm việc 
được cải thiện". Ông ấy cần sự họp tác trong công ty. Ông 
ấy muốn nhân viên cùa mình chung sức làm việc, chia sẻ ý 
tưởng và cùng nhau hưởng lợi từ nỗ lực họp tác đó. Nhưng 
ông lại đặt họ vào thế cạnh tranh vói nhau. Thành công cùa 
người này đồng nghĩa với thất bại cùa ngưòi khác. 

Cũng như nhiều vấn đề khác giữa con ngưòi vói nhau 
trong kinh doanh, trong gia đình và các mối quan hệ khác, 
vấn đề cùa công ty này là kết quả cùa một mô thức sai lầm. 
Ông chù tịch đang cố lấy được kết quả cùa sự họp tác từ mô 
thức cạnh tranh. Và khi không thu được kết quả, ông ấy 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 303 


muốn có ngay một biện pháp, một chương trình, một liều 
thuốc đặc trị cấp tốc để khiến các nhân viên chịu họp tác 
vói nhau. 

Chúng ta không thể thay đổi được chất lượng cùa trái 
trên cành nếu không thay đổi ngay từ dưới gốc rẻ. Trong 
trường họp của vị chù tịch công ty nọ, ông ta cần chuyển 
sang tập trung vào việc hoàn thiện cá nhân và tổ chức theo 
một cách hoàn toàn khác bằng cách phát triển hệ thống 
thông tin và thưởng phạt trên cơ sở tăng cường các giá trị 
của sự họp tác. 

Thời điềm bước từ vị trí độc lập sang tương thuộc, du 
với cương vị gì đi nữa, thì bạn đã nhận vai trò lãnh đạo - 
một vị trí có ảnh hưởng đến người khác. Và thói quen của 
sự thành công trong lãnh đạo giữa con người với con người 
là tư duy cùng thảng. 

1. SÁU MÔ THỨC CỦA MỐI QUAN HỆ TUƠNG TÁC 
GIŨA CON NGUỜI 

Tư duy cùng thắng không phải là phương pháp mà là 
một triết lý về mối quan hệ tương tác giữa con người vói 
con người. Thực ra, đây là một trong sáu mô thức cùa mối 
quan hệ tương tác. Sáu mô thức bao gồm: 

- Cùng thắng; 

- Thắng/ thua; 

- Thua/thắng; 

- Thua/ thua; 

- Chỉ có thắng; 

- Thắng/ thắng hoặc "không giao kèo". 



304 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Cùng thắng 

Tư duy cùng thắng là một khuôn khổ cùa suy nghĩ, khối 
óc và con tim nhằm tìm kiếm lọi ích chung trong mọi sự 
tuong tác giữa con nguôi vói nhau. Cùng thắng có nghĩa là 
mọi thỏa thuận hay giải pháp đều có lọi, cùng thỏa mãn 
cho đôi bên. Vói giải pháp cùng thắng, tất cả các bên đều 
cảm thấy hài lòng về quyết định và cam kết cùng thực hiện 
kế hoạch. Tư duy cùng thảng xem cuộc sống là một diễn đàn 
của sự hợp tác, chứ không phải cạnh tranh. Đa số người ta 
thường tư duy theo kiểu lưỡng phân đối lập: mạnh hoặc 
yếu, cứng rắn hoặc mềm dẻo, thắng hoặc thua. Lối tư duy 
này có khiếm khuyết rất co bản - nó được dựa trên sức 
mạnh và ưu thế hon là nguyên tắc. Còn tư duy cùng thảng 
được dựa trên mô thức cho rằng co hội cho tất cả mọi 
người là ngang nhau, rằng sự thành công cùa nguôi này 
không phải do sự trả giá hay thất bại của người khác. 

Tư duy cùng thắng là niềm tin vào một giải pháp thứ ba. 
Đó không phải là cách cùa anh hay cách cùa tôi; mà đó là 
một cách khác tốt hon, có lọi hon cho cả hai. 

Thắng/thua 

Một mô thức khác trong qrxan hệ tưong tác của con 
người là mô thức thắng/thua. Đó là mô thức mà vị chủ tịch 
kể trên đã sử dụng. Mô thức này nói rằng: "Nếu tôi thắng, 
nghĩa là anh đã thua". 

Trong phong cách lãnh đạo, tư duy thắng/thua là một 
quan điềm độc đoán chuyên quyên. "Làm theo ý cùa tôi, 
chứ không phải ý anh". Những người có tư duy 
thắng/thua có khuynh hướng sử dụng chức vụ, quyền lực, 
sự tín nhiệm, quyền sở hữu... của mình đề đạt được mong 
muốn. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 305 


Đa số chúng ta đã được tôi rèn tư duy thắng/thua ngay 
từ khi ra đòi, bỏi lực đẩy mạnh nhất, trước nhất và quan 
trọng nhất: gia đình. Khi so sánh con mình vói một đứa trẻ 
khác, chứng ta đã vô tình đặt nó vào lối tư duy thắng/ thua; 
khiến cho con cái cảm nhận sự thông cảm hay tình yêu 
thương cùa cha mẹ chứng tăng lên hay giảm xuống là dựa 
trên co sở so sánh đó. Nếu tình yêu thương được xác lập 
kèm theo các điều kiện hay sự trao đổi thì sẽ dần đến một 
cái nhìn sai lầm rằng trên đòi này chẳng gì tự thân nó có giá 
trị hay đáng yêu. Một khi giá trị cùa con người nằm ở bên 
ngoài bản thân họ và chỉ đề so sánh vói người khác hay vói 
sự kỳ vọng nào đó thì hậu quả tệ hại sẻ xảy ra, nhất là đối vói 
con trẻ - chúng rất dẻ bị tổn thưong. 

Và điều gì sẽ xảy ra đối vói một khối óc, trái tim còn 
non dại, rất dể bị tổn thương, phụ thuộc chủ yếu vào sự 
giúp đõ và khẳng định tình cảm cùa các bậc cha mẹ, trước 
một tình yêu thưong có điều kiện? Tâm hồn đứa trẻ sẽ bị 
đúc sẳn, định hình và lập trình theo tư duy thắng/thua. 

"Nếu ngoan ngoãn hon anh của em, thì cha mẹ sẽ yêu 
em hon." 

"Cha mẹ không yêu em bằng chị em." 

Ngoài ảnh hưởng cùa tình thưong trong gia đình, các 
bạn cùng trang lứa cũng tác động không ít đến việc định 
hình tâm lý của trẻ. Chúng thường chấp nhận hay hắt hủi 
bạn mình trên co sỏ những kỳ vọng và chuẩn mực cùa 
chúng; điều này làm tăng thêm sự định hình tâm lý 
thắng/thua ở một đứa trẻ. 

Một lý thuyết khác còn khẳng định rằng việc chứng ta 
có "Ả" là bỏi vì ai đó đã có "C". Nó lý giải giá trị của một cá 
nhân bằng cách so sánh cá nhân đó vói ngưòi khác; không 



306 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


CÓ sự công nhận nào dành cho giá trị nội tại, mọi người đều 
được xác định theo những giá trị bên ngoài. 

"Ồ, tôi rất mừng được gặp anh tại cuộc họp phụ 
huynh. Anh nên tự hào về con gái mình, Caroline. Con bé 
nằm trong tốp 10 học sinh giỏi nhất lóp.' 7 

"Vâng, tôi rất vui." 

"Nhưng con trai anh, Johnny lại đang có vấn đề. Cậu ta 
nằm trong số 25% học sinh kém nhất." 

"Thật thế ư? Tệ quá! Chúng tôi phải làm sao bây giờ?" 

Thông tin so sánh kiểu này không nói lên được nổ lực 
ngang bằng của hai đối tượng là Johnny và Caroline, việc 
đánh giá xếp hạng con người hầu như không dựa trên co sở 
đối chiếu vói tiềm năng hay mức độ khai thác khả năng 
hiện có của họ, mà chỉ dựa vào việc so sánh bản thân họ vói 
người khác. Các thang bậc xếp hạng là những con dấu 
chứng thực giá trị xã hội bên ngoài giúp nguôi ta có thể mở 
cánh cửa đến vói các co hội. Sự cạnh tranh, chứ không phải 
họp tác, đang nằm trong cốt lỏi của quá trình giáo dục đào 
tạo, còn sự họp tác lại bị xem là liên quan đến lừa dối. 

Trong thể thao, các vận động viên cũng đã vô tình tạo 
ra một mô thức không mấy tốt đẹp. Họ tin rằng thể thao 
thật sự là một trò choi lớn, một trò choi thắng/thua, được 
và mất. Và trong thi đấu thể thao, "chiến thắng" đồng 
nghĩa với việc "đánh bại" kẻ khác. 

Một tác nhân khác là luật lệ. Chúng ta đang sống trong 
một xã hội đầy rẫy kiện tụng, tranh chấp. Điều đầu tiên mà 
nhiều người nghỉ đến khi gặp rắc rối là đi kiện ai đó, đưa họ 
ra tòa. Đó là điền hình cùa kiểu tư duy luôn phòng thủ, 
không có chỗ cho sự họp tác. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 307 


Bất cứ xã hội nào cũng cần phải có luật lệ đề duy trì sự 
tồn tại và phát triển, nhưng luật lệ không tạo ra đuợc sự 
họp tác, mà thường có xu hướng dẫn đến thỏa hiệp. Luật lệ 
được hình thành dựa trên một khái niệm có tính đối 
kháng. Thòi gian gần đây, các luật sư và các trường luật 
được khuyến khích tập trung vào đàm phán hòa bình, các 
kỹ thuật "cùng thắng" và áp dụng tòa án lương tâm. Đó có 
thể chưa phải là giải pháp cuối cùng, nhưng nó cũng phản 
ánh mối quan tâm ngày càng tăng đối vói vấn đề này. 

Thực tế vẫn có chỗ cho tư duy thắng/thua trong các 
tình huống thực sự có tính cạnh tranh và mức độ tin cậy 
thấp, nhưng phần lớn cuộc sống không phải là cuộc cạnh 
tranh. Chúng ta sống không phải đề hàng ngày cạnh tranh 
vói vợ/chồng mình, vói con cái, với đồng nghiệp, với 
những nguôi láng giềng, với bạn bè. "Ai là ngưòi chiến 
thắng trong hôn nhân?". Qrxả thật là một câu hỏi ngớ ngẩn! 

Cuộc sống cùa chúng ta là một thực tại có tính tương 
thuộc, các kết quả mong muốn đều có được từ sự hợp tác 
giữa bạn và người khác, và tâm lý thắng/thua rỏ ràng 
không phù họp với quá trình này. 

Thua/thắng 

Một số nguôi được lập trình đề tư duy theo cách khác 
- thua/ thắng. 

"Tôi chịu thua, anh thắng." 

"Tiếp tục đi. Hãy làm theo cách của anh." 

"Cứ làm nhục tôi đi. Mọi người vẫn làm thế mà." 

"Tôi là kẻ thua cuộc. Tôi luôn luôn là kẻ thua cuộc!" 

"Tôi là một người đem lại hòa bình. Tôi sẽ làm mọi việc 
đề giữ hòa khí." 



308 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Tư duy thua/thắng còn tệ hơn tư duy thắng/thua vì 
không có chuẩn mực nào cả - không đòi hỏi, không kỳ 
vọng, không tầm nhìn. Những người có tư duy thua/ thắng 
thường là người muốn nhanh chóng làm hài lòng hoặc xoa 
dịu ngưòi khác. Họ tìm kiếm sức mạnh bằng sự dể dãi hoặc 
chấp nhận. Họ ít có can đảm đề bộc lộ tình cảm cũng như 
phán xét cùa chính mình và dẻ dàng sợ hãi trước cái tôi 
mạnh mẽ của người khác. 

Trong đàm phán, tư duy thlia/thắng được coi là sự đầu 
hàng, chịu dma hay từ bỏ. Trong phong cách lãnh đạo, đó 
là tính dể dãi, hay nuông chiều. Tư duy thua/ thắng cổ xúy 
cho lối sống "ba phải", dù "những người ba phải là kẻ đến 
đích sau cùng". 

Những người có tư duy thắng/tlma rất thích những 
người có tư duy thua/thắng vì đó là "đất sống" cùa họ. Họ 
thích sự nhu nhược cùa những người này - vì họ có thể lọi 
dụng để phục vụ lọi ích cho mình. Sự nhrx nhược cùa 
những kẻ đó là phần thưởng cho sức mạnh của họ. 

Nhưng vấn đề là ở chổ những người có tư duy 
thua/thắng phải chôn vùi rất nhiều cảm xúc. Những tình 
cảm được kìm nén đó không bao giờ chết, chúng chỉ tạm 
thòi bị chôn sống và sẽ sống lại một cách tệ hại hơn về sau. 
Những căn bệnh căng thẳng thần kinh, đặc biệt là những 
bệnh về đường hô hấp, thần kinh và tim mạch thường là do 
phẫn uất, thất vọng, vỡ mộng, bị ức chế bời tâm lý 
thua/thắng. Sự phần nộ hay tức giận thái quá, những phàn 
ứng quá mức trước sự khiêu khích nhỏ nhặt và luôn hoài 
nghi là những biểu hiện khác cùa sự ức chế tình cảm, ảnh 
hưởng xấu đến lòng tự trọng và mối quan hệ vói người khác. 

Cả hai tư duy thắng/thua và thua/thắng đều là những 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 309 


trạng thái yếu kém, dựa trên cảm giác bất an cùa bản thân. 
Tạm thòi, tư duy thắng/thua đem lại nhiều kết quả vì nó 
huy động được sức mạnh và tài năng đáng kể cùa những 
người ở cấp cao. Còn tư duy thua/thắng là một mớ hỗn 
loạn và yếu kém ngay khi mói hình thành. Nhiều nhà lãnh 
đạo, cán bộ quản lý và các bậc cha mẹ dao động như quả lắc 
đồng hồ từ tư duy thắng/thua sang tư duy th ua/thắng. Khi 
không thề chịu được sự rối loạn, mất phương hướng, 
không còn kỳ vọng và tính kỷ luật nữa thì họ quay sang tư 
duy thắng/thua. Đến khi mặc cảm tội lỗi làm mất đi quyết 
tâm, họ lại quay trở lại tư duy thua/ thắng. Và rồi, một lần 
nữa, sự tức giận và thất vọng đẩy họ trờ lại tư duy 
thắng/thua. Lúc này, họ chỉ chờ cơ hội và điều kiện để 
phric thù. 

Thua/thua 

Khi hai người có tư duy thắng/thua gặp nhau, tức là 
khi hai cá nhân có tính cách kiên quyết, bướng bỉnh và ích 
kỷ giao tiếp với nhau thì kết cục sẽ là tư duy thua/thua. Cả 
hai sẻ đều là kẻ thua cuộc. Cà hai sẽ trở nên hận thù và 
muốn "giải quyết" với nhau một cách mù quáng, bất chấp 
thực tế rằng trả thù là con dao hai lưỡi. 

Tôi đã được chứng kiến một cuộc ly dị mà tòa án phán 
quyết ngưòi chồng phải chia cho vợ phân nửa tài sản. Tuân 
thù quyết định cùa tòa án, anh ấy bán chiếc xe ô-tô trị giá 
hơn 10.000 đô-la vói giá 50 đô-la và chia 25 đô-la cho người 
vợ (lúc này đã ly dị). Đến nước này thì người vợ phản đối. 
Sau đó, thư ký tòa đã tiến hành kiềm tra sự việc và phát hiện 
ra rằng ngưòi chồng đã bán mọi tài sản khác theo cùng một 
cách như vậy. 

Một số ngưòi tập trung vào việc lấy đối thù làm trọng 



310 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


tâm cuộc sống, đến mức hoàn toàn bị ám ảnh bỏi hành vi 
của người đó. Họ "mù quáng" trước mọi thứ, trừ mong 
muốn làm cho đối thù bị tổn thương, mất mát, dù rằng 
điều đó đồng nghĩa vói sự mất mát của chính mình. Tư duy 
thua/ thua là triết lý cùa sự xung đột và đối kháng, một thứ 
triết lý cùa chiến tranh. 

Tư duy thua/thua cũng là triết lý cùa nguôi bị phụ 
thuộc hoàn toàn vào người khác mà không tìm được lối 
thoát cho riêng mình. Đó là những người bất hạnh. Nếu 
thua cuộc, họ sẽ thực hành theo phương châm "không ăn 
được thì phá cho hôi", buộc đối thù cũng phải nếm trải 
đau khổ, cay đắng nhrt mình. 

Chỉ có thắng 

Một lựa chọn khác thường gặp là "chỉ có thắng". 
Những người tư duy "chỉ có thắng" không nhất thiết 
muốn người khác phải thua. Thắng thua đối vói họ không 
phải là vấn đề. Điều quan trọng là họ có được cái họ muốn. 
Khi việc thi đua hay cạnh tranh không có ý nghĩa, thì chiến 
thắng có thể là cách phổ biến nhất trong cuộc sống hàng 
ngày. Một người mang tâm lý "chỉ có thắng" suy nghỉ theo 
hướng bằng mọi cách bảo đảm được mục đích cùa mình. 
Họ không quan tâm ngưòi khác thắng, thua ra sao, cũng 
không tìm cách trả đũa ngưòi khác. 

Phương án nào có hiệu quả nhấtĩ 

Trong năm phương án đã nêu - cùng thắng, 
thắng/thua, thua/thắng, thua/thua, và chỉ có thắng - 
phương án nào hiệu quả nhất? Câu trả lời là: "Còn tùy". 
Nếu đội bạn thắng trong một trận đá bóng, có nghĩa là đội 
khác thua. Nếu là một doanh nhân, có thể bạn rmrốn cạnh 
tranh vói đối thù trong một tình huống thắng/thua để 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 311 


thúc đẩy lọi nhuận. Tuy nhiên, đó không phải là một cuộc 
đua nhằm loại trừ nhau. Nếu là lãnh đạo cùa một tổ chức, 
bạn cũng không nên chọn kiều tu duy thắng/thua đề cản 
trở sự họp tác giũa các cá nhân hoặc giũa các nhóm nguôi 
nhằm đạt đuợc thành công tối đa. 

Nếu đánh giá cao mối quan hệ và cho rằng vấn đề 
thắng/thua không thực sự quan trọng, bạn có thể chọn 
kiểu tu duy thua/thắng, trong một số tình huống nhất 
định, để khẳng định vị trí cùa nguôi khác một cách chân 
thành. "Điều tôi muốn không quan trọng bằng mối quan 
hệ cùa tôi vói anh. Do đó, chúng ta hãy làm theo cách cùa 
anh". Bạn cũng có thể chọn tu duy thua/thắng nếu cảm 
thấy tốn quá nhiều thòi gian và sức lực đề giành chiến 
thắng, trong khi chiến thắng ấy làm tổn hại nhũng giá trị 
khác cao quý hon. 

Có nhũng tình huống mà bạn chỉ muốn một điều duy 
nhất là chiến thắng, bạn không quan tâm gì đến mối quan 
hệ với người khác nữa. Chẳng hạn, trong trường họp tính 
mạng con bạn đang gặp nguy hiểm, có thể bạn chẳng qrxan 
tâm đến ai cả, vì việc cứu sống con bạn là điều quan trọng 
trên hết. 

Do đó, sự lựa chọn tốt nhất tùy thuộc vào thực tiễn. 
Vấn đề là làm thế nào đề nhận ra thực tiền một cách chính 
xác và định hình tư duy phù họp vói từng hoàn cảnh, từng 
tình huống. 

Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, đa số các tình huống 
đều có mối quan hệ tưong thuộc, do đó, tư duy cùng thắng tức 
các bèn cùng có lợi, là phưong án phù họp nhất trong số năm 
phưong án trên. 

Tư duy thắng/thua không phải là một phưong án lâu 



312 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


dài, bỏi vì dù tôi có thắng trong cuộc đối đầu vói bạn, thì 
mối quan hệ cùa chúng ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ví 
dụ, nếu tôi là nhà cung cấp sản phẩm cho công ty cùa bạn, 
và tôi thắng bạn về một số điều khoản trong họp đồng, thì 
trong thòi điềm đó, tôi có thể giành được cái tôi muốn. 
Nhưng liệu bạn có muốn tiếp tục họp tác vói tôi nữa 
không? Chiến thắng nhất thời của tôi thực sự sẽ biến thành 
thất bại lâu dài nếu như bạn không tiép tục làm ăn với tôi 
nữa. Xét về lâu dài, phưong án thắng/thua trong mối quan 
hệ tương thuộc sẽ trở thành phương án thua/thua. 

Xét cho cùng, nếu không cùng thắng, thì cả hai sẻ cùng 
thua. Đó là lý do vì sao tư duy cùng thắng là kiểu tư duy duy 
nhất có ý nghĩa tích cực trong thực tại tương thuộc. 

Có lần, tôi làm việc với một khách hàng là chủ tịch một 
hệ thống cửa hàng bán lẻ lớn. Ông nói với tôi: "Stephen 
này, kiểu tư duy cùng thắng này nghe thì hay, nhưng có vẻ lý 
tưởng qriá. Thương trường thực tế rất khắc nghiệt, chứ 
không đơn giản đâu. Đâu đâu cũng thấy tư duy 
thắng/thua, và nếu chúng ta không theo luật chơi đó, 
chúng ta chẳng làm được gì cà". 

"Được rồi," tôi nói, "Ông cứ thử áp dụng luật 
thắng/thua vói khách hàng cùa ông đi. Xem thực tế sẽ như 
thế nào?". 

"Ồ, không", ông ấy trả lời. 

"Tại sao không?" 

"Tôi sẽ mất khách hàng." 

"Thế thì chọn phương án thua/ thắng vậy - bán rẻ hàng 
hóa." 

"Không. Không có lãi thì làm sao duy trì được cửa hàng!" 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 313 


Sau khi cân nhắc đủ mọi phương án, cuối cùng, chứng 
tôi nhận thấy chỉ có phương án cùng thảng là giải pháp tối 
ưu nhất. Tuy nhiên, ông ấy phân bày: 

"Tôi đồng ý là nó đúng vói khách hàng, nhưng lại 
không đúng đối vói các nhà cung cấp." 

"Nhưng bàn thân ông cũng là khách hàng cùa nhà 
cung cấp, tại sao ông lại không đồng tình với nguyên tắc 
này?" 

"Ồ, gần đây chúng tôi có thương lượng lại hợp đồng 
thuê vói các nhà quản lý siêu thị", ông ấy nói, "Chúng tôi 
đi vào thương lượng theo chủ trương cùng thắng. Chúng 
tôi cỏi mở, có tình có lý, ôn hòa. Nhưng họ lại coi đó là 
biểu hiện của sự nhượng bộ và tỏ ra lấn lướt chứng tôi." 

"Vậy tại sao anh không áp dụng phương án 
thua/ thắng?", tôi hỏi. 

"Chúng tôi không làm như thế. Chúng tôi theo 
phương án cùng thắng." 

"Anh nói rằng họ đã lấn lướt anh?" 

"Đúng vậy." 

"Nói cách khác là anh thua." 

"Đúng vậy." 

"Và họ thắng." 

"Đúng thế!" 

"Vậy anh gọi đó là gì?" 

Khi nhận ra rằng cái mà ông vẫn nghỉ là cùng thắng thực 
ra là thua/'thắng, ông đã bị sốc. 



314 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Nếu người đàn ông này có tư duy cùng thảng thực sự thì 
ông ấy đã kiên nhẫn hơn, biết lắng nghe ý kiến cùa ban 
quản lý siêu thị hơn và trình bày quan điềm một cách 
mạnh dạn hơn. Ông ấy nên tiếp tục tinh thần cùng thắng 
cho đến khi đạt được giải pháp làm hài lòng cả hai bên. Đó 
mói là phương án đồng tâm hiệp lực - điều mà có thề cả hai 
bên không ai nghỉ tói. 

Cùng thắng hoặc không giao kèo 

Nếu cả hai bên đều không đạt được thỏa thuận cùng 
có lọi thì họ vẫn có thể đi đến giải pháp cùng thắng hoặc 
không giao kèo. 

Không giao kèo có nghĩa là nếu không tìm được giải 
pháp thỏa đáng cho cả hai bên, chứng ta sẻ thừa nhận các 
điềm bất đồng cùa nhau. Không có giao kèo gì cả. Không 
có sự kỳ vọng nào được đặt ra, không có thỏa thuận nào 
được thiết lập. Tôi không họp tác với bạn hoặc chứng ta 
không làm việc cùng nhau nữa bỏd những giá trị và mục 
tiêu cùa chứng ta rỏ ràng là đối lập nhau. Vì vậy, chứng ta 
nên nhận diện sự đối lập ngay từ đầu đề tránh bị thất vọng. 

Khi chọn giải pháp không giao kèo, bạn sẽ cảm thấy tự 
do hơn, cỏi mở hơn vì không phải tìm cách điều khiển, đối 
phó vói người khác, hay thúc đẩy kế hoạch đề có được cái 
mình muốn. Bạn sẽ có thòi gian tìm hiểu sâu hơn những 
vấn đề cốt lối cùa tình hình và tìm ra phương hướng giải 
quyết. Với chủ trương này, bạn có thể giải thích: "Tôi chỉ 
muốn giải pháp cả hai cùng thắng, vì nếu anh không đồng 
ý với những cam kết thì có nghĩa là anh đang phải chịu 
thiệt, như vậy, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chẳng được 
lâu dài. Nếu không thể đạt được giải pháp đó, chứng ta 
không nên có bất cứ giao kèo nào". 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 315 


Sau một thòi gian học được khái niệm cùng thảng hoặc 
khóng giao kèo, chủ tịch của một công ty nhỏ về phần mềm 
máy tính đến chia sẻ với tôi kinh nghiệm sau. 

"Chúng tôi đã xây dựng được phần mềm mói và đã bán 
cho một ngân hàng theo hợp đồng 5 năm. VỊ chủ tịch cùa 
ngân hàng rất phấn khỏi, nhưng các nhân viên cấp dưói thì 
không ủng hộ quyết định cùa ông. 

Khoảng một tháng sau, ngân hàng đó thay đổi chủ 
tịch. Ông chủ tịch mói đến gặp tôi và nói: 'Tôi hài lòng về 
phần mềm đó, nhưng tôi đang có một đống việc đang chò 
giải quyết, còn những người khác thì không tán thành việc 
này. Tôi thực sự cảm thấy tôi chưa thể thúc ép họ cũng như 
có bất cứ quyết định nào vào lúc này được". 

Công ty tôi đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Tôi 
biết tôi có quyền sử dụng pháp lý đề họp đồng này được 
thực hiện. Nhưng tôi bị thuyết phục bỏi giá trị của nguyên 
tắc cùng thắng. Do đó, tôi nói với ông ấy: "Chúng ta đã có 
họp đồng. Ngân hàng của ông đã xem xét và chấp nhận sản 
phẩm và dịch vụ cùa chúng tôi. Nhưng chứng tôi hiểu rằng 
các ông không hài lòng về nó. Vì thế, chúng tôi sẽ chấm dứt 
họp đồng, trả lại tiền đặt cọc, và nếu sau này, các ông thực 
sự cần một phần mềm thì hãy đến vói chúng tôi". 

Tôi đã bỏ đi một họp đồng trị giá 84.000 USD. Nó gần 
như một thất thoát tài chính quá nặng nề. Nhưng tôi cảm 
thấy, xét về lâu dài, những họp đồng khác sẽ quay lại cùng 
với lọi tức cao hon. 

Ba tháng sau, ông chủ tịch ngân hàng đó gọi điện cho 
tôi: "Chúng tôi đang thay đổi hệ thống xử lý dữ liệu, chúng 
tôi muốn họp tác vói công ty ông". Và ông ấy đã ký một 
họp đồng mói trị giá 240.000 USD vói chúng tôi." 



316 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Trong một thực tại tương thuộc, bất kỳ giải pháp nào 
kém hon giải pháp cùng thắng chỉ là hạ sách và sẻ có tác 
động đến mối quan hệ lâu dài. Cái giá phải trả cho tác động 
đó cần phải được xem xét kỷ lưỡng. Nếu không thể đạt 
được giải pháp cùng thắng thực sự, thì bạn nên chọn giải 
pháp không giao kèo. Cùng thắng hoặc không giao kèo 
không những đem lại sự tự do lớn trong kinh doanh mà 
còn cả trong quan hệ tình cảm gia đình. Nếu các thành 
viên trong gia đình không muốn xem video, thì đơn giản là 
họ nên quyết định làm chuyện khác, - nghĩa là chọn 
phương án "không giao kèo". 

Tôi có một cô bạn là ca sĩ, vào mỗi cuối tuần, gia đình 
cô ấy thường đi hát chung với nhau. Trước đây, khi các con 
còn nhỏ, cô ấy luôn là ngưòi chuẩn bị phần nhạc, trang 
phục biểu diển, đệm đàn piano và chỉ đạo biểu diển. Khi 
những đứa con lớn lên, thị hiếu âm nhạc cùa chúng thay 
đổi và chúng muốn có tiếng nói riêng về cách biểu diển 
cũng như trang phục. Chúng không muốn nghe theo sự 
chỉ đạo cùa mẹ nữa. 

Vì có nhiều kinh nghiệm biểu diễn và nắm bắt kịp thời 
nhu cầu khán giả nên cô ấy không đồng tình với đề xuất 
cùa các con. Nhưng cô ấy cũng nhận thấy sự cần thiết phải 
xem bọn trẻ như những thành viên trưởng thành và có 
quyền đưa ra quyết định. 

Do đó, cô ấy chọn giải pháp cùng thắng hoặc không giao 
kèo. Cô ấy nói vói chứng rằng cần có một thỏa thuận mà 
mọi ngưòi đều hài lòng. Hoặc nếu không chúng sẽ chọn 
cách khác đề thể hiện tài năng. Kết quả là mọi ngưòi cảm 
thấy thoải mái đưa ra ý kiến nhằm xác lập thỏa thuận cùng 
thắng vói nhận thức rằng dù họ có đạt được thỏa thuận hay 
không thì điều đó cũng không có gì ràng buộc về tình cảm. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 317 


Cách tiếp cận cùng thắng hoặc không giao kèo là phương 
pháp thiết thực nhất ở giai đoạn đầu cùa các mối quan hệ 
kinh doanh. Một khi quan hệ đã phát triển thì giải pháp 
không giao kèo không còn là giải pháp khả thi, vì nó có thể 
gây ra nhiều rắc rối nghiêm trọng, đặc biệt đối vói các 
doanh nghiệp gia đình hay các doanh nghiệp có sự khỏi 
đầu dựa trên cơ sở tình bạn. 

Đôi khi, vì cả nể nhau, nhiều người phải đi từ thỏa hiệp 
này đến thỏa hiệp khác, tuy ngoài mặt luôn tỏ ra tôn trọng 
nguyên tắc cùng thắng nhưng trong đầu chỉ nghỉ đến việc 
thắng/thua hay thua/thắng. Điều này sẻ làm cho doanh 
nghiệp tàn lụi dần và đi đến thất bại, hoặc phải sang 
nhượng cho nhà quản lý chuyên nghiệp hơn. Và vấn đề sẽ 
trở nên nghiêm trọng khi đối thủ cạnh tranh cùa họ hoạt 
động theo nguyên tắc cùng thắng và đồng tâm hiệp lực. 

Kinh nghiệm cho thấy sẽ tốt hơn cho doanh nghiệp gia 
đình hay doanh nghiệp bạn bè nếu họ áp dụng phương 
pháp không giao kèo đề giải quyết vướng mắc, cũng như 
nên xác lập trước một quy tắc mua/bán đề doanh nghiệp 
có thể phát triền thịnh vượng mà không làm tổn hại đến 
hòa khí giữa các thành viên. 

Tuy nhiên, cũng có một số mối quan hệ không thể sử 
dụng giải pháp không giao kèo. Tôi sẽ không thể nào từ bỏ 
con tôi hay vợ tôi đề chọn giải pháp không giao kèo. Tôi có 
thể đi vào đàm phán vói các con hoặc vói vợ mình về một 
giải pháp cùng thắng. Nếu vẫn không thành công, sẽ tốt 
hơn khi tôi chọn giải pháp thỏa hiệp lúc cần thiết - một 
hình thức thấp của tư duy cùng thắng. 



318 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


2. Năm phương diện cứa tư duy cùng thắng 

Tư duy cùng thắng là thói quen lãnh đạo giữa người và 
người, bao hàm sự vận dụng một trong các khả năng thiên 
phú đặc biệt cùa con người trong mối quan hệ như tự nhận 
thức, trí tưởng tượng, lưong tâm và ỷ chí độc lập. Nó còn bao 
hàm cả sự học hỏi lẫn nhau, ảnh hưởng qua lại và nguyên 
tắc các bên cùng có lợi. Và cần phải rất can đảm cũng như 
cân nhắc kỹ lưỡng đề tạo ra những lợi ích chung, đặc biệt 
khi chúng ta tương tác với những người có tư duy 
thắng/thua cố hữu. 

Đó là lý do vì sao thói quen thứ tư gồm có các nguyên 
tắc lãnh đạo giữa nguôi và người. Sự lãnh đạo này đòi hỏi 
tầm nhìn, bước khỏi đầu chủ động, an toàn, định hướng, 
khôn ngoan và năng lực - những yếu tố bắt nguồn từ mô 
thức lãnh đạo cá nhân lấy nguyên tắc làm trọng tâm. 

Nguyên tắc cùng thảng là nguyên tắc cơ bản đưa đến 
thành công trong mọi tương tác cùa con người. Nó bao 
gồm năm mặt tương thuộc trong cuộc sống, bắt đầu là tính 
cách, sau đó là các mối quan hệ đề hình thành các thỏa thuận. 
Nó được nuôi dưỡng trong một môi trường mà cấu trúc và 
quy tắc được xây dựng trên cơ sở tư duy cùng thắng. Và nó 
liên quan đến quy trình; chúng ta không thể đạt mục đích 
cùng thắng bằng lối tư duy thắng/thua hay thua/thắng. 

Sơ đồ dưới đây cho thấy mối quan hệ của 5 phương 
diện này vói nhau. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 319 



Các quy tắc hỗ trợ (4) và Các quy trình (5) 


Bây giờ chúng ta bắt đầu xem xét từng phương diện. 

Tính cách 

Tính cách là nền tảng cùa tư duy cùng thảng. Mọi thứ 
khác đều được xây dựng trên nền tảng này. Có ba đặc trưng 
tính cách quan trọng đối với mô thức cùng thắng. 

Tính chính trực. Tính chính trực là giá trị chứng ta 
đặt vào bản thân mình. Các Thói quen 1, 2 và 3 giúp chúng 
ta phát triền và duy trì tính chính trực. Khi chúng ta nhận 
diện rổ các giá trị cùa mình, chủ động tổ chức và thực hiện 
theo những giá trị này hàng ngày, chúng ta sẽ xây dựng 
được sự tự nhận thức, ý chí độc lập bằng cách giữ lòi hứa và 
thực hiện đúng cam kết. 

Trong cuộc sống, không thể đạt được thành công nếu 
chúng ta không hiểu sâu về những yếu tố tạo nên thành 
công. Mặt khác, nếu chứng ta không thề giữ vững cam kết 
của mình với ngưòi khác, cũng như đối vói bàn thân thì sự 
thỏa hiệp cũng chỉ là giả dối. Một khi không có nền tảng 
cho sự tin cậy, giải pháp cùng thắng sẽ trở thành một kỷ xảo 
rẻ tiền. Vì thế, chính trực là viên đá đặt nền tảng đầu tiên 
cho tư duy cùng thắng. 






320 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Sự chín chắn. Chín chắn là sự cân bằng giữa lòng 
dũng cảm và sự cân nhắc. Theo giáo sư Hrand Saxenian, 
ngưòi dạy môn Kiềm soát tại Khoa Kinh doanh Đại học 
Harvard, thì sự chín chắn về mặt tình cảm là "khả năng thè 
hiện tình cảm và phán xét bẳn thàn càn bằng với sự quan tàm 
đến ý nghĩ và cảm giác của người khác". Định nghĩa đó được 
nêu trong luận án tiến sĩ, được chính ông phát triển trong 
lỉnh vực nghiên cứu lịch sử và nghiên cứu điền dã. Sau đó 
ông đã viết một bài báo về công trình nghiên cứu gốc dưói 
dạng hoàn thiện vói những lập luận hỗ trợ và gọi ý áp dụng 
đăng trên tạp chí Harvard Business Review( số tháng 1-2 năm 
1958). Cách sử dụng thuật ngữ "chín chắn" cùa Hrand có 
hoi khác so vói cách sử dụng của nó trong cuốn sách này. Ớ 
đây, khái niệm chín chắn chủ yếu tập trung vào quá trình 
trưởng thành và phát triển, từ giai đoạn phụ thuộc sang 
độc lập rồi đến tương thuộc. 

Nếu xem xét các bài trắc nghiệm tâm lý nhằm tuyển 
dụng, thăng chức và đào tạo nhân viên, bạn sẽ thấy rằng 
chúng được thiết kế đề đánh giá mức độ chín chắn cùa họ. 
Dù có được gọi là sự cân bằng giữa sức mạnh bản ngã và 
cảm thông, giữa tự tin và tự trọng, giữa sự quan tâm đối với 
con nguôi hay đối với công việc thì điều được tìm kiếm ở 
đây là sự cân bằng giữa can đàm và càn nhắc. 

Sự cân bằng này đã ăn sâu vào học thuyết tương tác 
giữa người và người trong quản lý và lãnh đạo. Nó cũng là 
nội dung cùa sự cân bằng P/PC. Trong khi can đầm nhắm 
vào việc lấy được "quả trứng vàng" thì càn nhắc quan tâm 
đến phríc lọi lâu dài sản sinh từ "con ngỗng". Do đó, 
nhiệm vụ cơ bản cùa lãnh đạo là nâng cao mức sống và chất 
lượng sống cho mọi thành viên trong tổ chức. 

Nhiều người thường suy nghỉ theo kiểu: "Được cái này 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 321 


thì mất cái kia". Nhưng tư duy cùng thảng thì có lọi cho cả 
đôi bên. Đề có thói quen tư duy cùng thắng, bạn phải là một 
người vừa mềm mỏng vừa can đảm, vừa cảm thông vừa tự 
tin, và không chỉ là một người chu đáo, nhạy cảm mà còn 
phải gan dạ. Nói tóm lại, đề tìm kiếm được sự cân bằng 
giữa can đảm và cân nhắc, bạn phải là một người chín chắn 
thật sự. Chín chắn chính là cốt lỏi cùa tư duy cùng thảng. 


Cao 


Cân 

nhắc 


Thấp 


, Can đảm „ 

Thấp -—--*- Cao 

Nếu có thừa can đảm nhưng lại thiếu cân nhắc, tôi sẻ 
như thế nào? Câu trả lòi: tôi sẽ rod vào tư duy thắng/thua. 
Nghĩa là, tôi là một người có cá tính mạnh mẽ, dám đưa ra 
phán xét cùa mình nhưng lại không đề ý gì đến ý kiến của 
người khác. Đề bù vào sự thiếu chín chắn đó, người ta 
thường dùng đến địa vị, quyền lực và các ưu thế khác. 


Thua/ thắng 

Cùng thắng 

Thua/ thua 

Thắng/ thua 




322 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Nếu CÓ ý thức cân nhắc cao nhưng lại thiếu một chút 
can đảm, tôi sẽ mang tư duy thua/thắng. Tôi xem sự phán 
xét và ý muốn cùa bạn lớn đến mức không dám bày tỏ và 
thực hiện ý muốn cùa mình. 

Đối vói tư duy cùng thắng, sự can đảm và cân nhắc đều 
quan trọng như nhau. Chính sự cân bằng cùa hai nhân tố 
này là dấu hiệu chín chắn thực sự. Nếu có được nó, chúng 
ta có thề lắng nghe, thấu hiểu, và có thừa can đảm đề đối 
đầu vói mọi thách thức. 

Sự rộng lượng. Tính cách thứ ba rất quan trọng cho tư 
duy cùng thắng là sự rộng lượng. Đây là mô thức cho rằng ai 
cũng có phần của nguôi nấy. 

Trong cuộc sống, người rộng lượng không nhiều. Đa 
số chứng ta thường nghỉ đến cái tôi hẹp hòi cùa bản thân. 
Chúng ta cho rằng cuộc sống chỉ là một chiếc bánh duy 
nhất, nếu ai đó lấy được phần nhiều thì mình chỉ còn phần 
ít. Sự hẹp hòi chính là do tầm nhìn hạn chế. 

Những người hẹp hòi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc 
chia sẻ sự thành công và uy tín, quyền lực hay lọi ích - ngay 
cả vói những nguôi đã giúp họ tạo ra những thành qriả đó. 
Họ không vui khi thấy người khác thành công - thậm chí 
ngay cả những thành viên trong gia đình hay bạn bè, đồng 
sự thân thiết. Họ cảm thấy bị mất phần khi người khác đạt 
được thắng lọi nào đó. Ngoài mặt họ thể hiện niềm vui 
trước thành công cùa nguôi khác nhưng trong thâm tâm, 
họ cảm thấy ghen tức. Ý thức về giá trị cùa họ xuất phát từ 
sự hon thua. Vói những con người đó, thành công cùa 
người khác đồng nghĩa với thất bại cùa bản thân họ. 

Người hẹp hòi thường ngấm ngầm mong người khác 
gặp điều không may. Họ luôn luôn so sánh, ganh đua. Họ 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 323 


bỏ công sức để sở hữu nhiều cùa cải hay nắm nhiều quyền 
lực nhằm gia tăng giá trị cùa mình. Họ muốn nguôi khác 
phải làm theo cách của họ. Họ muốn điều khiển nguôi 
khác, muốn nguôi khác trờ nên yếu kém hơn họ. 

Nguôi có đầu óc hẹp hòi rất khó trở thành thành viên 
cùa một tập thề trrơng thuộc. Họ xem sự khác biệt là dấu 
hiệu không phục tùng và thiếu trung thành. 

Nguợc lại, sự rộng luợng xuất phát từ một ý thức sâu 
sắc về giá trị và danh dự cá nhân. Đó là mô thức cho rằng 
mọi thứ trong cuộc sống đều có đủ cho mọi nguòd. Nó dân 
đến việc chia sẻ uy tín, lợi nhuận, ra quyét định, và công 
nhận. Nó mở ra nhiều khả năng, lựa chọn, giải pháp và 
sáng tạo. 

Nguòi rộng luợng luôn vui vẻ, hài lòng và mãn nguyện. 
Họ sống theo các nguyên tắc cùa thói quen 1, 2 và 3. Họ thể 
hiện khả năng lãnh đạo sắc bén, tính chủ động cũng nhu 
biết tận dụng năng lực cùa nguôi khác. Sự rộng luợng thừa 
nhận nhũng khả năng không giói hạn về truồng thành và 
phát triển trong các mối quan hệ tuơng tác tích cực, tạo ra 
giải pháp cùng thắng. 

Thành tích tập thề là sự thành công cùa quan hệ tuơng 
tác tích cực, đem lại lọi ích chung cho tất cả mọi nguòd. 
Thành tích tập thể đạt đuợc khi mọi nguôi trong tổ chức 
cùng nhau làm việc, giao tiếp vói nhau nhằm đạt kết quả 
cao nhất. Thành tích tập thề là kết quả tự nhiên của mô 
thức về sự rộng luợng. 

Một tính cách giàu lòng chính trực, chín chắn và rộng 
luợng sẽ tạo ra quan hệ tuơng tác đích thực giũa nguôi và 
nguôi mà không kỹ xảo nào có thể thay thế đuợc. 



324 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Những người có tư duy thắng/thua muốn xây dựng tư 
duy cùng thắng nên tiếp cận và tạo mối quan hệ mật thiết 
vói những người có tư duy cùng thảng, bỏi họ thường ít có 
cơ hội nhìn thấy và trải nghiệm tư duy cùng thắng. Do đó, 
tôi khuyên các bạn nên đọc sách, như cuốn tự truyện hấp 
dân "Tìm kiếm nhân dạng" cùa Anwar Sadat, và xem phim, 
như "Chiến xa bão lửa", hay xem kịch, như "Những nguôi 
khốn khổ". Nó sẽ giúp bạn tiếp cận vói những tấm gương 
sống theo tư duy cùng thảng. 

Nên nhớ rằng, chỉ khi nào tìm thấy được giá trị nội tại 
ngay trong con nguôi mình - những giá trị vượt ra khỏi các 
kịch bản định sẳn - thì chúng ta mói có thề đạt đến giá trị 
đích thực cùa tư duy cùng thảng cũng như các nguyên tắc 
đúng đắn khác trong cuộc sống. 

Các mối quan hệ 

Từ nền tảng cùa tính cách, chứng ta sẽ xây dựng và duy 
trì được các mối quan hệ theo tư duy cùng thảng. Sự tin cậy 
lẫn nhau và tài khoản tình cảm là cốt lỏi cùa tư duy cùng 
thảng. Không có sự tin cậy thì điều chứng ta có thể làm 
được suy cho cùng chỉ là thỏa hiệp; không có sự tin cậy, 
chúng ta sẽ không cỏi mở, học hỏi và giao tiếp lần nhau, 
chúng ta không sáng tạo thực sự. Nhưng nếu tài khoản tình 
cảm cùa chứng ta có số dư ở mức cao, thì độ tin cậy không 
còn là vấn đề. Các "khoản gửi" trong tài khoản đủ làm cho 
bạn và tôi tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta tập trung vào giải 
quyết vấn đề, chứ không bận tâm về nhân cách hay lập 
trường của nhau nữa. 

Vì tin cậy lần nhau, nên chúng ta sẽ cởi mở hơn và dám 
đặt các "con bài" cùa mình lên bàn. Mặc dù có những điềm 
khác nhau, nhưng tôi hiểu rằng bạn sẽ lắng nghe tôi trên cơ 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 325 


sở tôn trọng lẫn nhau, và ngược lại. Cả hai cùng quyết tâm 
tìm hiểu, cam kết giữ vững lọi ích cùa nhau trong quá trình 
họp tác. 

Mối quan hệ theo phưong thức cùng thảng, vóã mức độ 
tin cậy cao là bàn đạp lý tưởng cho đồng tâm hiệp lực (Thói 
quen thứ sáu). Mối quan hệ đó không hề làm cho các vấn 
đề kém đi tính hiện thực hay kém phần quan trọng, hoặc 
loại bỏ sự khác biệt về cách nhìn. Ngược lại, nó giúp triệt 
tiêu năng lượng tiêu cực vốn thường tập trung vào những 
khác biệt về nhân cách và địa vị. Đồng thòi, nó tạo ra nguồn 
năng lưong tích cực có trọng tâm là phối họp năng lực cùa 
cả hai bên đề tạo nên sức mạnh sáng tạo và liên kết, giúp 
hiểu biết thấu đáo các vấn đề và giải quyết chứng sao cho cả 
hai cùng có lợi. 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn buộc phải thỏa thuận 
với một nguôi, mà người này chưa bao giò biết đến tư duy 
cùng thắng và chỉ nghỉ đến triết lý thắng/ thua hay một triết 
lý nào khác? 

Đưong đầu vói tư duy thắng/thua là một thách thức 
thật sự cùa tư duy cùng thảng. Thực tế cho thấy không phải 
lúc nào tư duy cùng thắng cũng đúng trong mọi tình huống, 
tùy vào vấn đề và sự khác biệt co bản cần phải được giải 
quyết. Nhưng sẽ dể dàng hon nếu cả hai bên đều hiểu được 
điều đó và quyết tâm thực hiện. 

Khi bạn gặp phải đối tác có mô thức thắng/thua, mối 
quan hệ vói người đó vẫn là chìa khóa chính yếu. Bạn cần 
tập trung vào Vòng tròn Ánh hưởng cùa mình, đưa "khoản 
gửi" vào tài khoàn tình cảm thông qua sự lịch thiệp chân 
thành, tôn trọng và đánh giá cao đối tác. Bạn phải dành 
thòi gian lâu hon cho giao tiếp, biết lắng nghe nhiều hon. 



326 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


kỷ hơn. Bạn phải thể hiện mình bằng sự nhiệt tình đề đối 
tác hiểu rằng bạn thực sự mong muốn xây dựng mối quan 
hệ vói họ trên nền tảng cùng thắng. Quá trình đó chính là 
một khoản lớn gửi vào tài khoản tình cám trong mối quan 
hệ giũa bạn và đối tác. 

Tính cách cùa bạn càng chân thật, mức độ chủ động 
càng cao, nhiệt tình huớng đến giải pháp cùng thắng càng 
nhiều thì ảnh huởng cùa bạn đến người khác càng mạnh. 
Đây là một thách thức thực sự đối với mô thức lãnh đạo 
giũa nguôi và nguôi. Nó chuyển từ mô thức Lãnh đạo dựa 
trên các mối quan hệ sang mô thức Lãnh đạo làm thay đổi 
các mối quan hệ. 

Vì nguyên tắc cùng thảng tỏ ra hiệu quả trong mọi tình 
huống nên bạn có thề đề nghị đối tác lấy đó làm tiêu chuẩn 
cho việc họp tác giũa hai bên. Tuy nhiên, chỉ một số ít 
người có tư duy thắng/thua có thể tiếp cận và chuyển sang 
tư duy cùng thảng. Do vậy, bạn cần nhớ rằng phương án 
"không giao kèo" luôn luôn là giải pháp phòng bị. Hoặc 
đôi khi, bạn cũng phải chọn giải pháp thỏa hiệp. 

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải lúc nào bạn 
cũng chọn phương pháp cùng thắng ngay cả khi số dư tài 
khoản tình cảm cùa bạn đang ở mức cao. Chẳng hạn, nếu 
bạn và tôi cùng làm việc với nhau, bạn đến gặp tôi và nói: 
"Stephen, tôi biết anh không thích quyết định này. Và tôi 
không có thời gian đề giải thích với anh. Có thể anh sẻ 
nghỉ đây là quyết định sai lầm, nhưng liệu anh có thể ủng 
hộ tôi không?". 

Nếu như bạn có tài khoản tình cám tích cực đối với tôi, 
tất nhiên tôi sẻ ủng hộ bạn. Rất có thể trong việc này, bạn 
đã hoàn toàn đúng. Nhưng nếu tài khoản tình cảm cạn kiệt. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 327 


và nếu tôi là người bị động đối phó, tôi sẽ không thực sự 
ủng hộ. Trước mặt bạn, tôi có thể đồng tình, nhưng sau 
lưng bạn, tôi lại không thực sự nhiệt tình. Tôi sẻ không đầu 
tư sức lực cần thiết đề giúp bạn thành công. 

Nếu tôi là người bảo thủ, độc đoán, tôi sẽ chống lại 
quyết định cùa bạn, và làm mọi cách để lôi kéo người khác 
cùng chống lại bạn. Hoặc nếu có ác ý, tôi có thể chỉ làm 
chính xác những gì bạn yêu cầu, mà không chịu trách 
nhiệm gì về kết quả công việc. 

Một thỏa thuận bằng văn bản sẽ chẳng có ý nghĩa gì 
nếu nó không được dựa trên co sở tính cách và mối quan 
hệ đề duy trì theo đúng tinh thần cùa thỏa thuận đó. Do 
đó, chúng ta cần tiếp cận nguyên tắc cùng thảng từ mong 
muốn đầu tư vào các mối quan hệ đề làm cho chứng trở 
nên khả thi. 

Thỏa thuận 

Sau khi thiết lập mối quan hệ, người ta sẽ đưa ra các 
thỏa thuận dựa trên nguyên tắc cùng thắng. Đôi khi, những 
thỏa thuận này được gọi là các thỏa thuận về hiệu quả làm 
việc hay hợp tác. Nó chuyển đổi mô thức tương tác từ 
chiều dọc sang chiều ngang, từ việc giám sát lẫn nhau sang 
tự giám sát, từ đối thủ sang đối tác nhằm mang đến thành 
công cho tất cả các bên. 

Những thỏa thuận cùng thắng bao trùm một phạm vi 
rộng cùa sự tưong tác có tính tương thuộc. Chúng ta đã thảo 
luận một ứng dụng quan trọng khi nói về sự ủy quyền 
trong câu chuyện "Sạch và xanh" ở Thói quen 3. Năm yếu 
tố mà chúng ta liệt kê ở đó là cơ sở cùa các thỏa thuận giữa 
người sử dụng lao động và người lao động, giữa những 
người làm việc độc lập và một nhóm người họp tác vói 



328 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


nhau nhằm đạt được mục đích chung. Những thỏa thuận 
này sẽ tạo ra một phương thức hiệu quả để xác định và đáp 
ứng những kỳ vọng cùa các bên tham gia trong một nỗ lực 
chung có tính tương thuộc lẫn nhau. 

Trong thỏa thuận cùng thắng, năm nhân tố sau đây cần 
được thể hiện một cách rõ ràng: 

Kết quả mong muốn: Xác định những việc cần làm và 
thời hạn hoàn thành. 

Chỉ dẫn: Chỉ rỏ các thông số (về nguyên tắc, chính sách, 
v.v.) đề đạt được kết quả theo những thông số đó. 

Nguồn lực: Xác định nhân lực, vật lực, tài lực và sự hỗ 
trợ kỷ thuật hoặc tổ chức đề đạt được kết quả. 

Kế hoạch: Đặt ra các tiêu chuẩn và thòi gian nhằm đánh 
giá kết quả công việc. 

Tống kết, đánh giá: Xác định tính chất công việc - tốt hay 
xấu, tự nhiên và logic hay không. Xác định tình hình trong 
và sau mỗi công đoạn. 

Năm nhân tố nói trên sẻ giúp các thỏa thuận cùng 
thắng tồn tại. Sự hiểu biết lẫn nhau và thỏa thuận rõ ràng 
ngay từ đầu về các lỉnh vực trên sẽ tạo ra một chuẩn mực để 
đo lường mức độ thành công cùa mỗi người. 

Sự giám sát chuyên quyền theo lối cũ chính là mô thức 
thảng/thua. Nó cũng là hậu quả cùa tài khoản tình cảm đã bị 
thấu chi. Nếu không có sự tin cậy hay một tầm nhìn chung 
về các kết quả mong muốn, chúng ta sẽ có xu hướng giám 
sát, kiềm tra lẫn nhau. Vì thiếu lòng tin nên chứng ta luôn 
có cảm giác cần phải kiềm soát người khác. 

Nhưng nếu sự tin cậy quá cao thì phương pháp cùa 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 329 


bạn là gì? Cứ để cho đối tác tự chủ. Khi bạn đã đạt được 
thỏa thuận cùng thắng ngay từ đầu, đối tác cùa bạn sẽ biết 
được kết quả mong muốn. Vai trò cùa bạn lúc đó chỉ là 
giúp đỡ và tiếp nhận các báo cáo về việc thực hiện trách 
nhiệm cùa họ. 

Khi con người được tự mình phán xét bản thân thì 
lòng kiêu hãnh cùa họ sẽ được nâng cao hon, và trách 
nhiệm cùa họ theo đó cũng tăng lên. Trong mối quan hệ có 
độ tin cậy cao, tự phán xét sẽ chính xác hon nhiều vì chúng 
ta thường tự nhận biết thực hư cùa sự việc đang diễn tiến 
rỏ hon so vói các quan sát hay đo lường từ bên ngoài. 

Rèn luyện phương pháp quản trị tư duy cùng thắng 

Nhiều năm trước đây, tôi tham gia trực tiếp vào một dự 
án tư vấn cho một ngân hàng lớn có hàng chục chi nhánh. 
Họ yêu cầu chứng tôi đánh giá và cải tiến chương trình đào 
tạo quản lý cùa họ vói ngân sách hàng năm là 750.000 đô-la. 
Chưong trình này bao gồm việc lựa chọn các sinh viên mói 
tốt nghiệp và bố trí họ thực hành 12 loại công việc, mỗi loại 
hai tuần tại các phòng ban cùa ngân hàng trong thòi gian 
sáu tháng. Sau khi kết thúc đợt thực tập, những sinh viên 
xuất sắc sẻ được bố trí làm trợ lý cho các trưởng chi nhánh 
ngân hàng. 

Nhiệm vụ cùa chứng tôi là đánh giá kết quả đào tạo qua 
sáu tháng thực tập. Khi bắt tay vào làm, chúng tôi phát hiện 
ra rằng phần khó khăn nhất cùa nhiệm vụ này là có được 
kết quả rõ ràng. Chúng tôi hỏi các cán bộ quản lý cấp cao 
của ngân hàng: "Những thực tập sinh đó phải có được 
những kỹ năng gì sau khi kết thúc chương trình này?". Và 
câu trả lòi chứng tôi nhận được rất mơ hồ, lại có vẻ mâu 
thuẫn. Chương trình đào tạo đề cập đến các phương pháp. 



330 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


chứ không phải kết quả; do vậy chúng tôi đề nghị họ thiết 
lập một chương trình đào tạo thí điềm dựa trên cơ sở cùng 
thắng, bao gồm việc nhận diện các mục tiêu cụ thề và các 
tiêu chí chứng minh cho sự hoàn thành nhiệm vụ cùa họ. 
Chúng tôi cũng yêu cầu phía ngân hàng xác định các chỉ 
dân, các nguồn lực, trách nhiệm và hậu quả có thể xảy ra. 
Trong trường hợp này, kết quả ban đầu sẽ là cơ sở đề những 
sinh viên đạt yêu cầu có thể được bổ nhiệm làm trợ lý cho 
trưởng chi nhánh, một vị trí mà họ có thể vừa làm vừa học 
và được tăng lương. 

Chúng tôi đã yêu cầu ban quản lý ngân hàng phải xác 
định rỏ các mục tiêu: "Họ phải nắm được những kỷ năng 
gì về kế toán, tiếp thị, cho vay bất động sản?". Họ đưa ra 
hơn 100 mục tiêu, dựa vào đó chúng tôi đã đơn giản hóa và 
hoàn chỉnh cho đến khi giảm xuống còn 39 mục tiêu, với 
các tiêu chí cụ thể gắn vói từng mục tiêu đó. 

Các thực tập sinh rất hăng hái trước cơ hội được làm 
việc và tăng lương nên họ cố gắng đáp ứng các tiêu chí 
trong thời gian sớm nhất. Một chiến thắng lớn đang chờ 
họ, và cũng có một chiến thắng lớn hơn dành cho ngân 
hàng vì họ sẽ có được trong tay một đội ngũ trợ lý được đào 
tạo bài bản cho tương lai. 

Do đó, chúng tôi đã giải thích cho các thực tập sinh về 
sự khác nhau giữa kiến thức do bản thân người học chù 
động trang bị cho mình và kiến thức do hệ thống áp đặt. 
Chúng tôi chỉ nói điều cơ bản: "Đây là các mục tiêu và tiêu 
chí. Đây là các nguồn lực, bao gồm việc học tập lẫn nhau. 
Các bạn hãy làm đi. Khi nào đáp ứng được các tiêu chí đó, 
các bạn sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý cùa trưởng chi 
nhánh". 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 331 


Họ đã hoàn thành công việc trong ba tuần rưỡi. Sự 
thay đổi mô thức đào tạo đã dân đến động co làm việc và sự 
sáng tạo vượt bậc. 

Như mọi thay đổi mô thức khác, phưong pháp trên 
cùa chứng tôi cũng gặp phải sự chống đối. Hầu hết cán bộ 
quản lý cấp cao cùa ngân hàng đều không tin vào kết quả 
này. Họ cho rằng: "Những thực tập sinh này chưa có kinh 
nghiệm. Họ chưa qua thử thách cần thiết đề có được sự 
phán đoán cần cho công việc trợ lý cùa các trưởng chi 
nhánh". 

Chúng tôi đã đáp lại như sau: "Được rồi. Chúng ta hãy 
đặt thêm các mục tiêu và gắn các tiêu chí kèm theo. Nhưng 
chúng ta cứ giữ mô thức người học chủ động tự trang bị 
kiến thức". Chúng tôi đưa ra thêm tám mục tiêu khác, với 
các tiêu chí rất khắt khe đề các nhà lãnh đạo ngân hàng yên 
tâm rằng những nhân viên này đã được chuẩn bị chu đáo 
đề đảm nhận vai trò trợ lý và tiếp tục vừa làm vừa học. Sau 
khi tham gia vào một số cuộc họp xây dựng tiêu chí, nhiều 
cán bộ quản lý nhận xét rằng nếu các thực tập sinh này có 
thể đáp ứng được các tiêu chí khắt khe như vậy thì có thể sẽ 
đáp ứng được yêu cầu. 

Thế là các thực tập sinh lại lao vào công việc một cách 
hăng hái đến mức khó tin. Họ đến gặp cán bộ quản lý tại 
các phòng ban và nói: "Thưa ông, tôi là thành viên cùa 
chuông trình thí điểm mới gọi là kiến thức do người học tự 
trang bị, và tôi hiểu rằng ông đã tham gia vào việc xây dựng 
các mục tiêu và tiêu chí đó", "Tôi phải đáp ứng sáu tiêu chí 
làm việc tại phòng này. Tôi đã đạt được 3 nhò các kỷ năng 
có được khi học đại học; tôi đã đạt được tiêu chí thứ tư nhò 
nghiên cứu tài liệu; tôi học được tiêu chí thứ năm từ Tom. 
Tôi chỉ còn thiếu một tiêu chí cần vượt qua, tôi mong ông 



332 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


hoặc ai đó trong phòng này có thể dành vài giờ đề hướng 
dân tôi...". Và như vậy, họ chỉ mất nửa ngày thực tập tại một 
phòng ban, thay vì hai tuần. 

Những thực tập sinh này họp tác chặt chẽ vói nhau, và 
họ đã hoàn thành các mục tiêu bổ sung chỉ trong vòng một 
tuần rưỡi. Chuông trình đào tạo sáu tháng được rút xuống 
còn năm tuần, và kết quả thu được cao hon trước một cách 
đáng kể. 

Tôi luôn luôn ngạc nhiên trước các kết quả thu được. 
Cách tư duy này cũng đem lại hiệu quả tưong tự trong mọi 
lỉnh vực tổ chức cuộc sống, nếu chúng ta có can đảm thử 
nghiệm các mô thức cùa mình và tập trung vào mục tiêu 
cùng thắng. 

Các thỏa thuận công việc theo nguyên tắc cùng thắng 

Tạo ra các thỏa thuận về kết quả công việc theo nguyên 
tắc cùng thắng đòi hỏi sự thay đổi các mô thúc co bản. Tiêu 
điềm là kết quả, không phải là phưong pháp. Đa số chúng 
ta thường có xu hướng kiềm soát các phưong pháp. Chúng 
ta sử dụng phưong pháp giao phó mệnh lệnh như đã thảo 
luận ở Thói quen thứ ba, phưong pháp mà tôi sử dụng khi 
yêu cầu Sandra chụp ảnh con trai chúng tôi lướt ván trên 
mặt nước. Nhưng các thỏa thuận theo nguyên tắc cùng 
thảng có tiêu điểm là kết quả, giúp giải phóng tiềm năng to 
lớn cùa cá nhân và tạo ra sự hiệp lực lớn hon, đồng thòi 
trong quá trình đó xây dựng PC (năng lực sản xuất) thay vì 
chỉ tập trung vào p (sản phẩm). 

Theo tư duy cùng thắng việc xác định trách nhiệm là do 
mỗi người tự đánh giá bản thân mình bằng cách đối chiếu 
vói các tiêu chí đã được xây dựng ngay từ đầu. Nếu bạn và 
đối tác đã cùng nhau xác lập các tiêu chí thì mỗi bên sẽ phải 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 333 


CÓ nghĩa vụ thực hiện chúng. Vói thỏa thuận ủy quyền theo 
tư duy cùng thảng, một đứa trẻ bảy tuổi cũng có thể tự biết 
mình phải làm gì đề đuợc thuồng. 

Nhũng kinh nghiệm quý báu nhất trong quá trình 
giảng dạy đại học cùa tôi là chia sẻ hiểu biết về mục tiêu 
theo tư duy cùng thắng ngay từ đầu vói sinh viên. "'Đây là 
mục tiêu mà chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành sarx khi kết 
thúc môn học này và là nhũng yêu cầu co bản đề đánh giá 
xếp hạng A, B, c. Mục tiêu cùa tôi là giúp tất cả các em đạt 
đuợc hạng A. Bây giò, các em hãy suy nghỉ về nhũng điều 
chúng ta đã thảo luận và phân tích đề tự mình đua ra mục 
tiêu riêng. Sau đó, chúng ta sẽ họp lại và thỏa thuận xem ai 
rmrốn đạt hạng nào và kế hoạch cùa từng nguôi nhằm đạt 
đuợc mục tiêu đó", tôi thường nói vói sinh viên cùa mình 
như vậy. 

Nhà triết gia và tư vấn về quản trị Peter Drucker 
khuyên chúng ta sử dụng "thư gửi nhà quản lý" đề nắm 
được nội dung co bản cùa thỏa thuận về kết quả công việc 
cần hoàn thành giữa người quản lý và các nhân viên cùa 
mình. Sau khi thảo luận kỷ lưỡng về kỳ vọng, chỉ dần và 
nguồn lực để bảo đảm những điều này phù họp vói các 
mục tiêu cùa tổ chức, các nhân viên sẽ viết thư gửi người 
quản lý, trong đó tóm tắt nội dung đã thảo luận và nêu ra 
thời gian khi nào họp lại để kiềm điềm việc thực hiện và 
bàn kế hoạch tiếp theo. 

Việc xây dựng thỏa thuận về kết qrxả công việc cần 
hoàn thành theo tư duy cùng thảng là hoạt động trung tâm 
cùa quản lý. Khi đã có thỏa thuận, các nhân viên có thể 
quản lý bản thân mình trong khuôn khổ thỏa thuận đó; 
người quản lý chỉ đóng vai trò như một chiếc xe dẫn 
đường trong cuộc đua, có nhiệm vụ sắp xếp cho cuộc đua 



334 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


sẳn sàng rồi rút khỏi đường đua và cuối cùng là làm sạch 
những vết dầu loang. 

Khi trở thành người hỗ trợ số một cho cấp dưới, người 
quản lý có thể tăng cường đáng kề phạm vi kiềm soát cùa 
mình; những cách biệt hành chính và địa vị đều bị loại bỏ. 
Thay vì chỉ giám sát được vài người, người quản lý có thể 
giám sát được vài chục người hoặc nhiều hon thế nữa. 

Trong các thỏa thuận về kết quả công việc theo tư duy 
cùng thắng, các hệ quả là tự nhiên và lô-gíc, chứ không phải 
là phần thường hay hình phạt do nguôi quản lý áp đặt. 

về co bản, có bốn loại hệ quả (khen thưởng và trừng 
phạt) mà người quản lý hay các bậc cha mẹ có thể kiểm soát 
- hệ quả về tài chính, tinh thần, cơ hội và trách nhiệm. Các hệ 
quả vè tài chính bao gồm các khoản thu nhập, quyền lựa 
chọn mua cổ phiếu, các khoản trợ cấp, hoặc các hình thức 
chế tài. Các hệ quà về tinh thần (hay tâm lý) bao gồm được 
công nhận, chấp thuận, tôn trọng, khen ngợi, hoặc ngược 
lại. Nếu người được khen thưởng không quá lệ thuộc vào 
tài chính thì phần thưởng tinh thần thường tạo ra động lẹtc 
tốt hon. Cơ hội bao gồm việc đào tạo, phát triển nghề 
nghiệp, bổng lộc và các lọi ích khác. Trách nhiệm liên quan 
đến phạm vi trách nhiệm và quyền hạn, một trong hai điều 
này đều có thể tăng hoặc giảm. Các thỏa thuận theo 
nguyên tắc cùng thảng chỉ rỏ hệ quả thuộc một hay nhiều 
lĩnh vực trên và những người liên quan đều biết rỏ điều này 
ngay từ đầu. 

Bên cạnh đó, một điều quan trọng khác cần nhận diện 
là các hệ qriả tất yếu đối vói tổ chức. Chẳng hạn, điều gì sẽ 
xảy ra nếu tôi đi làm trẻ, nếu tôi không chịu hợp tác vói 
người khác, nếu tôi không xây dựng được một thỏa thuận 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 335 


cùng thắng vói các thuộc cấp cùa mình, nếu tôi không làm 
cho họ chịu trách nhiệm về nhũng kết quả mong muốn, 
hoặc nếu tôi không tạo điều kiện cho họ vũng vàng hon về 
chuyên môn và phát triển nghề nghiệp? 

Khi con gái tôi buóc sang tuổi 18, chúng tôi xác lập một 
thỏa thuận cùng thảng về việc sử dụng chiếc xe ô-tô của gia 
đình. Chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng con gái tôi sẽ 
phải chấp hành luật giao thông, phải luôn bảo duỡng và 
thường xuyên rửa xe sạch sẽ. Rằng nó chỉ được dùng xe cho 
những việc thực sự cần thiết, và lái xe cho bố mẹ khi có yêu 
cầu. Chúng tôi cũng thỏa thuận vói nhau rằng con bé sẽ 
phải cố hết sức đảm nhận công việc một cách vui vẻ mà 
không cần phải nhắc nhở. Đó là những mục tiêu cùng thắng 
cùa chúng tôi. 

Chúng tôi cũng thỏa thuận trách nhiệm vật chất - tôi 
mua xe, đổ xăng và đóng tiền bảo hiểm. Con gái tôi sẽ gặp 
tôi hàng tuần, thường vào chiều chủ nhật đề kiểm điềm 
xem nó đã hoàn thành công việc ra sao. Nếu nó thực hiện 
đúng trách nhiệm thì sẽ được tiếp tục sử dụng xe. Bằng 
không, nó sẽ không được lái xe cho đến khi thực hiện đúng 
các cam kết đã định. 

Thỏa thuận cùng thắng này xác lập những kỳ vọng rỏ 
ràng ngay từ đầu cho cả hai bên. Đó là thắng lợi đối vói con 
bé - được sử dụng xe - và cũng là thắng lọi đối vói Sandra 
và tôi - không phải lo bảo dưỡng hay vệ sinh xe. Và chúng 
tôi đã xây dựng được tinh thần tự chịu trách nhiệm, nghĩa 
là tôi không cần phải thường xuyên giám sát hay quản lý 
con gái. Thay vào đó, tính trung thực, lưong tâm, khả năng 
tự phán xét cùa con bé và tài khoán tình cảm giữa chúng tôi 
sẽ quản lý nó hiệu quả. Chúng tôi không hề tỏ ra căng 
thẳng hay cố gắng giám sát con gái từng bước đề thưởng 



336 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


phạt theo kết quả công việc cùa nó. Nhờ đã có một thỏa 
thuận theo kiểu cùng thắng, nên tất cả chúng tôi đều cảm 
thấy thoải mái. 

Tuy nhiên, các thỏa thuận cùng thắng cũng rất linh 
hoạt. Đề có thề phát huy tác dụng, cần phải có sự chính 
trực cùa cá nhân và mối quan hệ tin cậy lẫn nhau. Thỏa 
thuận cùng thắng là sản phẩm cùa mô thức, tính cách và các 
mối quan hệ tuong thuộc; nó định nghĩa và định hướng 
cho sự tuong tác đó. 

3. CÁC hệ thống hổ trợ 

Thỏa thuận cùng thảng chỉ có thề tồn tại trong một tổ 
chức khi toàn bộ hệ thống đều tuân theo nó. Nếu bạn nói 
rằng mình ủng hộ giải pháp cùng thảng nhưng lại khen 
thưởng cho giải pháp thắng/thua, bạn sẽ có trong tay một 
chương trình thất bại ngay từ trong trứng nước. 

Nhìn chung, khi thưởng cho ai cái gì, bạn sẽ nhận được 
điều tương tự. Nếu muốn có được các mục tiêu và phản 
ảnh các giá trị cùa mình vào tuyên ngòn sứ mệnh cả nhàn, 
bạn cần phải gắn hệ thống khen thưởng vào các mục tiêu 
và giá trị này. Nếu không, bạn sẽ không làm được như bạn 
nói. Bạn sẽ rơi vào tình huống của người quản lý mà tôi đã 
đề cập ở phần đầu, ông ta kêu gọi sự họp tác nhưng lại phát 
động cạnh tranh bằng một cuộc thi đua giữa các nhân viên. 

Tôi đã từng làm việc trong nhiều năm cho một công ty 
mỹ phẩm lớn tại miền Tây. Trải nghiệm đầu tiên cùa tôi vói 
tổ chức này là một hội nghị trao giải thưởng hàng năm cho 
hơn 800 đại lý bán hàng. Đây là cuộc họp nhằm động viên 
tinh thần các đại lý. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 337 


Trong số 800 người tham dự, có khoảng 40 đại lý được 
nhận các giải thưởng do đạt được thành tích như "Doanh 
số cao nhất", "Khối lượng sản phẩm bán ra nhiều nhất", 
"Nhận được hoa hồng nhiều nhất" và "Trưng bày sản 
phẩm thu hút nhất". Buổi trao giải diển ra trong bầu 
không khí cuồng nhiệt vói tiếng hoan hô, vổ tay dậy tròi. 
Không còn nghi ngờ gì về việc 40 đại lý này là những nguôi 
chiến thắng; nhưng người ta cũng nhận ra rằng 760 đại lý 
còn lại là những kẻ thua cuộc. 

Ngay lập tức chúng tôi bắt tay vào công việc gắn hệ 
thống thưởng phạt và co cấu cùa tổ chức vói mô thức 
cùng thắng. Chúng tôi quan tâm chọn lựa hệ thống sao 
cho có thể hấp dẫn mọi thành viên. Chúng tôi khuyến 
khích họ hợp tác và chung sức cùng nhau đạt được kết 
quả mong muốn. 

Tại cuộc họp tổng kết khen thưởng năm sau, hon 1.000 
đại lý bán hàng tham dự, và khoảng 800 đại lý trong số đó 
được khen thưởng. Nếu so sánh thành tích thì chỉ một vài 
cá nhân là những người chiến thắng thực sự, nhưng 
chuông trình này tập trung trước hết vào những người/ 
nhóm người đạt được thành tích so với mục tiêu tự họ lập 
ra. Giò đây, sự quan tâm và lòng nhiệt tình đã xuất hiện vì 
mọi nguôi cùng chia sẻ niềm vui cùa nhau, các nhóm đại lý 
bán hàng có thề cùng nhau chia sẻ giải thưởng, là một 
chuyến nghỉ mát cho cà văn phòng họ. 

Một điều đáng lưu ý là hầu hết 800 đại lý được thưởng 
năm đó đều đạt được thành tích cá nhân ngang bằng vói 
thành tích của 40 đại lý được thường năm trước. Tinh thần 
cùng thảng đã làm tăng đáng kể số lượng "quả trứng vàng", 
và đồng thòi chăm sóc chu đáo "con ngỗng", giải phóng 
năng lượng và tiềm năng lớn lao cùa mỗi đại lý. Thành 



338 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


công của sự đồng tâm hiệp lực đã làm mọi người tham gia 
ngạc nhiên. 

Sự cạnh tranh thường len lỏi vào từng cá nhân, tập thể 
và trên khắp thương trường, nhất là những nod thiếu vắng 
mối quan hệ tương thuộc, thiếu họp tác. Tinh thần cùng 
thắng không thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh và 
ganh đua. 

Để giải pháp cùng thắng đem lại kết quả tích cực, tất cả 
các hệ thống của công ty đều phải hỗ trợ nó. Các hệ thống 
như: đào tạo, lập kế hoạch, giao tiếp, báo cáo, ngân sách, hệ 
thống thông tin, lương bổng đều phải dựa trên cơ sở 
nguyên tắc cùng thắng. 

Tôi cũng đã tư vấn cho một công ty khác muốn huấn 
luyện nhân viên cùa mình trong lỉnh vực giao tiếp - kỷ 
năng bán hàng. Chủ tịch công ty nói vói tôi: " Anh hãy vào 
bất kỳ cửa hàng nào anh muốn và xem cách họ đối xử vói 
anh. Các nhân viên cùa tôi dường như chỉ biết ngồi chờ 
khách đến mua hàng. Họ không biết cách giao tiếp, tạo sự 
thân thiện, gần gũi với khách hàng, không biết gì về sản 
phẩm, lại không có kiến thức, kỹ năng bán hàng cần thiết 
đề tạo sự liên kết giữa sản phẩm và nhu cầu". 

Và tôi đã đến nhiều cửa hàng, tình hình đúng như ông 
ấy nói. Nhưng tôi muốn biết một vấn đề khác: Nguyên 
nhân cùa thái độ này là do đâu? 

Vài ngày sau, tôi gặp lại vị chủ tịch. 

"Chúng ta thử xem xét lại từ đầu", ông ta nói, "Chúng 
tôi cũng có những bộ phận quản lý công việc. Chúng tôi 
bảo các nhân viên rằng họ nên dành 2/3 năng lực vào việc 
bán hàng và chỉ 1/3 cho quản lý. Tất cả đều không làm được 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 339 


như vậy. Thế nên, tôi muốn anh huấn luyện thêm cho các 
nhân viên bán hàng' 7 . 

Như vậy, thực tế là ông ấy đã biết vấn đề ở đây là gì. 

Sau hai ngày tìm hiểu, chúng tôi đã phát hiện ra thực 
chất cùa vấn đề: đó chính là do hệ thống khen thưởng. 
Những người quản lý cửa hàng đã "giành lấy việc bán 
hàng". Họ đứng sau bàn thu tiền và dồn tất cả những công 
việc vất vả như kiềm kho hàng, xếp hàng vào kho, dọn 
dẹp... cho các nhân viên bán hàng. Đó là lý do tại sao các 
trưởng cửa hàng luôn có doanh số bán cao nhất. 

Vì vậy, tôi đề nghị thay đổi hệ thống lưong bổng và vấn 
đề được giải quyết nhanh chóng. Chúng tôi lập ra một hệ 
thống, theo đó những người quản lý cửa hàng chỉ có thu 
nhập khi các nhân viên cùa họ có thu nhập. Chúng tôi đã 
cho nhu cầu và mục tiêu cùa những người quản lý trùng 
khóp vói nhu cầu và mục tiêu cùa các nhân viên bán hàng. 
Và khi đó, nhu cầu huấn luyện về kỷ năng giao tiếp khách 
hàng đối với các nhân viên bán hàng trở nên không cần 
thiết nữa. Chìa khóa ở đây là xây dựng một hệ thống khen 
thưởng theo nguyên tắc cùng thắng. 

Thông thường, vấn đề nằm ở sự sai lệch hệ thống, chứ 
không phải ở con nguôi. Nếu bạn đưa những người tốt vào 
một hệ thống tồi, bạn sẽ thu được kết quả tồi. Khi thực sự 
muốn cùng thắng họ có thể thiết lập các hệ thống đề tạo ra 
và củng cố điều đó. Họ có thể chuyển các tình huống cạnh 
tranh không lành mạnh sang tình huống họp tác và tác 
động đến tính hiệu quả cùa nó bằng cách xây dựng p và PC. 

Trong kinh doanh, cán bộ quản lý có thể liên kết các hệ 
thống đề tạo ra các nhóm làm việc có năng suất cao, cạnh 
tranh vói các tiêu chuẩn bên ngoài. Trong giáo dục, giáo 



340 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


viên có thể xác lập hệ thống thang điềm dựa trên thành 
tích cùa một cá nhân, theo tiêu chuẩn đã đuợc thỏa thuận, 
và khuyến khích học sinh họp tác đề giúp nhau học tập tốt. 
Trong cuộc sống gia đình, cha mẹ nên chuyển tâm điềm từ 
cạnh tranh sang họp tác vói nhau. Cha mẹ có thể đặt ra các 
thỏa thuận cùng thắng về trách nhiệm đối vói gia đình để 
không còn xảy ra sự ty nạnh lần nhau giũa con cái. 

Có lần, một anh bạn nói với tôi thằng bé nhà anh 
không chịu nhận lỗi dậy muộn vì cho rằng "Tại mẹ không 
đánh thức con dậy sớm". Nhũng lòi nói này cùa thằng bé 
làm anh chú ý hon về nhũng vấn đề phát sinh trong gia 
đình, khi trách nhiệm không đuợc xây dựng trên nguyên 
tắc cùng thắng. 

Nguyên tắc cùng thắng đặt trách nhiệm lên từng cá 
nhân trong việc hoàn thành các kết quả cụ thể với sự định 
huóng rõ ràng và nhũng nguồn lực sẳn có. Nó làm cho mỗi 
cá nhân có trách nhiệm thực hiện công việc cùa mình và tự 
giác đánh giá kết quả đạt đuợc. Hệ thống cùng thắng sẻ tạo 
ra môi truờng hỗ trợ lẫn nhau, củng cố các thỏa thuận 
trong công việc đối vói nhóm nguòd, tập thề hay gia đình. 

4. CÁC quá trình 

Không có cách gì đạt đuợc mục đích cùng thắng nếu 
dùng các biện pháp thắng/thua hay thua/thắng. Bạn 
không thể nói "Anh phải tu duy cùng thắng dù anh có thích 
nó hay không." Vậy, vấn đề là bạn làm thế nào để đi đến giải 
pháp cùng thắng. 

Roger Fisher và William Ury, hai giáo su luật ờ Đại học 
Harvard, đã có một công trình nổi tiếng, trong đó đua ra 
hai cách tiếp cận đối chọi nhau trong thuơng luợng: một là 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 341 


tiếp cận "theo nguyên tắc" và hai là tiếp cận "theo lập 
trường". Mặc dù trong công trình nghiên cứu này, khái 
niệm cùng thắng chưa được dùng tới, nhưng tinh thần và 
triết lý xuyên suốt cuốn sách rất phù họp vói quan điềm 
cùng thắng. 

Hai ông cho rằng thực chất cùa đàm phán "theo 
nguyên tắc" là tách con người ra khỏi vấn đề, tập trung vào 
các lọi ích chứ không vào các lập trường, sáng tạo ra các 
phưong án đem lại lợi ích chung, và kiên trì với các tiêu chí 
khách quan. 

Khi làm việc vói nhiều người và tổ chức để tìm ra các 
giải pháp cùng thắng tôi yêu cầu họ tham gia vào một quá 
trình gồm bốn bước sau: 

- Nhìn vấn đề từ cách nhìn của nguôi khác, cố gắng để 
hiểu rõ n h 11 cầu và các mối quan tâm của đối tác. 

- Nhận diện những vấn đề then chốt và các mối quan 
tâm (không phải lập trường) cùa các bên liên quan. 

- Xác định những kết quả có thể đạt được sau khi hoàn 
thành dự án. 

- Nhận diện những phưong án mói có thể đáp ứng 
được kết quả mong rmrốn. 

Các Thói quen 5 và 6 sẽ đề cập trực tiếp đến hai nhân tố 
cùa quá trình này, và chứng ta sẽ đi sâu vào vấn đề đó ở hai 
chuông tiếp theo. 

Bản chất của quá trình cùng thắng liên hệ qua lại rất 
chặt chẽ vói tư duy cùng thắng. Bạn chỉ có thể đạt được giải 
pháp cùng thắng bằng các quá trình cùng thắng - mục đích 
và phưong tiện ở đây là như nhau. 



342 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Quá trình cùng thảng không phải là một liệu pháp về 
nhân cách. Nó hoàn toàn là một mô thức về sự tuong tác 
giữa con người vói nhau. Nó đuợc sinh ra từ tính chính 
trực, sự chín chắn và rộng lượng. Nó được phát triển từ các 
mối quan hệ có độ tin cậy cao. Nó thể hiện các thỏa thuận 
rỏ ràng và đặc biệt hiệu quả trong các hệ thống hổ trợ. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 343 


Gợi ý áp dụng: 

1. Hãy tưởng tượng bạn đang cô gắng tạo lập một cuộc 
đàm phán tốt đẹp, trong đó, lòng can đảm và sự cân 
nhắc được cân bằng. 

2. Liệt kê danh sách các trỏ’ ngại ngăn cản bạn có được 
mô thức cùng thắng. Xác định xem có thể làm được 
gì bên trong Vòng tròn Ảnh hưởng của bạn để loại bỏ 
những trỏ’ ngại đó. 

3. Lựa chọn một mối quan hệ cụ thể mà bạn muốn xây 
dựng theo thỏa thuận cùng thắng, cô gắng đặt mình 
vào vị trí của người khác. Từ góc độ cá nhân, bạn hãy 
liệt kê ra những kết quả nào là “chiến thắng” đối vói 
bạn. Tiếp cận đối tác và trao đổi vói họ cho đến khi 
bạn đạt đến thỏa thuận và giải pháp cùng thắng. 

4. Nhận diện ba mối quan hệ then chốt trong cuộc sống 
của bạn. Nêu ra một sô dấu hiệu mà bạn cảm thấy đó 
là sô du’ trong tài khoản tình cảm của mỗi mối quan 
hệ; viết ra một sô biện pháp cụ thể nhằm tạo được 
“khoản gửi vào” cho mỗi “tài khoản” đó. 

5. Xem xét “kịch bản” của chính bạn. Nó có thuộc loại 
thắng/thua hay không? Nó ảnh hưỏ’ng thế nào đến sự 
tương tác giữa bạn với người khác? Bạn có thể xác 
định được đâu là nguồn gốc chính của “kịch bản” đó? 
Xác định xem “kịch bản” đó có còn phù họp với thực 
tại cuộc sống của bạn hay không? 

ổ. Tìm hiểu một ngưòi đã áp dụng thành công tu’ duy 
cùng thắng trong hoàn cảnh khó khăn. Hãy học tập 
kinh nghiệm từ tấm gu’ 0 ’ng này. 





Thói quen thứ năm 

LẮNQ NGHẸ VÀ 
THẤU HlỂu 
























Các nguyên tắc giao tiếp 
trên cơ sở thấu hiểu lẫn nhau 


“Con tim có những lý lẽ riêng 
mà ly trí không hiều được. ” 

- Pascal 


G iả sử bạn thấy khó chịu ở mắt và quyết định đến 
gặp bác sĩ nhãn khoa đề khám. 

Sau khi nghe bạn kể các triệu chứng, ông ấy lấy chiếc 
kính mình đang đeo đua cho bạn. 

"Anh hãy đeo vào đi", ông ấy nói, "Tôi đã đeo nó 10 
năm nay rồi, nó thực sự giúp tôi rất nhiều. Tôi còn một 
chiếc nữa ở nhà, anh cứ cầm lấy chiếc này mà dùng". 

Bạn đeo kính vào, nhung nó chỉ làm cho tình hình tồi 
tệ thêm. 

"Ôi, kinh khủng quá!", bạn kêu lên, "Tôi chẳng thấy gì 

cả". 

"Thế à, sao vậy?", ông ấy hỏi, "Tôi đeo rất tốt mà. Thử 
lại lần nữa xem nào". 

"Thì tôi đang cố đây", bạn nói, "nhung cái gì cũng chỉ 
thấy mờ mờ thôi". 

"Hãy cố suy nghỉ tích cực xem nào!" 



348 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


"Nhưng tôi chẳng thấy gì cà", bạn kêu lên đầy vẻ sốt 
ruột. 

"Này ông bạn, anh thật không biết điều!", ông bác sĩ 
quở trách, "Tôi đã cố gắng giúp anh, anh chẳng cám ơn thì 
thôi...". 

Liệu sau này, bạn có quay lại gặp viên bác sỉ nhãn khoa 
đó khi cần khám mắt nữa không? Chắc chắn là không, tôi 
tin hẳn là như vậy. Bạn không thể tin vào một bác sỉ chẳng 
cần khám bệnh mà cứ kê toa vung vít như thế. 

Nhưng thử hỏi chứng ta có thường chẩn đoán bệnh 
trước khi kê đơn trong quan hệ giao tiếp hay không? 

"Con oã, hôm nay con làm sao thế?" 

"Ô, con không biết. Mẹ có thể cho con là đứa ngốc." 

"Tất nhiên mẹ không nghỉ như vậy. Con cứ nói cho mẹ 
nghe. Không ai thương con bằng mẹ cả. Chuyện gì làm cho 
con buồn nào?" 

"Không, chẳng có gì cả." 

"Nói đi, nói mẹ nghe xem nào!" 

"Nhưng... Thôi được, con nói thật vói mẹ nhé, con 
chẳng thích đến trường nữa đâu." 

"Cái gì?", bạn kêu lên như không thể tin vào tai mình, 
"Con không thích đến trường nghĩa là sao? Học hành là 
nền tảng cho tương lai, con cần phải biết điều đó chứ. Nếu 
siêng năng như chị con, con sẽ học giỏi hơn nữa đấy, và rồi 
con sẽ thích đến trường thôi. Mẹ biết là con có khả năng, 
chỉ có điều con không chịu rèn luyện. Hãy cố lên. cần phải 
có thái độ tích cực con ạ". 

[Im lặng] 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 349 


"Nào, bây giờtrởlại vấn đề của con. Nói cho mẹ biết tại 
sao con buồn?" 

Chúng ta thường có xu hướng nóng vội trong những 
tình huống như vậy, muốn đưa ra lời khuyên ngay lập tức 
đề giải quyết vấn đề. Khi không dành thòi gian để "chẩn 
đoán", bạn không thể hiểu được vấn đề thực sự là gì. 

Tóm lại, một nguyên tắc quan trọng trong lỉnh vực 
quan hệ giao tiếp giữa người vói người là: trước hết, hãy lảng 
nghe rà thấu hiều. Nguyên tắc này là chìa khóa đề có được 
cuộc giao tiếp hiệu quả. 


1. Tính cách và giao tiếp 

Giao tiếp là kỷ năng quan trọng nhất trong cuộc sống, 
bao gồm bốn hình thức co bản: nghe - nói - đọc - viết. 
Hầu hết thòi gian cùa chúng ta được sử dụng đề giao tiếp, 
trừ lúc ngủ. Nhưng bạn hãy đề ý điều này: Bạn bỏ ra nhiều 
năm đề học nói, và nhiều thòi gian hon nữa đề học đọc và 
viết. Thế còn lắng nghe thì sao? Bạn đã học hay được đào 
tạo những gì đề biết lắng nghe, đề bạn có thề thực sự thấu 
hiểu người khác từ khung tham chiếu cùa riêng nguôi đó? 

Rất ít nguôi được rèn luyện đề biết lắng nghe. Và nếu 
có thì phần lớn việc huấn luyện này nặng về phưong pháp 
của Đạo đức Nhân cách, không dựa trên co sở tính cách và 
mối quan hệ - những yếu tố có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
trong việc thấu hiểu người khác. 

Nếu muốn giao tiếp một cách hiệu quả, nrnốn gây 
ảnh hường đối vói một người thì điều đầu tiên là bạn cần 
phải hiểu người đó. Bạn không thể thành công nếu chỉ 
dựa vào kỹ thuật giao tiếp; vì khi phát hiện ra điều này, 
người ta sẽ nghỉ bạn giả dối hoặc đóng kịch và sẽ thắc mắc 



350 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


tại sao bạn lại làm như vậy, động cơ cùa bạn là gì... Cuối 
cùng, họ sẻ cảm thấy rằng bạn không đáng tin cậy đề có 
thể cởi mở với bạn. 

Chìa khóa thực sự đề gây ảnh hưởng vói người khác 
chính là con người thật cùa bạn, là hành động thực sự cùa 
bạn. Tính cách bộc lộ tự nhiên con người thật cùa bạn - 
chứ không phải dựa vào lòi người khác nói về bạn, hay phụ 
thuộc vào ý muốn cùa bạn. Đó là căn cứ đề mọi người nhìn 
nhận bạn. 

Tính cách cùa bạn không ngừng bộc lộ, không ngừng 
giao lưu với bên ngoài. Drta vào đó, mọi người sẻ có hoặc 
không có lòng tin đối vói bạn cũng như đối vói những nỗ 
lực cùa bạn trong mối quan hệ giao tiếp. 

Nếu bạn có tính cách thất thường, khi tử tế, lúc cay độc 
và trên hết, nếu biểu hiện cùa bạn trong cuộc sống riêng 
khác hẳn với khi bạn ở trước mặt mọi người, thì bạn sẽ rất 
khó làm cho người khác mở lòng ra với bạn. Họ không cảm 
thấy đủ tin tưởng để bày tỏ ý kiến, kinh nghiệm hay tình 
cảm chân thật cùa mình. 

Chẳng hạn với tôi, nếu bạn không hiểu hoàn cảnh và 
tình cảm riêng cùa tôi, thì làm thế nào bạn có thề khuyên 
bảo hay giúp đỡ tôi? Dù tôi biết là tôi đang cần lòi khuyên 
cùa bạn, và điều bạn nói ra có thề là tốt đẹp, nhưng nó sẽ 
chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Bạn có thể nói rằng bạn 
quan tâm đến tôi và đánh giá cao tôi - tôi rất muốn tin điều 
đó. Nhưng làm sao bạn có thể đánh giá cao tôi khi bạn 
thậm chí còn chưa hiểu tôi? Tất cả những gì tôi có chỉ là lòi 
nói cùa bạn, mà chỉ nói suông thôi thì làm sao tin được? 

Vì vậy, muốn có được thói quen giao tiếp hiệu quả, bạn 
không thể chỉ đơn thuần dựa vào kỹ thuật giao tiếp; hãy xây 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 351 


dựng cho mình kỷ năng lắng nghe và thấu hiền dựa trên cơ 
sở tính cách, dẫn đến sự cỏi mở và tin cậy. Bạn cũng cần mở 
các tài khoản tình cảm đề tạo sự thông hiểu giữa những tâm 
hồn. 


2. Lắng nghe và thấu hiểu 

Đa số chứng ta lắng nghe không phải để thấu hiểu 
nguôi khác, mà đề đối đáp. Nguôi ta thuờng thông qua mô 
thức cùa mình để gạn lọc nhũng điều họ nghe và có thói 
quen "suy bụng ta ra bụng nguôi" để phán xét cuộc sống 
của nguôi khác. 

"Ồ, tôi rất hiểu tình cảm của anh!" 

"Tôi đã từng trải qua nhũng điều giống hệt nhu thế. Để 
tôi nói kinh nghiệm bản thân cho anh/chị nghe nhé." 

Họ không ngừng dùng trải nghiệm của mình chiếu lên 
hành vi cùa nguôi khác. Họ dùng cặp kính cùa mình đeo 
vào mắt nguôi đang giao tiếp với họ. 

Một ông bố nọ có lần tâm sự với tôi: "Tôi không thể hiểu 
đuợc thằng nhóc nhà tôi. Nó chẳng chịu nghe tôi gì cá". 

"Hãy đề tôi nhắc lại điều anh vừa nói nhé", tôi trả lời, 
"Anh không hiểu đuợc con trai anh vì nó không chịu 
nghe anh?". 

"Đúng vậy", anh ấy trả lòi. 

"Tôi xin nhắc lại, anh không hiểu đuợc con trai anh vì 
nó không chịu nghe anh?" 

"Đúng tôi nói thế", anh ấy trả lòi có vẻ bực bội. 

"Tôi nghỉ rằng muốn hiểu ai, truớc hết anh cần phải 
lắng nghe nguôi đó", tôi góp ý. 



352 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


"À", anh ấy dường như bắt đầu nhận ra vấn đề. Dừng 
lại ngẫm nghỉ một lúc, anh nói: "À, đúng vậy! Nhưng tôi 
hiểu nó chứ. Tôi hiểu nó đang phải trải qua những gì. Bản 
thân tôi cũng từng như vậy. Điều tôi không hiểu là tại sao 
nó không chịu nghe lòi tôi". 

Thế đấy! Rõ ràng người đàn ông này chẳng hiểu chút gì 
về những điều đang thực sự diễn ra trong đầu con mình. 
Anh ấy chỉ nhìn vào bản thân mình và nghỉ rằng mình có 
thể nhìn thấy cả thế giới. Trường họp này cũng đúng với 
nhiều người trong chúng ta. Trong tâm trí mỗi người đều 
đầy ắp những điều tự cho là đúng. Khi các cuộc đối thoại 
đều biến thành độc thoại, chúng ta sẽ không bao giờ thực 
sự hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu người khác. 

Chúng ta thường "lắng nghe" người khác nói với một 
trong bốn thái độ sau: 

- Làm ngơ- thái độ này khó có thể gọi là lắng nghe. 

- Giả vờ lắng nghe - chứng ta có thề buông những lòi cảm 
thán như: "Vâng", "À há", "Hay đấy!" xen vào câu chuyện 
của người khác nhưng thrtc ra là không hề chú tâm đến nó. 

- Lảng nghe có chọn lọc - tức chỉ nghe một phần cùa cuộc 
đối thoại. 

- Chăm chú lắng nghe - tức tập trung toàn bộ vào những 
lòi người khác đang nói. 

Tuy nhiên, rất ít người trong chúng ta biết cách lắng 
nghe vói thái độ thứ năm - mức độ cao nhất của sự lắng 
nghe - đó là lắng nghe và thấu hiếu. 

Lắng nghe và thấu hiếu không phải là một xảo thuật để 
lấy lòng người khác, cũng không phải là kiều lắng nghe "có 
suy nghỉ ". Lắng nghe "có suy nghĩ" nghĩa là bạn lắng nghe 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 353 


vói ý định đề đối đáp, để kiềm soát, đề điều khiển người 
khác. Còn lắng nghe rà thấu hiều là một mô thức hoàn toàn 
khác, đó là lắng nghe vói mục đích trước hết đề thực sự 
hiểu được người khác. 

Lắng nghe và thấu hiếu là đi vào bên trong khung tham 
chiếu cùa người khác. Bạn nhìn sự việc thông qua họ, nhìn 
thế giói theo cách cùa họ, hiểu mô thức cùa họ, cảm nghĩ 
cùa họ. 

Thấu hiếu khác với thòng cắm. Thông cảm là một hình 
thức tán thành, xét đoán, có thể hiện tình cảm và phản 
ứng. Nguôi ta thường lạm dụng sự thông cảm và tạo ra cảm 
giác bị phụ thuộc. Bản chất cùa lắng nghe thầu hiếu không 
phải ở chỗ bạn đồng ý vói nguôi khác, mà là hiểu đầy đủ, 
sâu sắc về nguôi đó, cả tình cảm cũng như suy nghĩ cùa họ. 

Lắng nghe thấu hiếu không chỉ dừng lại ờ sự ghi nhận, 
suy tư hay hiểu rổ những gì được nghe. Theo tính toán 
cùa các chuyên gia về giao tiếp, trong thực tế, chỉ có 10% 
giao tiếp của chứng ta được thể hiện thông qua lòi nói, 
30% được thề hiện qua âm thanh và 60% qua ngôn ngữ cử 
chỉ, điệu bộ. Khi lắng nghe thấu hiểu , bạn không chỉ nghe 
bằng tai, mà quan trọng hon, bạn còn nghe bằng mắt và 
cả con tim. Bạn lắng nghe đề cảm nhận, để giải nghĩa, để 
hiểu được hành vi cùa người khác. Bạn huy động cả bán 
cầu não phải và trái làm việc. Bạn nhận thức, trực cảm và 
cảm nhận. 

Lắng nghe thấu hiếu có sức mạnh lớn lao vì nó đem lại 
những dữ liệu chính xác đề bạn sử dụng. Thay vì dựa vào 
kinh nghiệm chủ quan cùa mình đề nhìn nhận, lý giải 
những suy nghỉ, tình cảm, động co và hành vi cùa nguôi 
khác, bạn sẽ dựa vào thực tế khách quan. Và quan trọng 



354 7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


hơn nữa là hành động lảng nghe thấu hiếu cùa bạn phải 
được đối tác thừa nhận. Nếu không, dù bạn có cố gắng đến 
đâu để tạo ra "khoản gửi", nó cũng sẻ biến thành những 
"khoản chi". Đối tác còn có thề xem những cố gắng cùa 
bạn chỉ là thủ đoạn lôi kéo, nhằm phric vụ cho mục đích 
riêng, hoặc để gây sức ép, vì bạn không hiểu được điều 
quan trọng đối với họ là gì. 

Lắng nghe thấu hiếu tự thân nó là một "khoản gửi" rất 
lớn vào tài khoản tình cảm. Nó có tác dụng biến chuyển tinh 
thần theo hướng tích cực vì mang đến cho con ngưòi một 
"bầu không khí tâm lý". 

Giả sứ lúc này bạn đang ngồi trong phòng thì không 
khí đột nhiên bị hút hết, lúc đó bạn có còn qrxan tâm đọc 
cuốn sách này không? Chắc chắn là không, kể cả mọi thứ 
khác, trừ không khí để thở. Sự sống còn sẽ là động cơ duy 
nhất của bạn. 

Nhưng vì lúc này bạn có không khí, nó không còn là 
động cơ thúc đẩy bạn nữa. Một trong những nhận thức sâu 
sắc nhất về động cơ thúc đẩy con ngưòi là: Nhũng nhu cầu 
dã duoc thỏa mãn thì không còn là dỏng co thức đẩy nữa. 
Chỉ có nhu cầu chưa được thỏa mãn mói là động cơ thúc 
đẩy mà thôi. Sau nhu cầu sống còn về thể xác, thì nhu cầu 
lớn nhất cùa con người là sự sống còn về tâm lý - nhu cầu 
được hiểu, khẳng định, công nhận và đánh giá cao. 

Khi lắng nghe đề thấu hiếu người khác, bạn sẽ cho ngưòi 
đó một bầu không khí tâm lý trong lành. Rồi sau đó, bạn 
mói có thể tập trung vào việc gây ảnh hưởng hoặc giải 
quyết vấn đề tồn tại. Bầu không khí giao tiếp thân mật và 
chân thành có tác động rất lớn đến sự thành công trong 
mọi lỉnh vực của cuộc sống. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 355 


Một lần, tôi giảng giải khái niệm này tại cuộc hội thảo 
ở Chicago, và yêu cầu các học viên thực hành ngay cách 
lắng nghe thấu hiếu. 

Vài hôm sau, một học viên đứng tuổi đến gặp tôi. Anh 
ấy bắt đầu câu chuyện cùa mình: 

Để tôi kể ông nghe chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Tôi đang 
cô để ký kết một họp đồng lớn về bất động sản ở Chicago. 
Tôi đã gặp gỡ những nguời chịu trách nhiệm chính cùng 
các luật su’ và văn phòng môi giói bất động sản. 

Tình hình có vẻ nhu’ tôi sẽ để tuột mất họp đồng này, họp 
đồng mà tôi đã mất hơn ổ tháng để đeo đuổi. Nói đúng ra 
là có bao nhiêu trứng thì tôi đã bỏ hết vào cái rổ này. Tất 
cả. Do đó tôi đã hoảng sợ. Tôi cô làm mọi thú’ có thể cứu 
vãn tình hình, dốc hết sức lực, dùng tất cả kinh nghiệm 
làm ăn của mình. Cách cuối cùng là nói “Liệu chúng ta 
có thể lùi lại quyết định này thêm một thời gian ngắn 
nữa không?”. Nhung sức cản là rất ló’n và họ tỏ ra ngán 
ngẩm vì việc này đã kéo dài quá lâu, rõ ràng là họ muốn 
kết thúc. 

Thê rồi tôi tự nhủ, tại sao không vận dụng điều đã đuợc 
học ỏ’ hội thảo này để xoay chuyển tình thê nhỉ? Trước 
hết, hãy lắng nghe và thấu hiểu. 

Thế là tôi nói với đối tác: “Để xem tôi có thực sự hiểu đúng 
lập trường và mối quan tâm của các ông đối vói đề nghị 
của tôi không. Khi các ông cảm thấy tôi hiểu đúng, chúng 
ta sẽ thử coi đề xuất của tôi có thích họp hay không?”. 

Tôi đã thực sự đặt mình vào vị trí của họ. Tôi cô nói lên 
nhu cầu và sự quan tâm của họ đối với các vẩn đề xung 
quanh bản họp đồng. Và họ bắt đầu cời mỏ’ hơn. 



356 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Tôi càng cảm nhận và thể hiện điều họ quan tâm bao 
nhiêu thì họ càng trỏ’ nên cởi mở bấy nhiêu. 

Cuối cùng, nguòi đúng đầu nhóm đàm phán phía đối tác 
đua ra quyết định: “Chúng tôi đồng ý ký họp đồng vói anh”. 

Thành công bất ngờ ngoài sức tu'ỏ'ng tu’ọ'ng ấy đã khiến 
tôi vô cùng ngạc nhiên; cho đến sáng nay tôi vẫn chua 
hết ngạc nhiên. 

Rỏ ràng, người học viên này đã đưa được một "khoản 
gửi" khổng lồ vào tài khoản tình cảm nhò tạo ra bầu không 
khí giao tiếp thân mật, chân thành vói phía đối tác. 

Cố gắng thấu hiểu người khác trước, tức "chẩn đoán" 
trước khi "kê toa" là một việc khó khăn, nhưng sẻ có được 
kết quả tốt đẹp hon là đưa ngay cho người ấy cặp kính chỉ 
phù hợp vói bản thân mình trong nhiều năm qua. 

Lắng nghe nhưng không thấu hiểu sẻ làm kiệt quệ cả p 
(sản phẩm) lẫn PC (năng lực sản xuất). Bạn không thể đạt 
được mức sản lượng tối đa nếu không hiểu chính xác về 
năng lực sản xuất - tức tiềm năng và quy trình tạo ra thành 
phẩm. Và bạn không thể có được PC tương thuộc nếu đối 
tác không cảm thấy bạn thực sự hiểu rõ nhtr cầu của họ. 

Lắng nghe thấu hiều cũng có rủi ro nên những người 
trong mối quan hệ phải cảm thấy an toàn thì mói có thể 
lắng nghe thấu hiểu sâu sắc. Vì phải cỏi mở tấm lòng để 
chịu ảnh hưởng cùa nguôi khác nên bạn rất dẻ bị tổn 
thương. Đây là một nghịch lý, xét theo nghĩa nào đó, vì để 
gây được ảnh hưởng đối vói người khác bạn phải chịu ảnh 
hưởng cùa họ trước. 

Đó là lý do tại sao các Thói quen 1, 2 và 3 trở nên rất cơ 
bản. Một khi đã xác định "bắt đầu" mọi thứ "từ bên trong". 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 357 


bạn sẽ có khả năng xử lý những tình huống dể gây tổn 
thương bằng sức mạnh nội tâm và sự thanh thản. 

3. "Chẩn bệnh" trước khi "kê toa" 

Mặc dù có thề gặp rủi ro và khó khăn, nhưng thấu hiếu 
người khác trước - "chẩn bệnh" trước khi "kê toa" - là một 
nguyên tắc đúng đắn được thể hiện ở mọi lỉnh vực cuộc 
sống. Nó là điều cốt yếu đối vói chứng ta vì một lý do đơn 
giản: Bạn không thể tin tuồng vào đơn thuốc cùa bác sĩ, 
nếu không tin tường vào sự chẩn đoán của ông ấy. 

Vào hôm diễn ra trận đấu bóng gay cấn tại sân bóng địa 
phương, cô con gái Jenny cùa chúng tôi lên cơn sốt. Con 
bé liên tục ói và tiêu chảy. Bác sĩ trực trạm y tế hôm đó đã 
đi xem trận đấu. 

Sandra gọi cho bác sỉ - ông ấy đang ờ tại sân vận động 
- đúng vào thòi điềm cao trào của trận đấu. Có thể dể dàng 
nhận thấy vẻ khó chịu của ông. "Vâng, tôi đây. Có gì 
không?", ông ấy hét toáng vào điện thoại. 

"Thưa bác sĩ, tôi là bà Covey, chúng tôi đang rất lo cho 
Jenny con gái tôi. Nó đang sốt cao." 

"Tình trạng thế nào?", ông ấy hỏi. 

Sau khi Sandra mô tả các triệu chứng, ông ấy nói: 
"Được rồi. Tôi sẻ cho dược sĩ cùa mình mang thuốc tói 
cho bà". 

Sau khi cúp máy, Sandra cảm thấy do vội quá nên cô ấy 
đã không thực sự nói hết tình trạng của con bé cho ông bác 
sỉ biết. Tuy nhiên, những điều đã nói thì cũng tạm đủ. 

"Em có nghỉ là bác sĩ biết Jenny là trẻ sơ sinh không?", 
tôi hỏi vợ. 



358 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


"Em nghỉ là ông ấy biết", Sandra trả lòi. 

"Nhưng ông ấy không phải là bác sĩ riêng cùa mình. Và 
chưa bao giờ chữa bệnh cho con bé cả." 

Sandra im lặng. 

"Chúng ta làm gì bây giò?", cuối cùng vợ tôi lên tiếng. 

"Em gọi lại đi", tôi trả lòi. 

"Nhưng... Elay là... anh gọi đi!", Sandra rụt rè đề nghị. 

Thế là tôi gọi. 

"Thưa bác sĩ", tôi nói, "Khi ông kê đon thuốc vừa rồi, 
ông có biết là bé Jenny cùa chứng tôi chỉ mói bảy tháng 
tuổi không?". 

"Không!", ông ấy kêu lên, "Tôi không biết. May mà 
anh gọi lại. Tôi sẽ gọi điện đổi đon thuốc ngay bây giò." 

Nếu không tin vào chẩn đoán, bạn sẻ không tin vào 
đon thuốc. 

Nguyên tắc này cũng đúng trong bán hàng. Một người 
bán hàng giỏi trước hết phải hiểu rỏ được nhu cầu, sự quan 
tâm, hoàn cảnh cùa khách hàng. Người bán hàng nghiệp 
dư chỉ bán các sản phẩm, còn người bán hàng chuyên 
nghiệp sẽ bán các giải pháp đáp ứng nhri cầu. Đó là hai 
cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Người bán hàng 
chuyên nghiệp biết cách "chẩn đoán", biết cách làm thế 
nào đề hiểu được khách hàng, đề gắn các nhri cầu cùa 
khách hàng vói sản phẩm và dịch vụ cùa mình. Và anh ta có 
đủ trung thực đề nói rằng "Rất tiếc, thưa ngài, sản phẩm/ 
dịch vụ của chúng tôi không phù họp vói nhu cầu cùa quý 
ngài" nếu sự thật đúng như vậy. 

"Chẩn đoán" trước khi "kê toa" cũng rất quan trọng 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 359 


trong lỉnh vực luật pháp. Một luật su chuyên nghiệp truớc 
hết sẻ đi thu thập các sự kiện thực tế đề hiểu đúng tình 
hình, nắm rỏ sự thật truớc khi chuẩn bị cho một vụ kiện. 
Một luật su giỏi thậm chí còn viết ra lòi bào chữa dự kiến 
của luật su đối phuong đề rồi có phuong án bào chữa cho 
thân chủ cùa mình. 

Trong lỉnh vực sản xuất, bạn có thể tuờng tuợng nổi 
một nhà sản xuất nào đó nói rằng "Nghiên cứu khảo sát 
nhu cầu khách hàng là không quan trọng. Chúng ta cứ việc 
sản xuất sản phẩm"? Nhu thế có nghĩa là nhà sản xuất này 
chẳng cần đếm xỉa đến việc phải tìm hiểu thói quen hay 
động co nma sắm cùa khách hàng. Điều này chắc chắn sẽ 
khiến doanh nghiệp lâm vào tình trạng thua lổ. 

Một kỷ su giỏi sẻ hiểu rỏ các loại lực tác dụng, ứng suất 
chịu lực trước khi thiết kế chiếc cầu. Một giáo viên giỏi sẽ 
đánh giá lóp học trước khi dạy. Một sinh viên giỏi sẽ hiểu 
rõ lý thuyết trước khi ứng dụng. Cha mẹ mẫu mực phải 
hiểu con cái trước khi đánh giá hay răn dạy chúng. Chìa 
khóa đề phán xét chính là sự am hiểu tường tận. Nếu cứ 
đưa ra phán xét trước thì không bao giò chúng ta có thể 
hiểu được đầy đủ sự việc. 

Cố gắng thấu hiếu người khác trước là một nguyên tắc 
đúng đắn đã được minh chứng trong mọi lĩnh vực cùa 
cuộc sống. Nó là một nguyên tắc phổ biến, là mầu số 
chung, và có sức mạnh lớn nhất trong mối quan hệ giữa 
người vói nguôi. 

4. Bốn kiểu phản úng phản xạ 

Do thường lắng nghe người khác một cách chủ quan 
nên chúng ta sẽ có xu hướng phản ứng lại như một phản 



360 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


xạ, theo bốn kiểu sait: 

- Đánh giá - đồng ý hoặc không đồng ý. 

- Thầm dò - đặt câu hỏi xuất phát từ khung tham chiếu 
cùa chính chứng ta. 

- Khuyên bảo - đua ra lòi khuyên dựa vào kinh nghiệm 
của mình. 

- Lý giải - tìm cách lý giải động co và hành vi cùa nguôi 
khác theo kiểu "suy bụng ta ra bụng nguôi". 

Nhũng phản ứng trên đến vói chúng ta một cách tự 
nhiên. Chúng ta đã bị "định hình" bỏi nhũng mô hình trên. 
Thế nhung, liệu chúng ta có biết chúng tác động ra sao đến 
khả năng thấu hiểu nguôi khác cùa chúng ta không? 

Tôi đang cố gắng để gần gũi hon vói con trai cùa mình. 
Song, liệu nó có cảm thấy thoái mái đề có thể bày tỏ một 
cách cời mở vói tôi, nếu tôi cứ phán xét bất cứ điều gì nó 
nói ra mà không cần nghe lòi giải thích? Liệu tôi có đem lại 
cho nó một bầu không khí thân mật, chân thành? Và nó sẽ 
nghỉ nhu thế nào khi tôi cứ chăm chăm thăm dò nó? Thăm 
dò thật ra là một hình thức kiểm soát, xâm phạm đòi tu cùa 
nguòd khác. Nó cũng mang tính chất lô-gíc, nhung khác vói 
lô-gíc cùa cảm xúc và tình cảm. Không ngừng thăm dò là 
một trong nhũng nguyên nhân chù yếu làm cho cha mẹ 
không gần gũi đuợc vói con cái. 

"Tình hình ra sao con trai?" 

"Dạ, bình thuòng." 

"Gần đây có chuyện gì xảy ra vói con không?" 

"Không ạ." 


"Ớ truờng có gì vui không?" 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 361 


"Không có gì nhiều, bố." 

"Con định làm gì vào cuối mần này?" 

"Con cũng chua biết nửa." 

Bạn không thể nào kéo con bạn dứt ra khỏi cuộc nói 
chuyện điện thoại vói bạn bè nó, nhung tất cả nhũng lòi nó 
dành cho bạn chỉ là nhũng câu trả lòi nhát gừng nhu vậy! 

Có bao giò bạn thử tìm hiểu xem tại sao con bạn lại 
nhu vậy? Mỗi khi nó bắt đầu bày tỏ vuóng mắc thì bạn lập 
tức sử dụng nhũng từ ngũ "đao to búa lớn"đề khuyên dạy: 

"Thế đấy! Bố đã bảo con rồi mà con đâu có nghe!". Đó 
là lý do để con bạn ngày một xa cách vói bạn. 

Tôi đã truyền đạt kinh nghiệm trước hết , hãy cố gắng 
lắng nghe và thấu hiếu cho rất nhiều nguôi. Họ đã bắt đầu 
chịu nhìn lại phản ứng thuờng gặp cùa mình trong giao 
tiếp vói nguôi khác và học cách lắng nghe thấu hiều. Đối vói 
một số nguòã, trước hết, hãy cố gắng lắng nghe và thấu hiếu đã 
trở thành một thói quen thú vị, có thể áp dụng nhanh nhất 
trong số 7 Thói quen trong quyển sách này. 

Chúng ta hãy xem xét một cuộc giao tiếp điền hình 
giũa một nguòd cha và đứa con trai vị thành niên, chú ý xem 
xét nhũng lòi nói cùa nguòd cha duói góc độ bốn phản ứng 
mà chứng ta đã đề cập ở trên. 

"Bố oi, con thấy thế là đủ rồi. Học hành chẳng có gì là 
quan trọng cả!" 

"Sao vậy con?" [Thắm dò] 

"Nó chẳng thiết thực chút nào. Con chẳng học đuợc 
cái gì có ích cả." 

"ừ... nhung con chua nhận thấy lợi ích cùa nó đâu. Hồi 



362 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


bằng tuổi con, bố cũng nghĩ như vậy. Bố đã từng nghỉ học 
hành thật phí thòi gian. Nhưng sau này, bố nhận ra chính 
việc học là nền tảng cho cả cuộc đời bố. Hãy cố lên con. 
Hãy dành thòi gian cho nó." [Khuyên bảo] 

"Con đã mất 10 năm cho việc học rồi! Con hỏi bố 'x + 
ỵ' thì có ích gì cho con khi con làm thợ sửa chữa ô-tô?" 

"Thợ sửa ô-tô? Con không đùa đấy chứ?" [Đánh giá] 

"Không, con nói thật đấy. Bố cứ nhìn Joe mà xem. Anh 
ấy bỏ học và bây giò đang làm nghề sửa chữa ô-tô. Và anh ấy 
kiếm được rất nhiều tiền. Đó mói là thực tế." 

"Tạm thòi thì có vẻ như vậy. Nhưng vài năm sau, Joe sẻ 
thấy tiếc rẻ: 'Giá mà mình được tiếp tục đi học'. Con 
không cần phải làm một anh thợ sửa chữa ô-tô. Con cần có 
học thức đề chuẩn bị cho một nghề nghiệp tương lai tốt 
đẹp hơn." [Khuyên bảo] 

"Con chẳng biết. Còn thấy Joe có một khỏi đầu rất tốt." 

"Này con trai, con đã thực sự cố gắng hết sức chưa?" 
[Thẳm dò, đánh giá] 

"Con đã học trung học được 2 năm rồi. Đúng là con đã 
cố gắng, nhưng con chỉ thấy lãng phí thòi gian thôi." 

"Trường con học là một trường rất uy tín, con có biết 
không. Hãy xứng đáng vói nó." [Khuyên bảo, đảnh giá] 

"Các bạn con cũng nghỉ như con." 

"Con có biết bố mẹ đã hy sinh đến thế nào đề con được 
như hôm nay không? Con không thể bỏ học nửa chừng 
như vậy được." [Đánh giá] 

"Con biết bố mẹ đã hy sinh vì con. Nhưng con chỉ thấy 
nó không đáng." 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 363 


"Này, giá nhiĩ con dành nhiều thòi gian hơn để làm bài 
tập và bớt xem ti-vi..." [Khuyên bảo, đảnh giá] 

"Bố ạ, con thấy vô ích. Nhưng thôi! Con không muốn 
nói về chuyện này nữa." 

Rỏ ràng, người cha rất có thiện ý; rỏ ràng là ông ấy 
muốn giúp đỡ con mình. Nhưng liệu ông ấy đã thrtc sự 
hiểu được cậu bé? 

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn người con - không chỉ lòi 
nói, mà cả suy nghĩ và tình cảm, được biểu thị trong ngoặc 
móc dưới đây, và tác động có thể có cùa các phản ứng từ 
kinh nghiệm cùa người cha. 

"Bố oà, con thấy như vậy là đủ rồi! Trường học chẳng có 
gì là quan trọng cả!" [Mình muốn nói chuyện với bố, muốn 
được bố quan tâm] 

"Sao vậy con?" [Bố có quan tàm, rất tốt!] 

"Nó chẳng thiết thực chút nào, con chẳng học được cái 
gì có ích cả." [Mình có vần đè ở trường, và cảm thấy rất tỏi tệ] 

"ừ, con chưa nhận thấy lợi ích cùa nó đâu. Hồi bố bằng 
tuổi con, bố cũng nghỉ nhrt vậy." [ô không! Bố lại bắt đầu kề 
lề, mình chẳng muốn nghe chút nào. Mình chẳng bận tâm việc 
bố đã phải lè bước hàng cày số qua lớp tuyết dày đề đến trường 
ra sao. Mình muốn đi thảng vào vắn đề] 

"Bố đã từng nghỉ học hành thật là phí thòi gian. 
Nhưng sau này bố nhận ra chính việc học là nền tảng cho 
cả cuộc đòi bố. Hãy cố lên con. Hãy dành thời gian cho 
nó." [Thờigian chảng thề giải quyết được vàn đề của mình. Uớc 
gì nùnh có thề nói cho bố hiểu. Uớc gì nùnh có thề nói toạc ra] 

"Con đã mất 10 năm cho viêc hoc rồi! Con hỏi bố 'x + 



364 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


y' thì có ích gì khi con làm thợ sửa chữa ô-tô?" 

"Thợ sửa chữa ô-tô? Con không đùa đấy chứ?" [Bố sẽ 
không còn thưong mình nếu mình làm thợ sủa chữa ò-tô. Bố sẽ 
không thương mình nếu mình khóng học xong. Mình phải nói 
rõ ra mới được] 

"Không, con nói thật đấy. Bố cứ nhìn Joe mà xem. Anh 
ấy bỏ học và bây giờ đang làm nghề sửa ô-tô và kiếm được 
rất nhiều tiền. Đó mới là thực tế". 

"Tạm thòi thì trông có vẻ như vậy. Nhưng vài năm sau, 
Joe sẽ thấy tiếc rẻ: 'Giá mà mình được tiếp tục đi học../ 
[ Trơi ơi, đày là bài học lần thứ 16 vẻ giá trị của giáo dục] "Con 
không cần phải làm một anh thợ sửa chữa ô-tô. [Tại sao bố 
biết? Bố có thực sụ hiếu con muốn gì không?] Con cần có học 
thức đề chuẩn bị cho một nghề nghiệp tương lai tốt đẹp 
hơn." 

"Con chẳng biết. Joe đã có một sự khởi đầu rất tốt". 
[Anh ấy không thất bại. Anh ấykhóng cần học nhiều nhưng anh 
ấy có thất bại gì đàu?] 

"Này con trai, con đã thực sự cố gắng hết sức 
chưa.’?"[Chúng ta đang nói quanh co bố à. Nẻu bố chịu khó lắng 
nghe, con sẽ nói cho bố biết một điều quan trọng] 

"Con đã học trung học được hai năm rồi. Đúng là con 
đã cố gắng, nhưng con chỉ thấy lãng phí thòi gian thôi." 

"Trường con học là một trường rất có uy tín, con có 
biết không. Hãy xứng đáng với nó", [ò, buồn cười nhi! Bày 
giờ thì bố lại nói về sự tín nhiệm. Ước gì nùnh có thề nói về điều 
mình muốn nói] 

"Các bạn của con cũng nghỉ như con". [Mình cũng có 
lập trường của mình chứ. Mình có phải là đứa con nít đàu] 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 365 


"Con có biết bố mẹ đã hy sinh nhít thế nào để con 
được như hôm nay không?" [À, bố lại bắt đầu kề tội mình 
đày. Có thề mình là con nít thật. Trường học mới lằ vĩ đại, và 
nùnh vẫn lầ một thằng con nít ăn chưa no lo chưa tới] "Con 
không thể bỏ học nữa chừng khi đã học đến đây." 

"Con biết là bố mẹ đã hy sinh vì con. Nhưng con chỉ 
thấy nó không đáng." [Bố chảng hiếu gì con cả] 

"Này, giá như con dành nhiều thòi gian hon để làm bài 
tập và bót xem ti-vi..." [Đó không phải là vấn đề, bố ạ! Đó 
không phái là vấn đề thật mà! Mình sẽ không thề nào nói cho bố 
biết được. Mình đã quá ngu ngốc khi nói chuyện này với bố] 

"Bố ạ, con thấy vô ích thôi. Nhưng thôi, con không 
muốn nói về chuyện này nữa." 

Bạn có nhận thấy chúng ta bị hạn chế đến thế nào khi 
cố gắng hiểu người khác chỉ bằng lời nói, đặc biệt khi 
chúng ta nhìn vấn đề cùa người đó qua lăng kính cùa 
mình? Bạn có thấy cái cách "suy bụng ta ra bụng người" 
cùa bạn hạn chế ra sao đối vói người đang thực sự cần 
chúng ta hiểu vấn đề cùa họ. 

Bạn sẽ không bao giò có thề thực sự bước vào nội tâm 
người khác để nhìn thấy thế giới cùa họ, cho đến khi bạn 
có được mong rmrốn chân thành, sức mạnh tính cách cá 
nhân, tài khoản tình cám tích cực cũng như kỷ năng lắng 
nghe thấu hiếu. 

Các kỹ năng, phần nổi của sự lắng nghe thấu hiếu, có 
bốn giai đoạn phát triển nhrt sau. 

Giai đoạn đầu tiên và kétn hiệu quả nhất: È 'nhắc lại 
nguyên vãn ", Kỹ năng này được rèn luyện khi bạn lắng nghe 
có suy nghĩ. Vì không dựa trên co sở tính cách và mối quan 



366 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


hệ nên kỷ năng này dể dần đến việc làm cho đối phương 
mất hứng. Tuy nhiên, đây là giai đoạn đầu của kỷ năng lắng 
nghe và ít ra, nó cũng làm cho bạn hiểu người khác nói gì. 

Nhắc lại nguyên văn không có gì khó. Bạn chỉ cần lắng 
nghe người khác và nhắc lại, thậm chí, chẳng cần dùng đến 
lý trí. 

"Bố, con thấy thế là đủ rồi. Học hành chẳng có gì là 
quan trọng cả!" 

"Con cho là đủ rồi sao. Con nghỉ trường học chẳng có 
gì quan trọng ư?" 

về cơ bản, bạn chỉ nhắc lại nội dung đã được nguôi 
khác nói ra. Bạn chrta đánh giá, thăm dò, khuyên bảo hay lý 
giải. Nhưng chí ít, bạn cũng đã thể hiện sự quan tâm đối 
với lời người khác nói ra. Nhưng đề hiểu rõ, bạn không 
phải chỉ dừng ở đó. 

Giai đoạn thứ hai: “lặp lại nội dung theo kiểu SUỴ 
diễn". Hiệu quả có tăng lên nhưng vân bị hạn chế trong 
phạm vi giao tiếp bằng lời. 

"Bố, con thấy thế là đủ rồi. Học hành chẳng có gì là 
quan trọng cả!" 

"Con không nrnốn học nữa à?" 

Lần này, bạn đã nói lại ý của con bạn bằng lòi của bạn, 
nghĩa là bạn có suy nghỉ về điều con nói, chủ yếu bằng bán 
cầu não trái - thiên về lý luận, lô-gíc. 

Giai đoạn thứ ba: ằ ‘bày tó cảm xúc". 

"Bố, con thấy thế là đủ rồi. Học hành chẳng có gì là 
quan trọng cả!" 


"Con cảm thấy chán à?" 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 367 


Giờ thì bạn chú ý đến điềit con bạn nói trên cơ sở cảm 
xúc của cậu bé. 

Giai đoạn thứ tư, bao gồm cả giai đoạn thứ hai và thứ 
ba: "có gắng tìm hiểu bản chất vấn đề". 

"Bố, con thấy thế là đủ rồi. Học hành chẳng có gì là 
quan trọng cả!" 

"Con thực sự thấy chán học à?" 

"Chán" thuộc về cảm XÚC; "học" thuộc về nội dung. 
Bạn đang sử dụng cả hai bán cầu não đề hiểu hai mặt cùa 
vấn đề con bạn đua ra. 

Bây giờ, hãy xem xét đến nhũng gì xảy ra khi bạn dùng 
kỹ năng thứ tu. Khi bạn cố gắng thấu hiểu, khi bạn lặp lại 
nội dung và bày tỏ cảm xức, bạn đã tạo nên một bầu không 
khí giao tiếp thuận lọi. Bạn giúp con bạn trải nghiệm suy 
nghỉ và tình cảm cùa chính nó. Khi nó đã thực sự tin cậy 
vào mong muốn lảng nghe và thấu hiếu cùa bạn thì hàng rào 
ngăn cách giũa nhũng gì đang diển ra trong nội tâm nó và 
nhũng điều nó giãi bày biến mất. Nó sẽ mở lòng đề tâm sự 
đuợc tuôn trào. Khi đó, con bạn sẻ không còn suy nghỉ và 
cảm nhận một đằng nhung nói ra một nẻo. Nó bắt đầu đặt 
niềm tin vào bạn bằng tất cả nhũng tình cảm và suy nghỉ 
thầm kín nhất. 

"Bố, con thấy thế là đủ rồi. Học hành chẳng có gì là 
quan trọng cả!" [Mình muốn nói chuyện với bố, muốn được bố 
quan tàm] 

"Con thực sự thấy chán học à?" [Đúng rỏi, đúng là con 
nghĩ như vậy đấy] 

"Con tin là thế. Nó chẳng thiết thực chút nào. Con 
chẳng học đuợc điều gì có ích cả." 



368 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


"Con cho rằng học hành chẳng có ích gì cho con?" [Để 
mình nghĩ lại đã - mình có định nói như vậy khòng nhỉ?] 

"Vâng, đúng vậy. Con chẳng học được gì có ích cho con 
cả. Ý con muốn nói là, bố nhìn anh Joe mà xem. Anh ấy bỏ 
học và đang làm nghề sửa chữa ô-tô. Anh ấy kiếm được 
nhiều tiền. Đấy mới là thiết thực." 

"Con cho rằng Joe đã thực sự nghỉ đúng? Đúng là về 
mặt nào đó, cậu ta có thể đúng. Giò thì cậu ấy kiếm được 
rất nhiều tiền. Nhưng chỉ vài năm nữa, bố dám cược rằng 
cậu ta sẽ tự trách mình." 

"Bố cho rằng anh Joe sẽ nghĩ là anh ấy đã quyết định sai?" 

"Cậu ta sẻ phải như vậy. Cứ nhìn vào việc cậu ta bỏ học. 
Ý bố rmrốn nói là nếu con không có học thúc thì con sẽ 
chẳng làm nên công trạng gì trên đòi này được." 

"Học hành thực sự quan trọng vậy sao?" 

"Ồ, đúng vậy! Ý bố là, nếu con không thể tốt nghiệp 
trung học, con sẽ không tìm được việc làm và cũng không 
thể vào đại học. Vậy con sẽ làm gì? Con phải học xong trung 
học trước đã. Nó rất quan trọng cho tương lai cùa con." 

"Hẳn nhiên rồi. Nhưng... bố biết gì không? Con lo quá. 
Bố này, bố đừng nói vụ này vói mẹ nhé?" 

"Con không muốn cho mẹ biết sao?". 

"Không hẳn thế! Thôi thì bố cứ cho mẹ biết cũng được. 
Đằng nào rồi mẹ cũng phát hiện ra. Con vừa làm kiểm tra 
môn đọc sáng nay, và bố biết không, các thầy cô nói trình 
độ đọc cùa con chỉ ngang vói học sinh lóp 4. Lóp 4! Trong 
khi con đang học trung học cơ đấy!" 

Bạn thấy sự thấu hiểu đã tạo ra khác biệt thế nào rồi 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 369 


đấy! Tất cả những lòi khuyên dù có thiện chí đến đâu 
chăng nửa cũng sẻ chẳng có mấy giá trị, nếu chứng không 
nhắm đúng vấn đề đang thực sự cần đuợc giải quyết. Và 
chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết đuợc thực chất vấn đề cùa 
người khác, nếu cứ bám chặt vào kinh nghiệm, vào mô 
thức cùa bản thân. Chúng ta sẻ không thay đổi được gì nếu 
không thể từ bỏ cái kính đang đeo đề nhìn thế giói dưói 
góc nhìn của nguôi khác. 

"Con sẻ bị đánh trượt, bố ạ. Con nghỉ là nếu con thi 
trượt, thì thà bỏ học còn hon. Nhưng con không muốn 
bỏ học." 

"Con đang ờ thế giằng co khá căng đấy. Đúng là tiến 
thoái lưỡng nan thật!" 

"Bố nghỉ con nên làm gì?" 

Bạn hãy cố gắng hiểu rõ con bạn trước khi chuyển bại 
thành thắng. Thay vì chỉ giao tiếp bề ngoài, nhằm mục đích 
duy nhất là giải quyết vụ việc, người cha đã tạo ra tình 
huống đề chuyển biến tình hình, không chỉ đối vói cậu bé 
mà còn đối với mối quan hệ giữa họ. Nhò gạt bỏ kinh 
nghiệm của mình sang một bên, và thực sự cố gắng đề thấu 
hiểu, ông ấy có một "khoản gửi" vào tài khoản tình cảm. 
Điều đó tạo thêm sức mạnh cho cậu con trai đề cậu có thể 
giãi bày tâm sự, mở ra cánh cửa tâm hồn hết lóp này đến 
lóp khác, cho đến khi hé lộ những điều thầm kín nhất - 
thực chất của vấn đề. 

Giò thì hai cha con đang ở cùng một phía, cùng trên 
một chiến tuyến đề nhìn thẳng vào sự thật, thay vì ở hai 
phía đối mặt nhau. Cậu con trai đang tiếp thu kinh nghiệm 
cùa cha và xin lời khuyên bảo. 



370 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


DÙ người cha có thể tiến hành khuyên bảo ngay, 
nhưng ông ấy vẫn cần phải tế nhị đối với phản ứng cùa con 
mình. Chừng nào phản ứng cùa cậu bé bộc lộ tính lô-gíc thì 
chừng đó, người cha mói đặt câu hỏi và cho lòi khuyên. 
Nhưng khi thấy phản ứng của con nặng về cảm xúc thì 
người cha cần lập tức quay lại lắng nghe thấu hiểu. 

"Được rồi, bố thấy có vài điều có thề con quan tâm." 

"Cụ thể là gì, bố?" 

"Chẳng hạn, nhò một sự trợ giúp đặc biệt nào đó để 
con cải thiện trình độ đọc. Con có thể tham dự một 
chuông trình luyện đọc ngắn hạn ở một lóp học ban đêm 
chẳng hạn." 

"Con có hỏi rồi. Ớ đó có chuông trình dạy mỗi tuần 
hai buổi tối và cả ngày thứ bảy. Nhưng như thế thì mất 
nhiều thòi giờ quá!" 

Cảm thấy trong câu trả lòi của con vẫn còn lần chút 
cảm xức, nguôi cha quay lại để lảng nghe thấu hiểu. 

"ừ, cũng hoi tốn thòi gian đấy!" 

"Ngoài ra, bố ạ, con đã nói vói mấy em học lóp 5 là con 
sẽ phụ đạo cho chúng." 

"Con đừng làm chúng thất vọng nhé!" 

"Nhưng con muốn nói vói bố điều này. Nếu con thấy 
lóp luyện đọc đó có thể giúp được con, con sẽ tham dự 
ngay. Con sẽ nhò bạn khác phụ đạo cho mấy em lóp 5." 

"Vậy con rất cần được giúp đỡ, nhưng con đang băn 
khoăn không biết lóp học đó có đem lại kết quả không 
chứ gì?" 


"Bố có nghỉ là có không bố?" 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 371 


Cậu con trai lần nữa trở nên cỏi mở và lô-gíc hơn. Cậu 
đang mở lại cuốn cẩm nang kinh nghiệm của nguôi cha. 
Lúc này, nguôi cha có thêm cơ hội đề gây ảnh hưởng và làm 
chuyển biến tình hình. 

Trong một vài trường họp, sự chuyển biến không đòi 
hỏi phải có tác động từ nhân tố bên ngoài. Thường thì khi 
người ta thực sự có được cơ hội đề giãi bày, tự họ sẽ tháo gỡ 
dần những rối rắm cùa mình và trong quá trình đó sẽ tìm 
ra giải pháp phù hợp. 

Có lức, họ cũng cần có thêm sự góp ý và giúp đỡ. Điều 
then chốt là người đó cần được lảng nghe và thấu hiếu một 
cách chân thành, đề rồi họ sẻ tự tiếp cận với vấn đề và giải 
pháp theo từng bước, từng thời điềm thích họp. 

Khi một người đang bị tổn thương tình cảm, nếu bạn 
thực sự lắng nghe và muốn thấu hiểu, bạn sẽ ngạc nhiên nhận 
ra rằng người ấy rất nhanh chóng bộc lộ nỗi lòng. Họ muốn 
được dốc bầu tâm sự. Trẻ con cũng vậy, chúng rất muốn được 
tâm sự vói cha mẹ, hon cả vói bạn cùng lứa, nếu chúng cảm 
nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ cha mẹ. 

Nếu thực sự cố gắng để hiểu người khác, không giả dối 
và không thù đoạn, bạn sẽ rất ngạc nhiên trước những điều 
mới mẻ mà sự thông cảm chân thành đem lại. Thấu hiểu 
chính là phương pháp giao tiếp tối ưu, vượt trội nhất. 

Tôi đã từng rèn luyện các kỷ năng lảng nghe thấu hiếu, 
bỏi kỷ năng là một phần quan trọng của bất cứ thói quen 
nào. Nhưng cho phép tôi nhắc lại rằng, các kỷ năng sẽ 
không hiệu quả nếu chứng không xuất phát từ ý muốn 
chân thành là đề thấu hiểu. Trong thực tế, khi giao tiếp với 
một người có quan hệ gần gũi vói bạn, bạn nên nói thật với 
người đó những điều bạn nghỉ. 



372 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Còn nếu thiếu chân thành thì tốt hơn là bạn đừng làm 
gì cả. Điều đó chỉ có hại cho bạn về sau, khi đối phuơng 
phát hiện ra sự thật rằng bạn không hề quan tâm, không 
muốn chia sẻ, họ sẻ có cảm giác bị lừa dối, bị làm trò cuòi 
và bị tổn thuơng. Kỷ thuật giao tiếp chỉ là phần nổi cùa 
hình thức, nó cần phải xuất phát từ nền tảng vững chắc cùa 
tính cách bên trong con nguôi bạn. 

Cũng có nguôi phản đối, cho rằng phuơng pháp lắng 
nghe thản hiều mất rất nhiều thời gian. Vâng, có thể lức đầu 
bạn phải bỏ ra ít nhiều thời gian, nhưng sẽ tiết kiệm được 
rất nhiều về sau. Nếu là một bác sỉ và muốn kê đơn thuốc 
đề trị đúng bệnh, điều cần thiết trước tiên là bạn nên chẩn 
đoán chính xác căn bệnh. Bạn không thể nói rằng: "Tôi 
đang rất vội. Tôi không có thời gian đề chẩn đoán. Cứ uống 
thuốc đó đi". 

Tần nọ, tôi đang ngồi viết trong căn phòng ở bãi biển 
phía bắc Oahu, Hawaii thì một cơn gió lùa tói. Trước đó, 
tôi đã mở cả hai cửa sổ đề giữ cho căn phòng thoáng mát. 
Trên chiếc bàn lớn, tôi để rất nhiều bản thảo, hết chương 
này đến chương khác. 

Vì thế, cơn gió đã thổi bay tứ tung các tập giấy cùa tôi. 
Tôi cuống cuồng chạy đi gom nhặt giấy tờ, sợ rằng các 
trang viết không còn theo thứ tự nữa. Cuối cùng, tôi nhận 
ra mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều khi chỉ cần dành ra vài giây 
đề đóng lại cửa sổ. 

Lắng nghe thấu hiếu đòi hỏi phải có thòi gian, nhưng 
không mất nhiều bằng thòi gian bỏ ra đề khắc phục và sửa 
chữa nhũng sai lầm. Thật khó đề chung sống vói nhũng vấn đề 
chưa được nói ra và giải quyết, cũng như với nhũng hậu quà tai 
hại mà bầu không khí giao tiếp căng thẳng, tù túng gây ra. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 373 


Một người sáng suốt biết lắng nghe thấu hiền sẽ đọc 
được ý nghỉ cùa người khác một cách nhanh chóng. Khi 
biểu lộ sự chấp nhận, thông cảm cùa mình, anh ta sẻ khiến 
người khác cảm thấy yên tâm đề mở các cánh cửa tâm hồn. 

Bất cứ ai cũng muốn được người khác thấu hiểu. Và chỉ 
khi hiểu được người khác, chứng ta mói có thể khiến họ 
đồng ý và chấp nhận ý kiến, quan điềm cùa mình. 

5. Hiểu VÀ NHẬN THỨC 

Khi biết lắng nghe nguôi khác, bạn sẽ thấy có sự khác 
biệt lớn trong nhận thức cùa bạn. Bạn cũng sẽ nhận thấy tác 
động của những khác biệt này khi người ta nỗ lực làm việc 
vói nhau trong những tình huống có tính tưong thuộc. 
Trường họp sự khác nhau về cách nhìn đối vói "cò gái" và 
"bà lão" mà tôi nêu ra ở phần đầu cuốn sách này là một điển 
hình; bạn nhìn thấy hình ảnh một cô gái trẻ, còn tôi lại nhìn 
thấy hình ảnh một bà lão. Và có thể cả hai đều đúng. 

Bạn có thể nhìn thế giói qua lăng kính lấy gia đình làm 
tâm điềm, còn tôi lại lấy kinh tế làm tâm điềm. Bạn có thể 
đã được định hình vói tâm lý rộng lượng, còn tôi vói tâm lý 
hẹp hòi. Bạn có thề tiếp cận vấn đề từ mô thức cùa bán cầu 
não phải, thiên về hình ảnh, trực giác và trừu tượng, còn tôi 
từ mô thức của bán cầu não trái, thiên về trình tự, phân tích 
và diển đạt. 

Những nhận thức cùa chứng ta có thể rất khác nhau. 
Tuy nhiên, cả hai vẫn luôn giữ những mô thức riêng cùa 
mình và xem đó là "chân lý". Chúng ta có thề mặc sức chất 
vấn tính cách, năng lực trí tuệ cùa bất cứ ai không nhìn ra 
được "chân lý" như chúng ta. 

Giò đây, vói tất cả sự khác biệt đó, chúng ta đang cố 



374 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


gắng đề cùng sống hoặc làm việc vói nhau - trong hôn 
nhân, trong công việc, trong một dự án phục vụ cộng đồng 
- đề sử dụng và quản lý các nguồn lực cũng nhu đề đạt 
đuợc kết quả cao. Vậy chứng ta phải làm thế nào và làm gì 
đề vuợt qua giói hạn của nhận thức cá nhân nhằm giao tiếp 
có chiều sâu, đề hợp tác xử lý các vấn đề và đua ra giải pháp 
cùng thắng? 

Câu trả lòi là Thói quen thứ năm. Đây là buóc đầu tiên 
trong quá trình đi đến giải pháp cùng thắng. Ngay cả khi đối 
phuong không phải là nguôi có mô thức cùng thắng, chúng 
ta cũng phải cố gắng đẻ hiếu họ trước. Một lãnh đạo công ty 
từng áp dụng thành công nguyên tắc này chia sẻ kinh 
nghiệm với tôi nhu sau. 

Năm ngoái, công ty chúng tôi có một họp đồng vói một 
ngân hàng quốc gia ló'n. Ngân hàng này cử một đoàn gồm 
tám người đến đàm phán vói chúng tôi. Công ty tôi quyết 
định chọn giải pháp cùng thắng hoặc “không giao kèo”. 
Chúng tôi đã gần như bị áp đảo bỏ'i những đòi hỏi của 
ngân hàng ló'n này. 

Ông chủ tịch công ty chúng tôi nói: “Chúng tôi muốn các 
ông thảo trước bản họp đồng để chúng tôi nắm rõ yêu 
cầu và mối quan tâm của các ông. Trên cơ sỏ’ đó, chúng 
tôi sẽ đáp lại bằng yêu cầu và mối quan tâm của chúng 
tôi. Sau đó, chúng ta cùng trao đổi vói nhau về lọi ích”. 

Các thành viên của đoàn đàm phán bên kia bị bất ngờ. 
Họ sửng sốt vì không ngờ chúng tôi cho họ quyền soạn 
thảo trước bản họp đồng. Họ muốn có ba ngày để chuẩn 
bị họp đồng. 

Khi họ đưa bản họp đồng ra, chủ tịch công ty chúng tôi 
nói: “Bây giờ thử xem chúng tôi có hiểu rõ điều các ông 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 375 


muốn hay không?”. Thế rồi ông ấy đọc bản họp đồng, 
trao đổi ý kiến cho đến khi bên kia thấy rõ ông ấy đã hiểu 
những gì là quan trọng đối với họ. 

Sau đó, ông ấy mói chuyển sang giải thích những mối 
quan tâm của công ty mình, và họ đã lắng nghe một cách 
chăm chú. Từ không khí ban đầu đầy khoảng cách, thiếu 
tin cậy, thậm chí còn đối nghịch, nay đã chuyển sang bầu 
không khí thân thiện, thuận lợi cho mục tiêu cùng thắng. 

Vào cuối buổi đàm phán, các thành viên của đoàn đàm 
phán bên kia nói: “Chúng tôi muốn làm ăn với các ông. 
Chúng tôi muốn ký họp đồng này. Hãy cho chúng tôi biết 
giá cả bao nhiêu, chúng tôi sẽ ký”. 

Trước tiên, hãy cố gắng lắng nghe và thầu hiếu người khác, 
rồi sau đó người ta sẽ hiều mình. Biết cách làm người khác 
hiểu mình là một nửa cùa Thói quen thứ năm, rất quan 
trọng đề đạt được giải pháp cùng thắng, nhất là trong các 
tình huống có mối quan hệ tương thuộc. 

Thời Hy Tạp cổ đại, có một triết lý hùng hồn được thể 
hiện bằng ba từ ngữ đặt theo thứ tự: Ethos (đạo đức), Pathos 
(tình cảm) và Logos (lý lẽ). Tôi cho rằng ba từ này bao hàm 
nội dung cơ bản của việc làm thế nào để hiểu được ngưòi 
khác và trình bày mọi vấn đề một cách hiệu quả. 

Ethos (đạo đức) là sự tín nhiệm mà bạn có, là niềm tin 
cùa người khác về phẩm chất và năng lực của bạn. Đó là sự 
tin cậy mà bạn lan truyền ra xung quanh, là tài khoản tình 
cảm cùa bạn. 

Pathos (tình cảm) thuộc về cảm XÚC; trong giao tiếp, bạn 
cần tạo sự hài hòa với người khác về mặt tình cảm. 

Logos (lý lẽ) là lô-gíc, làkhía cạnh lý trí của quan hệ giao tiếp. 



376 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Bạn hãy chú ý về thứ tự xuất hiện cùa các từ ngữ này. Ba 
khái niệm này tương đương vói tính cách, các mối quan hệ, 
và lô-gíc trình bày vấn đề cùa bạn. Điều này thể hiện một sự 
biến đổi lớn về mô thức. Hầu hết mọi người khi trình bày 
vấn đề thường đi thẳng vào lô-gíc - tức vào bán cầu não trái, 
nơi điều khiển tư duy. Họ cố gắng thuyết phục người khác 
về tính đúng đắn của lý lẽ mà không xét đến đạo đức và tình 
cảm ngay từ đầu. 

Một người quen cùa tôi rất bất mãn với sếp vì phong 
cách lãnh đạo kém hiệu quả cùa ông ta. 

"Công ty đang làm ăn thua lỗ, vậy mà ông ta chẳng hề 
có một động thái nào cà", anh ấy nói, "Tôi đã nói chuyện 
vói ông ấy về điều này, ông ấy cũng thừa nhận, nhưng lại 
không làm gì cả". 

"Tại sao anh không thuyết phục cho có hiệu quả 
hơn?", tôi hỏi. 

"Tôi đã làm rồi", anh ấy trả lòi. 

"Thế anh định nghĩa 'hiệu quả' là gì? Khi ngưòi bán 
hàng không bán được sản phẩm, có phải lỗi là ở ngưòi mua 
hàng? Hiệu quả có nghĩa là đem lại kết quả, là sự cân bằng 
P/PC. Vậy anh đã thực sự tạo ra được thay đổi chưa? Anh 
đã xây dựng được mối quan hệ chưa? Kết quả anh thu được 
là gì?" 

"Tôi nói cho anh biết, ông ấy sẽ chẳng làm gì hết. Ông 
ấy không chịu nghe đâu." 

"Thế thì anh phải có cách thuyết phục hiệu quả. Anh 
phải hiểu được ông ấy nghỉ gì. Anh cần phải trình bày ý 
kiến cùa mình một cách đơn giản và rỏ ràng, phải đưa ra 
phương án tốt hơn so với phương án cùa chính ông ấy. 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 3 77 


Những điều đó đòi hỏi anh phải có sự chuẩn bị kỷ càng, 
anh có sẳn sàng làm không?" 

"Thôi, cớ gì tôi phải nhọc công đến thế!" 

"Nói cách khác, anh nntốn sếp anh thay đổi phong 
cách lãnh đạo, còn anh lại không muốn thay đổi phuong 
pháp thuyết phục cùa mình?" 

"Nhung tôi chỉ muốn thỏa hiệp một cách thẳng thắn." 

"Đuợc rồi, nếu thế thì anh hãy chuẩn bị cách trình bày 
vấn đề một cách có hiệu quả đi. Điều đó nằm trong Vòng 
tròn Ánh hưởng của anh đấy." 

Cuối cùng, anh ấy vân không muốn làm vì đầu tu vào 
việc đó xem ra mất quá nhiều công sức. 

Tuy nhiên, một nguôi quen khác của tôi, một giáo su 
đại học, lại sẳn sàng trả giá cho hành động cùa mình. Một 
hôm, ông ấy đến gặp tôi và bảo: "Stephen này, tôi không thể 
nào xin đuợc kinh phí cho đề tài nghiên cứu cùa mình vì nó 
không nằm trong mối quan tâm của hội đồng xét duyệt." 

Sau khi thảo luận so bộ vấn đề, tôi gợi ý ông ấy nên tiếp 
tục thuyết phục, áp dụng các nguyên tắc đạo đức, tình cảm 
và lý lẻ. 

"Hãy cho họ thấy ông hiểu rất rõ ý muốn của họ. Sau đó, 
ông giải thích tỉ mỉ lý lẽ đằng sau yêu cầu cùa ông", tôi nói. 

"Đuợc rồi, tôi sẽ thử", ông ấy đáp. 

Vào hôm họp hội đồng xét duyệt, ông ấy đứng lên nói: 
"Truóc tiên, tôi xin đuợc trình bày đề xem tôi có hiểu rõ 
các mục tiêu và mối quan tâm cùa các ông đối vói kiến nghị 
của tôi hay không..." 

Rồi ông ấy trình bày chậm rãi từng buóc. Khi ông kết 



378 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


thúc bài thuyết trình, như nhận ra sự am hiểu và trân trọng 
của ông đối với quan điềm cùa họ, vị chủ tịch hội đồng kết 
luận: "Chúng tôi đồng ý cấp kinh phí cho ông". 

Khi bạn có thể trình bày ý kiến cùa mình một cách rõ 
ràng, cụ thể, dể hiểu, và điều quan trọng nhất là phù họp 
vói bối cảnh - tức phù họp với mô thức và sự quan tâm cùa 
đối phương - bạn sẻ gia tăng đáng kề mức độ tin cậy cùa họ 
đối vói các ý tưởng cùa mình. 

Bạn đừng mái mê đưa ra những lời diễn thuyết khoa 
trương sáo rỗng. Bạn phải thật sự am hiểu vấn đề. Điều bạn 
thuyết trình thậm chí còn khác với điều lúc đầu bạn nghỉ, 
bỏi vì bạn cũng học hỏi thêm nhiều điều trong quá trình cố 
gắng hiểu được người khác. 

Thói quen thứ năm giúp bạn nâng cao độ chính xác, sự 
trung thực trong quá trình thuyết phric, trình bày ý tưởng 
của bạn. Đồng thời, giúp bạn tính toán và cân nhắc mọi 
chọn lựa để xác định đâu là giải pháp có lọi cho cả đôi bên. 

6. Tiếp cận từng bước một 

Thói quen thứ năm có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến 
mỗi chúng ta vì nó nằm ngay trung tâm của Vòng tròn Ánh 
hưởng, khác vói các nhân tố khác nằm trong Vòng tròn 
Quan tâm nhrt sự bất đồng ý kiến, các hoàn cảnh và hành 
vi cùa người khác... Vì thế, khi tập trung vào Vòng tròn Ánh 
hưởng bạn sẽ thực sự hiểu được nguôi khác. Bạn sẽ có 
thông tin chính xác đề hiểu được cốt lỏi cùa vấn đề, xây 
dựng được các tài khoàn tình cảm vững mạnh, đem lại cho 
người khác một bầu không khí chân thành, tích cực để có 
thể cùng làm việc với họ một cách thuận lọi. Đó là cách tiếp 
cận "bắt đầu từ bên trong". 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 379 


Hãy quan sát những gì đang diển ra trong Vòng tròn 
Ánh hưởng cùa bạn. Vì bạn đã thực sự lắng nghe, nên bạn có 
thể gây được ảnh hưởng đến người khác; chiếc chìa khóa 
đề giao tiếp thành công đang nằm trong tay bạn. Vòng tròn 
Ánh hưởng sẽ bắt đầu mở rộng và khả năng gây ảnh hưởng 
đến các sự vật, sự việc trong Vòng tròn Quan tâm sẻ tăng lên. 

Càng hiểu rỏ người khác bao nhiêu, bạn càng đánh giá 
cao họ bấy nhiêu và cảm thấy tôn trọng họ nhiều hon. 
Chạm được vào tâm hồn người khác là một bước tiến quan 
trọng đề bạn có thề xây dựng được mối quan hệ lâu dài. 

Thói quen thứ năm là thói quen bạn có thể thực hành 
ngay từ lúc này. Mỗi khi giao tiếp vói người khác, bạn nên 
lột bỏ lăng kính chủ quan cùa mình và thực sự cố gắng hiểu 
họ. Ngay cả khi người đó không muốn chia sẻ những vấn đề 
riêng tư, bạn cũng nên thấu hiểu. Bạn có thể cảm nhận tấm 
lòng cùa họ, nỗi đau của họ và chọn cách phản ứng phù 
họp, chẳng hạn như nói vói họ: "Hôm nay trông em có vẻ 
không vui". Họ có thể im lặng, nhưng không sao, vì bạn đã 
bày tỏ sự quan tâm và tôn trọng đối vói họ, thấu hiểu hành 
vi của họ. Bạn cần sáng suốt, nhạy cảm và tỉnh táo, biết thoát 
ra khỏi lăng kính chủ quan của mình khi cần thiết. 

Nếu là nguôi luôn chủ động, bạn có thể tạo ra các co hội 
đề thực hiện công việc dự phòng, đừng chò khi "nước đến 
chân" mói chịu tìm cách lắng nghe, thấu hiểu nguôi khác. 

Hãy dành thòi gian cho con cái cùa bạn ngay từ bây giờ. 
Hãy lắng nghe chúng và cố hiểu chúng. Hãy nhìn cuộc 
sống của chúng ờ nhà, tại trường học, những thách thrtc và 
những vấn đề chúng đang gặp phải theo cách nhìn cùa 
chúng. Hãy xây dựng một tài khoản tình cảm. Hãy cho 
chúng bầu không khí trong lành. 



380 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Hãy thường xuyên cùng vợ hoặc chồng bạn ra ngoài 
choi. Đi ăn tối hoặc làm gì đó mà cả hai cùng thích. Hãy 
lắng nghe lẫn nhau và hiểu nhau. Nhìn cuộc sống qua cách 
nhìn cùa mỗi nguôi. 

Thòi gian hàng ngày tôi dành cho Sandra là điều tôi 
không đánh đổi vói bất cứ điều gì. Cùng vói việc lắng nghe, 
thấu hiểu nhau, chúng tôi thường dành thòi gian thực 
hành kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu đề giúp chúng tôi trong 
giao tiếp vói con cái. 

Chúng tôi thường chia sẻ những nhận thức khác nhau 
về một tình huống cụ thể, và chúng tôi đóng vai đề xử lý các 
vấn đề trong gia đình sao cho có hiệu quả. 

Tôi có thể đóng vai đứa con đang đòi cha mẹ nuông 
chiều, còn Sandra thì đóng vai của mình. Chúng tôi đổi vai 
và cố gắng hình dung ra các tình huống thực tế để luyện 
tập đưa ra ý kiến thống nhất khi nêu gương và dạy dỗ các 
nguyên tắc đúng đắn cho con mình. Một số bài tập đóng 
vai bổ ích là lặp lại những chuyện khó khăn hay tình huống 
căng thẳng đã qua, trong đó một trong hai chúng tôi là 
người có lỗi. 

Thòi gian đầu tư vào việc thấu hiểu những người khác 
sẽ đem lại lọi ích lớn lao trong giao tiếp. Sự giao tiếp cỏi mở 
có thề giúp tiêu diệt những mầm mống rắc rối. Ngoài ra, có 
một nguồn dự trữ lớn trong tài khoán tình cảm sẽ giúp bạn 
xử lý tốt các vấn đề nảy sinh. 

Trong công việc, bạn nên dành thòi gian đề lắng nghe và 
thấu hiểu các nhân viên của mình. Bạn cũng nên thiết lập 
một hệ thống lưu trữ thông tin đề có thể nhận được những 
phản hồi trung thực, chính xác ở mọi cấp bậc: từ khách 
hàng đến nhà cung cấp, từ nguôi quản lý đến các nhân 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 381 


viên. Cần coi yếu tố con người là quan trọng bậc nhất. Bạn 
sẽ tiết kiệm được rất nhiều thòi gian, sức lực và tiền bạc khi 
biết cách khai thác nguồn nhân lực cùa công ty. Khi bạn 
lắng nghe, bạn sẻ học được nhiều điều hay. Và bạn cũng sẻ 
đem lại bầu không khí chân thành, tích cực cho nhân viên 
cấp dưới và cho cả chính bạn. Khi đó, bạn sẽ thấy nhân viên 
của mình làm việc vói hiệu suất vượt xa tám tiếng mỗi ngày. 

Trước tiên, hãy cố gắng lắng nghe và thấu hiếu, ngay cả khi 
có vấn đề cấp bách xảy ra. Trước khi đưa ra ý kiến cùa mình, 
bạn hãy cố gắng thấu hiểu người khác trước. Đây là một 
thói quen khiến cho giao tiếp tưong th HỘC đạt hiệu quả cao. 

Một khi đã thực sự hiểu nhau một cách sâu sắc, chúng 
ta sẽ mở ra cánh cửa đến vói các giải pháp sáng tạo và các 
phưong án theo cách thứ ba - cùng thắng. Những khác biệt 
giữa chúng ta sẽ không còn là rào cản của sự giao tiếp và 
tiến bộ nữa. Thay vào đó, chúng trở thành bàn đạp để 
chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau. 



382 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Gợi ý thục hành: 

1. Hãy chọn một mối quan hệ mà bạn cảm thấy tài 
khoản tình cảm đang bị thâm hụt. Cô gắng hiểu và 
viết ra tình hình dưới góc nhìn của người đó. Trong 
lần giao tiếp sau, bạn hãy lắng nghe họ để hiểu rõ, so 
sánh với những điều đã viết ra. Giả định của bạn 
đúng đến mức độ nào? Bạn có thực sự hiểu cách nhìn 
của người đó không? 

2. Chia sẻ khái niệm về sự thấu hiểu với những người 
thân thiết. 

3. Khi có cơ hội quan sát nhũng người khác nói chuyện 
vói nhau, bạn hãy thử bịt tai lại trong vài phút. Bạn 
nhận ra nhũng ngưòi này đang giao lưu với nhau - 
không thông qua ngôn ngữ - như thế nào? 

4. Nếu bạn phát hiện ra mình đã sử dụng không phù 
họp phản ứng có tính phản xạ - thăm dò, đánh giá, 
khuyên bảo hay lý giải - hãy cô gắng chuyển tình 
thế này thành một “khoản gửi” vào tài khoản tình 
cảm bằng sự thủa nhận và xin lỗi. 

5. Nếu đang phải chuẩn bị thuyết phục ai đó, bạn hãy 
phác thảo bài thuyết trình của mình dựa trên cơ sở 
sự thấu hiểu. Cô gắng làm cho người khác hiểu rằng 
quan điểm của bạn xuất phát từ khung tham chiếu 
của họ. 




Thói quen thứ sáu 


ĐỒNG TÂM HIỆP Lực 




















Các nguyên tắc 
hợp tác sáng tạo 


“Tôi lấy niềm tin của thánh thần dẫn đường cho tôi: 
trong những vấn đề cốtyếu - là sự đoàn kết; 
trong những mặt quan trọng của cuộc sống - là sự đa dạng; 

và trong tất cả mọi thứ - là sự rộng lượng. ” 

- Trích diễn văn nhậm chức 
của Tổng thống George Bush 


K hi Winston Churchill được bổ nhiệm làm Tổng tư 
lệnh quân đội Anh đề chuẩn bị cho cuộc chiến 
tranh chống phát-xít, ông nói rằng ông đã dành cả cuộc đòi 
mình cho giây phút này. Theo một nghĩa tương tự, sự 
chuẩn bị là quá trình thực hành tất cả các thói quen khác 
đề có được thói quen đồng tám hiệp lực. 

Đồng tâm hiệp lực là hoạt động cao nhất trong cuộc 
sống, là sự tập họp và vận dụng cùng lúc tất cà các thói quen 
từ 1 đến 5, là sự huy động bốn khả năng thiên phú cùa con 
người. Nó tập trung vào động lực cùa tư duy cùng thảng và 
các kỹ năng giao tiếp thấu hiểu gay go nhất mà chúng ta gặp 
phải trong cuộc sống. Qua đó, chúng ta có thể vận dụng tất 
cả mọi thói quen có được đề tạo nên thành quả tốt nhất. 



386 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Đỏng tám hiệp lực là điều cốt yếu cùa mô thức lãnh đạo 
lấy nguyên tắc làm trọng tâm. Nó là chất xúc tác, liên kết và 
giải phóng những sức mạnh to lớn bên trong mỗi con 
người. Tất cả các thói quen chứng ta đã có là sự chuẩn bị để 
tạo ra điều kỳ diệu của đỏng tâm hiệp lực. 

Vậy, đồng tâm hiệp lực là gì? Nói một cách đon giản, đó 
là tồng thề thống nhất bao giờ cũng mạnh hon từng phần cộng 
lại. Nó không chỉ là một bộ phận cấu thành mà còn là chất 
xúc tác mạnh nhất, là sự tập trung cao nhất và là một thể 
thống nhất chặt chẽ tuyệt đối. 

Nó cũng rất thú vị, là vì không ai biết trước kết quả sẽ 
thế nào. Bạn không thể biết trước những nguy hiểm hay 
thách thức mói nào đang đón chò phía trước. Vì vậy, để có 
được tinh thần đỏng tâm hiệp lực, mỗi cá nhân phải có sự an 
toàn nội tâm mạnh mẽ, phải dũng cảm ròi bỏ "vỏ ốc" của 
mình đề đưong đầu vói những thách thức. Mỗi người sẽ tự 
mỏ ra những khả năng mói của chính họ. 

Đỏng tâm hiệp lực có mặt khắp nơi trong tự nhiên. Nếu 
bạn trồng hai cây xanh gần nhau thì rẻ cùa chúng sẽ quyện 
vào nhau. Cả hai sẽ cùng phát triển tốt hon so vói khi trồng 
tách ra. Nếu bạn ghép hai miếng gỗ vào nhau, nó sẽ chịu 
được trọng lực lớn hon so vói từng miếng gỗ. Tống thề 
thống nhất bao giờ cũng mạnh hon từng phần cộng lại. Một 
cộng một khi đó sẻ bằng ba hoặc lớn hon. 

Vấn đề thách thức ở đây là làm thế nào đề áp dụng các 
nguyên tắc họp tác sáng tạo mà chúng ta học được từ thiên 
nhiên vào trong các tương tác của con người? 

Cuộc sống gia đình chính là một cơ hội đề vận dụng 
nguyên tắc đỏng tàm hiệp lực. Việc người đàn ông và người 
phri nữ sống vói nhau, sinh ra những đứa con là biểu hiện 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 387 


đơn giản nhất của đỏng tâm hiệp lực. Bản chất của sự đồng 
tâm hiệp lực là đề cao sự khác biệt - tôn trọng sự khác biệt, 
phát huy các thế mạnh và bù đắp nhược điềm cùa nhau. 

Chúng ta nhìn thấy rất rỏ sự khác biệt về thề chất giữa 
nam và nữ, giữa vợ và chồng. Nhưng còn sự khác biệt về xã 
hội, tâm lý và tình cảm thì sao? Liệu những khác biệt này có 
thể trở thành nguồn lực tạo ra những lối sống mới, hấp dân 
hơn? Liệu chúng có tạo ra một môi trường mói làm hoàn 
thiện bản thân, nuôi dưỡng sự tự khẳng định cho mỗi cá 
nhân, tạo ra các cơ hội độc lập và sau đó dần dần chuyển 
sang tương thuộc? Đỏng tâm hiệp lực tạo ra một "kịch bản" 
mói cho thế hệ sau - một thế hệ hướng nhiều đến phục vụ 
và cống hiến, bớt đi dựa dẫm, kình địch, ích kỷ; một thế hệ 
cỏd mở hơn, đáng tin cậy hơn, rộng lượng hơn; một thế hệ 
biết coi trọng tình yêu, biết quan tâm đến người khác cũng 
như bớt chỉ trích ngưòi khác. 

1. Sụ GIAO TIẾP ĐỒNG TÂM HIỆP Lực 

Khi giao tiếp vói tinh thần đỏng tàm hiệp lực , bạn sẻ mở 
cửa con tim, khối óc và hành vi cùa mình cho những khả 
năng và lựa chọn mói. Điều đó có vẻ như là bạn gạt sang 
một bên Thói quen thứ hai - bắt đầu từ mục tiêu đã được xác 
định. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn đang hoàn thiện thói 
quen đó. Bạn không biết chắc khi giao tiếp đỏng tâm hiệp 
lực, mọi việc sẽ diển ra như thế nào, hay kết cục sẽ ra sao, 
nhưng bạn nhất định sẽ cảm nhận được sự hứng thú, an 
toàn với một chút phiêu lưu, và quan trọng hơn, đó là một 
kết cục tốt đẹp. 

Bạn bắt đầu bằng niềm tin rằng các bên giao tiếp sẽ 
sáng suốt hơn, tạo đà đề tiếp tục học hỏi lẫn nhau nhiều 
hơn và trưởng thành hơn. 



388 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Rất nhiều người chưa thực sự trải nghiệm đỏng tâm hiệp 
lực dù ở mức độ khiêm tốn nhất. Họ được đào tạo và định 
hình giao tiếp theo lối chống đõ' hay phòng thủ, hoặc được 
dạy dỗ rằng con người không thề sống chỉ bằng lòng tin. 
Do vậy, họ không bao giò thực sự mở lòng tiếp nhận Thói 
quen thứ sáu và các nguyên tắc liên quan. 

Đó là một bi kịch, một sự lãng phí, bỏi con người có 
quá nhiều tiềm năng không được khai thác, sử dụng đến. 
Tệ hon, một số nguôi chỉ biết sống mòn bên cạnh những 
tiềm năng đang bị họ bỏ phí. Họ trải nghiệm rất ít về đồng 
tâm hiệp lực trong cuộc sống. 

Những nguôi như thế chỉ lưu giữ một số kinh nghiệm 
bất ngờ, đột xuất, chẳng hạn khi họ tham gia vào một đội 
thề thao nào đó. Tinh thần đồng đội trong các trận đấu 
không hề được họ vận dụng vào các mối quan hệ trong 
cuộc sống thường nhật. Một số nguôi khác chỉ có thể hợp 
tác hiệu quả khi roi vào tình huống khẩn cấp, khi họ tạm 
gạt bỏ cái tôi và tự ái cá nhân nhằm cứu mạng của một ai 
đó, hoặc đề tìm ra giải pháp cho một cuộc khủng hoảng. 

Đối vói nhiều người, những sự kiện như vậy hiếm khi 
xảy ra. Nhưng sự thật không phải như vậy, chứng có thể 
diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Để có 
thề đối đầu vói chúng, mỗi cá nhân cần có sự an toàn nội 
tâm, cỏi mở và một tinh thần dám mạo hiềm. Hầu hết 
những nỗ lực sáng tạo đều mang tính chất không dự đoán 
được. Nếu chúng ta không kiên trì hoặc không lấy nguyên 
tắc và giá trị nội tâm làm chỗ dựa tinh thần thì sẽ nhanh 
chóng nản lòng. Chỉ trừ những người đã có quá nhiều kinh 
nghiệm sống, còn đa số phải vượt qua thử thách mói có 
được thành công. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 389 


2. Đồng tâm hiệp lực trong nhóm 

Là một người có nhiều năm đứng trên bục giảng, tôi 
tin rằng giới trẻ ngày nay đang chịu nhiều sức ép và mất 
phương hướng khi gia nhập vào cộng đồng. 

Đôi lúc, cả thầy giáo lẫn sinh viên đều không biết chắc 
về những gì sắp sửa xảy ra. Đầu tiên, chứng tôi còn có được 
một bầu không khí chan hòa cho phép sinh viên thực sự 
cời mở, học hỏi và lắng nghe ý kiến cùa nhau. Nhưng rồi, 
hể có một hiện tượng bất thường nào xảy đến là y như rằng 
bầu không khí trong lóp trở nên đầy kích động. 

Theo thói quen Đỏng tâm hiệp lực, tôi và tập thể sinh 
viên cần phải từ bỏ "kịch bản" cũ và viết ra "kịch bản" mói. 

Tôi không bao giờ quên kỷ niệm sâu sắc ở một lóp đại 
học, noi tôi dạy về Triết lý rà Phong cách Lãnh đạo. Chúng 
tôi đã bắt đầu học kỳ được 3 tuần. Khi thuyết trình, một 
sinh viên đã liên hệ vói những trải nghiệm rất xúc động và 
sâu sắc cùa bản thân. Một không khí thông cảm và tôn 
trọng bao trùm lớp học - tôn trọng và đánh giá cao trước 
sự dũng cảm cùa một cá nhân. 

Tinh thần đó trở thành động lực mạnh mẽ cho nỗ lực 
đỏng tâm hiệp lực và sáng tạo. Các sinh viên bắt đầu chia sẻ 
những trải nghiệm và suy nghĩ của mình, kề cả những điều 
họ còn băn khoăn; chúng tôi đã thành công trong việc cùng 
nhau dựng nên một "kịch bản" học tập hoàn toàn mói. 

Chúng tôi quyết định dẹp qua một bên chương trình 
học cũ, cả sách giáo khoa và thòi gian biểu đề xác định các 
mục tiêu mói cũng như các dự án và nhiệm vụ mói. Chúng 
tôi rất háo hức chờ mong những giờ học tói - giữa bầu 
không khí hoàn toàn mói mẻ, hiệu quả và đầy sáng tạo. Ai 



390 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


cũng muốn chia sẻ ý tưởng với người khác. Nhiều nhiệm 
vụ được thay đối, nhiều dự án mói được thực hiện, nhiều 
nhóm làm việc được thành lập. Các sinh viên học tập tích 
cực hơn nhiều so với lối học cũ, động cơ thúc đẩy cũng 
hoàn toàn khác trước. 

Từ trải nghiệm này, một nền văn hóa đỏng tâm hiệp lực 
độc đáo xuất hiện và không ngừng lan tỏa. Thế rồi, khi gần 
kết thúc khóa học, chúng tôi quyết định viết một tập san 
ghi lại những kinh nghiệm rút ra từ mô thức học tập mới. 

Cho đến hôm nay, khi gặp lại nhau trong những cuộc 
họp mặt cựu sinh viên, thầy trò chứng tôi vẫn nhớ như in 
chuyện cũ và cùng nhau ôn lại những điều tuyệt vời đă 
xảy ra. 

Một điều rất lý thú mà tôi rút ra được là: chỉ vói niềm 
tin cậy lẫn nhau, trong một thòi gian ngắn, ngưòi ta cũng 
có thể tạo dựng được sự đỏng tâm hiệp lực. Có được điều đó 
là nhờ vào sự trưởng thành của từng cá nhân, từ kinh 
nghiệm tích lũy, những sáng tạo mói lạ và hấp dẫn, từ 
những trải nghiệm thật sự có ý nghĩa. 

Nhưng một điều đáng buồn là rất nhiều ngưòi dể dàng 
bị tổn thương bởi những thất bại ban đầu. Họ tự biện 
minh để chống lại và cách ly bản thân khỏi sự đồng tâm 
hiệp lực. Điều đó cũng giống như việc nhà quản trị lập ra 
các quy tắc và luật lệ dựa trên hành vi của một vài phần tử 
xấu trong một tổ chức. Bằng cách đó, họ đã hạn chế quyền 
tự do, tinh thần đồng tâm hiệp lực và khả năng sáng tạo cùa 
nhiều người khác - và đôi khi cả đối tác kinh doanh cùa họ. 

Nhớ lại những trải nghiệm khi còn làm công việc tư 
vấn và đào tạo quản lý, tôi có thể nói rằng những thành tích 
nổi bật nhất hầu như luôn là kết quả của đồng tâm hiệp 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 391 


lực, xuất phát từ lòng dũng cảm. Từ đó, mọi người sẽ tin 
cậy nhau hơn, cỏi mở và chân thành hơn; quá trình giao 
tiếp đồng tâm hiệp lực cũng trở nên sáng tạo hơn, làm nảy 
sinh những ý tưởng sâu sắc mà trong kế hoạch ban đầu 
không ai nghỉ tói. 

Bạn càng đáng tin cậy và chân thành bao nhiêu thì càng 
có nhiều người tìm đến với bạn. Điều đó càng khiến nhiều 
ngưòi khác nữa tin tưởng bạn hơn, và sự thấu hiểu sáng 
tạo, tầm suy nghĩ mói, sự học hỏi lần nhau cứ thế không 
ngừng được nhân lên. 

Chỉ khi đó, mọi người mới bắt đầu tương tác với nhau 
một cách dể dàng, nhanh chóng thấu hiểu nhau. Những 
viễn cảnh mói, mô thức mới được mở rộng đề đưa ra các 
phương án, lụta chọn tối ưu. Đôi khi, cũng có những ý 
tưởng mới ban đầu còn chưa thực tế lắm, nhưng cuối cùng 
chúng thường đưa đến kết quả thiết thực và hữu ích. 

3. Đồng tâm hiệp lực trong kinh doanh 

Tôi có một kinh nghiệm rất thú vị khi cùng các đồng sự 
xây dựng một tuyên ngôn sứ mệnh cho công ty. Tức đầu, 
việc thảo luận diễn ra trong bầu không khí nghiêm trang, 
dè dặt. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu bàn về các phương án, 
các khả năng và cơ hội phía trước thì nhiều ngưòi tỏ ra cỏi 
mở hơn, mạnh dạn hơn, thẳng thắn bày tỏ những suy nghỉ 
của mình. Cuộc họp bàn về tuyên ngôn sứ mệnh dần biến 
thành một hội thảo tự do vói những ý tưởng tự phát, trong 
sự tôn trọng và hiểu biết lần nhau. 

Kết thúc cuộc họp, chúng tôi có được tuyên ngôn sứ 
mệnh cùa công ty như sau: "Sứ mệnh cùa chứng tôi là tạo 
sức mạnh cho mọi ngưòi và mọi tổ chức, đề nâng cao đáng 



392 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


kể khả năng thực hiện nhiệm vụ, nhằm đạt được những 
mục đích xứng đáng, thông qua sự hiểu biết và thực hành 
mô thức lãnh đạo lấy nguyên tắc lầm trọng tâm." 

Khi được mòi tham gia một hội nghị hoạch định kế 
hoạch năm cho một công ty bảo hiểm lớn, tôi lại một lần 
nữa được trải nghiệm sự đồng tâm hiệp lực. Những hội 
nghị như thế trước đây thường chỉ là những cuộc trao đổi 
chung chung, mang tính chiếu lệ, thỉnh thoảng lại biến 
thành những cuộc chiến thắng/thua giữa các cá nhân vô 
cùng nhàm chán. 

Khi tôi nói với ban tổ chức hội nghị về sức mạnh cùa 
đồng tâm hiệp lực, họ rất tâm đắc và đồng ý thay đổi cách 
thức tổ chức cuộc họp. Họ yêu cầu các thành viên viết ra 
những vấn đề họ bức xúc, theo quan điềm riêng cùa họ, vào 
những tò giấy trắng và không cần đề tên để nộp cho ban tổ 
chức trước cuộc họp. Năm nay, mọi người sẻ đến hội nghị 
đề lắng nghe chứ không phải đề phát biểu, đề sáng tạo và 
đồng tâm hiệp lực với nhau chứ không phải đề công kích 
hay biện hộ. 

Chúng tôi dành nửa ngày đầu tiên cùa hội nghị đề nói 
về các nguyên tắc và thực hành kỷ năng cùa các Thói quen 
4, 5 và 6. Thòi gian còn lại dành cho mọi người thể hiện sự 
đỏng tâm hiệp lực sáng tạo. 

Thật không thể tin nổi năng lực sáng tạo được giải 
phóng như thế nào! Sự hứng thú đã thay thế cho sự nhàm 
chán. Mọi người trở nên hết sức cỏi mở với nhau, họ đưa ra 
nhiều ý tưởng mới, giải pháp mói ở mức độ nhận thức cao 
hon. Hội nghị kết thúc trong bầu không khí thật sự hiểu 
biết lẫn nhau và về các thách thức trọng tâm cùa công ty. 
Các kiến nghị ghi ra giấy trước cuộc họp bỗng trở nên lạc 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 393 


hậu. Những quan điềm khác biệt đã đuợc coi trọng và tỏ ra 
vuợt trội. Một tầm nhìn mói bắt đầu hình thành trong tất 
cả mọi người. 

4. Đồng tâm hiệp lực và vấn đề giao tiếp 

Đỏng tâm hiệp lực rất thú vị. Sáng tạo cũng rất hấp dẫn. 
Kết quả tích cực mà sự cỏd mở, chân thành trong giao tiếp 
có thể đem lại thật phi thường. Những lọi ích và tiến bộ 
thu được là chuyện đáng đề chúng ta chấp nhận thử thách, 
rủi ro. 

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ 
bổ nhiệm David Lilienthal đứng đầu ủy ban Năng lượng 
Nguyên tử mới. Bên cạnh những thành viên mói, 
Lilienthal kêu gọi nhóm chuyên gia trước đây cùa mình 
cùng tham gia tổ chức này. 

Lilienthal đã dành nhiều tuần lẻ đề xây dựng một tài 
khoản tình cảm giữa mọi thành viên trong tổ chức. Ông để 
những nguôi này gặp gở, làm quen vói nhau, cùng trao đổi 
những rmtc tiêu, những khó khăn phía trước. Ông tạo điều 
kiện đề họ có được sự tương tác, gắn bó trong công việc. 

Kết quà là nhóm người này trở nên gắn bó nhau chặt chẽ, 
tôn trọng lần nhau, phát huy sáng tạo và luôn thể hiện sự 
đồng tâm hiệp lực. Khi có bất đồng, thay vì đối đầu và chống 
đỡ, họ cố gắng đề hiểu nhau. Thái độ ứng xử của họ là: "Nếu 
một người thông minh, có năng lực và có trách nhiệm như 
anh không đồng ý vói tôi, thì chắc chắn phải có lý do, nhưng 
tôi chưa hiểu, vậy tôi phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Tôi 
cần phải nhìn sự việc bằng cái nhìn của anh để xem xét lại vấn 
đê". Thế là một lối văn hóa ứng xử mói đã xuất hiện, do mọi 
người không cần phải chống đỡ khi tương tác. 



394 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Sơ đồ dưới đây minh họa sự tín cậy có quan hệ chặt chẽ 
như thế nào đến các cấp độ giao tiếp khác nhau. 


Cao 


TIN 

CÂY 


CÁC CẤP ĐỘ GIAO TIẾP 


Đồng tâm hiệp lực (Cùng thắng) 


Tôn trọng lẫn nhau (Thỏa hiệp) 


Chống đỡ (Thắng/thua hay Thua/thắng) 


Thấp 


Thấp 


Sự HỢP TÁC 


Cao 


Mức độ giao tiếp thấp nhất xuất phát từ các tình huống 
tin cậy thấp mà đặc trưng là sự chống đỡ hay phòng ngự. 
Chúng ta có thể gặp điều này trong các điều luật - những 
căn cứ pháp lý, các điều kiện và điều khoản, các phương án 
thoái lui trong trường hợp xảy ra bất ổn. Vì chỉ dẫn đến 
quan hệ thắng/thua hay thua/thua và không có sự cân 
bằng P/PC, sự giao tiép không có hiệu quả và tạo ra thêm 
các lý do đề tiếp tục phòng ngự, chống đỡ. 

Cấp độ giao tiếp ở giữa là sự giao tiếp tôn trọng lẫn 
nhau giữa những con ngưòi khá chín chắn. Họ tôn trọng 
nhau, và vì muốn tránh khả năng đối đầu nên họ giao tiếp 
một cách lịch sự. Tuy nhiên, khó mà tìm thấy sự thấu hiểu 
lần nhau ở mức độ giao tiếp này. Họ có thể hiểu nhau trên 
phương diện lý trí, nhưng không thực sự hiểu về các mô 





7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 395 


thức cùa nhau và không cỏi mở đối vói những cơ hội mói. 

Giao tiếp tôn trọng lần nhau có tác dụng trong các tình 
huống độc lập và thậm chí trong các tình huống có tính 
tuơng thuộc, nhung các cơ hội sáng tạo sẻ không đuợc mở 
ra. Trong các tình huống độc lập, sự thỏa hiệp là lập trường 
thường thấy, có nghĩa là 1 + 1 = 1 \ tức cả hai bên đều phải 
nhượng bộ. Sự giao tiếp ở đây không có tính chất chống đỡ 
hay phòng thủ, tức giận hay khống chế; đó là sự giao tiếp 
trung thực, chân thành và tôn trọng lần nhau. Nhưng đó 
không phải là giao tiếp sáng tạo hay đồng tâm hiệp lực mà 
chỉ là một hình thức thấp cùa quan hệ cùng thắng. 

Đồng tâm hiệp lực có nghĩa là 1 cộng 1 có thể bằng 8,16 
hay thậm chí hơn nữa. Ớ mức độ tin cậy cao, nó đem lại 
những giải pháp tốt đẹp hơn mọi giải pháp được đưa ra 
ban đầu, và các bên đều biết rổ điều đó. Hơn thế nữa, họ sẽ 
có được tinh thần dám nghỉ dám làm một cách chân chính. 
Trong một số trường họp, đồng tâm hiệp lực không khả thi 
và giải pháp "không giao kèo" cũng không thể thực hiện. 
Tuy nhiên, tinh thần luôn cố gắng một cách chân thành 
cũng có thể dẫn đến một thỏa hiệp hữu hiệu. 

5. Tìm kiếm một phương án thứ ba 

Để hiểu rỏ hơn ảnh hưởng cùa các cấp độ giao tiếp đến 
tính hiệu quả của mối quan hệ tương thuộc, hãy hình dung 
một kịch bản sau đây. 

Vào dịp nghỉ hè, ngưòi chồng muốn đưa cả gia đình đi 
nghỉ tại một vùng quê ven hồ đề cắm trại và câu cá. Với anh 
ấy, đây là sự kiện quan trọng được chuẩn bị cả năm tròi. 
Bọn trẻ cũng đang rất háo hức vói chuyến đi này. 

Tuy nhiên, người vợ lại muốn tranh thù kỳ nghỉ này để 



396 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


đi thăm mẹ. Bà ngoại cùa bọn trẻ đang ốm và ờ cách họ 
khoảng 400 km. Cô ấy ít có dịp đi thăm mẹ nên chuyến đi 
này rất quan trọng với cô. 

Hai sự lựa chọn khác biệt này có thể là mầm mống cho 
nhũng bất hòa tiếp theo. 

"Kế hoạch đã đâu vào đấy cả. Các con đều rất trông 
mong đến kỳ nghỉ này. Chúng ta đi cắm trại thôi", nguôi 
chồng nói. 

"Nhung em muốn đuợc ở cạnh mẹ lúc này. Mẹ đang 
ốm và chứng ta không biết mẹ còn sống đuợc bao lâu nửa", 
vợ anh trả lời, "Đây là co hội duy nhất trong năm đề cả nhà 
đi thăm mẹ". 

"Nhung còn bọn trẻ, chứng sẽ ủ rũ suốt cả tuần lễ ở 
nhà ngoại và sẽ làm mọi nguôi phiền toái. Vả lại, mẹ đâu có 
bệnh nặng đến mức nhu vậy. Và bà còn có chị gái em, chị 
ấy ở cách đó chua đến một dặm mà!" 

"Em cũng là con. Em muốn ở bên mẹ." 

"Em có thể gọi điện thoại hàng ngày vào buổi tối. Và 
chúng ta cũng có kế hoạch đi thăm bà vào Giáng sinh này. 
Em nhó chứ?" 

"Việc đó còn hon năm tháng nữa. Chua biết bà có còn 
sống đến lức đó hay không. Ngoài ra, mẹ đang muốn có 
em, mẹ cần có em bên cạnh." 

"Bà đang đuợc chăm sóc tốt. Bọn trẻ và anh cũng cần 
có em nửa." 

"Mẹ em quan trọng hon là đi cắm trại." 

"Chồng và các con cùa em cũng quan trọng không kém 
mẹ em." 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 397 


Cuộc tranh cãi tưởng như không có hồi kết. Nhưng 
cuối cùng, họ cũng tìm ra một giải pháp: người chồng dẫn 
các con đi cắm trại và câu cá, còn người vợ về thăm mẹ, mặc 
dù ít nhiều cả hai đều cảm thấy có lỗi và mất vui. 

Với lựa chọn khác, người chồng có thể chiều ý vợ, 
nhưng sẽ rất miền cưỡng. Và dù hữu ý hay vô tình, anh 
cũng có thể vin vào đó đề minh chứng cho lòi tiên đoán 
của mình là kỳ nghỉ này rốt cuộc chẳng vui vẻ gì cả. 

Nguôi vợ cũng có thề chiều theo ý chồng, nhưng cô ấy 
cũng cảm thấy bị ép buộc. Nếu như mẹ cô ấy bị bệnh nặng 
thực sự hoặc qua đòi trong lúc họ đi cắm trại thì người 
chồng sẽ phải ân hận và cô sẽ không bao giờ tha thứ cho 
anh ấy. 

Vấn đề ở đây là cái nhìn cùa hai vợ chồng rất khác nhau. 
Sự khác biệt đó có thể là nguyên nhân làm rạn nứt mối 
quan hệ vợ chồng. Nhưng nếu cả hai biết khai thác các thói 
quen cùa sự tuông thuộc một cách có hiệu quả, họ sẻ có 
cách xử lý vấn đề theo một mô thức hoàn toàn khác. Trong 
trường họp này, sự gắn bó giữa họ sẽ ở mức cao hon. 

Vì có một tài khoản tình cám ở mức cao nên hai vợ 
chồng sẽ có được sự tin cậy và sự giao tiếp cỏi mỏ trong 
quan hệ hôn nhân. Vì có tư duy cùng thảng nên họ sẽ tin vào 
giải pháp thứ ba - giải pháp các bên cùng có lọi - ưu việt hon 
hẳn mọi giải pháp mà mỗi bên đưa ra ban đầu. Vì biết lắng 
nghe thấu hiều nên họ sẽ tạo ra được bên trong bản thân 
một bức tranh toàn diện về những giá trị và mối quan tâm 
chung cần phải được tính đến khi đưa ra quyết định. 

Sự kết họp các thành phần này - tài khoản tình cảm ở 
mức độ cao, tư duy cùng thắng và tinh thần lắng nghe thấu hiếu 
- sẽ tạo ra môi trường lý tưởng cho sự đồng tâm hiệp lực. 



398 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Phật giáo gọi đây là "giải pháp trung dung". Nhung ở 
đây, nó có ý nghĩa mang tầm cao hon sự thỏa hiệp. Đề tìm 
kiếm "giải pháp trung dung", nguôi chồng và nguôi vợ 
trong câu chuyện trên cần nhận thức rằng tình yêu, mối 
quan hệ của họ là một phần của sự đồng tâm hiệp lực. 

Khi nói chuyện vói nhau, nguôi chồng sẽ thật sự cảm 
nhận và chia sẻ nguyện vọng cùa vợ. Anh ấy sẽ hiểu rằng vợ 
mình muốn san sẻ gánh nặng vói nguôi chị trong việc 
chăm sóc mẹ. Anh ấy sẽ hiểu đúng là điều đó quan trọng 
hon việc đi cắm trại. 

Và nguôi vợ cũng sẻ hiểu rõ hon mong muốn cùa 
chồng: anh ấy muốn gia đình sum họp và tạo không khí 
thoải mái cho bọn trẻ vui choi. Cô ấy sẻ nhận ra sự chuẩn 
bị công phu cùa chồng cho kỳ nghỉ và cảm nhận đuợc tầm 
quan trọng của việc tạo ra nhũng kỷ niệm tốt đẹp giũa họ. 

Do vậy, họ sẽ không còn mâu thuẫn nhau trong cách 
giải quyết vấn đề nữa. Họ sẻ cùng nhau tìm ra giải pháp thứ 
ba, đáp ứng các nguyện vọng cùa cả hai bên. 

"Có thể chúng ta thu xếp dịp khác trong tháng này để 
em về thăm mẹ", người chồng gọi ý, " Anh sẻ lo việc nhà vào 
ngày nghỉ cuối tuần và thu xếp đề em có thể đi. Anh hiểu, 
em cần có thòi gian cho chuyến đi này." 

Hoặc: 

"Chúng ta có thể tìm địa điềm cắm trại và câu cá gần 
chổ mẹ em. Địa điềm đó có thể không đuợc đẹp lắm, 
nhưng bọn trẻ vân có thể vui choi ngoài tròi. Chúng ta có 
thể mòi các anh em họ, các dì các cậu cùa chúng tham gia. 
Như thế lại càng vui." 

Họ đồng tâm hiệp lực vói nhau, trao đổi và thấu hiểu 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 399 


nhau cho đến khi tìm ra một giải pháp chung. Đó là giải 
pháp giúp xây dựng p và PC. Thay vì giao tiếp giải quyết vụ 
việc, nó biến thành giao tiếp tạo sự chuyển biến, trong đó 
cả hai đều nhận đuợc cái mình muốn, đồng thòi vun đắp 
đuợc mối quan hệ hôn nhân. 

6. Đồng tâm hiệp lực tiêu cục 

Tìm kiếm giải pháp thứ ba có thề tạo nên biến chuyển 
lớn về mô thức tâm lý lưỡng phân. Hãy nhìn vào sự khác 
biệt ờ kết quả! 

Năng lượng tiêu cực được sử dụng như thế nào khi 
người ta tìm cách giải quyết vấn đề hay đưa ra quyết định 
trong một thực tế có tính tương thuộc? Bao nhiêu thời 
gian bị tiêu tốn cho việc kể tội người khác, cho thái độ 
kình địch, cho các xung đột giữa các cá nhân? Điều này 
chẳng khác gì tay lên ga, chân lại đạp thắng trong khi lái xe 
trên đường. 

Trong nhiều trường họp cần thắng lại, nhiều người lại 
nhấn ga hết cỡ thay vì nhả ga. Họ tìm cách tăng thêm sức 
ép, tăng thêm tính thuyết phục đề củng cố lập trường của 
mình. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ những người phụ thuộc lại 
luôn cố giành phần thắng trong các thực tế tương thuộc. 
Hoặc họ dựa vào sức mạnh quyền lực để đi đến giải pháp 
thắng/thua, hoặc tỏ ra "dĩ hòa vi quý" đề đi đến giải pháp 
thua/ thắng. Họ có thể nói về kỷ năng cùng thắng, nhưng 
không thực sự muốn lắng nghe ai cả; họ chỉ muốn khống 
chế ngưòi khác. Cho nên, trong môi trường như vậy, đồng 
tàm hiệp lực không thể sinh sôi nẩy nở. 

Những người có tâm trạng bất an thường suy nghỉ rằng 
thực tiền cần phải được sửa đổi để phù họp vói mô thức của 



400 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


họ. Họ rất muốn người khác làm theo họ, suy nghỉ như họ. 
Nhưng họ không nhận thức được rằng sức mạnh của mối 
quan hệ chính là ở chỗ có được quan điềm cùa người khác. 

Giống nhau không có nghĩa là nhất thề; đồng dạng không 
có nghĩa là thống nhất. Thống nhất hay nhất thê bổ sung lần 
nhau, nhưng không giống nhau. Giống nhau thì không có sự 
sáng tạo và rất nhàm chán. Điều cốt lỏi cùa đỏng tàm hiệp 
lực là luôn quý trọng sự khác biệt. 

Chìa khóa cho sự chung sức là đồng tâm hiệp lực vói tâm 
điềm là các nguyên tắc cùa ba thói qrien đầu tiên. Các 
nguyên tắc này tạo ra sự an toàn nội tâm đủ đề chứng ta 
dám cỏi mở lòng mình và sẳn sàng chấp nhận tổn thương. 
Nhờ lỉnh hội những nguyên tắc này, chúng ta sẻ có được 
tâm lý rộng lượng cùa tư duy cùng thắng và nhận thức rõ 
thói quen thứ năm. 

Một trong những kết quả thực tiền cùa tư duy lấy 
nguyên tắc làm trọng tâm là nó làm cho chúng ta hội nhập 
hoàn toàn. Những nguôi đã được định hình sâu sắc bằng 
tư duy lô-gíc, bằng lòi nói, những ai có bán cầu não trái 
hoạt động mạnh hơn sẽ nhận thấy tư duy đó không thích 
hợp đề giải quyết những vấn đề đòi hỏi phải hết sức sáng 
tạo. Khi nhận ra, họ bắt đầu xây dựng một "kịch bản" mói 
ở bán cầu não phải. 

Khi khai thác cả bán cầu não phải vốn thiên về trực 
giác, sáng tạo và trừu tượng cùng bán cầu não trái thiên về 
phân tích, lô-gíc và ngôn ngữ, toàn bộ não bộ chúng ta sẽ 
phát huy tối đa sức mạnh. Nói cách khác, đồng tàm hiệp lực 
về tâm lý sẽ xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Và yếu tố này 
tỏ ra thích họp nhất với thrtc tế cuộc sống, bỏi vì cuộc sống 
không chỉ có lô-gíc mà còn có tình cảm. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 401 


Hôm nọ, tôi có buổi thuyết trình tại hội thảo cùa một 
công ty ở Orlando, Florida với đề tài "Quản lý từ bên trái, 
lãnh đạo từ bên phải". Cuối buổi, vị chủ tịch công ty đến 
gặp tôi và nói: "Stephen này, điều anh nói rất hay, nhưng 
tôi thấy nội dung đó có thể áp dụng vào cuộc hôn nhân cùa 
tôi hon là vào công việc kinh doanh. Vợ chồng tôi đang gặp 
phải vướng mắc trong cách đối xử vói nhau. Liệu ông có 
thể cùng đi ăn com trưa với chúng tôi chỉ đề quan sát 
chúng tôi nói chuyện vói nhau, sau đó cho tôi một lòi 
khuyên hay không?". 

"Tôi rất sẳn lòng", tôi trả lòi. 

Sau khi ngồi vào bàn, chúng tôi trao đổi với nhau vài 
câu xã giao. Sau đó, vị chủ tịch quay sang vợ mình và nói: 

"Em này, anh mòi Stephen cùng ăn trưa vói vợ chồng 
mình để anh ấy xem có thể giúp cải thiện mối quan hệ của 
vợ chồng mình hay không. Anh biết em muốn anh phải là 
người chồng nhạy cảm hon, chu đáo hon. Liệu em có thể 
cho biết cụ thề anh cần phải làm gì?" [Bán cầu não trái của 
ông ấy cần có các sự kiện, con số, chi tiết, và từng bộ phận cụ thề] 

"Như em đã nói với anh trước đây, chẳng có gì đặc biệt 
đâu. Đó chỉ là... cảm giác chung chung cùa em mà thôi." 
[Bắn cầu não phải của b 'a ấy đang nghĩ vẻ cảm giác, vẻ các dạng 
thức, về cái toàn thề và về mối quan hệ giữa các bộ phận] 

"Điều đó có nghĩa là gì? Em muốn anh phải làm gì? Em 
cứ nói cụ thề anh mói biết phải làm thế nào chứ." 

"Chỉ là cảm giác cùa em thôi." [Bán cầu não phai của bà 
ấy đang liên hệ đến những hình ảnh và cảm xúc] "Em chỉ cảm 
thấy cuộc hôn nhân cùa chúng ta không quan trọng đối vói 
anh như anh từng nói vói em." 



402 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


"Được rồi, thế anh phải làm gì đề nó trở nên quan 
trọng hơn? Hãy cho anh cái gì đó chi tiết, cụ thể hơn để 
anh thực hiện." 

"Điều đó khó nói bằng lời được." 

Đến lúc đó, anh ấy đảo mắt nhìn sang tôi như muốn 
nói "Stephen này, anh có chịu nổi cái kiểu mù mờ của cô ấy 
không?". 

"Em này", ông ấy nói vói vợ, "Đó là vấn đề cùa em. Và 
đó cũng là vấn đề cùa mẹ em. Thực ra, đó là vấn đề của tất 
cả phụ nữ mà anh biết". 

Rồi ông bắt đầu chất vấn bà ấy như đang lấy khẩu cung. 

"Có phải em đang sống trong căn nhà mà em mơ ước?" 

"Không phải chuyện đó", bà ấy thở dài, "Không phải 
chuyện đó đâu!". 

"Anh biết. Nhưng vì em không chịu nói ra cụ thể là cái 
gì, anh cho rằng cách tốt nhất là dùng phép loại suy. Em có 
được sống ở nod em hằng ao ước không?" 

"Em cho rằng như vậy." 

"Em ạ, Stephen đang ngồi đây chỉ vài phút đề giúp 
chúng ta. Em chỉ cần trả lòi nhanh 'có' hoặc 'không'. Em 
có được sống noi em rmrốn không?" 

"Có." 

"Được rồi. Coi như xong câu hỏi đó. Em có được đầy 
đủ các thứ tiện nghi em muốn không?" 

"Có." 

"Tốt. Em có được làm những gì em muốn không?" 

Điệp khúc đó tiếp tục diển ra một lúc nữa, và tôi cảm 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 403 


thấy mình chẳng giúp được gì. Vì thế, tôi nói xen vào: "Có 
phải đây là chuyện thường diển ra trong quan hệ cùa hai 
người không?". 

"Ngày nào cũng vậy. Cuộc sống hôn nhân cùa chúng 
tôi dường như chỉ có bấy nhiêu", bà vợ thở dài nói. 

Tôi nhìn cả hai vợ chồng, và một ý nghỉ thoáng qua 
rằng đây là hai người bị chi phối bời hai bán cầu não 
khác nhau. 

"Ông bà có con không?", tôi hỏi. 

"Chúng tôi có hai đứa." 

"Thế ư?", tôi hỏi lại, vò như không tin nổi, "Tàm sao 
ông bà có thể có con được vói nhau?". 

"Anh nói thế nghĩa là gì?" 

"Hai người phải hòa họp lắm mói làm nên điều kỳ 
diệu đó!", tôi nói. "Một cộng một thường bằng hai. 
Nhưng ông bà đã lấy một cộng một thành ra bốn. Đó 
chính là sự đồng tâm hiệp lực. Tổng thể thống nhất lớn 
hon tổng cùa từng phần". 

Ngừng một lát, tôi thốt lên: "Vấn đề ở đây là cần phải 
coi trọng sự khác biệt của nhau, ông bà ạ". 

7. Coi trọng sụ KHÁC BIỆT 

Coi trọng sự khác biệt là bản chất cùa đỏng tâm hiệp lực 
- đó là sự khác biệt về mặt trí tuệ, tình cảm, tâm lý giữa 
những con nguôi khác nhau. Và chìa khóa đề coi trọng sự 
khác biệt là phải nhận thức được rằng, ai cũng đều có cái 
nhìn riêng về thế giói, thực tại khách quan, theo quan điềm 
riêng cùa họ, không phải như nó vốn có. 



404 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Nếu tôi tường rằng thế giói trong mắt mình là như nó 
vốn sẳn có thì tôi cần coi trọng sự khác biệt đề làm gì? Tại 
sao tôi lại phải bận tâm vói những người có quan điềm 
khác tôi - tức "lầm lần"? Mô thức cùa tôi lức đó sẽ là: 
những người khác đều bị vướng vào cái vụn vặt, chỉ có tôi 
mói nhìn thấy bức tranh toàn cảnh - vì tôi có tầm nhìn cao 
hon. Nhưng thật ra, tôi đã bị giới hạn trong mô thức cố 
định cùa mình. 

Và nếu đó là mô thức cùa tôi, tôi sẽ không bao giờ bị tác 
động bỏi tư duy tương thuộc. 

Người thành đạt cần có sự khiêm nhường và biết tôn 
trọng người khác đề nhận ra những giới hạn nhận thức cùa 
mình, và đề đánh giá cao những nguồn lực phong phú 
thông qua sự tương tác với tập thể. Ngưòi đó coi trọng sự 
khác biệt bỏd vì nó làm tăng thêm kiến thức, hiểu biết cùa 
họ đối vói thực tế. Nếu chỉ dựa vào trải nghiệm cùa bản 
thân, chứng ta sẽ luôn luôn bị thiếu thông tin. 

Liệu có lô-gíc không khi hai người bất đồng ý kiến 
nhưng cả hai đều đúng? Điều đó là không lô-gíc, nhưng 
đúng về mặt tâm lý, và có thực. Bạn nhìn thấy hình ảnh 
một cô gái trẻ, còn tôi nhìn thấy hình ảnh một bà lão. 
Chúng ta cùng nhìn vào một hình vẻ, và cả hai đều đúng. 
Chúng ta cùng nhìn vào những đường nét màu đen, những 
mảng khối màu trắng nhưng lại giải thích chứng theo các 
cách khác nhau, bỏi chúng ta đã bị định hình đề giải thích 
một cách khác nhau. 

Nếu không coi trọng sự khác biệt về nhận thức, nếu 
không coi trọng lẫn nhau và thừa nhận rằng cả hai đều 
đứng, rằng các mặt cuộc sống không phải lúc nào cũng 
mang tính quy luật, rằng luôn luôn có thể có giải pháp thứ 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 405 


ba, chúng ta sẻ không bao giờ vượt ra khỏi được giói hạn 
của sự định hình đó. 

Do đó, khi tôi biết được sự khác nhau trong nhận thức 
cùa chúng ta, tôi sẻ nói: "Được rồi! Bạn nhìn nó khác với 
tôi! Bạn hãy giúp tôi thấy cái mà bạn thấy". 

Nếu hai người có cùng ý kiến thì việc bàn luận là không 
cần thiết. Sẻ không có ích gì cho tôi khi giao tiếp với một 
người cũng nhìn thấy hình ảnh một bà lão như tôi. Tôi 
chẳng muốn nói chuyện, trao đổi với ai đó luôn đồng ý vói 
tôi; tôi muốn trao đổi vói bạn vì bạn nhìn sự việc khác với 
tôi. Tôi coi trọng sự khác biệt đó. 

Bằng cách đó, tôi không chỉ tăng cường được nhận 
thức cùa mình; tôi còn khẳng định được cho bạn. Tôi đem 
đến cho bạn một bầu không khí tâm lý ôn hòa. Tôi tạo ra 
môi trường đồng tâm hiệp lực. 

Tầm quan trọng cùa việc coi trọng sự khác biệt có thể 
được rút ra từ câu chuyện ngụ ngôn hiện đại có tên Trường 
học dành cho động vật của nhà giáo dtic học, Tiến sĩ R. H. 
Reeves. 

Một hôm, các con vật quyết định thành lập một trường 
học. Chúng áp dụng giáo trình giảng dạy chung bao gồm 
các môn chạy, leo, bo'i và bay. Con vật nào cùng phải học 
tất cả các môn. 

Vịt bơi tốt (trên thực tê nó còn giỏi hơn cả giáo viên dạy 
bơi) và bay cùng khá, nhưng lại rất kém ỏ’ môn chạy. Vì 
thế, cậu ta phải bỏ môn bơi để tập trung luyện chạy. Việc 
này kéo dài cho đến khi màng chân vịt bị mòn vẹt, và cậu 
ta chỉ đạt điểm trung bình môn bơi lội. 

Thỏ ngay từ đầu đứng hạng nhất về môn chạy, nhưng 



406 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


lại bị mất tinh thần vì đã phải cô gắng quá nhiều ở môn 
bơi lội. 

Sóc thì xuất sắc về leo trèo cho đến khi thất bại ỏ’ kỳ thi 
bay. Thầy giáo bắt cậu ta phải nhảy từ đất lên ngọn cây, 
thay vì nhảy từ ngọn cây xuống. Cậu ta bị chuột rút do 
cô gắng quá sức và nhận đuợc điểm trung bình môn leo 
trèo và điểm kém ở môn chạy. 

Đại bàng là một đứa hu’ hỏng, phải chịu kỷ luật nghiêm 
ngặt. Trong việc lên đến đuợc ngọn cây theo yêu cầu của 
thầy giáo, cậu ta tỏ ra vu’Ợt trội hẳn các con vật khác, 
nhung lại khăng khăng áp dụng theo cách riêng của 
mình nên vẫn bị thầy giáo phạt và cho điểm kém. 

Cuối năm, một con rồng hình thù quái dị, bơi khá 
nhanh, bay khá giỏi, biết chạy và biết cả leo trèo đã đạt 
điểm cao nhất. Nó đuợc chọn để Ban giám hiệu tuyên 
dương toàn trường. 

Riêng chó không chịu đến trường vì biết rằng nhà 
trường không đưa môn đào hang vào chu'0'ng trình học. 
Chúng gởi lũ chó con đến học nghề nơi các con chồn và 
chuột chùi. 


8. Phân tích trường lực 

Trong một tình huống có tính tương thuộc: sự đồng tâm 
hiệp lực có sức mạnh đặc biệt trong việc xử lý các lực tiêu 
cực chống lại sự tăng trưởng và thay đổi. 

Nhà xã hội học Kurt Lewin đã phát triển mô hình 
"Phân tích trường lực", trong đó, ông mô tả tình trạng 
thăng bằng giữa động lực thúc đẩy theo hướng từ dưói lên 
và áp lực kìm hãm theo hướng từ trên xuống. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 407 




Áp lưc kìm hãm 

1 . 


r 

A 

1 

T 

Động lực thúc đẩy 

1 



Động lực thúc đầy mang tính tích cực, họp lý. Trái lại, áp 
lực kìm hãm thường là tiêu cực, bất họp lý. Cả hai tập họp 
lực này đều có thực và cần phải được tính đến khi xử lý sự 
thay đổi. 

Chẳng hạn, gia đình bạn gặp phải chuyện bất hòa. Bạn 
muốn cải thiện sao cho các mối quan hệ trở nên tốt đẹp 
hon. Có thể bạn muốn tạo ra một bầu không khí tích cực 
hon, tôn trọng, cỏi mở và tin tưởng nhau hon giữa các 
thành viên trong gia đình. Động lực thúc đầy sẽ giúp bạn 
thực hiện điều đó. 

Nhưng động lực của bạn bị ngăn cản bỏi các ắp lực kìm 
hẳm - những khuôn mầu khác nhau do cha mẹ áp đặt, 
những thói quen đã được định hình cùa một vài thành viên 
trong gia đình, công việc hoặc những đòi hỏi khác về thòi 
gian và sức lực cùa bạn. 

Tăng động lực thúc đấy có thể đem lại một số kết quả 
tạm thòi. Nhưng khi các áp lực kìm hãm vẫn còn thì việc 
tăng lực đẩy sẽ rất khó khăn. Cũng giống như việc đẩy vào 




408 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


một chiếc lò XO; bạn đẩy càng mạnh thì càng khó đẩy hơn, 
cho đến một lúc nào đó, lực cùa chiếc lò xo sẽ hất tung bạn 
trờ lại. 

Nhưng khi bạn đồng tâm hiệp lực, bạn sẽ sử dụng 
động cơ cùa Thói quen thứ tư, kỹ năng của Thói quen thứ 
năm và sự tương tác cùa Thói quen thứ sáu đề xử lý trực 
tiếp các áp lực kìm hãm. Bạn rã chúng, nới lỏng chúng, và 
tạo ra những phát kiến mới biến chúng thành lực đẩy. Bạn 
sẽ kéo theo nhiều người khác tham gia xử lý vấn đề, làm 
cho họ cảm thấy đó cũng chính là vấn đề cùa họ. 

Nhờ đó, những rmtc tiêu mới, những mục tiêu được 
mọi người chia sẻ sẽ được xác lập và công việc cùa bạn, cùa 
cả tập thể sẽ được nâng lên theo những cách không ai có 
thể hình dung trước được. Cảm hứng nảy sinh trong quá 
trình chuyển động đó sẽ tạo ra một nền văn hóa mói. 
Những người tham gia sẽ được tiếp thêm sức mạnh bỏd tư 
duy mói mẻ nhờ vào các phương án và cơ hội mới. 

Tôi đã nhiều lần tham gia vào các cuộc đàm phán 
giữa những người đang bất hòa với nhau và thuê các luật 
sư để bảo vệ lập trường của mình. Tất cả hành động đó 
chỉ làm cho các vấn đề trầm trọng thêm, bởi vì mối quan 
hệ giao tiếp giữa họ sẽ trờ nên xấu đi khi thông qria con 
đường pháp lý. Mức độ tin cậy xuống thấp đến nỗi các 
bên cảm thấy họ không còn giải pháp nào khác ngoài 
đưa vấn đề ra tòa. 

"Cắc ông có còn quan tâm tìm giải pháp cùng thắng 
không?' 7 , tôi hỏi. 

Câu trả lời thường là có, nhưng phần lớn người ta 
không nghỉ rằng điều này có thể xảy ra. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 409 


"Nếu tôi có thể làm cho bên kia cũng đồng ỷ, liệu ông 
có muốn bắt đầu quá trình giao tiếp thực sự vói nhau 
không?" 

Kết quả cùa hầu hết các truờng hợp thật đáng kinh 
ngạc. Nhũng vấn đề tranh cãi về pháp lý và tâm lý trong 
nhiều tháng bổng chốc đuợc giải quyết chỉ trong vài giò 
hoặc vài ngày. Hầu hết giải pháp đạt đuợc không phải là 
giải pháp thỏa hiệp của tòa; đó là giải pháp chung sức, tốt 
hon giải pháp mà mỗi bên đua ra lúc ban đầu. Và trong hầu 
hết các truờng họp, các mối quan hệ đuợc duy trì, dù lúc 
đầu có vẻ nhu mức độ tin cậy xuống rất thấp và sự rạn nứt 
trong mối quan hệ lớn đến mức khó có thể hàn gắn đuợc. 

Lần nọ, nguòd quản lý cùa một nhà sản xuất đến gặp 
tôi. Ông ta đang bị một khách hàng lâu năm kiện vì sản 
phẩm mua về không đạt yêu cầu chất luợng. Cà hai bên đều 
cảm thấy có lý khi bảo vệ lập truờng đúng đắn cùa mình và 
cho rằng bên kia hoàn toàn sai trái, không đáng tin cậy. 

Khi họ bắt đầu thực hành Thói quen thứ năm - Lắng 
nghe và thấu hiểu, thì có hai điều trở nên rỏ ràng. Thứ nhất, 
nhũng vấn đề giao tiếp ban đầu đã dần đến sự hiểu lầm và 
sau đó càng trầm trọng thêm do cả hai bên cùng lên án lần 
nhau. Thứ hai, lúc đầu cả hai đều có thiện chí và đều không 
muốn mất thêm chi phí ra tòa, nhung rồi họ đã không tìm 
ra một giải pháp chung nào khác. 

Một khi hai gút mắc trên đuợc xác định rõ ràng và tinh 
thần cùa các Thói quen thứ 4, 5 và 6 đuợc áp dụng thì tranh 
chấp nhanh chóng đuợc giải quyết, mối quan hệ cùa hai 
bên tiếp tục phát triển. 

Lần khác, tôi nhận đuợc một cú điện thoại cầu cứu lúc 
sáng sớm cùa một nhà đầu tu địa ốc. 



410 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Ngân hàng muốn tịch thu tài sản vì ông ấy không tuân 
thủ lịch hoàn trả vốn và lãi. Ông ấy muốn có vốn bổ sung 
đề đẩy nhanh dự án bán đất; sau đó, sẽ trả nợ ngân hàng. 
Nhung ngân hàng đã từ chối cấp thêm vốn bổ sung cho 
đến khi họ thu hồi đuợc nợ. Đây là một bài toán nan giải 
theo kiều "con gà và quả trứng, thứ nào có truóc". 

Dự án cùa nhà đầu tu địa ốc trở nên sống dờ chết dờ. 
Đuòng sá bắt đầu bị cỏ dại tấn công; các khách hàng đã đặt 
tiền cọc lăm le phản đối khi nhìn thấy giá trị tài sán cùa họ 
bị sụt giá. Chính quyền thành phố cũng rất thất vọng truóc 
một dự án chậm tiến độ. Cà ngân hàng và nhà đầu tu đã 
tiêu tốn hàng chục ngàn đô-la cho chi phí kiện cáo, nhưng 
vụ kiện vẫn chua đuợc tòa thụ lý qua nhiều tháng. 

Trong tuyệt vọng, nhà đầu tu miễn cưỡng đồng ý thử 
làm theo các nguyên tắc cùa Thói quen thứ 4, 5 và 6. Ông ấy 
sắp xếp một cuộc họp vói các viên chức ngân hàng, những 
người còn miền cưỡng hon cả ông. 

Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Sự căng thẳng và thiếu 
tin cậy lẫn nhau lộ rỏ. Các viên chức ngân hàng không nói 
gì cả; họ chỉ lắng nghe. 

Trong thời gian một tiếng rưỡi đầu tiên, tôi thuyết 
trình về các Thói quen 4, 5 và 6. Đến 9 giò 30 phút, tôi bước 
đến chiếc bảng đen và viết ra các mối quan tâm cùa ngân 
hàng dựa trên co sỏ sự hiểu biết trước đó cùa chứng tôi. 
Các viên chức ngân hàng vẫn không nói gì, nhưng khi 
chúng tôi xoáy vào tư duy cùng thắng và cố gắng đề thấu 
hiểu họ thì họ bắt đầu cỏi mở hon. 

Khi các viên chức ngân hàng tỏ ra đã hiểu vấn đề hon, 
không khí cuộc họp thay đổi, và cảm giác nhiệt tình đối vói 
triển vọng giải quyết tranh chấp trong ôn hòa trở nên rỏ 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 411 


ràng. Họ càng lúc càng nêu ra nhiều câu hỏi, kể cả các câu 
hỏi mang tính cá nhân. 

Đến 11 giờ, các viên chức ngân hàng vẫn tin là mình 
đúng nhưng họ đã cảm thấy hiểu vấn đề, không còn chống 
đối và hách dịch nữa. Vào lúc đó, họ đủ cỏi mở đề lắng 
nghe mối quan tâm cùa nhà đầu tu. Điều này dẫn đến sự 
hiểu biết lần nhau sâu sắc hơn. Và việc giao tiếp trên tinh 
thần cùng thắng nhu thế cuối cùng đã ngăn chặn đuợc 
nhũng tranh chấp lớn hơn có thể xảy ra. 

Đến 12 giờ, nhà đầu tu và các viên chức cùa ngân hàng 
rời cuộc họp mang theo bản kế hoạch đề cùng nhau trình 
cho Hiệp hội các chủ sở hữu bất động sản thành phố. Mặc 
dù vẫn còn một số diển biến phức tạp kéo theo, nhưng 
cuộc đấu tại tòa đã không diễn ra và dự án tiếp tục được 
thực hiện cho đến ngày nghiệm thu thành công. 

Tôi không có ý nói rằng người ta không nên dùng đến 
biện pháp pháp lý đề giải quyết mâu thuẫn. Trong một số 
trường họp nhất định, vẫn phải áp dụng luật pháp, nhưng 
hãy xem đó là biện pháp cuối cùng, không phải đầu tiên. 
Nếu người ta dùng nó quá sớm, ngay cả với ý nghĩa ngăn 
ngừa thì đôi khi, nổi lo sợ và mô thức pháp lý sẽ tạo ra quá 
trình suy nghỉ và hành động không thề đồng tâm hiệp lực 
vói nhau được. 

9. Bản chất của Tự NHIÊN LÀ ĐỒNG TÂM HIỆP Lực 

Sinh thái là từ mô tả một cách cơ bản về chủ nghĩa đỏng 
tâm hiệp lực trong tự nhiên - tất cả mọi sự vật, hiện tượng 
đều có mối liên hệ vói nhau. Đó là mối quan hệ trong đó 
sức mạnh sáng tạo được phát huy tối đa, cũng như sức 
mạnh thực sự trong 7 Thói quen nằm trong mối quan hệ lần 



412 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


nhau, không phải là thói quen cùa riêng từng nguôi. 

Mối quan hệ mật thiết giũa các bộ phận cũng là một 
sức mạnh cùa văn hóa đồng tâm hiệp lực. Nếu mọi nguôi 
tham gia một cách tích cực, chân thành và kiên định trong 
việc phân tích và giải quyết vấn đề thì sự sáng tạo và cam kết 
cùa họ đối vói nhũng gì họ tạo ra càng đuợc phát huy nhiều 
hon. Tôi tin rằng đây chính là bản chất cùa sức mạnh trong 
triết lý kinh doanh của nguôi Nhật, một triết lý đã làm thay 
đổi cả thị trường thế giới. 

Đỏng tâm hiệp lực luôn đem lại kết quả tốt hon, đó là 
một nguyên tắc đúng đắn. Nó là kết quả trọn vẹn cùa tất cả 
các thói quen đã nói ở các chuông trước. Nó đem lại sự 
thành đạt trong một thrtc tại tương thuộc - làm việc tập 
thề, xây dựng tập thể, phát triển sự đoàn kết và sáng tạo với 
những nguôi khác. 

Mặc dù không thể kiềm soát được các mô thức cùa 
người khác trong tương tác có tính tương thuộc, cũng như 
bản thân quá trình đồng tâm hiệp lực, nhưng ngay trong 
Vòng tròn Ánh hưởng cùa bạn cũng có rất nhiều sức mạnh 
đồng tâm hiệp lực. Bạn có thể liên kết cả hai chiều cùa năng 
lực tự nhiên, một chiều là phân tích và một chiều là sáng 
tạo. Bạn có thể coi trọng sự khác biệt giữa chúng và vận 
dụng sự khác biệt này làm hạt nhân cho sự sáng tạo. 

Bạn có thể đồng tắm hiệp lực ngay trong chính mình ở 
môi trường có sự đối đầu. Bạn không nên xúc phạm ngưòi 
khác và cố gắng tránh các năng lượng tiêu cực; bạn có thể 
tập trung nhìn nhận mặt tốt cùa nguôi khác và sử dụng điều 
đó đề cải thiện quan niệm, mở rộng tầm nhìn của mình. 

Bạn có thể rèn luyện sự dũng cảm trong các tình huống 
có tính tương thuộc bằng sự cởi mở, bộc lộ ý nghỉ, tình cảm 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 413 


và kinh nghiệm cùa mình theo cách có thể khuyến khích 
người khác noi theo. 

Bạn có thể coi trọng sự khác biệt ở người khác. Khi có 
ai đó bất đồng ý kiến vói bạn, bạn có thể nói '"Được rồi! 
Anh nhìn vấn đề khác vói tôi". Không nhất thiết phải đồng 
ý vói họ mà trước hết, bạn chỉ cần khẳng định điều họ 
muốn, rồi tìm hiểu vấn đề cùa họ sau. 

Trong trường hợp bạn chỉ nhìn thấy có hai giải pháp, 
một cùa bạn và một cùa người khác kém hiệu quả hon, 
bạn có thể nhìn vào giải pháp thứ ba. Hầu như luôn luôn 
có giải pháp thứ ba trong mọi trường họp và nếu biết vận 
dụng triết lý cùng thắng cũng như thực sự cố gắng đề thấu 
hiểu nguôi khác, bạn sẽ tìm ra giải pháp tốt hon cho các 
bên liên quan. 



414 7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


Gợi ý áp dụng: 

1. Hãy nghĩ về một hoàn cảnh mà ai đó có cách nhìn 
nhận sự vật khác vói bạn. Xem xét để vận dụng sự 
khác biệt đó làm bàn đạp đưa đến giải pháp thứ ba. 
Có thể hỏi ý kiến người đó về vấn đề bạn đang gặp 
phải. Cần coi trọng những ý kiến khác biệt mà bạn 
sẽ nghe. 

2. Lập danh sách những người làm bạn khó chịu. Họ có 
thể đại diện cho những ý kiến khác biệt để dẫn đến 
sự đồng tâm hiệp lực nếu như bạn có được sự an toàn 
nội tại lớn hơn và biết coi trọng sự khác biệt. 

3. Nhận diện một vài tình huống mà bạn muốn thực 
hiện đồng tâm hiệp lực cùng với nhóm làm việc của 
mình. Cần có điều kiện gì để hỗ trợ cho sự đồng tâm 
hiệp lực? Bạn sẽ làm gì để tạo ra những điều kiện đó? 

4. Khi bạn bất đồng ý kiến hay đối đầu vói ai đó, hãy cô 
gắng hiểu các mối quan tâm đằng sau lập trường của 
họ. Hãy xử lý những mối quan tâm đó một cách sáng 
tạo trên tinh thần các bên cùng có lợi. 




CHƯƠNG BỐN 


ĐỔI MỚI 




Thói quen thứ bảy 
RÈN GIŨA BẢN THÂN 
















Các nguyên tắc 
tự đổi mới hợp lý 


“Đôi khi nghĩ về những hệ quả lớn từ những 
chuyện nhỏ, tôi chợt nhận ra rằng, 
chảng có gì là nhỏ cả. ” 

- Bruce Barton 


J Jãỵ hình dung trong tâm trí tình huống sau. 

Bạn gặp ai đó đang miệt mài cua một cái cây trong 
rừng, bạn hỏi: 

"Anh đang làm gì đó?" 

"Anh không nhìn thấy à?", nguôi nọ có vẻ bực mình, 
"Tôi đang đốn cây". 

"Anh trông mệt lắm rồi đấy! Anh cua đuợc bao lâu 
rồi?" 

"Hon năm tiếng rồi", anh ta đáp, "Tôi kiệt sức mất 
thôi. Đây quả là một công việc nặng nhọc". 

"Vậy tại sao anh không nghỉ một lát và mài sắc lại luỏi 
cua", bạn hỏi, "Tôi tin rằng anh sẽ cua nhanh hon rất 
nhiều". 

"Tôi không có thòi gian đề mài cua", người đàn ông trả 
lòi, "Tôi quá bận cua cây rồi!". 



420 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Thói quen thứ bảy là dành thời gian đề mài giũa bản 
thân. Nó nằm xung quanh các thói quen khác trong mô 
thức 7 Thói quen, giúp cho các thói quen khác đuợc vận 
dụng vào thực tế cuộc sống. 

1. Bốn khía cạnh của Tự Đổi MỚI 

Thói quen thứ bảy là PC (năng lực sản xuất) của cá 
nhân. Nó bảo tồn và tăng cuông tài sản lớn nhất cùa bạn - 
con nguôi bạn. Nó đổi mói bốn mặt cùa con nguôi bạn - 
thề chắt, tinh thần, trí tuệ và quan hệ xã hội/tình cảm. 

THỂ CHẤT 

Tuyên tập, dinh duỡng, 
kiềm soát stress 

QUAN HỆ XÃ HỘI/ 

TRÍ tuê tinh cam 

Đọc, hình dung, ỵ hx >c vụ, thấu hiểu, 

lập kế hoạch, viết đồn ỗ tâm hic P ỉx ĩ c ' an 

toàn nội tại 

V TINH THẦN 

Tàm rõ giá trị và 
cam kết, nghiên 
cứu, thiền định 






7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 421 


Mặc dù cách dùng từ khác nhau, nhưng hầu hết các 
triết lý cùa cuộc sống đều đề cập công khai hoặc ẩn dụ bốn 
mặt trên. Nhà triết học Herb Shepherd mô tả một cuộc 
sống cân bằng lành mạnh gồm bốn giá trị: viễn cảnh (tinh 
thần), tự chủ (trí tuệ), liên kết (xã hội) và bền vững (thể chất). 
Một lý thuyết khác về động cơ cho rằng một tổ chức đúng 
đắn bao gồm bốn mặt (hay bốn động cơ): kinh tế (thể chất), 
cách cư xử vói con người (xã hội), cách phát triển, sử dụng 
con nguôi (trí tuệ) và sự đóng góp của tổ chức (tinh thần). 

Rèn giũa bản thân về cơ bản phải thể hiện được cả bốn 
động cơ này, có nghĩa là rèn luyện cả bốn mặt cùa con 
người một cách thường xuyên, nhất quán và họp lý. 

Để làm được điều này, chúng ta phải là nguôi luôn chủ 
động. Dành thời gian để rèn giũa bần thân là hoạt động 
thuộc Phần tư thứ hai, mang tính chủ động, trái ngược với 
hoạt động thuộc Phần tư thứ nhất, do tính chất khẩn cấp 
cùa nó nên chúng ta bị động và luôn phải chịu sức ép từ nó. 

Cần phải thúc đẩy PC cá nhân cho đến khi nó trờ 
thành bản chất thứ hai, một thói quen lành mạnh. Vì nó 
nằm ở giữa Vòng tròn Ánh hưởng cùa chúng ta, nên chỉ có 
chúng ta, chứ không phải ai khác, mói có thể điều khiển 
được. 

Đây là đầu tư lớn nhất chúng ta có thể thực hiện trong 
đời - đầu tư vào chính mình, đầu tư vào công cụ duy nhất 
chúng ta có được đề đương đầu với cuộc sống và cống hiến 
cho cuộc sống. Chúng ta là công cụ đề thực hiện mục đích 
của mình, và để thành đạt, chúng ta cần nhận thức được 
tầm quan trọng cùa việc thường xuyên rèn giũa bản thân ở 
cả bốn mặt sau đây. 



422 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Thể chất 

Rèn luyện thể chất nghĩa là luôn quan tâm chăm sóc cơ 
thể mình - ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, thư giãn 
và luyện tập sức khỏe thường xuyên. 

Luyện tập là một trong các hoạt động thuộc Phần tư 
thứ hai, là những hoạt động có sức bật lớn mà đa số chúng 
ta không làm thường xuyên bỏd vì nó không phải là việc cấp 
bách. Và vì chúng ta không làm, nên sớm muộn gì, chúng 
ta cũng sẻ roi vào Phần tư thứ nhất - đối phó với vấn đề sức 
khỏe và khủng hoảng xảy ra - như một hậu quả tất yếu cùa 
sự thiếu chăm sóc bản thân. 

Đa số chứng ta nghỉ rằng mình không có đủ thòi gian 
đề rèn luyện sức khỏe. Thật là một mô thức méo mó! 
Chúng ta có thòi gian, nhưng chứng ta không muốn làm! 
Sáu giờ một tuần hay tối thiểu 30 phứt một ngày, lượng 
thòi gian đó không thể nói là quá nhiều, nếu xét đến lọi ích 
nó mang lại cho 160 giờ còn lại trong tuần. 

Rèn luyện thề chất cũng không đòi hỏi bạn phải có 
dụng cụ tập luyện đặc biệt nào. Còn nếu có điều kiện, bạn 
cũng có thể đến câu lạc bộ hay các phòng thể dục thẩm mỹ 
đề dùng các thiết bị ở đó, hoặc choã các môn thể thao đòi 
hỏi kỹ năng như quần vợt, bóng rổ. Nhưng đề rèn giũa bản 
thân thì điều đó không cần thiết lắm. 

Một chương trình rèn luyện sức khỏe tốt là chương 
trình bạn có thể thực hiện ở nhà, và rèn luyện cho cơ thể 
bạn ba phẩm chất: sức chịu đựng, sự dẻo dai và sức mạnh. 

Sức chịu đựng có được từ các bài tập thể dục tay chân, 
làm tăng hiệu quả hoạt động cùa hệ tim mạch. Mặc dù tim 
được cấu tạo bời các cơ, nhưng chúng ta không thể luyện 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 423 


tập nó một cách trực tiếp, mà chỉ có thể luyện tập thông 
qua các nhóm cơ bắp lớn khác, đặc biệt là cơ bắp chân. Đó 
là lý do vì sao các môn luyện tập nhu đi bộ nhanh, chạy, 
đạp xe, bơi lội, truợt tuyết đuờng dài, chạy tại chỗ... là rất 
bổ ích. 

Bạn đuợc coi là có sức khỏe nếu có thể làm tăng nhịp 
tim lên ít nhất 100 lần/một phứt và giũ ở mức đó trong 
vòng 30 phút. 

Sự dẻo dai có được nhờ luyện tập co giãn. Hầu hết 
chúng ta đều đuợc khuyên nên khởi động truớc và thu giãn 
sau khi tập thề dục. Khởi động truớc khi tập giúp thả lỏng 
cơ bắp và làm nóng cơ thể đề chuẩn bị cho các bài tập nặng 
hơn. Thu giãn sau khi tập giúp làm tan axít lactic, nhờ đó 
bạn không cảm thấy đau và cứng nguôi. 

Sức mạnh có đuợc nhờ luyện tập sức bền cùa cơ bắp, 
nhu các môn thể dục dụng cụ, hít đất, xà đơn xà kép, các 
bài tập đứng lên ngồi xuống và tập tạ. Tùy theo hoàn cảnh 
mà bạn tập trung vào việc luyện tập đến đâu. Nếu bạn lao 
động chân tay thì việc tăng sức mạnh sẽ giúp cải thiện 
nhũng kỷ năng trong công việc cùa bạn. Nếu công việc cùa 
bạn về cơ bản là ngồi bàn giấy thì chỉ cần tăng thêm chút ít 
sự rắn chắc cùa cơ thề qua thể dục dụng cụ hay các bài tập 
co giãn là đủ. 

Bản chất cùa sự tăng cuông thề chất là rèn giũa bàn thân, 
rèn luyện thân thề thuờng xuyên đề có thề duy trì và nâng 
cao hiệu suất làm việc, thích nghi và hưởng thụ. 

Cũng cần phải có sự hiểu biết trong việc xây dựng 
chương trình luyện tập. Mọi ngưòi thường có xu hướng 
tập luyện quá sức, đặc biệt là những ngưòi không rèn luyện 
thường xuyên. Điều đó có thể gây ra đau đớn, thương tích 



424 7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


không cần thiết và thậm chí thương tật vĩnh viễn. Tốt hơn 
cả là nên bắt đầu chậm rãi. Mọi chương trình luyện tập đều 
cần phải tuân theo các kết quả nghiên cứu mói nhất, các 
chỉ dân cùa huấn luyện viên và theo sự tự nhận thức cùa 
bản thân. 

Nếu bạn chưa bao giờ luyện tập, cơ thề cùa bạn sẽ 
chiều theo thói quen được nghỉ ngoi thoải mái. Tuy nhiên, 
bạn hãy luôn chủ động và cố gắng luyện tập, dù lúc đầu có 
thể phải miền cưỡng. Dù tròi có mưa vào đúng buổi sáng 
bạn có kế hoạch tập chạy bộ thì bạn vẫn cứ tập. Tròi mưa ư, 
càng tốt! Bạn sẽ rèn luyện cả thể chất lần ý chí. 

Bạn đang thực hiện những hoạt động thuộc Phần tư 
thứ hai, vốn đem lại những kết quả phi thường về lâu dài. 
Dần dần từng bước, bạn nâng cao khả năng cùa cơ thề để 
làm những việc khó hơn. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy những 
hoạt động bình thường trở nên dể dàng và dẻ chịu hơn. 
Bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn vào buổi chiều và cảm giác 
"quá mệt mỏi" trước đây sẽ được thay thế bằng sức mạnh 
tráng kiện để làm những việc bạn muốn. 

Có thể lọi ích lớn nhất bạn có được từ việc rèn luyện 
thân thể là tăng cường thói quen luôn chù động. Việc hành 
động dựa vào sức mạnh thể chất thay vì phản ứng lại mọi 
áp lực kìm hẳm sẽ có tác động sâu sắc đến mô thức, lòng tự 
trọng, sự tự tin và phẩm chất của bản thân bạn. 

Tinh thần 

"Rèn giũa" tinh thần mang lại sự định hướng cho cuộc 
sống của bạn. Điều này có quan hệ chặt chẽ vói Thói quen 
thứ hai. 

Tinh thần là cốt lỏi, là trung tâm, là sự cam kết cùa bạn 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 425 


đối vói hệ thống giá trị cùa mình. Đây là lỉnh vực rất riêng 
tư nhưng cực kỳ quan trọng cùa cuộc sống. Nó sẻ huy động 
các nguồn lực đề tạo nguồn cảm hứng, nâng cao tâm hồn 
và gắn bạn vói những chân lý muôn thuở cùa nhân loại. 
Mỗi người thực hiện điều này rất khác nhau. 

Tôi "rèn giũa" tinh thần hàng ngày qua sự suy ngâm 
kinh thánh, vì nó đại diện cho hệ thống giá trị cùa tôi. Khi 
tôi đọc và suy ngẫm, tôi cảm thấy mình được đổi mới, được 
tiếp thêm sức mạnh, tập trung và cùng cố quyết tâm để 
cống hiến. 

Đắm chìm vào tác phẩm văn học hay âm nhạc cũng có 
thể làm đổi mói tinh thần cho một số người. Có nguôi lại 
tìm thấy sự đổi mói tinh thần của mình thông qua sự giao 
tiếp vói thiên nhiên; thiên nhiên ban on cho những ai đắm 
mình vào nó. Khi bạn rời khỏi thành phố ồn ào và nhốn 
nháo đề đắm mình vào khung cảnh hài hòa và êm ái của một 
vùng quê, bạn sẽ thấy tâm hồn mình như được thanh lọc. 

Arthur Gordon từng chia sẻ với chứng ta câu chuyện 
thú vị về sự đổi mói tinh thần cùa chính ông. Trong câu 
chuyện nhỏ có nhan đề "Nước triều dâng", ông kể vè một 
thòi kỳ nhàm chán và đon điệu trong cuộc đòi mình, 
không có sự nhiệt tình, không còn nỗ lực sáng tác. Ông 
cảm thấy cuộc đòi vô nghĩa. Cuối cùng, ông quyết định 
nhò một bác sỉ y khoa giúp đỡ. 

Bác sỉ bảo ông dành cả ngày hôm sau đến một noi mà 
ông có nhiều kỷ niệm nhất khi còn nhỏ. Ông có thề mang 
theo đồ ăn nhưng đừng nói chuyện vói ai, cũng không 
được đọc, viết hay nghe đài. Tiếp theo, bác sỉ viết cho ông 
bốn đon thuốc và bảo ông mở từng cái ra xem lúc 9 giờ 
sáng, 12 giò trưa, 3 giờ chiều và 6 giờ tối. 



426 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Thế là sáng hôm sau, Gordon đi ra bãi biển. Khi mở 
đơn thuốc thứ nhất ra đọc, trên đó ghi "Hãy lắng nghe cẩn 
thận", ông nghỉ là bác sĩ mất trí. Nhung vì đã đồng ý làm 
theo chỉ dần cùa bác sĩ nên ông cố kiên nhẫn ngồi lắng 
nghe. Ông nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rầm rì, tiếng chim 
chóc gọi nhau ríu rít... Ông bắt đầu suy nghỉ về nhũng bài 
học mà biển đã dạy khi ông còn nhỏ - sự kiên trì, tôn trọng 
và sự nhận thức về tính tuơng thuộc giũa các sinh vật. Ông 
tiếp tục lắng nghe trong sự im lặng, và cảm thấy sự thanh 
thản trong tâm hồn tăng lên. Đến trua, ông mở tờ giấy thứ 
hai ra và đọc thấy dòng chữ "Cố gắng quay trở lại". "Quay 
trở lại cái gì mói đuợc chứ?", ông thắc mắc. Có thể là thòi 
thơ ấu, có thể là nhũng kỷ niệm, có thể là quãng thòi gian 
hạnh phức đã qua. Ông nghỉ về quá khứ cùa mình, về 
nhũng khoảnh khắc của niềm vui. Ông cố gắng hồi tuởng... 
Và trong khi nhớ lại nhu vậy, ông cảm thấy lòng mình ấm 
áp hẳn lên. 

Đến ba giờ chiều, ông mở tờ giấy thứ ba ra đọc. Đơn 
thuốc này duờng nhu có chút gì đó khó thực hiện hơn 
nhũng cái truớc: "Hãy kiểm tra lại các động cơ". Ông bắt 
đầu nghỉ về nhũng điều ông muốn - thành công, công 
nhận, an toàn - và biện minh cho tất cả điều đó. Thế rồi, 
ông chợt phát hiện ra rằng nhũng động cơ đó không đuợc 
tích cực cho lắm và có thể đó là câu trả lời cho tình trạng bế 
tắc hiện nay của ông. Ông xem xét các động cơ cùa mình 
sâu hơn. Ông suy nghỉ về niềm hạnh phức đã qua. Và cuối 
cùng, ông đã tìm ra câu trả lời. 

Ông viết: "Tôi đột nhiên nhận ra một sự thật rằng, 
động cơ lệch lạc sẽ chỉ kéo theo nhũng điều sai trái. Không 
có gì khác nhau, dù bạn là người đua thư, thợ cắt tóc, nhân 
viên bán bảo hiềm, người nội trợ, hay bất cứ ngành nghề gì. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 427 


Bạn sẻ là người làm tốt công việc cùa mình, miễn bạn cảm 
thấy đang phục vụ cộng đồng. Nhưng nếu bạn chỉ quan 
tâm chăm lo cho bản thân thì bạn sẽ làm việc kém đi. Đó là 
một quy luật không thể lay chuyển được". 

Đến sáu giò tối, với đon thuốc cuối cùng, ông không 
mất nhiều thòi gian để hoàn thành. Trên mảnh giấy có 
dòng chữ "Hãy viết những ưu phiền lên cát". Thả mảnh 
giấy bay đi, ông cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò và viết tất 
cả những nỗi ưu phiền cùa mình lên mặt cát. Sau đó ông 
quay bước đi mà không nhìn lại, biết rằng sau lưng mình, 
thủy triều đã sắp lên... 

Nhà cải cách vĩ đại Martin Tuther King từng nói: "Tôi 
có nhiều việc phải làm hôm nay, nhưng tôi vẫn cần phải có 
một giờ đề quỳ gối cầu nguyện". Đối với ông, cầu nguyện 
không phải là một nghĩa vụ máy móc mà là sức mạnh để 
giải phóng và nhân lên nguồn năng lượng trong co thể. 

Có người hỏi một sư phụ Thiền tông: "Làm thế nào mà 
ngài luôn giữ được sự thanh thản và bình an như vậy?". 
Ông trả lòi: "Tôi không bao già rời khỏi noi thiền định cùa 
mình". Ông ấy thực hành thiền định mọi noi, mọi lức, 
luôn mang theo mình những giờ phút bình an cả trong 
tâm trí và con tim. 

Khi dành thời gian đề suy tư về những trọng tâm cùa 
cuộc sống, về ý nghĩa cuộc sống, chứng ta sẽ cảm thấy tinh 
thần mình tưoi trẻ hon. Đó là lý do vì sao tôi tin rằng tuyên 
ngôn sứ mệnh cá nhàn lại thật sự quan trọng. Nếu hiểu được 
sâu sắc trọng tâm và mục đích cuộc sống cùa mình, chúng 
ta có thể thường xuyên rà soát lại và tận tâm vói những giá 
trị đó. 

Nhà lãnh đạo tôn giáo David o. McKay nói rằng: 



428 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


"Cuộc chiến lớn nhất cùa cuộc sống là cuộc đấu tranh 
hàng ngày diễn ra bên trong các khoảng lặng tâm hồn 
chúng ta". Nếu chiến thắng trong các cuộc đấu tranh đó, 
nếu giải quyết đuợc cuộc xung đột nội tâm, bạn sẽ tìm thấy 
cảm giác bình an. Và bạn sẽ nhận thấy quá trình hướng đến 
sự họp tác, thúc đẩy cho lợi ích và sự tốt đẹp cùa nguôi 
khác, vui mừng vì thành công của nguôi khác - những 
thành tích tập thề - sẻ diển ra một cách tự nhiên. 

Trí tuệ 

Trí tuệ của chúng ta phát triển đến mức nào đa phần 
phụ thuộc vào việc học tập. Nhung ngay sau khi ra trường, 
rất nhiều người trong chúng ta đề kiến thức cùa mình teo 
tóp lại. Chúng ta không còn giữ được thói quen đọc sách, 
không còn tìm hiểu, tiếp thu tri thức mói ngoài lỉnh vực 
hoạt động cùa mình. Thay vào đó, chúng ta dành thòi gian 
đề tận hưởng các thú vui, chẳng hạn như xem TV. 

Kết quả khảo sát cho thấy tại hầu hết các gia đình, thòi 
gian mỏTVlà từ 35 đến 45 giò một tuần. Thòi gian đó bằng 
thòi gian làm việc hàng tuần của nhiều người, nhiều hon 
thòi gian dành cho việc học. Điều đó cho thấy ảnh hưởng 
xã hội rất lớn cùa TV. Chúng ta cũng bị chi phối bỏi mọi giá 
trị được truyền đạt thông qua truyền hình. Điều đó có thể 
có ảnh hưởng đến chúng ta một cách tinh tế và khó nhận 
thấy. Xem truyền hình một cách khôn ngoan đòi hỏi phải 
biết tự quản lý bản thân hiệu quả theo Thói quen thứ ba, 
giúp bạn phân biệt và lựa chọn các chương trình thông tin, 
truyền cảm hứng và giải trí có lọi nhất và phù họp vói mục 
đích và giá trị cùa bạn. 

Trong gia đình tôi, chúng tôi hạn chế thời gian xem TV 
khoảng 7 giờ một tuần, trung bình mỗi ngày khoảng một 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 429 


giờ. Chúng tôi họp gia đình, thảo luận và xem xét các số 
liệu về tác động cùa TV đến cuộc sống gia đình. Qua thảo 
luận, chứng tôi nhận ra rằng nhiều nguôi trở nên ghiền các 
chuông trình phim truyền hình nhiều tập ủy mị hay một 
loại chương trình đặc biệt nào đó. 

Tôi phải cám ơn các phát minh mới trong lỉnh vực giải 
trí đã làm phong phú đời sống tinh thần, đóng góp vào 
mục đích và ý nghĩa cùa cuộc sống chứng ta. Nhưng nhiều 
chương trình giải trí chỉ làm mất thòi gian, ảnh hưởng xấu 
đến sức khỏe, nhận thức thẩm mỹ cùa chúng ta nếu chúng 
ta quá phụ thuộc vào nó. Chúng ta cần rèn luyện Thói 
quen thứ ba và quản lý bản thân hiệu quả để sử dụng được 
tối đa mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống 
cùa mình. 

Học tập, học tập không ngừng, không ngừng "rèn 
giũa" và mở rộng tri thức, chính là phương pháp tự đổi mói 
tinh thần hiệu nghiệm. Đôi khi, việc này đòi hỏi một 
chương trình học tập có hệ thống; nhưng thường là không 
cần. Những ai luôn chủ động có thể tìm ra rất nhiều cách 
khác nhau đề tự học. 

Rèn luyện phương pháp tách rời chương trình học cùa 
chính mình và xem xét nó là một điều cực kỳ có giá trị. 
Theo tôi, đó chính là nội dung cốt yếu cùa phương pháp 
học tập tự do, tức khả năng xem xét các câu hỏi, mục đích 
và các mô thức trong quá trình đối chiếu với thực tế khách 
quan. Đào tạo một cách rập khuôn, máy móc sẽ thu hẹp và 
đóng kín tư duy, làm cho những giả thiết được đưa ra trong 
quá trình học không bao giờ được xem xét, mổ xẻ thấu đáo. 

Không có cách nào tăng cường và mở rộng sự hiểu biết 
của mình tốt hơn việc tạo thói quen thường xuyên đọc 



430 7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


sách. Đây là một hoạt động khác nằm trong Phần tư thứ 
hai. Qua đó, bạn có thể tiếp cận vói những tư tường lớn 
trên thế giói qua các thòi đại. Tôi khuyên các bạn nên bắt 
đầu bằng mục tiêu đọc một cuốn sách một tháng, sau đó 
một cuốn hai tuần, rồi một cuốn một tuần. 

Những cuốn sách có giá trị sẻ giúp chúng ta mở rộng 
nhận thức về văn hóa, đổi mói tinh thần cũng như thanh 
lọc tâm hồn. Đặc biệt, nếu thực hành Thói quen thứ năm, 
nghĩa là không dùng cái nhìn chù quan cùa mình đề phán 
xét vội vàng, chúng ta có thề hiểu một cách thấu đáo nội 
dung, ý nghĩa mà tác giả muốn chuyển tải dưói lóp ngôn từ. 

Viết cũng là một phưong pháp hiệu quả để "rèn giũa" 
trí tuệ. Duy trì việc ghi chép hàng ngày những suy nghĩ, 
những trải nghiệm, những ý tưởng và những điều đã học sẽ 
giúp cho tâm trí minh mần, chính xác và nhạy bén. Việc 
viết nhật ký hay viết thư cũng có ảnh hưởng đến khả năng 
tư duy rỏ ràng và sự hiểu biết thấu đáo. 

Tổ chức và lập kế hoạch công việc là một hình thức 
khác của "rèn giũa" trí tuệ, có liên quan đến các Thói quen 
2 và 3. Nó bắt đầu vói "mục tiêu đã được xác định" và nỗ lực 
tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Nó luyện tập 
khả năng hình dung và tưởng tượng cùa bạn, giúp bạn nhìn 
thấy mục đích cuối cùng ngay từ đầu đề mường tượng toàn 
bộ cuộc hành trình, chí ít về nguyên tắc, chứ không phải 
chỉ là những bước đi. 

Rèn giũa bản thân ở cả ba mặt - thể chất, tinh thần và trí 
tuệ - là sự rèn luyện thuộc về thành tích cá nhàn hàng ngày. 
Điều đó sẽ cải thiện được rất nhiều chất lượng, tính hiệu 
quả cùa các hoạt động, kể cả giấc ngủ sâu và yên bình cùa 
bạn. Nó sẽ tạo ra một sức mạnh lâu dài về thể chất, tinh 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 431 


thần và trí tuệ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, thách thức 
trong cuộc sống. 

Một ngày nào đó trong tương lai, bạn sẽ phải vật lộn 
cưỡng lại sức cám dỗ mạnh mẽ, hay run rẩy trước nỗi 
đau ghê gớm của cuộc đòi. Nhưng cuộc đẩu tranh thực sự 
là ở đây, ngay lúc này... Bây giờ chính là lúc bạn quyết 
định, khi sự đau khổ tột cùng hay cám dỗ đó đến, bạn sẽ 
là kẻ thất bại nhục nhã hay là kẻ chiến thắng vinh 
quang. Tính cách chỉ có được bằng quá trình rèn luyện 
liên tục lâu dài và ổn định. 

Phillips Brooks 


Quan hệ xã hội/tình cảm 

Trong khi các mặt thể chất, tinh thần và trí tuệ có liên 
hệ chặt chẽ vói các Thói quen 1, 2 và 3 - tập trung vào các 
nguyên tắc về tầm nhìn, sự lãnh đạo và quàn trị bàn thân - 
thì khía cạnh quan hệ xã hội/tình cảm lại tập trung vào các 
Thói quen 4, 5 và 6, tức các nguyên tắc lãnh đạo bản thân, 
giao tiếp thấu hiểu và họp tác sáng tạo. 

Khía cạnh xã hội và tình cảm trong cuộc sống của 
chúng ta hòa quyện nhau vì cuộc sống tình cảm được phát 
triển và thể hiện chủ yếu trong các mối quan hệ của chúng 
ta đối vói người khác. 

Tự đổi mói quan hệ xã hội/tình cảm không đòi hỏi 
nhiều thòi gian như đổi mói các mặt khác. Chúng ta có thể 
thực hiện nó trong sự tương tác hàng ngày vói người khác, 
nhưng vần cần phải rèn luyện. Chúng ta có thể phải miễn 
cưỡng vì chưa đạt được các kỷ năng cần thiết cho các Thói 
quen 4, 5, 6 đề có được sự tương tác một cách tự nhiên. 



432 7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


Giả sử bạn là một người rất quan trọng trong cuộc sống 
cùa tôi - có thể là sếp tôi, cấp dưới, đồng sự, bạn bè, láng 
giềng, vợ/chồng, con cái hay một thành viên trong gia đình 
tôi - nhưng giữa chúng ta lại có cách nhìn khác nhau; 
chúng ta nhìn sự vật qua các lăng kính khác nhau. 

Do đó, tôi thấy cần phải thực hành Thói quen thứ tư. 
Tôi đến gặp bạn và nói: "Tôi thấy rằng chứng ta đang tiếp 
cận vấn đề một cách khác nhau. Tại sao chúng ta không 
trao đổi cho đến khi tìm ra một đáp án chung mà cả hai 
đều hài lòng. Bạn có đồng ý như vậy không?". Hầu hết mọi 
người sẽ trả lòi "Có". 

Sau đó, tôi chuyển sang Thói quen thứ năm: "Đề tôi 
lắng nghe bạn trước". Thay vì nghe đề đối phó, tôi lắng 
nghe đề thấu hiểu một cách sâu sắc, để nhận ra đâu là mô 
thức cùa bạn. Cho đến khi có thề giải thích được quan 
điềm cùa bạn như chính bạn, tôi mói tập trung vào trình 
bày quan điềm cùa tôi đề bạn hiểu rỏ hon. 

Dựa vào cam kết tìm ra giải pháp mà cả hai bên đều hài 
lòng và sự hiểu biết sâu sắc quan điềm của nhau, bạn và tôi 
sẽ chuyển sang Thói quen thứ sáu. Chúng ta cùng nhau tìm 
ra giải pháp thứ bã - mà cả hai đều công nhận là tốt hon giải 
pháp cùa mỗi bên lức đầu - nhằm giải quyết sự khác biệt 
giữa chúng ta. 

Sự thành công cùa Thói quen 4, 5 và 6 không phụ thuộc 
vào trí tuệ, mà là tình cảm. Điều này nằm ở nhận thức về sự 
an toàn của chúng ta. 

Nếu cảm giác an toàn xuất phát từ các nguồn lực bên 
trong, chúng ta sẽ có sức mạnh để thực hành các thói quen 
thuộc phạm trù thầnh tích cá nhân. Sự an toàn nội tại có 
được từ đâu? Nó không nảy sinh từ việc nguôi khác nghỉ về 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 433 


bạn như thế nào, hay cư xử vói bạn ra sao. Nó không xuất 
phát từ kịch bản mà ai đó trao cho bạn. Nó cũng không 
phát sinh từ hoàn cảnh hay lập trường cùa bạn. Nó bắt 
nguồn từ bên trong, từ những mô thức chính xác và các 
nguyên tắc đúng đắn nằm sâu trong khối óc và con tim cùa 
chúng ta. Nó nảy sinh từ lối sống trung thực, trong đó 
những thói quen hàng ngày phản ảnh những giá trị sâu sắc 
nhất cùa chúng ta. 

Tôi tin rằng sống vói chính bản thân mình là nguồn 
gốc co bản nhất cùa giá trị cá nhân. Tôi không đồng ý với 
những ai cho rằng bạn có thể nỗ lực đề có được sự bình an 
trong tâm hồn. Sự bình an trong tâm hồn chỉ có được khi 
cuộc sống cùa bạn phù hợp vói các nguyên tắc và giá trị 
đích thực. Không có con đường nào khác đề đạt được sự 
bình an đó. 

Sự an toàn nội tại cũng hình thành từ kết quả cùa một 
cuộc sống tương thuộc hiệu quả. Sự an toàn này có được 
nhờ nhận thức rỏ ràng về giải pháp cùng thắng. Cuộc sống 
không phải lúc nào cũng là "có" hoặc "không", hầu như 
luôn có các giải pháp thứ ba cho mọi vấn đề. Bạn cũng có 
thể an toàn khi hiểu rằng bạn có thể bước ra khỏi khung 
tham chiếu cùa mình mà không đánh mất chính mình, 
rằng bạn có thể hiểu được nguôi khác một cách thật sự và 
sâu sắc. Sự an toàn cũng phát sinh khi bạn tương tác một 
cách đúng đắn, sáng tạo, biết họp tác với người khác và trải 
nghiệm những thói quen có tính tương thuộc. 

Cũng có sự an toàn nội tại phát sinh từ việc phục vụ, 
giúp đỡ người khác một cách có ý nghĩa. Và điều đáng quan 
tâm là bạn đem lại điều tốt đẹp cho cuộc sống cùa người 
khác. Động cơ là những hành động có ích chứ không phải 
là đề được người khác công nhận. 



434 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Viktor Frankl nhấn mạnh nhu cầu sống có ý nghĩa và 
mục đích. Đó là những điều vuợt ra ngoài bản thân cuộc 
sống và kích thích nhũng nguồn năng lượng tốt nhất trong 
con nguôi cùa chứng ta. cố tiến sĩ Hans Selye đã viết trong 
công trình nghiên cứu đồ sộ cùa mình về stress rằng: một 
cuộc sống lành mạnh, hạnh phức và trường thọ là kết quả 
cùa sự cống hiến, sự đóng góp vào việc tạo nguồn cảm 
hứng cho cá nhân, đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc 
sống cùa những nguôi khác. 

Còn theo George Bernard Shaw, 

Niềm vui đích thực trong cuộc sống là khi sống vì một 
mục đích cao cả, khi trở thành một phần của tự nhiên, 
chứ không phải là một cơ thể bệnh tật bé nhỏ ích kỷ, luôn 
than vàn rằng cái thế giới này không đáng để cho ta sống 
hạnh phúc. Tôi ý thức rằng cuộc sống của tôi thuộc về 
toàn thể cộng đồng, và chừng nào tôi còn sống thì tôi rất 
vinh hạnh được cống hiến hết mình. Vì những ngưòi khổ 
hơn, tôi sân sàng làm việc nhiều hơn. Chính bản thân 
cuộc sống làm cho tôi vui sưóng. Đối với tôi cuộc sống 
không phải là cây nến chóng tàn mà là một ngọn đuốc 
tuyệt diệu tôi đang giơ cao và tôi muốn cho nó bừng sáng 
chói lọi nhất trước khi trao lại cho các thê hệ tương lai. 

N. Eldon Tanner từng nói: "Phụng sự là cái giá chúng 
ta phải trả cho diểm phúc được sống trên đòi này". Có rất 
nhiều cách đề chứng ta phục vụ. Dù bạn có đang làm việc 
cho một tổ chức cộng đồng nào hay không thì cũng đừng 
đề thời gian trôi qua một cách uổng phí. Hãy không ngừng 
phục vụ người khác, chí ít cũng bằng cách gửi vào tài khoản 
tình cảm một tình yêu thưong vô điều kiện. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 435 


2. Ảnh hưởng cúa bạn đối với người khác 

Hầu hết chúng ta là đối tượng cùa tấm gương xã hội, 
được định hình bỏi những ý kiến, nhận thức, mô thức cùa 
những người xung quanh. Là những người nhận thức 
được tính tương thuộc, bạn và tôi xuất phát từ một mô 
thức thừa nhận rằng: mổi chúng ta là một phần cùa tấm 
gương xã hội đó. 

Chúng ta có thể phản chiếu lại người khác bằng một 
tầm nhìn rõ ràng, không bị méo mó. Chúng ta có thể 
khẳng định bản chất luôn chủ động cùa họ và cư xử với họ 
như những người có trách nhiệm. Chúng ta có thể giúp 
định hình họ thành những cá nhân lấy nguyên tắc làm 
trọng tâm, biết lấy giá trị làm điềm tựa. Và vói sự rộng 
lượng, chứng ta nhận thấy rằng phản chiếu hình ảnh tích 
cực cùa người khác không hề làm mất đi giá trị bản thân. 
Ngược lại, nó còn làm tăng giá trị của chứng ta, bỏi vì nó 
làm tăng các cơ hội tương tác có hiệu quả vói những người 
có tính luôn chủ động khác. 

Có thể bạn biết vở nhạc kịch Man ofLa Mancha { ' ] . Đó là 
một câu chuyện đẹp về một hiệp sĩ thòi trung cổ với một cô 
gái - cô gái điếm - ông gặp trên đường phố. Cô ấy bị đẩy 
vào lối sống này bỏi tất cả những người mà cô đã gặp trong 
cuộc đời. 

Thế nhưng chàng hiệp sỉ lãng tử này lại nhìn thấy cái 
mà người khác không thấy ở cô, một cái gì đó thật đẹp đẽ 
và đáng yêu. Chàng đã đặt tên mói cho cô là Dulcinea, một 
cái tên mới gắn với mô thức mới. 


(*) vở kịch truyền hình nổi tiếng những năm 1964 - 1965 của đạo diễn Dale 
VVasserman, trích từ tiểu thuyết Don Quixote cùa nhà văn Miguel de Cervantes. 




436 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


LÚC đầu, cô gái cực lực bác bỏ mọi ý nghỉ và tình cảm 
cùa chàng hiệp sĩ vì những "kịch bản" cũ trong cô còn quá 
mạnh. Cô gạt bỏ chàng nhu một kẻ hoang tuởng. Nhung 
chàng vẫn kiên định. Chàng không ngừng tạo ra khoản gửi 
vào tài khoản tình cảm bằng một tình yêu vô điều kiện, và 
dần dần, chàng đã thâm nhập đuợc vào "kịch bản" cũ cùa 
cô gái. Chàng đi sâu vào bàn chất thật sự cùa con nguôi cô 
và cô bắt đầu đáp lại. Dần dần từng buóc, cô gái bắt đầu 
thay đổi lối sống. 

về sau, khi cô gái muốn quay trở lại mô thức cũ cùa 
mình, chàng hiệp sĩ đang lúc lâm chung đã gọi cô gái đến 
bên giường bệnh và hát cho cô nghe bài "Giấc mo không 
có thực". Nhìn vào mắt cô, chàng thì thầm: "Đừng bao giờ 
quên điều này, em là Dulcinea!". 

Một trong những câu chuyện khác minh chứng cho 
việc mô thức biến đổi xuất phát từ cái nhìn của người khác 
là câu chuyện nói về một chiếc máy vi tính ở Anh. Nó đã vô 
tình bị lập trình sai. Dựa theo các tiêu chuẩn đánh giá, nó 
mặc định cho những em học sinh "giỏi" là "kém" và ngược 
lại. Tiêu chuẩn đó nghiễm nhiên biến thành mô thức cùa 
các thầy giáo về học sinh cùa mình vào đầu năm học. 

Sau năm tháng rưỡi, ban giám hiệu phát hiện ra sai sót. 
Họ quyết định âm thầm kiềm tra lại trình độ cùa các em 
học sinh lần nữa. Và kết quả thật kinh ngạc. Những đứa trẻ 
"giỏi" thì có điềm số khá thấp. Chúng bị xem là bướng 
bỉnh và khó bảo. Những mô thức cùa giáo viên đã trở 
thành một lòi tiên tri. 

Còn điềm số của những em học sinh "kém" lại có tiến 
bộ vượt bậc. Các giáo viên đã cư xử vói chúng như là 
những học sinh thông minh; niềm hy vọng, lạc quan, sự kỳ 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 437 


vọng và hứng thú cùa họ đã tác động tích cực đến những 
em này. 

Goethe 1 * 1 từng nói rằng: "Chúng ta đối xử với một 
người như thế nào thì anh ta sẽ trở thành con người như 
thế ấy". Chúng ta sẽ phàn ánh cho người khác điều gì về 
bản thân họ? Và sự phản ánh đó có ảnh hưởng như thế nào 
đến cuộc sống cùa họ? Chúng ta có nhiều thứ đề có thề đầu 
tư vào tài khoản tình cảm cùa người khác. Càng nhìn thấy 
tiềm năng trong người khác bao nhiêu, chúng ta càng có 
thể phát huy trí tường tượng và sức sáng tạo trong mình 
bấy nhiêu. Chúng ta có thể giúp đỡ họ trở thành những 
con người độc lập, có khả năng xây dựng mối quan hệ 
tưong thuộc với người khác. 

3. CÂN BẰNG TRONG Đổi MỚI 

Quá trình tự đổi mói phái bao gồm đổi mới cân bằng 
cả bốn mặt cùa con người chúng ta: thề chất, tinh thần, trí 
tuệ và quan hệ xã hội/tình cảm. Mặt nào cũng quan trọng 
ngang nhau, nhưng chúng chỉ có hiệu quả tối ưu khi chúng 
ta xử lý cả bốn mặt này một cách thông minh và cân đối; 
xem nhẹ mặt nào cũng đều có tác động tiêu cực đến các 
mặt còn lại. 

Tôi nhận thấy rằng điều này đúng trong các tổ chức 
cũng như trong đòi sống cá nhân. Trong một tổ chức, khía 
cạnh thể chất được thể hiện dưói dạng các thông số kinh 
tế. Khía cạnh trí tuệ hay tâm lý được thề hiện dưới dạng 
công nhận, phát triển và sử dụng nhân tài. Các khía cạnh 
quan hệ xã hội/tình cảm thể hiện ở các mối quan hệ giữa 
con người, ở cách cư xử đối vói nhân viên. Còn khía cạnh 


(*) Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832): đại thi hào người Đức. 




438 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


tinh thần thể hiện qua việc tìm kiếm ý nghĩa, mục đích, hay 
sự đóng góp và uy tín cùa tổ chức trong xã hội. 

Khi một tổ chức xem nhẹ một hay nhiều khía cạnh 
trên thì nó sẽ chịu tác động tiêu cực. Nhũng năng lượng 
sáng tạo có thể tạo ra đồng tâm hiệp lực tích cực và to lớn 
lại được sử dụng vào việc chống lại nó và trờ thành các lực 
kìm hãm sự phát triển và năng suất lao động. 

Tôi đã thấy những tổ chức mà mục tiêu duy nhất là 
kinh tế - kiếm tiền. Họ thường không công bố rổ mục đích 
này, có nod còn ngụy tạo bằng một mục đích "nhân văn" 
khác. Khi phát hiện ra điều này, tôi đồng thòi cũng nhận 
thấy ở đó có rất nhiều sự đồng tâm hiệp lực tiêu cực, tạo ra 
một môi trường văn hóa bất lợi, gây ra những hiện tượng 
xấu như chống đối lẫn nhau giữa các bộ phận. Mọi quan hệ 
giao tiếp ở đó đều mang tính thủ đoạn và phòng thủ. Tổ 
chức không thể phát triển nếu không thu được lợi nhuận. 
Thế nhưng, lọi nhuận lại không phải là lý do duy nhất cho 
sự tồn tại cùa một tồ chức. 

Ớ thái cực khác, tôi lại thấy có những tổ chức hầu như 
chỉ tập trung vào khía cạnh xã hội/tình cảm. Theo một 
nghĩa nào đó thì những tổ chức này dường như không cần 
đến các tiêu chuẩn kinh tế cho hệ thống giá trị cùa mình. 
Họ không có thước đo hay công cụ đo lường sự thành đạt, 
và do đó, họ đánh mất tính hiệu quả, sau đó là tính cạnh 
tranh trên thị trường. 

Tôi cũng gặp nhiều tổ chức xây dựng được cùng lúc ba 
mặt sau: tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ tốt, tiêu chuẩn kinh tế 
tốt, quan hệ vói nhân viên và khách hàng tốt, nhưng lại không 
thực sự quyết tâm nhận diện, phát triển, sử dụng và công nhận 
nhũng người tài năng. Nếu không có một lực lượng nhân viên 



7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 439 


xuất sắc thì tổ chức đó sẽ nhanh chóng đi đến sự chuyên 
quyền, tạo ra thứ văn hóa chống đối có tính tập thể và phải 
luôn đối đầu vói tốc độ thay thế nhân viên quá nhanh... 

Nói tóm lại, sự thành đạt cùa tổ chức cũng nhu cùa cá 
nhân đòi hỏi phải phát triển và tự đổi mói cả bốn mặt một 
cách đúng đắn và cân bằng. Bỏ qua mặt nào cũng sẽ tạo ra 
áp lực kìm hẳm chống lại sự thành công và phát triển. 

4. Đồng tâm hiệp lực trong đổi mới 

Đổi mói một cách cân bằng là sự đồng tâm hiệp lực tối 
tru. Quá trình "rèn giũa" từng mặt của tự đồi mới sẽ tác 
động tích cực đến các mặt còn lại, bỏd chúng liên hệ mật 
thiết lẫn nhau. Sức khỏe thể chất có ảnh huởng đến khả 
năng trí tuệ; sức mạnh tinh thần có ảnh hưởng đến quan 
hệ xã hội/tình cảm. Khi cải thiện một mặt, bạn cũng sẽ 
tăng cường được khả năng cùa mình ở các mặt khác. 

7 Thói quen đề thành đạt tạo ra sự đồng tâm hiệp lực tối 
ưu giữa các mặt này. Sự đổi mói từng mặt sẽ đem lại cho 
bạn ít nhất một trong 7 Thói quen. Và việc cải thiện một 
thói quen cũng sẻ làm tăng khả năng có được những thói 
quen còn lại. 

Càng phát huy tính luôn chú động (Thói quen 1), bạn 
càng lãnh đạo bản thân (Thói quen 2) và quản lý bản thân 
(Thói quen 3) hiệu quả trong cuộc sống của mình. Càng 
quàn lý bản thân (Thói quen 3) hiệu quả thì bạn càng có 
nhiều hoạt động tự đồi mới thuộc Phần tư thứ hai (Thói 
quen 7). Càng cố gắng lắng nghe rà thấu hiếu lẩn nhau (Thói 
quen 5), bạn càng dẻ đi đến giải pháp cùng thắng (Thói 
quen 4 và ổ). 

Càng cải thiện được bất cứ thói quen nào dần đến tính 



440 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


độc lập (các Thói quen 1,2, và 3) thì bạn càng thu đuợc nhiều 
kết quả trong các tình huống có tính tương thuộc (các Thói 
quen 4, 5 và ổ). Và rèn giũa bản thân (Thói quen 7) là quá 
trình tự đổi mói tất cả các thói quen đó. 

Khi tự đổi mói về mặt thề chất, bạn sẽ củng cố tầm nhìn 
cá nhân, mô thức tự nhận thức và ý chí độc lập cùa bạn. Bạn 
hoàn toàn đuợc tự do hành động, chủ động lựa chọn phản 
ứng cùa mình traóc mọi hoàn cảnh chứ không phải bị động 
đối phó. Đây có thể là lọi ích lớn nhất của sự rèn luyện thể 
chất. Mỗi một thắng lợi bản thân hàng ngày sẽ là "khoản 
gửi" vào tài khoản an toàn nội tại cá nhân của bạn. 

Khi tự đổi mói tinh thần, bạn sẽ củng cố đuợc việc lãnh 
đạo bản thân (Thói quen 2). Bạn sẽ tăng cường được khả 
năng hòa nhập cộng đồng thay vì chỉ hiểu những mô thức 
và giá trị của riêng mình. Bạn sẽ xác định sứ mệnh cùa mình 
trong cuộc sống và định hình bản thân trong sự hài hòa vói 
các nguyên tắc đúng đắn. Cuộc sống cá nhân phong phú do 
bạn tạo ra nhò tự đổi mói tinh thần sẽ là những "khoản gửi" 
to lán vào tài khoản an toàn cá nhân của bạn. 

Khi tự đổi mói trí tuệ, bạn sẽ cùng cố khả năng quàn lý 
bản thân (Thói quen 3). Khi lập kế hoạch, bạn buộc ý chí 
phải thừa nhận những hoạt động thuộc Phần tư thứ hai, 
những mục tiêu, ưu tiên, và các hoạt động khác nhằm phát 
huy tối đa việc sử dụng thòi gian và sức lực cùa bạn. Bạn sẽ 
tổ chức và thực hiện những hoạt động này xoay quanh các 
tru tiên cùa mình. Khi trau dồi tri thức, bạn sẽ gia tăng cho 
mình vốn kiến thức cũng như khả năng lựa chọn. Sự đảm 
bào về kinh tế cùa bạn không nằm ở công việc bạn đang 
làm; nó nằm ỏ năng lực cùa bạn - suy nghỉ, học hỏi, sáng 
tạo và thích ứng. Đó chính là sự độc lập về tài chính đích 
thực. Đó không phải là sở hữu cùa cải; mà là có sức mạnh 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 441 


đề làm ra cùa cải. Đó là nội lực cùa bạn. 

Thành tích cả nhàn hàng ngày là chìa khóa đề phát triển 
7 Thói quen và điều này hoàn toàn nằm trong Vòng tròn Ánh 
hưởng của bạn. Đó là tiêu điềm thòi gian cùa Phần tu thứ 
hai cần thiết để đua nhũng thói quen này hòa nhập vào 
cuộc sống của bạn - lấy nguyên tắc làm trọng tâm. 

Đó cũng là nền tảng cho thằnh tích tập thề, là nguồn gốc 
của sự an toàn nội tại, là co sở đề bạn rèn giũa bản thàn về mặt 
quan hệ xã hội/tình cảm. Nó cho bạn sức mạnh cá nhân để 
tập trung vào Vòng tròn Ánh hưởng trong các tình huống 
tuông thuộc, đề nhìn vào nguôi khác thông qrxa sự rộng 
luợng, để coi trọng nhũng khác biệt và vui mừng truóc 
thành công của họ. Nó cho bạn nền tảng đề đi đến sự hiểu 
biết chân thành và giải pháp cùng thắng nhằm rèn luyện các 
Thói quen 4, 5 và 6 trong các thực tại có tính tuong thuộc. 

5. Sự PHÁT TRIỂN THEO ĐƯỜNG XOAN Ốc 

Đổi mói là nguyên tắc, là quá trình cho ta sức mạnh để 
tiến lên và thay đổi theo đuòng xoắn ốc. Đề có đuợc sự tiến 
bộ không ngừng, chúng ta cần phải xem xét một khía cạnh 
khác cùa sự đổi mói khi nó đuợc áp dụng cho khả năng 
thiên phú độc đáo của con nguòã, đề định hình cho chuyển 
động đi lên: lương tâm cùa chúng ta. 

Lương tâm là khả năng thiên phú có thể cảm nhận đuợc 
sự đồng nhất hay khác biệt giũa chúng ta vói nhũng 
nguyên tắc đúng đắn và nâng chứng ta lên ngang tầm vói 
nó - khi nó đuợc hình thành. 

Nếu việc rèn luyện thần kinh và co bắp rất quan trọng 
đối vói một vận động viên điền kinh, việc rèn luyện trí tuệ 
là cần thiết đối vói học giả, thì việc rèn luyện lương tâm cũng 



442 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


quan trọng và cần thiết không kém đối vói những cá nhân 
thực sự tự chủ và thành đạt. Tuy nhiên, học tập và rèn 
luyện lương tâm đòi hỏi một sự tập trung cao hơn, kỷ luật 
chặt chẽ hơn và một cuộc sống trung thực hơn. Nó đòi hỏi 
phải thường xuyên tạo nguồn cảm hứng, tư tường tốt đẹp 
và trên hết, đòi hỏi phải có một tính cách hài hòa vói tiếng 
nói bên trong mỗi người. 

Cũng như việc ăn nhiều quà vặt và thiếu luyện tập có 
hại cho phong độ của vận động viên điền kinh, những thứ 
văn hóa phẩm thấp hèn, thô tục, hay khiêu dâm có thể 
nuôi duũng mầm mống đen tối trong tâm hồn, làm tê liệt 
sự nhạy cảm tinh tế của chúng ta và lấy lương tâm xã hội 
"Liệu tôi có bị phát hiện không ?" thay thế cho lương tâm 
tự nhiên cao quý "Cái gì đúng, cái gì sai?". 

Theo lời cùa Dag Hammarskịold, 

Bạn không thể đóng vai con vật trong người mình mà 
không biến thành con vật thực thụ, không thể đùa bỡn 
vói sự dối trá mà không giả mạo chân lý, không thể chơi 
đùa với kẻ ác mà không bị mất đi sự tinh tê của tâm hồn. 
Ai muốn giữ cho vưò'n hoa của mình sạch đẹp thì chó’ có 
gieo trồng cỏ dại. 

Mỗi khi chúng ta tự ý thức được, chúng ta phải chọn ra 
những mục đích và nguyên tắc để sống theo; nếu không thì 
khoảng trống rỗng trong tâm hồn sẽ bị cái khác lấp đầy, và 
chúng ta sẽ mất đi sự tự ý thức cùa mình và sẽ giống như 
những con vật thấp hèn, chỉ biết sống để tồn tại và sinh sản. 
Những người nào chỉ biết sống như vậy thì không phải là 
sống ; họ chỉ tồn tại mà thôi. Họ là những người bị động đối 
phó, không có ý thức về những khả năng thiên phú đặc biệt 
tiềm ẩn trong con người mình. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 443 


Và để khai thác được nó thì không có con đường tắt. 
Quy luật của sự gieo trồng chi phối ở đây: chúng ta gieo gì 
thì gặt nấy - không hon, không kém. Qrxy luật của công lý 
cũng là bất biến, chúng ta gắn kết bản thân mình càng gần 
vói các nguyên tắc đúng đắn bao nhiêu, thì chúng ta càng 
phán đoán tốt hon bấy nhiêu về thế giới xung quanh và 
những mô thức - những "tấm bản đồ" của chúng ta sẽ càng 
chính xác hon bấy nhiêu. 

Tôi tin rằng khi trưởng thành và phát triển theo đường 
xoắn ốc, chứng ta phải thể hiện sự chăm chỉ trong qrxá 
trình tự đổi mói bằng cách rèn luyện và tuân thù theo lương 
tắm của chúng ta. Lương tâm không ngừng được rèn luyện 
sẽ là động lực đưa chúng ta đi theo con đường của sự tự do, 
an toàn, khôn ngoan và sức mạnh của bản thân. 

Phát triển theo đường xoắn ốc đòi hỏi chúng ta phải 
học tập, cam kết và thực hiện cam kết trên các bình diện 
ngày càng cao. Sẽ là tự lừa dối mình nếu chúng ta nghĩ rằng 
chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định nào đó là đủ. Để tiến 
bộ, chúng ta phải không ngừng học tập, cam kết và làm 
việc, cứ luân phiên và liên tục nhrt thế. 

















444 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Gợi ý áp dụng: 

1. Lập một danh sách các hoạt động có thể giúp bạn giữ 
cho mình luôn khỏe mạnh, phù họp với lối sống của 
bạn và mang đến cho bạn niềm vui lâu dài. 

2. Chọn ra một hoạt động và biến nó thành mục tiêu 
phải làm trong tuần. Đến cuối tuần, đánh giá kết quả 
thực hiện. Nếu không đạt đuợc mục tiêu, bạn nên 
xem xét có phải là do bạn đã hy sinh nó cho một giá 
trị nào khác quan trọng hơn? 

3. Lập một danh sách tương tự cho các hoạt động tự đổi 
mới về tinh thần và trí tuệ của bạn. Trong lĩnh vực 
quan hệ xã hội/tình cảm, liệt kê các mối quan hệ bạn 
muốn cải thiện hay những tình huống cụ thể mà 
trong đó thành tích tập thể sẽ đem lại kết quả tốt hơn. 
Chọn ra một mục trong mỗi lĩnh vực làm mục tiêu 
cần thực hiện trong tuần. Hãy thực hiện mục tiêu đó 
và đánh giá kết quả. 

4. Tự cam kết viết ra chi tiết các hoạt động rèn giũa bản 
thân hàng tuần, đánh giá kết quả thực hiện và kết 
quả thu được. 




Trở lại nguyên tăc 
“bắt đầu từ bên trong” 


“Khi những điều chúng ta kiên trì thực hiện 

trở nên dê dàng hơn 

thì đó không phải là do bản chất 
của công việc đã thay đối, 

mà là do khả năng làm việc của chúng ta 
đã được nâng lên. ” 

Emerson 


T ôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện riêng, 
chứa đựng nội dung cốt yếu cùa cuốn sách này. Tôi 
hy vọng từ câu chuyện này, bạn sẽ liên hệ với nhũng 
nguyên tắc chủ yếu trong cuộc sống. 

Nhiều năm truớc đây, kết hợp một chuyến công tác, 
tôi đua gia đình đi nghỉ tại Laie, vùng duyên hải phía bắc 
Oahu, Hawaii trong thời gian một năm. Khi ổn định xong 
chỗ ăn ở, chúng tôi đã tạo ra một lịch trình sống và làm việc 
không chỉ hiệu quả mà còn rất thoải mái. 

Mỗi ngày, sau cuộc chạy bộ trên bãi biển buổi sáng 
sớm, chứng tôi đua hai con đến trường. Sau đó, tôi đi đến 
văn phòng làm việc cùa mình, nằm gần một cánh đồng 
mía. Đây là một noi làm việc rất yên tỉnh, đẹp và thanh 
bình - không có điện thoại, không họp hành, không có các 
cuộc gặp gỡ bận rộn. 



446 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


Một hôm, khi đang lục tìm giữa các dãy sách cùa thư 
viện trường, tôi chú ý đến một cuốn sách. Khi mở ra xem, 
tôi bắt gặp một đoạn văn, tôi đọc đi đọc lại đoạn văn đó. 
Nội dung chính cùa nó nói rằng có một khoảng trống hay 
kẽ hở giữa kích thích và phản ứng, và việc chứng ta sử dụng 
khoảng trống đó như thế nào sẽ quyết định đến sự trưởng 
thành và hạnh phức cùa chứng ta. Đoạn văn đã ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến cả cuộc đòi tôi về sau. 

Khó có thể mô tả ảnh hưởng cùa ý tưởng đó đến tư 
tưởng cùa tôi. Và mặc dù tôi đã được dạy về triết lý cùa 
thuyết tất luận nhưng ý tưởng "một kẽ hở giữa kích thích 
và phản ứng" đã tác động đến tôi gần như không thể tin 
nổi. Nó giống như một cuộc cách mạng chín muồi, chọn 
đúng thòi co. 

Tôi suy ngẫm về nó rất nhiều, và nó bắt đầu tác động rất 
mạnh đến mô thức về cuộc sống cùa tôi. Tôi biến thành 
người quan sát các hành động cùa chính mình. Tôi bắt đầu 
đứng vào khoảng trống đó và nhìn vào các kích thích ở bên 
ngoài. Tôi say sưa với cảm giác tự do trong nội tâm đề lựa 
chọn phản ứng của mình - thậm chí tác động lại hoặc đảo 
ngược nó. 

Từ kết quả cùa ý tưởng "cách mạng" này, Sandra và tôi 
bắt đầu thực hành sự giao tiép theo chiều sâu. Hàng ngày, 
tôi đến đón cô ấy trước 12 giò trưa bằng một chiếc Honda 
cũ màu đỏ. Sau đó, chứng tôi đèo thêm hai đứa con học 
mẫu giáo chạy qua cánh đồng mía về nhà. Chúng tôi chạy 
chậm trong khoảng một giò chỉ để nói chuyện. 

Cứ thế, trong suốt một năm trời, chúng tôi dành ra 
một giờ mỗi ngày để trao đổi những tâm tư nguyện vọng 
của nhau. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 447 


Thòi gian đầu, chúng tôi nói về tất cả các đề tài - con 
người, tư tưởng, các sự kiện, con cái, công việc viết sách cùa 
tôi, những câu chuyện gia đình, kế hoạch cho tương lai, v.v. 
Nhưng dần dần, sự trao đổi cùa chứng tôi đi vào chiều sâu. 
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện ngày càng nhiều hơn về thế 
giói nội tâm cùa mình - về những tâm sự và những điều 
còn băn khoăn. Khi đắm mình vào những cuộc trao đổi 
như vậy, chúng tôi cũng quan sát quá trình giao tiếp lần 
nhau và quan sát bản thân mình trong quá trình đó. 

Chúng tôi bắt đầu sử dụng "khoảng trống giữa kích 
thích và phản ứng" theo những cách mới và lý thú. Chúng 
tôi bắt đầu một cuộc thám hiềm đi vào thế giới nội tâm và 
phát hiện thấy chúng còn hấp dẫn và thu hút hơn nhiều 
so với những khám phá và nhận thức về thế giới đã biết 
bên ngoài. 

Nhưng quá trình đó cũng không hề "ngọt ngào và 
nhẹ nhàng" chút nào. Thỉnh thoảng, những cuộc tranh 
cãi lại nổ ra. Chúng tôi cũng có những sự trải nghiệm đau 
xót, ngỡ ngàng - giúp chứng tôi tự bộc lộ nhưng cũng 
khiến chúng tôi dẻ bị tổn thương. Tuy nhiên, chúng tôi 
nhận ra là mình còn muốn đi sâu vào đó trong nhiều năm 
nữa. Khi đi vào những vấn đề có chiều sâu hơn và nhạy 
cảm, thì đến khi thoát ra, chứng tôi cảm thấy nhiều vấn 
đề đã được giải quyết. 

Chúng tôi giúp đỡ, động viên và thấu hiểu lẫn nhau, 
nhờ đó tạo điều kiện và giúp nhau khám phá nội tâm. Dần 
dần chúng tôi đi đến thống nhất các quy tắc cơ bản. 

Quy tắc thứ nhất là "không thắm dò". Ngay cả khi đi vào 
những vấn đề dẻ bị tổn thương trong nội tâm, chúng tôi 
cũng không chất vấn lần nhau mà chỉ đề thấu hiểu. Chúng 



448 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


tôi tôn trọng lẫn nhau, đề mổi người có thể tự thổ lộ vào 
thòi điềm thích hợp. 

Quy tắc thứ hai là khi việc thổ lộ làm người khác tổn 
thương thì chúng ta nên dừng lại và để ngỏ vấn đề, cho đến 
khi người đó lấy lại sự cân bằng tâm lý thì sẽ tiếp tục. Sự 
giao tiếp khó khăn nhất nhưng cũng có kết quả nhất khi 
những vấn đề dẻ bị tổn thương của Sandra và tôi gặp nhau. 
Khi đó, do sự tham gia chủ quan cùa mình, chứng tôi phát 
hiện ra rằng "khoảng trống giữa kích thích và phản ứng" 
không còn nữa. Mặc dù những cảm giác khó chịu có xuất 
hiện, nhưng vì đã chuẩn bị tinh thần nên chúng tôi có thể 
xử lý được chúng và tiếp tục sự giao tiếp cho đến khi giải 
quyết được vấn đề. 

Chúng tôi đã hái được nhiều "trái ngọt" trong những 
ngày tháng đó. Khi ròi khỏi Hawaii, chúng tôi quyết định 
vẫn tiếp tục thực hành giao tiếp như vậy. Nhiều năm sau, 
chúng tôi vẫn thường xuyên chở nhau đi trên xe máy chỉ để 
nói chuyện với nhau. Chúng tôi cảm thấy chìa khóa đề duy 
trì tình yêu là luôn tâm sự với nhau, đặc biệt về vấn đề tình 
cảm. Điều đó giúp chúng tôi thực sự tìm về tổ ấm cùa 
mình, nod cả tôi và Sandra đều tìm thấy niềm hạnh phức, sự 
an toàn và các giá trị mà nó đại diện. 

1. Cuộc SỐNG LIÊN THẾ HỆ 

Những điều Sandra và tôi phát hiện ra vào cái năm 
tuyệt vời đó, tức biết tận dụng "khoảng trống giữa kích 
thích và phản ứng", đồng thời luyện tập bốn khả năng 
thiên phú cùa con người, đã giúp chứng tôi có sức mạnh 
"bắt đầu từ bên trong". 

Chúng tôi cũng thử cách tiếp cận từ ngoài vào trong. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 449 


Chứng tôi yêu thương nhau, và cố gắng giải quyết mâu 
thuẫn, sự khác biệt bằng cách kiềm chế thái độ, hành vi cùa 
mình. Thế nhưng, như căn bệnh mãn tính, những vướng 
mắc vẫn cứ tồn tại. 

Với cách tiếp cận "bắt đầu từ bên trong", chúng tôi đã 
có thể có được sự tin cậy và cỏi mở, giải quyết được những 
khác biệt bất ổn một cách có chiều sâu và lâu dài. Những 
"trái ngọt" - mối quan hệ cùng thảng phong phú, sự hiểu 
nhau sâu sắc và đồng tâm hiệp lực tuyệt vòi - đã chín muồi 
do chúng tôi biết xem xét lại các chương trình cùa mình, 
định hình, sắp xếp lại cuộc sống sao cho có thể dành nhiều 
thòi gian cho các hoạt động quan trọng thuộc Phần tư thứ 
hai: giao tiếp với nhau theo chiều sâu. 

Ngoài ra, chúng tôi có thể nhìn một cách sâu sắc hơn 
về ảnh hưởng của các bậc cha mẹ, cũng như quan sát cuộc 
sống cùa các con mình, đang chịu ảnh hường và được định 
hình bỏd chính chúng tôi, theo những cách mà chúng tôi 
thậm chí chưa nhận ra. Hiểu được sức mạnh cùa sự định 
hình trong cuộc sống, chúng tôi mong muốn làm bất cứ 
điều gì có thể đề truyền đến cho các thế hệ con cháu tương 
lai những nguyên tắc đúng đắn. 

Trong cuốn sách này, tôi đặc biệt nhấn mạnh những 
khuôn mẫu mà qua đó chứng tôi được định hình, cũng 
như mong muốn thay đổi khi nhận ra chúng không còn 
phù hợp. Sự tự nhận thức giúp chứng ta đề cao những 
khuôn mẫu đó và biết ơn những ngưòi đi trước đã dạy dỗ 
chúng ta bằng những nguyên tắc đúng đắn. 

Một gia đình có nhiều thế hệ gồm cha mẹ, con cái, ông 
bà, chú bác, anh em họ hàng cùng sống vói nhau sẽ tạo nên 
sức mạnh siêu việt, sẽ là động lực mạnh mẽ giúp từng 



450 7 THÓI QUEN ĐẾ THÀNH ĐẠT 


thành viên nhận ra mình là ai, từ đâu đến và đại diện cho 
cái gì. Đối vói con cái, sẽ rất tốt cho chứng nếu chúng có 
thể định hình bản thân trong cái chung cùa dòng họ. Giả 
sử một lúc nào đó, con bạn gặp phải khó khăn mà không 
thể dựa vào bạn thì nó có thể nhò cậy cô, dì, chú, bác cùa 
nó, nhũng nguôi có thể trở thành cha hoặc mẹ đỡ đầu cùa 
chúng trong một thòi điềm nhất định. 

Một gia đình tam, tứ đại đồng đuòng là nền móng cho 
các mối quan hệ tuong thuộc, có hiệu quà, hứa hẹn và đáng 
hài lòng nhất. Và rất nhiều người coi trọng mối quan hệ đó. 
Mỗi chúng ta đều có nguồn cội và khả năng tìm về cội 
nguồn cùa mình. Động co cao nhất và mạnh nhất để làm 
điều đó không phải chỉ cho riêng chúng ta mà cho cả hậu 
duệ cùa chúng ta, hậu duệ của cả loài người, như có ai đó 
từng nhận xét: "Chỉ có hai di sản bền vững mà chúng ta có 
thề đề lại cho con cháu, đó là cội nguồn và đòi cánh". 

2. Con người giao thời 

Tôi tin rằng truyền lại cho con cháu và thế hệ sau "đôi 
cánh" có nghĩa là đem lại cho chúng sức mạnh để tự do 
vượt qua mọi khuôn mẫu tiêu cực. Chúng trở thành cái mà 
người bạn và cộng sự cùa tôi, tiến sĩ Terry Warner, gọi là 
con người "giao thời". Thay vì truyền lại những khuôn 
mẫu đó cho thế hệ sau, chứng ta có thể thay đổi nó cùng 
vói việc xây dựng mối quan hệ trong quá trình đó. 

Nếu như từ bé đã được dưỡng nuôi trong một môi 
trường không mấy tốt đẹp, bạn sẽ có xu hướng sống theo 
khuôn mẫu đó. Nhưng vì là người luôn chù động, bạn có 
thể viết lại "kịch bản" cùa mình. Bạn có thể lựa chọn con 
đường đúng đắn, tích cực hon. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 451 


Bạn có thể viết điều đó vào bản tuyên ngôn sứ mệnh cá 
nhàn cùa mình và ghi sâu vào tâm trí. Bạn có thể tuồng 
tuợng ra viễn cảnh bạn sống hài hòa theo tuyên ngôn sứ 
mệnh của mình vói thầnh tích cá nhân mỗi ngày. Bạn có thể 
có nhũng buóc đi đề hàn gắn tình yêu thương và tha thứ lỗi 
lầm của cha mẹ mình, nếu họ vẫn còn sống. Bạn sẽ xây 
dựng mối quan hệ tích cực với họ bằng cách cố gắng lắng 
nghe và thấu hiểu họ. 

Làm như vậy, bạn sẻ là nguôi giao thòi - liên kết giữa 
quá khứ và tương lai. Và sự thay đổi của bạn có thể ảnh 
hưởng đến cuộc sống cùa nhiều người thuộc các thế hệ sau. 

Một trong những người giao thòi nổi tiếng của thế kỷ 
XX, Anwar Sadat 1 * 1 đã đề lại cho chúng ta nguồn di sản to 
lớn của ông. Đó là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của sự 
thay đổi. Trong khi những ngưòi khác tìm cách giải quyết 
tình hình căng thẳng bằng các giải pháp "chặt cành mé 
nhánh", Sadat đã tập trung vào gốc rê. Nhờ đó, ông đã làm 
thay đổi con đường lịch sử cho hàng triệu ngưòi. 

Ông đã ghi lại trong hồi ký cùa mình như sau: 

“Chính vào lúc đó, tôi đã tập trung, một cách vô thức, vào 
sức mạnh nội tâm mà tôi đã rèn luyện được khi bị giam ở 
xà lim sô 54 nhà tù trung tâm Cairô - một sức mạnh, có 
thể gọi là sự thông minh hay năng lực, cho sự thay đổi. Tôi 
nhận thấy mình đưo'ng đầu vói một tình hình rất phức tạp, 
và không thể hy vọng thay đổi được nó cho đến khi tôi 
trang bị được cho mình năng lực tâm lý và trí tuệ cần thiết. 


(*) Anvvar Sadat (1918 - 1981): Tổng thống Ai Cập, một nhà chính trị - quân sự - 
ngoại giao lỗi lạc, ngưòi chia sẻ giải Nobel Hòa binh 1978 với Thú tướng Israel 
Menachem Begin (1913 - 1992) vì những nỗ lực hàn gắn mối quan hệ đổ vở giữa 
thế giới Ả Rập - Do Thái từ sau Cuộc chiến tranh 6 ngày (5 - 10/06/1967). 




452 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Sự suy tư của tôi về cuộc sống và bản tính con người ở một 
nơi tách biệt đã dạy tôi rằng: ai không thể thay đổi được 
nếp nghĩ của mình thì người đó sẽ không bao giờ có thể 
thay đổi được thực tại và do đó, sẽ không bao giờ tiến bộ.” 

Sự thay đổi thực sự xuất phát từ bên trong. Nó không 
xuất phát từ việc sửa đổi thái độ hay hành vi bằng một số 
phuơng pháp "chữa cháy" cùa Đạo đức Nhàn cách. Nó xuất 
phát từ việc giải quyết tận gốc rẻ - nếp nghỉ cùa chúng ta - 
nhũng mô thức cơ bản, cốt yếu, là cái xác định tính cách và 
tạo ra lăng kính quan sát thế giói của chứng ta. 

Đạt đuợc sự thống nhất - sự đơn nhất - với bản thân 
mình, với nhũng nguôi thân, với bạn bè và đồng nghiệp là 
kết quả cao nhất, tốt nhất và ngọt ngào nhất cùa 7 Thói 
quen. Có thể bất kỳ ai trong chứng ta cũng đã từng nếm trái 
ngọt của sự thống nhất và mùi cay đắng, cô đơn cùa sự chia 
rẽ. Thế nên, chứng ta phải thấy đuợc sự thống nhất đó quý 
giá và dẻ tan vở đến nhường nào. 

Hiển nhiên, xây dựng một tính cách có đầy đủ phẩm 
chất và sống một cuộc sống có tình yêu, cống hiến đề tạo ra 
sự thống nhất nhu thế không phải là điều dẻ dàng. Nhung 
điều đó không có nghĩa là không thể làm đuợc, nếu chúng 
ta biết sống theo nhũng nguyên tắc đúng đắn và từ bỏ các 
thói quen xấu. 

Đôi khi chúng ta gây ra một số sai lầm và cảm thấy khó 
xử. Nhung nếu chứng ta bắt đầu bằng việc xác lập từng 
thầnh tích cá nhàn nho nhỏ hàng ngày và tiến hành thay đổi 
"bắt đầu từ bên trong" thì chắc chắn sẻ có kết quả. Khi gieo 
hạt và kiên trì nhổ cỏ dại, chăm sóc cho cây, chúng ta sẽ 
cảm nhận đuợc sự kỳ diệu khi nhìn thấy cây lớn nhanh và 
sớm cho trái ngọt. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 453 


Bằng sự tập trung vào những nguyên tắc đúng đắn, tạo 
cân bằng giũa công việc và tăng cường khả năng làm việc, 
chúng ta sẽ có sức mạnh để xây dựng một cuộc sống thành 
đạt, có ích và yên bình, không những cho bản thân mà cho 
cả hậu duệ cùa chứng ta nữa. 

3. Một ghi chú cúa tác giả 

Trước khi kết thức cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ 
niềm tin cá nhân của mình về những điều tôi cho là cội 
nguồn của những nguyên tắc đúng đắn. Tôi tin rằng những 
nguyên tắc đúng đắn là những quy luật tự nhiên, và cũng là 
lương tâm cùa chứng ta. Tôi tin rằng khi sống theo lương 
tâm cùa mình, người ta sẻ trưởng thành đề hoàn thành sứ 
mệnh cùa mình. Tôi tin rằng có những phần trong bản ngã 
con ngưòi mà ngay cả luật pháp và giáo dục cũng không thể 
vươn tói được, nó đòi hỏi quyền năng cùa tâm linh. Tôi tin 
rằng, là con ngưòi, chứng ta không ai hoàn hảo cả. Tùy 
theo mức độ, chúng ta liên kết bản thân vói các nguyên tắc 
đúng đắn, làm cho những khả năng thiên phú cao quý 
được phóng thích vào bên trong bản ngã, giúp chúng ta cải 
thiện những khiếm khuyết của mình. 

Cá nhân tôi cũng phải đấu tranh vói nhiều điều tôi đã 
chia sẻ trong cuốn sách này, đó là cuộc đấu tranh rất đáng giá 
và mỹ mãn. Nó đem lại cho tôi ý nghĩa cùa cuộc sống, giúp 
tôi sống đề yêu, đề cống hiến và để cố gắng nhiều hơn nữa. 

Một lần nữa, T. s. Eliot đã diễn đạt rất hay sự khám phá 
và niềm tin cùa cá nhân tôi: 

"Chúng ta phải không ngừng khám phá. Và đích đến của 
cuộc khám phá đó chính là nơi chúng ta đã bắt đầu , nhưng nó mới 
mè như thề chúng ta mới được biết đến lần đầu tiên trong đời". 




Thay lời kết 


Một cuốn sách có thể 
thay đổi cuộc đời bạn 

Dưới đây là tổng họp một số câu hỏi cùa báo chí và độc 
giả trên khắp thế giới về tác phẩm "1 Thói quen đề thành 
đạt" và tác giả Stephen R. Covey. Chúng tôi xin lược trích 
và giới thiệu đến các bạn: 

Hói: Thưa óng Stephcn R. Covey, cuốn "7 Thói Quen Đẻ 
Thanh Đạt" đã được xuất bần từ năm 1989. Vậy, với những trải 
nghiệm của ỏng từ đó đến nay, ỏng có ý định thay đồi, hay thèm 
bớt gì trong nội dung không? 

Sự thật tôi sẽ không thay đổi điều gì trong cuốn sách 
này cả. Tôi đã phân tích sâu hon và vận dụng rộng rãi hon 
những điều đề cập trong cuốn sách bằng một số cuốn sách 
khác đã được phát hành sau đó. 

Ví dụ, hon 250.000 người cho biết Thói quen thứ ba, ưu 
tiên cho điều quan trọng nhắt, là thói quen bị xem nhẹ nhất. 
Do vậy, cuốn sách "Ưu tiên cho điều qrxan trọng nhất" đã 
được phát hành vào năm 1996. Nó đi sâu vào việc nghiên 
cứu, phân tích các Thói qrxen 2 và 3, đồng thòi, bổ sung 
thêm nội dung và minh họa cho tất cả các thói quen khác. 

Tôi cũng được hàng chục ngàn người cho biết: bằng 
cách lỉnh hội 7 Thói quen, họ đã thấm nhuần và vận dụng 
hiệu quả ý tưởng biến bản thân trở thành nguồn lực sáng 
tạo cuộc sống cùa chính mình. Điều đó cho thấy sức mạnh 



456 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


chuyển biến cùa các nguyên tắc đối vói mọi đối tuợng, dù 
là cá nhân, gia đình hay tổ chức, và không hề bị giói hạn bỏi 
hoàn cảnh, kinh nghiệm sống cùa cá nhân hay vị thế cùa tổ 
chức. 

Hói: Bàn thân ông đã học được gì về “7 Thói quen " từ khi 
cuốn sách được phát hành? 

Tôi đã học và củng cố đuợc rất nhiều điều. Tôi xin nêu 
tóm tắt ra đây 10 bài học. 

1- Tầm quan trọng của việc am tường sự khác nhau giữa 
nguyên tắc và giá trị. Nguyên tắc là quy luật tự nhiên nằm 
bên ngoài chúng ta và chi phối mọi hệ quả từ hành động 
của chứng ta. Còn giá trị nằm bên trong, có tính chủ quan 
và đại diện cho nhũng gì chúng ta cảm nhận, là thế mạnh 
lớn nhất trong việc điều khiển các hành vi cùa chứng ta. 
Chúng ta cần xem trọng cả nguyên tắc và giá trị đề vừa có 
đuợc kết quả mong muốn hiện tại vừa có đuợc kết quả tốt 
hon trong tuơng lai, tức điều tôi gọi là sự thành đạt. Mỗi 
nguòi đều có các giá trị cùa riêng mình. Giá trị chi phối 
hành vi con nguôi, còn nguyên tắc chi phối hệ quả cùa 
nhũng hành vi đó. Các nguyên tắc không phụ thuộc vào ý 
chí, chúng hoạt động bất kể nhận thức cùa chứng ta về 
chúng nhu thế nào, bất kể chứng ta có chấp nhận, tin 
tuồng và tuân theo chứng hay không. Tôi tin rằng sự khiêm 
tốn là nguôi mẹ cùa mọi đức hạnh. Sự khiêm tốn cho 
chúng ta biết không phải chứng ta chi phối hệ quả mà 
nguyên tắc sẽ làm điều đó. Do đó, chúng ta phải tuân theo 
nguyên tắc. Trong khi đó, sự ngạo mạn lại nói rằng chúng 
ta chi phối hệ quả và vì giá trị chi phối hành vi của chứng ta, 
nên chứng ta chỉ việc sống theo cách cùa mình. Chúng ta 
có thể làm nhu vậy, nhung hệ quả của hành vi xuất phát từ 
nguyên tắc chứ không phải từ giá trị. Do vậy, chứng ta phải 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 457 


coi trọng các nguyên tắc tự nhiên trong mọi mặt cuộc 
sống. 

2- Bàn chất phố quắt (universal nature) của các nguyên tắc 
được thề hiện trong cuốn sách này. Nhũng minh họa và các 
thực tiền có thể muôn hình và phong phú về chi tiết văn 
hóa, nhưng nguyên tắc thì giống nhau. Tôi đã phát hiện 
thấy những nguyên tắc chứa trong 7 Thói quen có mặt ở tất 
cả sáu tôn giáo chính trên thế giới và đã thực sự rút ra những 
lòi trích dẫn từ giáo lý cùa các tôn giáo đó trong quá trình 
giảng dạy về các nền văn hóa. Tôi đã làm điều này ở Trung 
Đông, Ân Độ, châu Á, úc và Nam Thái Bình Dưong, Nam 
Mỹ, châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi, những người Mỹ bàn xứ, và 
các dân tộc bàn địa khác. Tất cả chúng ta, đàn ông cũng như 
phụ nữ, đều gặp phải những vấn đề giống nhau, đều có 
những nhu cầu giống nhau và phản ánh vào bên trong nội 
tâm mình những nguyên tắc mà tôi vừa nêu trên đây. 

Đó là nhận thức bên trong mỗi con nguôi về nguyên 
tắc cùa sự công bằng hay nguyên tắc cùng thắng. Đó là 
nhận thức về tính đạo đức cùa nguyên tắc tinh thần trách 
nhiệm, nguyên tắc sống có mục đích, trung thực, tôn trọng 
lần nhau, họp tác, giao tiếp, và tự đổi mới. Đó là những 
nguyên tắc phổ quát. Nhưng thực tế là không phải như vậy. 
Mỗi nền văn hóa giải thích các nguyên tắc phổ quát theo 
những cách thức riêng. 

3- Tòi đã nhận thấy hệ quả của 7 Thói quen đối với tồ chức, 
mặc dù về kỹ thuật mà nói, một tổ chức không thề có thói 
quen. Nền văn hóa cùa một tổ chức chứa đựng những 
chuẩn mực, nội quy hay các quy tắc xã hội, những thứ đại 
diện cho các thói quen. Một tổ chức được xác lập những hệ 
thống, các quy trình và thù tục. Những điều này đại diện 
cho các thói quen. Xét cho cùng, mọi hành vi đều mang 



458 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


dấu ấn cá nhân mặc dù nó thường là một bộ phận cùa 
hành vi tập thể dưới dạng các quyết định quản lý về cơ cấu 
và các hệ thống, các quy trình và thông lệ. Chúng tôi đã làm 
việc vói hàng ngàn tổ chức hoạt động trong các ngành 
nghề khác nhau và nhận thấy rằng họ cũng có các nguyên 
tắc cơ bản giống như trong việc ứng dụng 7 Thói quen và 
định nghĩa về sự thành đạt. 

4- Bạn có thề dạy cả 7 Thói quen, bắt đầu bằng bất cứ thói 
quen nào trong số đó, vì nó chắc chắn sẻ dẫn đến sáu thói 
quen còn lại. Nó như một bức ảnh toàn ký (hologram) 
trong đó cái toàn thể có trong cái bộ phận và cái bộ phận 
có trong cái toàn thể. 

5- Mặc dù 7 Thói quen đại diện cho cách tiếp cận từ trong 
ra ngoài (inside-out), nhưng nó lại có kết quả tốt nhất khi bạn 
bắt đầu bằng thách thức từ bèn ngoài và sau đó tiếp cận từ trong 
- ra ngoài. Nói cách khác, nếu bạn gặp phải một thách thức 
về quan hệ, chẳng hạn sự giao tiếp, và sự tin cậy lẫn nhau bị 
phá vở, thì điều này cho thấy cần có cách tiếp cận từ trong 
ra ngoài để Thành tích cá nhân có thể dẫn tới Thành tích 
tập thể nhằm mục đích đối phó vói thách thức đó. Đó là lý 
do vì sao tôi thường dạy các Thói quen 4, 5 và 6 trước khi 
dạy các Thói quen 1, 2 và 3. 

6- Sự tưong thuộc khó gấp 10 lần sự độc lập. Nó đòi hỏi sự 
độc lập về trí tuệ và tình cảm nhiều hơn để có tư duy cùng 
thắng khi ngưòi khác có tư duy thắng/thua, đề cố gắng 
hiểu ngưòi trước khi được người khác thông hiểu, và để 
tìm ra giải pháp thứ ba tốt hơn. Nói cách khác, đề làm việc 
vói ngưòi khác thành công bằng con đường hợp tác sáng 
tạo thì bạn phải có tính độc lập, sự an toàn nội tâm và sự tự 
chủ rất cao. Nếu không, cái mà chúng ta gọi là sự tương 
thuộc lại biến thành sự chống phụ thuộc (counter- 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 459 


dependency) noi người ta chống đối nhau để khẳng định 
tính độc lập cùa mỗi bên, hoặc là sự đồng phụ thuộc 
(codependency) noi nguôi này cần đến sự yếu kém cùa 
người khác đề thỏa mãn nhu cầu cùa mình và đề biện minh 
cho sự yếu kém của mình. 

7- Bạn có thề tóm tắt ba thói quen đầu tiên bằng một cụm 
từ đon giản "hứa và giữ lời hứa" và bạn cũng có thể tóm tắt ba 
thói quen sau bằng cttm từ sau "khuyến khích người khác 
cùng tham gia và cùng nhau tìm ra giải pháp tối ưu". 

8- Bảy thói quen đại diện cho một thứ ngón ngữ mới, mặc 
dù số từ ngữ và thuật ngữ cùa nó đếm chỉ hon m trơi đầu 
ngón tay. Loại ngôn ngữ mới này trở thành một mật mã, 
một kiểu tốc ký đề nói về rất nhiều chuyện. Khi bạn nói với 
ai đó "cái đó là khoản gửi vào tài khoản hay rút ra?" "Đó là 
bị động đối phó hay chủ động?" "Đó là sự đồng tâm hiệp 
lực hay là sự thỏa hiệp?" "Đó là cùng thắng hay thắng/ th 11 a 
hay thua/thắng?" "Đó là ưu tiên cho cái quan trọng nhất 
hay cho cái kém quan trọng hon?" "Điều đó bắt đầu bằng 
phưong tiện hay mục đích?" Tôi đã nhìn thấy cả những 
nền văn hóa được chuyển đổi bỏi sự hiểu rổ và cam kết đối 
vói những nguyên tắc và các khái niệm được biểu thị bằng 
những từ ngữ quy ước đặc biệt này. 

9- Sụ chính trực là một giá trị cao hon sự trung thành. Hay 
nói đúng hon, chính trực là hình thức cao nhất của sự 
trung thành. Sự chính trực có nghĩa là hòa nhập vào các 
nguyên tắc hay lấy nguyên tắc làm trọng tâm, chứ không 
phải lấy con người, tổ chức hay thậm chí gia đình làm trọng 
tâm. Bạn sẻ thấy rằng gốc rẻ cùa mọi vấn đề mà nguôi ta 
gặp phải là "cái đó có được nhiều người thừa nhận hay có 
đúng không?" Khi chúng ta ưu tiên cho việc trung thành 
vói một người hay một nhóm người hon là làm một việc 



460 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


mà chứng ta cho là đứng, chứng ta sẽ mất đi sự chính trực. 
Chúng ta có thề tạm thòi có được sự thừa nhận cùa nhiều 
người hay xây dựng được sự trung thành, nhưng về sau, 
việc mất đi sự chính trực sẽ làm hại ngay cả mối quan hệ đó. 
Điều đó chẳng khác gì nói xấu sau lưng nguôi khác. Người 
mà bạn tạm thòi kết thân được nhờ nói xấu sau lưng nguôi 
khác sẽ hiểu rằng bạn cũng có thể nói xấu họ khi có những 
sức ép khác, hay trong một hoàn cảnh khác. Xét về một 
khía cạnh nào đó, thì ba thói quen đầu tiên đại diện cho sự 
chính trực và ba thói quen sau đại diện cho sự trung thành; 
nhưng chúng hoàn toàn gắn bó vói nhau và sự chính trực 
sẽ tạo ra sự trung thành. Nếu bạn định đảo ngược thứ tự và 
chọn sự trung thành trước, bạn sẽ trì hoãn và đánh mất sự 
chính trực. Được nguôi khác tin cậy tốt hon được nguôi 
khác ưa thích. Rút cục, chỉ có sự tin cậy và tôn trọng mói 
sinh ra tình yêu. 

10- sống theo 7 Thói quen là cuộc phần đấu không ngừng 
đối với bất cứ ai. Ai cũng có lúc dao động khi thực hiện một 
thói quen nào đó trong số 7 Thói quen, hoặc thậm chí 
đồng thòi tất cả 7 Thói quen. Điều này đon giản và dể hiểu 
nhưng rất khó thực hiện một cách thường xuyên. Chúng là 
lẽ thường trong cuộc sống nhưng trên thực tế không phải 
lẽ thường nào cũng luôn luôn dể thực hiện. 

Hỏi: Thói quen nào bẳn thân óngphài cố gắng nhiều nhất 
mới có được? 

Thói quen thứ năm. Khi tôi thực sự mệt mỏi và cả 
quyết rằng mình đúng thì tôi không còn muốn lắng nghe 
nữa, hoặc thậm chí tôi còn giả vò lắng nghe nữa. Nhìn 
chung tôi cảm thấy mình có lỗi khi lắng nghe vói ý định đối 
đáp chứ không phải đề hiểu người khác. Trên thực tế, tôi 
rèn luyện hàng ngày vói tất cả 7 Thói quen. Tôi chưa chinh 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 461 


phục được thói qiten nào cả. Tôi coi nó như các nguyên tắc 
của cuộc sống mà chúng ta không bao giờ thực sự làm chủ 
được, càng đến gần sự làm chù nó bao nhiêu, chúng ta càng 
cảm thấy con đường còn phải đi càng xa bấy nhiêu. Nó 
cũng giống như việc càng biết nhiều, bạn càng cảm thấy 
mình chưa biết gì cả. 

Đó là lý do vì sao tôi thường cho điểm sinh viên đại học 
50% theo chất lượng của câu hỏi của họ và 50% ở chất lượng 
của câu trả lời. Trình độ kiến thức của họ sẽ được biểu lộ 
tốt hon theo cách đó. 

Tưong tự, 7 Thói quen cũng được biểu thị bằng đường 
xoắn ốc đi lên. 

Thói quen 1 ở mức độ cao rất khác vód Thói quen 1 ở 
mức độ thấp hon. Sự luôn chủ động ở mức độ đầu tiên có 
thề chỉ là sự nhận biết về khoảng trống giữa kích thích và 
phản ứng. Ớ mức độ cao hon nó có thể bao gồm cá sự lựa 
chọn như không quay trở lại hay là trả đũa. Mức cao hon 
nữa là phản hồi. Mức tiếp theo là tha thứ. Và mức tiếp theo 
nữa là không còn bực bội về việc đó nữa. 



ĐƯỜNG XOẮN ỐC ĐI TÊN 
















462 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Hỏi: óng là Phó chủ tịch Còng ty PrankllnCovey. Thế 
Còng ty PranklinCovey có áp dụng 7 Thói quen vào còng việc 
hàng ngày khòng? 

Chúng tôi không ngừng sống và làm theo những điều 
mình truyền đạt cho nguôi khác, đó là nhũng giá trị co 
bản nhất cùa chúng tôi. Nhung chúng tôi chua làm đuợc 
một cách hoàn hảo. Cũng giống nhu mọi doanh nghiệp 
khác, chứng tôi bị thách thức bời sụ thay đổi cùa thị 
trường và sự liên kết giữa văn hóa cùa Trung tâm Covey và 
Franklin Quest trước kia. Cuộc sáp nhập diễn ra vào mùa 
hè năm 1997. 

Sự thành công lâu dài cùa chúng tôi đòi hỏi phải có 
thòi gian, sự kiên trì và bền bỉ áp dụng các nguyên tắc. 
Chụp ảnh nhanh không thể có được hình ảnh chính xác. 

Máy bay thường bị chệch hướng phần lớn thòi gian khi 
bay, nhưng luôn được điều chỉnh trở lại đúng đường và 
cuối cùng bay đến đích. Điều đó cũng đúng vói tất cả 
chúng ta, dù là cá nhân, gia đình hay tổ chức. Điều then 
chốt là phải luôn luôn có "Mục đích" trong đầu và sự cam 
kết được chia sẻ đề không ngừng có sự phản hồi và điều 
chỉnh cho đúng con đường đi. 

Hói: Tại sao lại là 7 Thói quen? Mà không phải là 6 hay 8 
hay 10 hay 15? Phái chẳng số 7 ở đày có ý nghĩa gì thiêng liêng? 

Chẳng có gì thiêng liêng đối vói con số 7 cả, đon giản 
chỉ vì có 3 thói quen thuộc phạm trù Thành tích cá nhân 
(tự do lựa chọn, lựa chọn, hành động) đi trước 3 thói quen 
thuộc phạm trù Thành tích tập thể (tôn trọng, thấu hiểu, 
sáng tạo) và sau đó thêm một cái nữa là đổi mói. Tất cả các 
thói quen đó thành ra là con số 7. 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 463 


Khi được hỏi về câu này, tôi luôn luôn trả lòi rằng nếu 
có đặc tính khác mà bạn muốn cho nó trở thành thói quen, 
thì bạn chỉ cần đưa nó vào Thói quen thứ hai như một 
trong những giá trị mà bạn đang cố gắng để sống theo nó. 
Nói cách khác, nếu bạn muốn "luôn đúng giờ" thành một 
thói quen, thì đó sẽ là một trong những giá trị của Thói 
quen thứ hai. Thói quen thứ hai nói về những sự lựa chọn 
hay giá trị đó là gì và Thói qrxen thứ ba nói về việc sống theo 
những giá trị đó. Do vậy mà chứng rất co bản, có tính chất 
chung nhất và quan hệ mật thiết vói nhau. 

Sự thật là khi viết Tòi kết cho lần xuất bản mói nhất 
quyển sách này, tôi vừa hoàn thành cuốn sách mới: "Thói 
quen thứ 8: Từ thành đạt đến vi đại" (The 8th Habit: From 
Effectiveness to Greatness). Một số người cho rằng gọi nó 
là Thói quen thứ 8 có vẻ như đã đi lệch khỏi ý kiến trả lòi 
chuẩn mực cùa tôi. Nhưng như các bạn thấy ở chuông Mở 
đầu của cuốn sách mói, thế giói đã thay đổi sâu sắc từ khi 
cuốn sách "7 Thói Quen Đẻ Thành Đạt" xuất bản năm 
1989. Những thách thức và tính chất phức tạp mà chứng ta 
gặp phải trong cuộc sống riêng, trong các mối quan hệ, 
trong nghề nghiệp chuyên môn, và trong các tổ chức là rất 
khác về mức độ so vói trước. Trong thrtc tế, nhiều nguôi lấy 
mốc năm 1989 - năm chứng kiến sự sụp đổ cùa bức tường 
Berlin - như sự bắt đầu của Thoi đại Tin học, sự ra đòi cùa 
một thực tại mói, một đại dưong mênh mông những thay 
đổi vói những ý nghĩa không thể tin nổi... một thời đại thực 
sự mói mẻ. 

Sự thành đạt cùa cá nhân và tổ chức như trước không 
còn đủ cho thế giới ngày nay - đó là cái giá phải trả đề bước 
vào một sân choi mới. Nhưng đề tồn tại, thịnh vượng, sáng 
tạo, hoàn thiện và dần đầu trong một thực tại mói mẻ này. 



464 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


chúng ta phải xây dựng và vượt xa hơn sự thành đạt. Lời 
kêu gọi và đòi hỏi của thời đại mói là sự thoải mái. Đó là sự 
lạc quan nồng nhiệt, sự cống hiến đầy ý nghĩa và sự vĩ đại. 
Những điều này thuộc một mặt bằng, một bình diện cao 
hơn. Nó cũng là sự thành công nhưng khác về tính chất 
chứ không phải mức độ. Để có thề đạt đến một trình độ 
cao hơn của trí tuệ và động cơ của con người - cái mà 
chúng ta gọi là tiếng nói - đòi hỏi phải có một nếp nghĩ 
mói, kỹ năng mói, công cụ mói... một Thói quen mói. 

Do vậy Thói quen thứ tám không nói về việc cộng thêm 
một thói quen nữa vào 7 Thói quen đã biết mà là nói về việc 
nhận ra và khai thác sức mạnh của một chiều thứ ba (a 
third dimension) vào 7 Thói quen để đáp ứng thách thức 
trọng tâm của Kỷ nguyên Lao động Tri thức. 















7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 465 


Hỏi: Danh tiếng cứa ỏng ành hưởng đến òng như thế nào? 

Nó có ảnh hưởng đến tôi trong nhiều mặt. Từ góc độ 
cá nhân, thì đó là sự đề cao. Từ góc độ sư phạm, đó là sự 
khiêm tốn, nhưng tôi cần phải nhấn mạnh rằng tôi không 
phải là tác giả của bất kỳ nguyên tắc nào ở đây và tuyệt đối 
không xứng đáng vói mọi sự công nhận nào như vậy. Tôi 
nói như vậy bỏd tôi coi bản thân mình cũng như tất cả các 
bạn - là một người đi tìm chân lý, sự hiểu biết. Tôi không 
phải là một nhà thông thái, tôi không thích người ta gọi tôi 
là nhà thông thái. Tôi không muốn có môn đệ. Tôi chỉ cố 
gắng quảng bá sự tuân theo những nguyên tắc đã có sẳn 
trong tâm hồn cùa con người, những nguyên tắc nói rằng 
người ta cần sống thực vói lương tâm cùa mình. 

Hỏi: Nếu được làm lại lần nữa, ông có lầm khác đi với tư 
cách là một doanh nhàn? 

Tôi sẻ lựa chọn, tuyền dụng nhân sự một cách có chiến 
lược và luôn chủ động. Khi bạn đang bị chôn vùi vào hàng 
ngàn công việc khẩn cấp và bận rộn, bạn rất dẻ đưa những 
người tỏ ra có sẳn giải pháp trong tay vào những vị trí then 
chốt. Xu hướng thường thấy là khi đi sâu vào quá trình và 
tính cách con người, nhiều người không có "sự quan tâm 
đầy đủ" đến vấn đề đó, hay không xây dựng các tiêu chuẩn 
cần phải đáp ứng cho từng cương vị cụ thề. Tôi tin rằng khi 
việc tuyển dụng và lựa chọn được thực hiện một cách có 
chiến lược, tức là có tư duy lâu dài và luôn chủ động, không 
phải dựa vào sức ép nhất thời, sẽ đem lại lợi ích to lớn về 
sau. Có ai đó từng nói rằng "Điều chúng ta đang mong 
muốn nhất chính là điều chứng ta dể tin nhất". Bạn thực sự 
cần phải nhìn sâu vào cả tính cách lẫn năng lực, vì cuối 
cùng, thì những sự khiếm khuyết dù ở mặt nào cũng sẽ bộc 
lộ ra. Và nên nhớ rằng, đào tạo và bồi dưỡng là quan trọng. 



466 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


nhưng việc tuyển dụng và lựa chọn còn quan trọng hơn. 

Hói: Nếu được làm lại lần nữa, ông có lầm khác đi với tư 
cách là người cha? 

Với tư cách là một người cha, tôi sẽ dành nhiều thời 
gian hơn đề xây dựng những thỏa thuận cùng thắng nhẹ 
nhàng, thoải mái với từng đứa con của mình ở các giai đoạn 
khác nhau trong cuộc đòi chúng. Do công việc kinh doanh 
và thường xuyên đi công tác, tôi thường chiều chuộng con 
mình và chọn giải pháp thua/thắng quá nhiều, thay vì 
dành thòi gian và công sức xây dựng mối quan hệ thông 
qua sự thỏa thuận cùng thắng thường xuyên hơn. 

Hỏi: Công nghệ mới sẽ làm thay đối việc kinh doanh như 
thế nào trong tưong lai? 

Tôi đồng ý vói tuyên bố cùa Stan Davis rằng "Khi cơ sở 
hạ tầng thay đổi, mọi thứ sẽ rung chuyển", và tôi nghỉ cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật là trung tâm của mọi thứ. Nó sẽ làm tăng 
tốc độ cùa mọi xu thế, cả tốt lẫn xấu. Tôi cho rằng vì lý do 
này mà yếu tố con người trở nên càng quan trọng hơn. 
Công nghệ cao mà không có nguồn nhân lực tương xứng 
sẽ chẳng mang lại kết quả gì, và công nghệ càng có ảnh 
hưởng bao nhiêu, thì yếu tố con người - ở việc kiềm soát 
công nghệ đó, càng quan trọng bấy nhiêu, đặc biệt trong 
việc phát triển sự cam kết về mặt văn hóa đối vói các tiêu 
chuẩn sử dụng công nghệ đó. 

Hỏi: Ông có ngạc nhiên hay sủng sốt trước tinh phò biến 
của 7 Thói quen (ở các nước khác nhau/các nền văn hóa khác 
nhau/tuồi tác và giới tính khác nhau)? 

Vừa có vừa không. Có bỏi vì tôi không ngờ là nó trở 
thành hiện tượng trên thế giới và có rất ít từ ngữ mang tính 



7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 467 


chất thuần Mỹ. Và không, bỏi vì cuốn sách đã qua thử 
thách trong hơn 25 năm qua, kết quả truớc hết cùa nó đuợc 
dựa trên các nguyên tắc không phải do tôi phát minh ra và 
cũng không phải công lao cùa tôi. 

Hói: ông sẽ giảng dạy 7 Thói quen cho các em nhò như thế 
nào? 

Tôi nghỉ rằng tôi sẽ tuân theo ba quy tắc cơ bản cùa 
Albert Schweitzer trong việc dạy dỗ trẻ con: Thứ nhất làm 
gương; thứ hai làm gương; thứ ba làm gương. Nhưng tôi sẽ 
không đi xa đến mức đó. Tôi muốn nói rằng, thứ nhất là 
làm gương; thứ hai, xây dựng mối quan hệ có sự quan tâm 
và khuyến khích; và thứ ba, dạy một số ý tưởng cơ bản trên 
cơ sở các thói quen theo ngôn ngữ của trẻ em - giúp chúng 
có được sự hiểu biết cơ bản và từ vựng cùa 7 Thói quen, chỉ 
dân chúng cách làm thế nào đề có được những sự trải 
nghiệm cùa chính mình thông qrxa các nguyên tắc; để 
chúng xác định những nguyên tắc và thói quen cụ thể nào 
đang được thể hiện trong cuộc sống cùa chúng. 

Hói: sếp tôi (vợ/chỏng con cái, bạn bè v.v.) thực sự cần có 7 
Thói quen? Theo ông tòi phái lầm thế nào đề họ đọc cuốn sách 
này? 

Nguôi ta không cần quan tâm bạn biết những gì cho 
đến khi họ biết bạn quan tâm đến họ. Hãy xây dựng mối 
quan hệ tin cậy và cỏd mở dựa trên cơ sở một biểu hiện cùa 
tính cách đáng tin cậy và sau đó chia sẻ vói họ rằng 7 Thói 
quen đã giúp bạn như thế nào. Đơn giản là bạn cho họ thấy 
7 Thói quen qrxa hành động cùa bạn. Đến lúc thích hợp, 
bạn có thể mời họ tham gia vào một chương trình huấn 
luyện hay gửi tặng cuốn sách làm quà hay phổ biến cho họ 
một số ý tưởng cơ bản khi hoàn cảnh cho phép. 



468 7 THÓI QUEN ĐỀ THÀNH ĐẠT 


Hỏi: óng có thề nói chút ít vẻ kinh nghiệm bản thẳn và 
điều gì lầm ông viết ra cuốn sách này? 

Mọi người ngầm hiểu rằng tôi sẽ nối nghiệp cha tôi là 
sẽ tham gia vào hoạt động kinh doanh cùa gia đình. Tuy 
nhiên, tôi lại thấy mình thích dạy học và huấn luyện các 
nhà quản lý hon là làm kinh doanh. Tôi trở nên quan tâm 
sâu sắc và tập trung vào khía cạnh con người cùa tổ chức 
khi tôi làm việc tại Khoa Kinh doanh Đại học Harvard. Sau 
đó, tôi dạy các môn kinh doanh, tư vấn, cố vấn và huấn 
luyện nhiều năm tại trường Brigham Young University, tôi 
chú ý đến việc xây dựng các Chuông trình phát triển nhân 
sự liên kết giữa lãnh đạo và quản lý dựa vào tập họp các 
nguyên tắc có tuần tự và cân bằng. Những điều này cuối 
cùng dần đến 7 Thói quen và khi áp dụng vào tổ chức nó 
phát triển trở thành khái niệm lãnh đạo lấy nguyên tắc làm 
trọng tâm. Tôi quyết định ròi khỏi trường đại học và tập 
trung thòi gian vào việc huấn luyện các nhà quản lý từ 
nhiều tổ chức khác nhau. Sau một năm thực hiện theo 
chưong trình đào tạo đã được chuẩn bị kỹ thì xuất hiện co 
hội kinh doanh cho phép chúng tôi đưa chuông trình này 
ra khắp thế giới. 

Hói : Ông nghĩ sao về việc có người cho rằng họ biết công 
thức đích thực của thành còng? 

Tôi muốn nói hai điều. Thứ nhất, nếu điều họ nói 
được dựa trên các nguyên tắc hay các quy luật tự nhiên, 
thì tôi muốn học hỏi họ và khen ngợi họ. Thứ hai, tôi 
muốn nói có thể chúng ta đang dùng những từ ngữ khác 
nhau để diển tả các nguyên tắc co bản hay quy luật tự 
nhiên giống nhau. 



về tác giả 

STEPHEN R. COVEY 



Stephen R. Covey là một chuyên gia được kính trọng 
trên thế giới về lý thuyết lãnh đạo, vấn đề gia đình, một 
nhà giáo, nhà tư vấn về quản lý và là một tác giả đã cống 
hiến cả đòi mình đề giảng dạy phưong pháp sống và lãnh 
đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm, nhằm xây dựng cuộc 
sống gia đình và tổ chức thành đạt. Ông tốt nghiệp thạc sĩ 
quản trị kinh doanh Đại học Harvard và tiến sĩ Đại học 
Brigham Young - noi ông làm giáo sư môn hành vi học của 
tổ chức và quản trị kinh doanh, đồng thòi là giám đốc 
quan hệ công chúng cùa trường và trợ lý hiệu trưởng. 
Ngoài ra, ông còn nhận được 7 bằng tiến sỉ danh dự cùa 
các trường đại học danh tiếng khác. 

Tiến sĩ Covey là tác giả cùa nhiều cuốn sách, bao gồm 
cuốn sách bán chạy nhất thế giới "7 Thói Quen Đẻ Thằnh 
Đạt" - tác phẩm được tôn vinh là có ảnh hưởng nhất cùa thế 




470 7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 


kỷ 20 và là một trong 10 cuốn sách về quản trị có ảnh hưởng 
nhất từ trước đến nay vói 15 triệu bản bằng 38 thứ tiếng đã 
được bán ra trên thế giói. Những cuốn sách nổi tiếng khác 
của ông bao gồm: Thói quen thứ tắm; Uu tiên cho cái quan 
trọng nhất; Lãnh đạo lấy nguyên tắc lầm trọng tâm và 7 Thói 
quen của những gia đình thành đạt. 

Ông có 9 nguôi con và 43 người cháu. Ông được trao 
Giải thưởng Người Cha Đáng Kính cùa nước Mỹ - giải 
thường mà ông cho rằng có ý nghĩa nhất trong cuộc đòi 
mình. Các giải thưởng khác cùa ông bao gồm Thomas 
More College Medallion về sự cống hiến cho nhân loại, 
Diễn Giả Xuất Sắc Nhất, Giải thưởng Công dân cùa Hòa 
Bình, Giải thưởng Quốc tế Nhà Doanh nghiệp cùa năm 
1994 và Giải thưởng Doanh nhân Quốc gia vì Những 
Thành tựu Trọn đòi cùa Hoa Kỳ. Tiến sĩ Covey được tạp 
chí Time công nhận là một trong 25 người Mỹ có ảnh 
hưởng nhất thế kỷ 20. 

Tiến sĩ Covey là sáng lập viên và là Phó chủ tịch Công ty 
FranklinCovey, một công ty cung cấp dịch vụ hàng đầu trên 
thế giới có văn phòng tại 123 nước. Họ chia sẻ tầm nhìn, tính 
kỳ luật và nhiệt tình cùa Tiến sĩ Covey để có nguồn cảm 
hứng, nâng cao, và cung cấp phưong tiện cho các cá nhân và 
tổ chức có nhtT cầu trên toàn thế giói đề thay đổi và trưởng 
thành trên con đường công danh và sự nghiệp. 

FranklinCovey (tên niêm yết trên thị trường chứng 
khoán New York 1 *’ là FC) là công ty hàng đầu trên thế giói 
về đào tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, các công cụ nâng 
cao năng suất lao động và các dự án đánh giá cho các tổ 
chức, tập thể và cá nhân. Khách hàng của FranklinCovey 


(*) NYSE - New York stock Exchange. 




7 THÓI QUEN ĐẺ THÀNH ĐẠT 471 


chiếm 90% các công ty trong danh sách Fortune 100, hơn 
75% trong Fortune 500, hàng ngàn các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, cũng như nhiều tổ chức cùa chính phủ và các tổ 
chức giáo dục. Các tổ chức và cá nhân tiếp cận vói các sản 
phẩm cùa FranklinCovey và dịch vụ thông qua các lóp 
huấn luyện cùa công ty, qua các nhân viên cung cấp dịch vụ 
có giấy phép, tư vấn trực tiếp một đối một, các cuộc hội 
thảo chuyên đề, các catalogue, cùng vói hơn 140 cửa hàng 
bán lẻ và qua trang web www.ừanklin covey. com 

FranklinCovey có hơn 2.000 cộng tác viên cung cấp các 
dịch vụ chuyên nghiệp, các sản phẩm và tư liệu bằng 28 
ngôn ngữ, tại 39 văn phòng và ở 95 nước trên thế giới. 



GIA TRỊ CUA “7 THOI 
QUEN ĐE THÀNH ĐẠT” 


“7 Thói quen là những chiếc chìa khóa để thành công 
trong mọi hoàn cảnh. Đảy là một quyển sách rất có giá trị.” 

- Adward Anh Brennơnm Chủ tịch kiêm CEO Sears, Roebuck & Co 


“Tôi đọc 7 thói quen đê thành đạt và thu đuợc rất nhiều 
lại ích... Đây là cuốn sách sâu sắc nhất và mang tính khai 
sáng nhất mà tôi từng đọc.” 

- Normơn Vincent Peơle, tác giả The Power of Positive Thinking 


“Khi Stephen Covey cất tiếng nói, mọi cấp lảnh đạo đều 
lắng nghe.” 


- Dun’s Business Month 


“Tôi chua từng biết một nguời thầy nào hay cố vấn tinh 
thần nào trong lĩnh vực nâng cao thành tích cá nhàn có thể 
kho'i nguồn cho nhiều phản ứng tích cực nhu' thế... Quyển 
sách này thể hiện một triết lý sống đẹp đẽ của Stephen 
Covey. Tôi nghĩ bất cứ ai đọc nó củng sê nhanh chóng hiểu 
đuợc tác dụng mạnh mè mà tôi và nhiều nguời khác đã từng 
thụ đắc.” 

- John Pepper, Chủ tịch Tập đoàn Procter & Gamble 


“Stephen Covey là một Socrates của Mỹ, nguời dẫn dắt 
chúng ta đi tìm những sự vĩnh cửu - các giá trị, gia đình, các 
mối quan hệ và giao tiếp xã hội.” 

- Briơn Tracỵ, tác giả Psychologỵ of Achievement 



“Sách của Stephen R. Covey khuyến khích chúng ta xây 
dựng sức mạnh, niềm tin và mang lại nguồn cảm hứng. Nội 
dung và phương pháp trình bày những bí quyết này tạo 
thành một nền tảng vững chắc cho sự giao tiếp hiệu quả. Là 
một nhà giáo dục, tôi tin rằng quyển sách này chắc chắn sè 
giành được một chỗ đứng trang trọng trên kệ sách của mọi 
gia đình.” 

- Wìlliam Roỉfe Kerr, Uy viên Hội đòng Giáo dục Đợi học bang ưtơh, Mỹ 


“Trong quyển 7 thói quen để thành đạt, Covey mang đến 
cho chúng ta một cơ hội, chứ không phải một chỉ dẫn. Cơ 
hội đó là khám phá chính mình và ảnh hưởng của bản thân 
đối với người khác củng như thực hành điều đó bằng cách 
vận dụng những ỷ tưởng sâu sắc của ông. Đảy là một quyển 
sách tuyệt vời có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn.” 

- Tom Peters, tác giả In Search of Excellence 


“Chiến thắng là một thói quen. Thất bại cùng thế. Hai 
mươi lăm năm kinh nghiệm, suy tưởng và nghiên cứu đã 
thuyết phục Covey rằng 7 thói quen tạo ra sự khác biệt 
trong hạnh phúc, sức khỏe, thành công từ những người thất 
bại hay những người phải hy sinh ý nghĩa cuộc sống và hạnh 
phúc của mình vì sự thành công hiểu theo nghĩa hẹp.” 

- Ron Zemke, đồng tác giả The Service Edge và cuốn Service America 


“Stephen R. Covey là một con người tuyệt diệu. Ong 
viết một cách sâu sắc và đầy quan tâm đến con người. Sự cân 
bằng của một thư viện sống về thành công sè được nhận ra 
trong tập sách này. Những bí quyết Covey đề cập trong 7 
thói quen đê thành đạt đã thực sự mang đến cho tôi một sự 
khác biệt trong cuộc sống.” 

- Tiến sĩ Ken Bỉơnchard, tác giả quyền The One-Minute Manager 



MưcLưc 


Lời giới thiệu 5 

Lời tác giả 9 

Chương Một 

NHỮNG KHÁI NIỆM TÔNG QUAN 13 

CÁNH CỬA CỬA Sự THAY Đổi 15 

Những thách thức của kỷ nguyên mói 17 

Sọ hãi và Tự ti 17 

Uớc muốn rà Tham vọng sở hữu 17 

Trốn tránh trách nhiệm 18 

Tuyệt vọng 19 

Mất càn bằng trong cuộc sóng 20 

Tính vị kỷ 20 

Niềm khao khát được lắng nghe 21 

Xung đột và khác biệt 22 

Bế tắc cứa bàn thân 22 

Đâu là giải pháp? 23 

Chúng ta có thể kỳ vọng điều gì? 25 

MÔ THỨC VÀ Nguyên tắc 27 

Bắt đầu từ bên trong 29 

1. Đạo đức nhàn cách và Đạo đức tính cách 33 

2. Chính yếu và thứ yếu 38 




3. Ánh hưởng của mô thức 40 

4. Thay đổi mô thức 48 

5. Nhận thức và tính cách 52 

6. Lầy nguyên tắc lầm trung tàm 53 

7. Nguyên tắc thay đổi và phát triển 58 

8. Nhìn nhận vấn đê 65 

9. Nàng cao trình độ tư duy 68 

Tổng quan về "7 thòi quen" 73 

1. "Thói quen"là gì? 75 

2. Tính liên tục của quá trình trưởng thành 77 

3. Định nghĩa về tính hiệu quả 83 

4. Ba loại tài sàn 84 

5. Nguyên tắc PC trong tố chức 89 

Chương Hai 

THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 95 

Thói quen thứ nhất: Luôn chủ động 97 

Các nguyên tắc về tầm nhìn cá nhân 99 

1. Lăng kính xã hội 101 

2. Giữa nhàn tố kích thích và phàn ứng là gì? 103 

3. Định nghĩa "tính chủ động" 106 

4. Nắm thế chủ động 111 

5. Chú động hành động hay bị động đối phó? 113 

6. Lắng nghe chính mình 116 

7. Vòng tròn Quan tâm và Vòng tròn Ánh hưởng 120 

8. Kiềm soát trực tiếp, kiềm soát gián tiếp 

và ngoài tầm kiềm soát 125 



9. Mở rộng Vòng tròn Ánh hưởng 126 

10. "Có" vầ "Lằ" 130 

11. Phía bèn kia của thất bại 132 

12. Cam kết và giữ lời 134 

13. Tính chủ động: cuộc trắc nghiệm 30 ngày 136 

Thói quen thứ hai: 

Bắt đầu từ mục tiêu đả được xác định 139 

Các nguyên tắc lãnh đạo bản thân 141 

1. "Bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định " 

có nghĩa là gì? 142 

2. Mọi sự vật đều được sáng tạo hai lần 145 

3. Dự kiến hay mặc nhiên 147 

4. Lãnh đạo và quán lý - hai sự sáng tạo 148 

5. Trở thành người sáng tạo đầu tiên của chính nùnh 151 

6. Tuyên ngón sứ mệnh cá nhàn 156 

7. Trung tàm của Vòng tròn Ánh hưởng 160 

8. Các trọng tàm trong cuộc sống 163 

9. Nhận diện trọng tàm của bạn 175 

10. Trọng tàm hướng về nguyên tắc 180 

11. Thiết lập và vận dụng 

bản tuyên ngón sứ mệnh cá nhàn 189 

12. Vận dụng tư duy ở tầm cao mới 191 

13. Hai phương pháp khai thác tiềm năng 

của bán cầu não phải 193 

14. Nhận diện vai trò và mục tiêu 200 

15. Tuyên ngôn sứ mệnh gia đình 204 

16. Tuyên ngôn sứ mệnh tồ chức 206 



Thói quen thứ ba: 

ưu TIÊN CHO ĐIỀU QUAN TRỌNG NHAT 


215 


Các nguyên tắc quản lý bản thân 217 

1. Sức mạnh của ý chí độc lập 219 

2. Bốn thế hệ quản trị thời gian 222 

3. Góc Phần tư thứ hai 224 

4. Điều kiện cần có đề nói "không" 232 

5. Tồ chức và thực hiện Phần tư thứ hai 236 

6. Công cụ dùng cho Phần tư thứ hai 239 

7. Trở thành người tự quần Phần tư thứ hai 242 

8. Thực hiện lịch còng tác của bạn 250 

9. Uu điềm vượt trội của thế hệ quản trị 

thời gian thứ tư 252 

10. Giao phó cóng việc: Gia tăng p và PC 253 

11. Giao phó mệnh lệnh 255 

12. Giao phó ủy quyền 257 

13. Mò thức về Phần tư thứ hai 265 

Chương Ba , 

THÀNH TÍCH TẬP THE 269 

Những mô thức của sự tuong thuộc 271 

1. Tài khoản tình cảm 276 

2. Sáu khoản kỷ gửi chủ yếu 279 

3. Những quy luật của tình yêu và cuộc sống 292 

4. Vần đẻ của p là cơ hội của PC 296 



Thói quen thứ tU: Tư DUY CÙNG THẮNG 299 
Các nguyên tắc lảnh đạo 301 

1. Sáu mô thức của mối quan hệ tương tác 

giữa con người 303 

2. Năm phương diện của tư duy cùng thắng 318 

3. Các hệ thống hỗ trợ 336 

4. Các quá trình 340 


Thói quen thứ năm: LẮNG NGHE VÀ THẤU HiỀu 345 


Các nguyên tắc giao tiếp 

trên cơ sở thấu hiểu lẫn nhau 347 

1. Tính cách và giao tiếp 349 

2. Lắng nghe và thầu hiếu 351 

3. "Chần bệnh " trước khi "kè toa " 357 

4. Bốn kiều phần ứng phản xạ 359 

5. Hiếu và nhận thức 373 

6. Tiếp cận từng bước một 378 

Thói quen thứ sáu: ĐỒNG TÂM HIỆP Lực 383 

Các nguyên tắc họp tác sáng tạo 385 

1. Sự giao tiếp đỏng tàm hiệp lực 387 

2. Đỏng tâm hiệp lực trong nh óm 389 

3. Đỏng tàm hiệp lực trong kinh doanh 391 

4. Đỏng tàm hiệp lực và vấn đè giao tiếp 393 

5. Tìm kiếm mộtphưong án thứ ba 395 

6. Đỏng tàm hiệp lực tiêu cực 399 

7. Coi trọng sự khác biệt 403 

8. Phàn tích trường lực 406 

9. Bản chất của tự nhiên là đồng tàm hiệp lực 411 



CHƯƠNG Bón 

ĐỔI MỚI 415 

Thòi quen thứ bảy: RÈN GIỮA BẢN THẢN 417 

Các nguyên tắc tự đổi mói họp lý 419 

1. Bốn khía cạnh của tự đồi mới 420 

2. Ánh hưởng của bạn đối với người khác 435 

3. Cân bằng trong đổi mới 43 7 

4. Đồng tâm hiệp lực trong đối mới 439 

5. Sự phát triền theo đường xoắn ốc 441 

Trở lại nguyên tắc "bắt đầu từ bên trong" 445 

1. Cuộc sống liên thế hệ 448 

2. Con người giao thời 450 

3. Một ghi chú của tác giả 453 

Thay lòi kết 

Một cuón sách có thể thay Đổi cuộc đời bạn 455 

về tác giả STEPHEN R. COVEY 469 

Giá trị của "7 Thói Quen để Thành Đạt" 472 




Stephen R. Covey 

THÓI QUEN 
ĐỂ THÀNH ĐẠT 


THE / HABITS 0F 

HĨGHLY 

EFFẸCTÍyE 

PEOPLÈ 


THE ALL TIME BEST SELL1NG BOOK 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Tiến sĩ QUÁCH THU NGUYỆT 

Biên tập : Thành Nam 
Trình bày : First News 
Sửa bản in : Thanh Bình 
Thực hiện : First News - Trí Việt 

NHÀ XUẮT BẢN TRẺ 

161 Lý Chính Thắng - Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 9316211 - Fax: 8437450 


In lần thứ 1. Số lượng 2.000 cuốn, khổ 14 X 20,5 cm tại Công ty Văn Hóa Phương Nam (160/13 
Đội Cung, Q.ll, TP. HCM). Giấy ĐKKHXB số 33-2007/CXB/676-203/Tre - QĐXB số 
698B/QĐ-Tre cấp ngày 18/10/2007. In xong và nộp lưu chiểu quýIV/2007. 










